NGUYỄN-THIỆU-LÂU 


_— 


Nhà sách KHAI-TRÍ 
62, Раі-15 Lâ-Lợi — SAIGOI 


8 


QUOC- SỬ TẠP LUC 


NGUYÉN- THIỆU - LẦU 


QUÓC-SƯ 


TẠP LỤC 


Nhà sách KHAI-TRÍ 
69, Đại-lệ Lá-Lợi — SAIGON 


NGUYÊN THIÈU-LÅU 
Sanh ngày 4-1-1916 
Tử ngày 19-8-1967 


Tiểu Sú 


Sinh ngày 04 tháng 01 năm 1916 tại làng Moc Hạ- 
đình, tông Khương-đình, huyện Thanh-Trì, tỉnh. Hà-đông. 
Ông thân sinh tên Nguyễn-thiện-Khuê (Khê), Tham-sự Luc- 
lộ, ông nội là cụ Nguyễn-khắc-Chuân, Đốc-học phủ Kinh- 
môn, tỉnh Hải-dương.. 


Là con trai thử hai trong gia đình năm anh em. 
Người anh cả là Nguyễn-thiệu-Giốc, hiện sống ở Vientiane, 
Ai-Lao ; còn một người em trai và hai em gái thì thất 
lạc từ ngày kháng chiến (1945). 


Ra đời và lớn lên đi học, cảnh nhà thanh bần, được 
gửi ra trọ học tại Hà-Nội, nhà cụ Cả Мос, phố hàng Gai 
tức là cụ Thượng bà Lê-trung-Ngọc. 


Ông học trường Bưởi nhưng thi đậu Tú tài toàn phần 
Pháp năm 1935. 


Thành lập gia đình năm 20 tuôi. Vợ là con gái một 
thương gia ở phố hàng Đường. Ông được gia đình nhà 
vợ cấp dưỡng cho sang Pháp ăn học. 


Học tại Đại-học-đường Sorbonne, Paris từ 1936 tới 
1939, thi đậu năm chứng chỉ cử-nhân về : 


— Histoire Moderne et contemporaine 22 Nov. 1937 


— Géographie économique 22 Juin 1938 
— Géographie 24 Juin 1938 
— Géographie coloniale 18 Nov. 1938 
— Littérature française 27 Juin 1939 


Đáng lë còn ở lại tiếp tục học. Nhưng vì bên âu châu 
có chiến tranh, gia đình sợ bị kẹt nên thúc giục về. 


Ông về nước, được bồ giảo-sư trường Khải-Định, 
Huế năm 1939, thường giao du thân mật với học già Đào- 
duy-Anh và thường tiếp xúc với Cha Cadière đề tham 
khảo ý kiến về sử-địa vùng cố đô Huế (xem phần Ш). 
Trong dip này ông có được đến yết kiến các chi sĩ tiền 
bối Phan-bội-Châu và Huỳnh-thúc-Kháng (xem phần 1). 


Cũng thời khoảng ấy, ông Cœdès, Giám-đốc trường 
Viễn-đông Bác-cô Pháp mời ông làm phụ tá, khảo về sů- 
địa. Ông cộng tác với bảo Thanh-Nghị, viết những bài 
khảo cứu cùng di dạy học tại các tư thục Gia-Long, Thăng- 
Lòng và Louis Pasteur. (Cu Nguyễn-văn-Tố thiếu điều kiện 
bằng cấp nên không được chức Phụ-tá như ông mà chỉ 
là Chủ-sự văn-phòng thôi). 


Khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945 ông bị quân 
đội Nhật bắt cùng với rất đông các nhà trí thức khác và bị 
giam tại hầm sở dầu Shell tại Hà-nội, đến ngày cách-mang 
19-8-1945 mới được giải phóng. Sự ăn uống thiếu thốn 
và sự bị ngược đãi, hành hạ có lễ đã hại đến thần kinh 
của ông, nên từ sau đó tuy thể xác hồi phục пропа tỉnh 
thần đã dần dần bị ảnh hưởng đề đến những năm về 
sau, từ 1954 trở đi, nhất là sau 1962 thì càng ngày càng trầm 
trọng. 


Sau cách-mang 1945, chinh quyền có việc gay go, giao 
thiệp với người Pháp muốn đặt chân đứng ở Việt-Nam. 
Ông được bồ chức Giám-đốc Ngoại-kiều-vụ, giúp việc thông 
dịch trong những cuộc tiếp xúc Việt-Pháp giữa cụ Huynh- 
thúc-Kháng và Tướng Morlière (xem phần D. 


Khi toàn quốc kháng chiến хау ra ngày 19-12-1946 ông 
đem gia đình theo chính phủ ra khu giữ. chức Giám-đốc 
Nha Thống-kê sưu tầm các tài liệu liên quan đến tài nguyên, 
nhân và vật-lực quốc gia, cần yếu cho mọi cuộc đàm phản, 
nếu có. 


Ông dược dịp di các tỉnh miền Trung và thượng-du 
Bắc-Việt đề quansát tại chỗ về địa-lý. Hồi này ông bị 
sốt rót пой nước và tê thấp vì ăn uống thiếu thốn và 
vì khi hàu độc. Nhưng, đây lại là dịp may giúp ông 
viết được những bài khảo cứu về địa-lý thiên nhiên và 
địa-lý nhânvăn miền Việt-Bắc rất giá trị. 


Ngày 30-8-1950 ông đem gia đình về tói Hà-nội, đề. 
thoát ly chế độ bạo tàn của Cộng-sản. Chính quyền Pháp 
sau khi cho ông dưỡng bệnh một tháng tại nhà thương 
.Cống-Vọng, Hà-nói và ba tháng tại nhà thương Gống- 
xong, Hà-nội và ba tháng tại nhà thương Đồn-Đất (Grall), 
-Sài-gòn, đã mời ông làm Tổng-thư-ký trường Đại- 
„học Luật-khoa Sài-gòn. Trong thời khoảng này, Cao-Ủy 
Pháp là Champy có đề nghị giúp ông sang Pháp đề tiếp 
tục việc học, nhưng ông từ chối. | 


Năm 1952 ông ra Hà-nội, trông coi thư viện trường 
Эа!-һос. Ông cũng dạy Sử-Địa tại các tư thục Khai-Thành, 
“Hàn-Thuyên và Louis Pasteur. | 

Năm 1954, cùng những người di-cư khác, ông vào Sai- 
gon, tiếp tục trông coi thư-viện và dạy sử-địa ở trường Bai- 
‚Нос Văn-Khoa, Saigon nhưng vì bất đồng ý kiến với Viên- 


Trưởng Viện ĐạiHọc Saigon, Ông Lassus về việc sử 
dụng tiếng Việt đề dạy học, Ông xin thôi. Không làm việc 
cho chính quyền nữa. Ông cộng tác với báo Công-Lý (1955), 
Bông Lúa (1955) Văn-Nghệ tập san (1956) và Chỉ-Đạo (1956). 


Từ 1958-1960, Ông được mời làm chuyên-viên Bộ Thông- 
Tin, đồng thời phụ trách việc dạy sử-ký và địa-lý hàng 
tuần trên đài phát-thanh Quốc-Gia và cộng tác với báo 
Bách-Khoa. 


Dưới thời Chính-Phủ Ngò-Đình-Diệm, Ông đã nghênh 
ngang thoá mạ những người cầm quyền — mà ông gọi 
là les Maïs. 


Sau khi chế độ này sụp đồ, ông làm việc tại Viện 
Khảo-Cô. Nhưng tới lúc này, sức khoẻ ông đã suy yếu 
nhiều rồi. 


Năm 1965 ông sang Lào, sống với người anh ruột ở 
Vientiane. Tới đầu năm 1967 ông trở về Saigon. 


Từ lúc này trở về sau, ông trở nên yên lặng, ít nói, 
chỉ suy tư. Và cuối cùng, sau những năm dài chán chường 
và bất màn, ông dứt khoát từ bỏ cuộc sống, ông nhin ăn, 
nhịn uống và chờ chết. Gia đình, vợ con không sao ngăn 
cản được. 


Ông mất ngày 19-8-1967 tại dường đường Saint-Paul, 
Saigon, sau hơn 50 ngày nhịn đỏi, đề lại vợ và bốn con, 
một trai ba gái. 


Ông đã chết trong cảnh nghèo nàn, Ông Chu-Tử và 
nhật báo Sống đã quyên tiền đề lo việc ma chay, chôn 
căt ông. 


Công trình khảo cứu sử địa của ông chỉ mới là những 
tạp ký, tạp lục đăng tải rải rác trên các bảo từ 1942 
tới 1964. Ông có ý định thu tập cả lại in thành sách 
Quốc-Sử Tạp Lục nhưng không làm được. Cả một số rất 
lớn bài viết về Nonnước Việt- Nam (Địa Lý) cùng những. 
bài giảng về sử địa (Những câu chuyện về sử ký và địa 
lý giữa cô MINH và chú HAI phát thanh hàng tuần trên 
đài phát thanh Quốc-Gia (1956, 1958, 1960) cũng hết sức 
cần cho việc khảo cứu Sử-địa nước nhà. 


Trong lúc buồn bực và cô đơn, ông có làm một bài 
thơ duy nhất bằng Нап-уйп nhan đề là «Bi ký» đề tự 
điểu như sau: 

Bắc Hà nhân-sỉ thị tính hoa 

Âu Á kiêm thông hảo hợp hoà 

Bình nhật tâm tư hưng quốc-vận 
Tâm thời, trí khởi, phục Phong ba 
Thiên văn dia-ly suy nhân sự 
Đao-đức cương thường, thiệu thế gia 
Khảo cÓ, suy tân, tâm bất toại 

Ni tai thiên đoạt Việt kỳ hoa. 


(Bài thơ này đã được khắc trên mộ chí của tác 
giả tại Nghĩa-Trang Bắc-Việt — Gò-Vấp — GIA-ĐỊNH). 


GIÒNG GIÕI NGUYỄN-THIỆU-LÂU 
DƯỚI NGÒI BÚT CỦA CHÍNH ÔNG 


Tôi có quen một đại діа-йіпһ, người Bắc. Thuộc xã 
nào, huyện nảo, tỉnh nào? Độc giả không cần bičt, mà chính 
tôi, tuy quen, cũng không hồi căn kể. Tôi chỉ biết rằng 
đáy lå con cháu một đại gia đình người Bắc, thuộc tỉnh 
Hà-Đông. 


Tói thường lạt chơi. 
Ông chủ nhà là một giáo-uiên Tiều-học... 


Trên tường, tói thấu một đôi ličn treo. Chè Нап, giấu 
trắng, muc đen, một đôi liễn, mười chữ sau này : 


Nhất đình, duy hiến hữu, 
Thiệu thế, tất vinh xương. 
Tôi đọc đôi liễn nàg. 
Sửng sốt ! 
А Tói nói là tôi đi bộ ха lai chơi, xin cho ăn cơm trưa. 
Ông ấy đồng ý. 


Nguyên là tôi muốn ở lại hỏi Ông chủ ú nghĩa mười 
chữ này. | 


Nhất đình, duy hiếu hữu. 
Thiệu thế, tất vinh xương. 


Tôi tóm tắt câu chuyên của tôi обі ông chủ nhà. 
Hai câu này, ý nghĩa thế nào, bác ? 


— Hai câu này thuộc vë gia-phå họ nội tôi là họ Nguyễn, 
làng Мос Hạ-Đình, Tông Khương-Đình, huyện Thanh-Tri, 
tỉnh Hà-Đóng. 


9 


Làng пау ở cách Hà-Nội dó 6 câu số, ở vë phía tay 
trái con dường di từ Hà-Nội vào Hà-Dóng, thuộc zà Mộc-Cự. 


Nguyễn hồi trước thế kỷ thứ mười, tất cả các làng 
Moc đều là rừng cà. Tên nóm Moc là do lên chữ Mộc Cự 
mà ra. Xã Mộc-Cự sau chia ra làm nhiều thôn, nào là Chinh- 
kinh, Giáp nhãi, ndo là Thượng-đình, Hạ-đình. 


Chữ Mộc Cự xã khiến tôi nghỉ rằng đâu, hồi trước là 
một cái rừng. Rồi người ta khai phá từng dám một ; mỗi 
một đám rừng khai phá đã biến thành ruộng, dân ở thành 
một thôn. Tất cả các thôn Мос đều ở pen theo sông Tó- 
Lịch. Sóng này bây giờ nhỏ lắm vi một mặt không ăn 
thông véi sông МҺ-На ở miền Đanphượng nữa vi đê 
sông Nhĩ-Hà ở miền Sơn-Tây dà được đắp kğ ойо thế Кў 
thứ mười một; một mặt nữa là dân làm ruộng hay trồng 
rau muống, rau cần, lan xuống. lòng sông, khiến sông bâu 
giờ chỉ là một cái rãnh іо mà thôi mùa mwa tới đầu 
nước, nhưng nước không châu, ойу chỉ là một cái hồ dài 
ăn thông mãi qua làng Bưởi lên tới Hồ-Tâu. 


Người bạn tôi lục trong đống giấu gác trên xích-đông 
ra một. bản đồ, do s Địa-Dư vë- ra, 10-16 1/100.000. 


— « Bây, bác xem. Làng Moc Hạ-Đình là một trong 
năm sáu làng Moc. 


Э т А 
О Hạ-Đình, có năm sáu họ та họ Nguyễn ở xóm trên 
là đông hơn cả. 


Bác nhớ ở làng Láng gần đấu có đền thờ Đức-Thánh 
Linh-Lang, đền thờ các vua nhà Lý. Và tôi nghỉ rằng, sau 
khi nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, con cháu nhà Lý đồi 
họ Lý ra họ Nguyễn đề cầu an. 


Nếu họ Nguyễn ở làng Moc Hạ-Đình là giòng giỗi họ 
Lý thời làng nàu' thành lập từ lâu lắm. Nhưng thần tích 
vå gia-phå các họ đều mất cả. 


— Thế họ Nguyễn nhà bác có bao nhiêu chỉ ? 


Trước năm di cw одо Nam này, tôi thường có dịp vë 
làng. Nói ra, đau đớn lắm, bác a. Nhà thờ họ, nhà thờ 
các chỉ đều bị phá hủy, cả các hàng rào tre cũng bị chất, 
trong làng không còn một cái câu сао độ dăm thước, cúc 
cây dại mọc lên như rừng, trong đống gạch pun, 


— Tại sao lại có sự tang thương như thế ? 
— Phúp ! 


— Các chữ « Nhãt-Đình, duy hiến-hữu ; Thiện thế, tất 
vinh-xwong », là các đểm cho tên người. Nguyên là có một 
gia-đình có mười con trai ой mỗi một chữ trong câu đối 
là một con số chi người con trai số thứ mẫu. 


Thí dụ người con cả là Nguyễn-Nhất ... (91 đấu), người 
їмїт hai) là Nguyễn-đình... (91 đấu) người thứ 'ba là 


Nguyễn-duy... (gì đấu) Tên mỗi người con trai có một 
chữ đệm chỉ số thr tự. Người thứ mười là Nguyễn-xương 

. (gì đấu). Lë tất nhiên là chỉ nào cũng phải дій chữ 
đệm mãi mãi, chi chữ cuối cùng là thay đồi theo ngũ hành 
tương sinh. 


Và quyền gia phå không phải chỉ ghi tên những người 
dà chết mà còn ghi trước lên những cháu chất sau này 
cho hết sáu đời thời mới quay lại, theo đạo luật ngũ 
hành. | 


Sở dì có sự đặt tên. khắt khe như thể này її các cụ 
sợ rằng con cháu sau пау đông, làm ăn ở ха, không nhận 
được nhau. Và có thề trai gái lắp lẫn lộn nhau vå như 
thể, phạm bào tội « Loạn luận y. Đáng Ку nhất. 


Nhất đình, duy hiếu hữu, 
Thiệu thế, tất vinh xương. 


Đâu là mười chữ đệm cho mười chỉ những người trai 
họ Nguyễn đề họ nhớ tới lễ nghĩa gia-phong : 


— Còn con gái ? 
— Nữ nhân ngoại lộc. 
— Còn con nuôi trai? Соп nuôi gái ? 


— Tôi không biết đặt lên như thể nào. Vå lại, gia 
phí nhà tôi mất rồi... 


— Còn gia phá nước nữa... 


NGUYỄN-THIỆU-I.ÂU 


VÀI LỜI VỀ TÁC GIÁ 


Nguyễn-Thiệu-Lâu tiên sinh là một người tiêu biều 
cho một thế hệ thanh-niên ưu tú sinh chẳng gặp thời, 
nên phải chịu đựng trong nội tâm tất cả những giầy vò 
của màu thuẫn văn hóa Đông Tây. 


Ông ý niệm về sự sống theo mắt nhìn và cách nhận 
định lịch sử của phương pháp mà ông say mê. Có thê 
nói phần trí của ông thoát thai ở cái lò khoa học hợp 
lý, dứt khoát, sáng súa, gọn gàng với tất cả những đòi 
hỏi của nó về điều kiện và hoàn cảnh làm việc. Nhưng 
phần /đm của con người có huyết thống nho si trong 
giòng họ Nguyễn Thiệu làng Mọc ấy thì luôn luôn giành 
giựụt ông lại bằng tình cảm, bằng những gì bất hợp lý, 
bằng những gì là nghĩa, là lễ, là đạo của Á-Bông. 


Ông thú thì thú thật Nhưng tin thì phương pháp 
khoa học bảo ông không được phép tin. Còn tìm cách 
phá vỡ cái vỏ trứng cho con gà con nhảy ra, thì ông 
không phá được, nên bị nghẹt thở. 


Cùng thế hệ với ông và cả thế hệ trước nữa, đã 
nhiều người khắc khoải sống cái bi kịch ấy mà chịu 
không có một tác phầm nào cả. 


Nguyên do cũng còn ở ý muốn làm việc cho thật 
đứng đắn nữa. Chẳng hạn như Cụ Nguyễn-Văn-Tố một 


đời người ở giữa rừng tàiliệu, nhưng vì thận trọng, đã 
chỉ có những tạp ký, tạp lục về sử, đăng rải rác trên 
báo mà không có xây dựng một tác phầm đài nào về 
sử cả. Nguyễn-Thiệu-Lâu tiên sinh bây giờ cũng vậy. 


Tuy nhiên, những công phu tạp ký, tạp lục ấy của 
hai vị theo nhau về thiên cô, dà là những tài-liệu quý 
giá và hết sức cần cho người học sử, viết sử, cả, tư 
tưởng lại lịch sử nữa. 


Việc thu tập những tài liệu của ông đề in thành 
sách QUỐC-SỬ TẠP LỤC, theo mộng ước thời sinh tiền 
của ông, đã chẳng phải vì mục đích từ thiến, cầu xin 
sự thương cảm của đồng bào đọc giả mua sách giúp đề 
đổ dần cho gia-đình ông. Mà chính thực là đề giữ lại 
một di sản văn hoá, hiếm có cho ai còn chịu khó tiếp 
tục công việc cho thế hệ sau được nhờ. 


Chúng tôi giúp cháu Nguyễn-Thiệu-Quang xếp đặt thành 
sách này có lë cüng do một duyên тау: Hồi sinh tiền, 
ông tìm thấy tàiliệu gì mới, hay có ý kiến và bài viết 
gì, thì ông thường đem đến chúng tôi đề đọc cho nghe, 
và có nhiều bài còn bắt chúng tôi phải giữ giùm, có khi 
viết cả lời dặn nữa, sợ chúng tôi đề thất lạc. 


Rồi đầu năm nay, chúng tôi có đón ông về vườn chơi 
một tháng đề cung cấp tài liệu và phương tiện cho ông 
viết sách Địa-lý theo ước vọng của ông, nhưng người 
ông đã yếu lắm, trí nhở không còn nữa và câu chuyện 
nói khi tỉnh, khi mê dà như người âm phủ nói vậy. Nên 
không còn vớt vát đề viết gì được nữa. 


“Tất cả tính hoa đền đáp công ơn xà hội của ông 
chỉ còn kề được là những bài viết từ 1962 trở về trước, 
bắt đầu khoảng năm 1942. 


* 
ж а 


Мат 1942 ấy, chúng tôi gặp ông lần thứ nhứt trong 
trường hợp đặc biệtlà cả hai cùng đau mắt và cùng vào 
nằm ở nhà thương chữa mắt Hà-Nội. Hồi ấy ông là nhân- 
viên Hội Đô-thành Hiếu-cồ (Association des amis du Vieux 
Hué) vừa du học ở | Pháp về lại dạy học, và viết cho tạp 
chỉ Thanh-Nghị. Chúng tôi làm công-chức và viết cho tạp 
chí Văn-Mới, (Tân Văn Hoá) của nhóm Hàn-Thuyên. 


Hai người chúng tôi bị băng mắt, không dùng thị giác, 
suốt ngày nằm bên nhau rỉ rả nói chuyện, đề cập đến 
gần hết các vấn đề của sự sống đề tìm hiëu nhau. Ông 
đã tổ ra là một người thông-minh, trí nhớ mẫn tiệp, lại 
rất it vọng tâm về chinh-trị, và rất ý thức về việc 
dùng tài học của mình vào việc khảo riêng về Sử Địa 
thôi. 

Một con người lành mạnh và đầy hứa hẹn tương lai 
như thế không ngờ đâu chỉ một lần bị Quàn-đội Nhật 
bắt giam đầu năm 1945 mà thay đổi dần, cho đến trạng 
thái dở khôn dở dại, đổ tỉnh dô mê suốt 20 năm. 


Nhiều người cho rằng ông giả vờ điên đề mượn đà 
thoá mạ kể cầm quyền bằng những cử chỉ bừa bãi hay 
những lời chửi bởi só sàng. 


Phần chúng tôi thì nhận thấy ông quá không còn 
tự chủ trong những lúc có những hành-vi ngôn ngữ ấy. 
Đó là tất cả dấu hiệu phát hiện của những bất màn 
bị dön nén. 


1.— Bất màn vë tinh-thần, trong thế kẹt và nghẹt 
thở của con gà không phá được vô trứng mà 
ra, nhu dà nói ở trên. 


2.— Bất màn về phương tiện, thiếu hụt hầu hết cho 
công việc khảo Sử Địa chuyên môn của mình. 


3.— Bất mẩn về chức nghiệp, không một chính quyền 
nào đặt ông vào đúng chỗ ngồi hợp với sở 
thích của ông. 


4.— Bất män về chínhtrị trong nước đáng lễ sáng. 
sủa mà cứ mỗi ngày mỗi tối tắm thêm. 


5.— Cả bất màn về cuộc sống của chính mình và 
gia dinh nữa. 


Ngần ấy điều giầy vò đối với đầu óc một con người 
chỉ có huyết thống nho sỉ Á-Đông, mà không quen phong 
thỏi xuất sử hành tàng của người nho sỉ Á-Đông thì 
bất cử người nào cũng phải dó điên, dở khùng như 
Nguyễn-Thiệu-Lâu vậy. 


Chúng tôi. sở di phải dài dòng về trường hợp của 
ông là vì nó đã điền hình cho căn bịnh trầm kha của 
nhiều nhà trí thức trong giai đoạn lịch sử, không tránh 
được, của sự va chạm giữa hai luồng tw tưởng Đông 
Тау. 


Đó là những nạn nhân của thòi cuộc? Những vật 
të cờ của cuộc tranh chấp tư tưởng? Нау đó chỉ là 
những cây trồng không đúng thô nghi khi hậu ? 


Dù cho là gì đi nữa thì đời nay cũng ngậm ngùi, 
đời sau cũng tiếc hận rằng xã-hội đã không có một ý 
thức và biện pháp gì bảo vệ nồi những đứa con ưu tú 
của mình trước cơn bão tấp, đề chúng còn có ích cho 
đời sống của mình. Ấy là xã-hội thiếu sự lãnh-đaạo của 
văn-hoá vậy. 


Chúng tôi tin chắc rằng với vài lời này khi đọc sách 
và tưởng niệm đến tác giả, các bạn đọc sẽ hiểu rö ông đề 
thương mến ông. 


LÊ - VĂN - SIÊU 
Saigon — 1967 


MẤY LỜI VỀ SỰ TRÌNH BÀY SÁCH 


Khi tiên nghiêm qua đời, ngoài những di cåo còn giữ 
được, chúng tôi có đi tim trong các thu-piện đề chép lại 
những bài đăng rải rác trên báo chi. Chúng tôi mới thấu 
những bài đề lập irung in trong sách Quốcsử іар lục 
пау. 


Ngoài ra соп rất nhiều bài nữa, khi vičt xong, tiên 
nghiêm thưởng bắt chúng tói ngồi bên đọc lại, mà báu giờ 
chúng tôi chî nhớ mang máng, không biết đích là đã đăng 
trên báo nảo. | 


Chúng tối ибс mong quý vi độc giả nào sẵn có 
những bài dg thì vui lòng cho chúng lôi chép lại đề bồ lúc 
cho lần in sau. | 


Sách nầu' chủng tôi xếp đặt và chia làm ba phần như 
dà ghi trong bản Mục lục, khóng theo trật tự ngày uất 
hay ngày đống báo mà theo những sự: piệc lịch sử dë cập 
101 đề tiện piệc ira cửu của đọc giả. 


Khi trông nom ấn hành sách nầu, рі chúng tôi còn nhỏ 
luôi không đủ kinh nghiêm. lại thiếu học chuyên môn vë 
sử địa, chắc chúng tôi còn đề sót nhiều lỗi ấn loàt vå 
có thề còn nhiều sai lầm {rong vic sửa ап cáo. Chúng 
lôi xin quý pi độc giả thề linh lượng thứ cho và chỉ bảo 
thêm cho những lỗi lầm thiếu sót ấu. Chúng tôi xin chân 
thành да 1а quý vi. 


х 


NGUYEN-THII‡U-QUANG 


Phần то đầu 


Quan niệm viết sử 
của tác giả 


MUỐN ĐƯỢC 
ˆ ˆ + z 
MỘT BỘ SỬ ĐÚNG 


MÀ ĐỌC 


Cũng như nhiều người, tôi dš ao ước được một bộ 
sur nước nhà, viết bằng tiếng mẹ để, kê ewu theo phương 
pháp khoa học. 


Có một lần, tôi thấy trên một tờ báo, một người ao 
ước được đọc một bộ sử ta đầy đủ giống như bộ sử cả 
Malet và Isaac, bộ sử đề cho học trò ban Cao-đẳng tiều- 
học hay ban trung-học.. 


Mới đây, ông Đinh-gia-Trinh, (xem Thanh-Nghị số Tết 
năm Giáp-thân), xét về lịch trình tiến hoá văn học của 
(а, có phàn nàn về sử hoc: < Vẫn không có một bộ sử 
học đầy đủ, nói về trạng thái kinh tế, giảng giải những 
(rin mạc kèm thêm bản đồ, vân vån... » có lễ ông 
Dinh-gia-Trinh mong một bộ sử tương tự như bộ Malet 
và Isaac hay trinh dó cao hon. 

Tôi nhớ lại khi còn di hoc thi Thành-chung hay Tú- 
tài, mấy quyền Malet và Isaac tôi cho là đầy đủ lắm, có 
lẽ quá đầy đủ vì phần nhiều — cũng như lắm thí sinh bấy 
Miờ hay ngày nay — tôi chỉ học vài quyền nhỏ, tóm tắt đại 
cương, cho dễ nhở (Résumé aide-mẻmoire). 


Lớn lên; thấy không có sách nói về sử nước nhà 


NGUYỄN-THIỆU-LÂU. Báo Thanh-nghị số 61, 1944) 


26 QUỐC-SỬ TẠP LỤC: 


giống các sách giáo khoa Pháp, tôi đã có lần phàn nàn 
như nhiều người. 


Nhưng ta nên xét kỹ thêm : 


Tại sao người Pháp lại có những sách giáo khoa dạy 
cho trổ con, mà đầy đủ, khoa hoc? 


Tại sao ta khỏng có những sách giáo khoa như thế, 
nói vë nước nhà ? Hiện giờ, ta mong mỗi được một bộ: 
quốc sử đầu đủ, khoa học, ai là người làm cho їа thỏa 
mần được ? 


Người Pháp — cũng như dân tộc nhiều nước khác — khảo: 
cứu về sử nước họ (và nước ngoài) dš dăm thế kỷ nay 
tuy từ thế kỷ thứ 18, họ mới theo phương pháp khoa học. 


Người học sử nước họ rất nhiều và người đọc sử: 
nước họ lại nhiều gấp bội. 


Tôi không muốn kề ra đây lịch trình sử học nước 
Pháp. Chắc các bạn, nhiều người dš biết như thế nào, 
dù biết đại cương. Tôi chỉ nhận là sử hoc nước họ rất 
thịnh vượng. Các sách khảo cửu (không kë tài liệu tìm 
kiếm ra được và đề vào mục khác) làm thành thư viện. 
Học sinh ban cao đẳng thường thường không dùng đến 
các sách đó vì tỷ mỉ, kỹ càng, họ đã có bài giảng của 
giáo sư và các sách giáo khoa. Ấy thế mà, sau 3, 4 năm. 
học, sau ba lần thi ba bằng cử nhàn (về tối со - thời 
đại, trung có và cận kim thời đại), sự biết của họ rất sơ: 
sài, lồm böm. Nhưng họ cũng bọc được phương pháp khảo 
cứu sử học. Sau này, nếu họ có chí, họ có thê tự khảo: 


QUAN NIỆM VIẾT SỬ СОА TÁC GIÁ 27” 


cứu được vì sự biết của họ về sử culture général en his- 
toire) cho là tạm được và phương pháp khảo cứu về sử: 
(méthode de recherches historiques) họ cũng tạm thâu thái. 
được. - 


Những sách giáo khoa dạy cho bọn học trò ban Cao: 
dáng tiêu học hay ban Trung học như sách của Malet 
và Isaac tóm tắt những ý chính đã được giảng giải trong ` 
các sách khảo cứu. Các ý đó đã được mọi người công 
nhận cho là đúng. Dạy cho học trò nhỏ, chỉ là cho họ: 
biết những điều cốt yếu của sử, nhưng cũng là cho họ: 
hưởng những kết quả của hàng trăm nhà khảo cứu kế tiếp: 
nhau từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. 


Đó là tình trạng sử học ở nước Pháp. 


О nước ta, chắc ai ai cũng biết là sử học rất р: 
kém, dù đứng về phương diện khảo cứu hay về phương. 
diện đạy học. 


Tải liệu về $ử của ta, chắc chắn là it ôi nhưng ta 
chưa thu thập được hết. Các sách cỗ tàn nát mọi nơi, 
hoặc ở Trung-hoa hoặc ở các thư viện tư gia nước ta, 
hoặc ở các nước Âu châu có giao thiệp với ta như nước 
llòa-lan, Bồ-đào-hha, I-pha-nho, Tiước Pháp, (nói về cận 
lim thời даі). Nếu ta chưa biết được các tài liệu ấy hay 
khong có sách khảo cứu của các người nói về xứ ta — thí 
dù như sách của ông W. J. М. BUCH, người Hòa-lan, nói 
về sự giao thông. (và chiến tranh) giữa Hòa-lan và nước 
tn từ 1600 đến 1759 (іп trong tập ký yếu của trường 
Viên Đông Bác Cô số XXXVL và XXXVLL) thì lễ tất 
nhiên là sự khảo cứu của ta thiếu nhiều và chắc chắn là sai. 


-28 QUỐC-SỬ TẠP LỤC. 


Tôi đã có dịp học qua về sự Nam tiến của ta, về 
:sự ta đánh nhau với Xiêm và Bảo hộ Chân Lạp, từ đầu 
thế kỷ 17 đến khi người Pháp sang Đông-dương, tôi chắc 
chắn là sử liệu của ta thiếu và sai nhiều lắm. Sao này, 
nếu ai muốn khảo cứu về vấn đề ấy ngoài điều kiện 
biết chữ Nho, lại phải biết chữ Chân-Lạp, chữ Xiêm nữa 
dê so sánh sử liệu của hai nước ấy với sử liệu của ta. 


Sự khảo cứu sử học của ta, hiện giờ, còn đang ở 
thời kỳ tìm kiếm sử liệu ; chỉ có thề kiến thiết khi đã 
сб đủ vật hang. 


Mà chỉ nèn khảo củu từng vấn đề mội, từng thời 
đại môt.. Tòi thiết tưởng nếu ta có một sử học gia, người 
ấy sẽ khong tàn mát thời giờ và công của họ đề bạ gì 
học nấy. Нап sẽ tí mỉ kiếm sứ liệu cho một đầu đề, 
trong năm năm, mười năm — có khi hơn nữa — rồi sau hắn 
mới có thề viết một quyền sách nhỏ đề giải quyết một vấn 
48 nhỏ về sử học. 


Nếu gương của nhà sử học đó được nhiều người theo, 
sau đấy năm bảy chục năm — nếu không lâu hơn nữa — ta 
mới có thề biết sử ta một cách đầy đủ, khoa học. 


Lúc bấy giờ, sự dạy sử cho học trò сас ban Cao đẳng 
tiêu hoc hay Trung học... hay sự truyền bá quốc sử cho 
dàn chúng mới vững chải, chắc chắn. Lúc bấy giờ mới có 
“được một bó sử tương tự như của MaleL và Isaac. 


Đường di của sử học nước ta lễ phải như thë. 


Đường đi rất xa, phải nhiều người hăng hái, chiu khó 
mà ltheo Không phải một đời người hay môl nhóm người 
апа lới đích được, phải từng thế hệ nối nhau mà theo, 


QUAN NIỆM VIẾT SỬ CỦA TÁC GIẢ 29: 


Không' biết con đường đó, hay cho nó là giải, khó đi 
mà muốn 101 dich là sự ao ước không thể được. 


Nếu theo ВВ. ngang, lối tắt mà cóp nhặt quyền sách 
này däm гап, quyền sách kia vài đoạn — như từ trước 
đến nny thiên hạ vẫn làm, thi nhau mà làm — thì kết quả 
Ihre dáng thâm thương. Bây giờ, đồng bào ta đã đề ý 
đến quõc học, không phải là nên chiều xu hưởng ấy mà 
viết sử theo như nhiều người. 


Trái lại phải công bố là sử học rất khó và người viết 
phải có sức học và biết thân trọng. Nếu ai ВОЗЕ đủ điều: 
kiện thì đừng nên viết, 


Tôi có quen nhiều người hiện giờ rất hăm hở muốn: 
khảo cửu về sử ký địa dw., Ho đáng khen nhưng không 
dáng khuyến khích vì họ không đủ điều kiện dë làm việc.. 
Ding lë phải tự cho mình một học vấn — mà họ không 
со — họ lại còn muốn dạy người khác. 


Hiện giờ, theo ý tôi, quyền VWiệ-Nam Sử Lược của: 
ông Trần-trọng-Kim tạm dùng đề biết qua loa về sử ta 
được rồi. 


Một quyền sử cũng về nước ta từ thượng có đến ngày: 
nay mà giá trị vượt hẳn quyền cả ông Trần theo ý tôi 
lưởng khó làm lắm. Tôi muốn nói là không thề làm được. 
Phải chờ năm ba chục quyền sách khảo cứu đầy đủ từng 
lhòi đại hay vấn đề đã. 


VUA GIA-LONG VÀ VUA MINH-MẠNG 


theo lời sử-thần phê bình 


Quyền Quốc-Triều Chánh-Biên có chép lời sử-thần 
bàn về Vua Gia-Long và Minh-Mạng, không có lời bàn 
về Vua Thiệu-Trị và Tự-Đức. 

Tôi không biết sử-thần đây là ai. 

Lời Бап vë Vua Gia-Long nhi sau näy: 


« Ngài vừa trung-hưng, vừa sáng-nghiệp, công cao, 
đức dày. Từ đời Hồng-Bàng đến nay, chưa có vị đế- 
vương nào sánh kịp. 

Lúc mới khai quốc, Ngài truyền xây thành, quách, 
sửa lăng-tầm, lập nền Nam-Giao, dựng nhà Tôn-Miếu, 
đắp nền xã-tắc, định phầm tước và chế bồng-lộc, mở 
khoa thi đề lựa người tài, day lễ nhạc, lập trường học, 
sửa pháp độ, ban luật điều, phong con cháu Lê, Trịnh, 
thường giòng giỏi công-thần, khước lễ cống-hiến bên Thái- 
Tây, nghiêm việc phòng bị nước Xiêm-La, bảo hộ Chân- 
Гар, thương yêu Vạn-Tượng. 


Thiệt là oai vang phuong. ха, nhàn khắp nước nhỏ, 
-quy mô rộng rãi sâu xa biết chừng nào >. 


Loi bản vë Vua Minh-Mạng như sau nầu : 


Đức ТһапЬ-Тӧ ta thiên-tự là bậc Thượng-Thánh, nối 
nghiệp lúc thiên-hạ đại-định rồi, chăm lòng chánh-trị, sửa 


QUAN NIÊM VIẾT SỬ СОА TÁC GIÁ 31 


mang thái-bình, xét điền xưa, sửa lễ nhạc, cần thận đồ 
ейп lượng, xét kỹ các pháp-độ, đặt khoa thí đề lựa kể 
аї, cày tịch đến đề khuyến việc nông, thường tuần hành 
dè xem đia-phương, năng khảo sát đề xét quan-lại, chăm 
việc võ, thời, mùa xuân duyệt-binh, còn việc hình thời, 
mùa thu thầm án, quy mô kỹ-càng, phầm-tiết đều đủ. 


Đến như ức quyền những người cấm cạn, nghiêm răn 
сіс bọn hoạn quan, không có Hoàng-Thân Quốc-Thích 
dụ việc chánh-sự, ý Ngài phòng vi dë tiệm lại càng 
xấu xa hơn lắm. 


Ngài ở ngôi hai mươi mốt năm, chăm lo mọi việc, 
thường như mỗi ngày. Những giấy tờ phê, phô, dụ, chỉ, 
chế, cáo ban ra, đều là ngự-chế thật mới. Văn-giáo khắp 
cả dàn Mường, dân Thổ, vë oai vang đến nước Xiêm, 
nước Lào; Thánh-đức, thän-công khòng thề hình-trạng 
hết được. 


Và lại lúc văn-cơ thong thả, lưu ý về việc văn- 
chương; ngự chế năm tập thơ, hai tập văn và các bài 
Thiên-cơ dự triệu, Co-khí minh-văn, đều là phát minh đạo: 
màu, mở rộng phép học. 


Ngài thiệt là bậc Đai-thánh chế tại khác xa tầm 
thường, đổi hết những thói quê mùa từ Lê, Lý trở về 
truc, mở lối trí văn-minh ngàn muôn đời cho nước Đại- 
Nam ta. 


Tốt thay ! Thịnh thay! 


82 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 


Theo chỗ tôi biết thời hiện bây giờ, ta chưa có một 
nhà sử học nào chuyên khảo-cửu lịch-sử nước ta về thời- 
đại nhà Nguyễn độc-lập, nghĩa là từ khi Vua Gia-Long 
thống-nhất được cả đất Việt, chọ đến khi nước Pháp: 
sang lập cuộc đô hộ. 


Tôi không biết là nhà sử-học sau nầy sẽ bàn về Vua 
Gia-Long và Minh-Mang ra làm sao. Nhưng tôi chắc là 
sẽ có nhiều chỗ không đồng ý véi sử thần mà tôi để 
đăng' lời bàn ở trên. 


Vì mấy lë sau dày: 


1.— Sử-thần chép sử theo lối biên niên, có sự gì 
хау ra thời chép. Sử-thần lại là người đồng thời với 
vua. Vẫn biết rằng sử-thần là người học rộng, lại 
công-bằng chính-trực, nhưng vì bị nhiều sự nhỏ .nhặt, 
chép hằng ngày làm cho khó hiều được những sự to tát 
vì sống cùng thời mới pua, có thề bị ảnh hưởng cua 
Упа lay chuyền hoặc có thiện сат, hoặc có ác cảm об? 
vua, nên lời bàn có thề không đúng với ý-kiến của nhà. 
sử-học sau nầy. 


2.— Nhà sử-học sau nầy sẽ là một nhà khảo-cứu. Sự 
hiều biết về lịch sử nước nhà, và nước ngoài, phải rë 
cả. Vì sau các việc đã xảy ra, vì đối vói các người xwa 
không có thiện сат mà cũng không có ác сат gì, nhà sử 
học đó dà rất trung-lập mà xếp đặt sự việc cho "những 
vấn-đề đề khổo-cứu ра sẽ có thề phán-biệt những ойп-8 
quan-irong khác những ойп đề tầm-thưởờng. Và lại trong. 
khi khảo cứu sự đã xảy ra ở nước ta về đời Vua Gia- 


АМ млм viết SỬ СОА TÁC GIÁ 38 


фони hay Minh-Mạng, nhà sử học bây giờ có thê phê bình 
Một cách chíc-chắn hơn sử-thần ngày xưa vì là đã ый 
{мн dược lich-st đời Vua Thiệu Trị оа Tụ-Đúc, nghĩa 
№ một thời gian đã chịu những kếtquả, hoặc tốt đẹp, 
holc tai hai của hai đời truớc. Sủ-thần đời xưa chỉ biết 
00 nữ Tàu và trong khi phê bình một òng vua nào thời 
Ong nghi tới một ông vua Tàu, hoặc đời Hán, hoặc Đời 
lường. So sánh ѓа обі Tàu chưa đủ, có lề thừa vì Tàu 
Mì la cùng thuộc vë một pănminh tínhthần оа våt chất. 
Man so sánh ta või Tây thời hơn vì Tây-phương thuộc về 
môl nền văn-minh tỉnh-thần và vật-chất rất khác ta, có. 
thề giúp ta hiëu biết ta, một cách ró ràng. 


Trên đây là tôi bàn theo những nguyên tắc lý-thuyết. 


Dù sao, lời bàn đó chắc cũng không sai mấy. Nhưng 
tòi rất mong là sẽ được biết ý kiến một nhà sử-học về 
Vua Gia-Long và Minh-Mạng, đề so sánh või lời bàn của 
wử-thần mà tôi đã sao chép ở trên. 


Về lịchsử Triều Nguyễn cũng như về cả lịch sử 
nước ta, tôi không biết hơn ai được một điều gì cả. Tôi 
không dám bàn. Tôi chỉ muốn cùng bạn đọc đem lời 
bàn của sử-thần ra giảng giải và 01 câu hỏi cho nhà sů- 
học sau nầy. 


Tôi chỉ cùng độc giả đọc lại và giảng nghĩa bài sů- 
thần bàn về Vua Gia-Long, còn bài về Vua Minh-Mạng 
thời độc giả sẽ tự suy nghỉ. 


Lời bàn của sử-thần về Vua Gia-Long ở đoạn тё: 
« Ngài vra trung-hưng, ота sáng nghiệp, công cao, đức 


34 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


dày. Từ đời Hồng-Bàng đến nay chưa có vi đế-uương nào 
sánh kip >. 


Và đoạn kết: < Thiệt là oai vang phương xa, nhân 
khắp nước nhỏ, quy mô rộng rãi, sâu xa biết chừng nào >. 


Ta không. nên đề ý nhiều về hai đoạn khen nầy. Chỉ 
hãy biết là, theo sử-thần, Vua GiaLong là Ông Vua to 
hơn hết các Vua trong lịch sử ta, vì « Ngài vừa trung- 
hưng vừa sáng nghiệp, công cao, đức dày». Và là một 
ông Vua đề lại kết quả tốt đẹp cho các vua sau Ngài: 
«Quy mô rộng rãi, sâu xa biết chừng nào». Nước ta vë 
đời Ngài không những có một địa pị cao та còn giáo- 
hoá nhiều nước : «Oai vang phương xa, nhân khắp nước nhỏ ». 


Ta nên xem cách sử-thần chứng dẫn những lời khen 
ấu như thế nào. Sủ-thần viện ra những công cao, đức 
dày của Vua Gia-Long trong giai-đoạn chính như sau näy: 


1.— Ngài truyền xây thành, quách. Ngài đã đứng về 
phương diện binh-bị mà lo giữ nước ta. Ngài đã cho 
xây những thành nào? Giữ nước bằng những thành đó 
có đủ không? Giữ nước cho khỏi bị ngoại xâm hay là 
chỉ đề phòng nội loạn? 


2.— Sửa lăng lầm, lập nền Nam-giao, dựng nhà Tôn- 
Miễu, đắp nền zà lắc «Công đức nầy thuộc về lý-thuyết 
huyền-bí của đạo làm Vua ở Á-Đông: Vua là thay trời 
trị dân, phải lập nền Nam-Giao, đắp nền xãä-tắc đề Ngài 
thờ Trời. Còn thuộc về lòng hiếu của Ngài nữa, như 
sửa lăng tâm, dựng nhà Tôn-Miếu. Có kết quả tốt đẹp gì 
cho nước, cho dân không ? 


QUAN NIỆM VIẾT SỬ CỦA TÁC GIA 35 


3.— Định phầm tước vå chế bồng lộc, mở khoa thí đề 
lựa người tài, dag lễ nhạc, lập trưởng học, sửa pháp-độ, 
ban luật điều. 


Sử-thần kề ra đây việc trị dân của Vua Gia-Long. 
Theo sử-thần thì Ngài đã làm được những công việc 
đó một cách hoan-toan; nếu không. thời sử-thần đã không 
mói tới, 


Những nhà sử bọc.sẽ phải khảo cứu kỹ lại đề xem 
kết quả đã như thế nào ? Và chương-trình như thë, thiču 
hay đủ ? 


4.— Phong con cháu Lê, Trịnh, thương giỏng 9101 công 
thần. Hai cử chỉ nầy tô ra Vua Gia- -Long có độ lượng, 
nhưng ta cũng phải xét lại. Còn phải nghỉ tới cách Ngài 
đối đãi với Triều Nguyễn Tây-Sơn. 


5.— Khước lễ cống-hiễn bên Thái Tây : Điều này rất 
quan hệ. Theo sửủ-thần thời là một cử chỉ rất khéo. Nhưng 
giả sử Vua Gia-Long có một chính sách ngoại-giao khác, 
trông rộng, nghĩ xa, biết lợi dụng người Thái-Tây đề cầu 
hoà xứ ta, trong nguyên-tắc độc-lập, thời chắc chắn là lịch 
sử của ta đã đi một con đường khác từ thế-kỷ rưởi nay vậy. 

6.— Nghiêm biệc phỏng bị nước Xiêm-La, bảo hộ Chân- 
Lạp, thương Vạn- Tượng. 

Ta cần phải chứng dẫn гӧ ràng nghĩa những chữ đó. 
Ngài đã bảo hộ Chân-lạp, thương yêu Vạn-Tượng như thế 
nào ? Chính-sách của Ngài lợi hay hại cho địa vị dân- 
tộc ta ở bán đảo Đông-Dương näy? 


ж 
ж ж 


36 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Theo ý sủ-thần thời Vua Gia-Long, trước hết là một 
ông vua «vira trung-hưng оа vira sáng-nghiệp x. Chỉnh sách 
vua Minh-Mạng là một ông vua < Đại-Thánh > mở lối trí 
văn-minh ngàn muôn đời cho nước Đại-Nam ta. 


Các bạn đọc hãy xem kỹ lại lời bàn của sử-thần. 


Ngoài những lời khen: «Đức Thánh-Tô ta thiên-tư là 
bậc Thượng-Thánh, Ngài thiệt là bậc Đại-Thánh... Tốt thay ! 
Thịnh thay! Sử-thần đã ám-chỉ những công việc mà Vua 
Minh-Mạng đã làm trong đời Ngài». 


Tôi kề những lời ám chỉ công việc йу ra đây, vô ích. 
Các bạn đọc lại bài bàn trên sẽ biết, 
Chắc sau näy nhà sử học phải chứng dẫn những lòi 


của sử-thần bằng sự thực xåy ra trong lịch sử, nếu nhà 
sử-học đồng ý обі sử-thần. 


Các bạn nhận (hấp rằng sự < bản > lịch sử không phải 
là việc dë. | 


Phần thir nhất 


Kỷ ức của tác-giả 


- 7 ` 
KÝ ỨC VỀ CỤ РНАМ-ВӦІ-СНАО 


Cách đây, thấm thoát đã hai mươi năm rồi, tôi cớ 
ở Huế, nhà ở trên dốc Bến-ngự, gần nhà cụ Phan. 


Tôi dš được cụ cho bầu chuyện nhiều lần. 


Trước đây, mười mấy năm, tôi có dịp vào Huế, có 
lèn viếng mộ cụ đặt ngay trong vườn nhà cụ ở trước. 


Bây giờ, nhớ tới cu, tôi chép ra đây một vài ký ức. 


* 
`. 


° 


Hồi đó, tôi giảng học ở trường Khải-Định, giảng về 
môn Sử ký và địa-lý. Vốn ngưỡng mộ cụ đã lâu, nhưng 
không biết làm thế nào được Cụ cho tiếp kiến, tôi bèn 
nhờ một vị phụ huynh học sinh nói trước, xem Cu có 
cho tôi được gặp Cụ không. Cụ đã trả lời tương tự như 
sau này : 


«Các ông tây học bây giờ, khô nói chuyên với các 
ông ấy lắm. Vå lại, tôi già rồi, làm саш, l có câu gì 
lầm, không những người ta sẽ cười mà lại còn có thë 


mang va đến minh». 


Vị đó khán khoản mãi Cụ mới ung thuận cho tôi 
đến hầu một buôi sáng hôm Chúa-nhật. 


Lên khỏi dốc Bến-ngự, đến chỗ đất bằng, qua 


40 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Ngā ba chùa Từù-Đàm, ở bên tay trái, ngay cạnh đường, 
là nhà Су. 


Một cái công tre con, ở giữa một hàng rào cây xanh, 
một cái sân đất, ở giữa có trồng mấy cây cảnh lơ thơ, 
rồi đến một cái nhà tranh ba gian, hai chải. 


Trước khi tôi lên trên hè thì thấy một thanh niên độ 
bai mươi lăm tuổi, chân đi đất, quần nâu, áo cánh trắng, 


ә 


ở cửa bên, trong nhà đi ra. 

— Thưa, ông lại ойр Cụ tôi? 

— Thưa vâng. 

— Mời ông vào chơi, Cu tôi có nhà, 


Qua cửa, tôi thấy ở gian giữa, trên một bộ ván thấp, 
có trải một cái chiếu dš cũ, ngồi tựa lưng vào bàn thờ 
gỗ mộc, trên có bộ đồ thờ gỗ mộc, giữa chiếu đặt tích 
nước, dia chén, ngọn đèn hoa kỳ và cái điếu cày: Đó là 
Cụ Phan. 


Cụ mặc cái quần nâu đã cũ, cái áo cánh kiều Huế, 
có nút cài dưới nách. Cụ ngồi, nhưng tôi nhận thấy Cu, 
thân hình уат vỡ, trán hói thật cao, bộ râu dài, đôi mắt 
sáng quắc.. ` | 


Tôi vái chào Су, Cụ vẫn ngồi, nhưng ngàng đầu về 
đằng trước, miệng nói « Chào ông», và tay chỉ chỗ cho 
tôi ngồi trên chiếu. 


— Thưa Cu, con không dám thất lễ. 


KÝ ỨC CỦA TÁC GIA 4 

Rồi tôi tìm một cái ghế đầu, đem lại ngồi né một 
góc bộ ván. 

Người thanh niên lúc này rót nước mời tôi. 

Cụ rit môt điểu thuốc lào rồi thở khỏi lên nhà : Tôi 
không quên được bức tranh tuyệt đẹp là cải mặt phương 


phi, cái trán cao, bộ râu đài và bạc phơ của Cụ, lộ 
dàn ra... 


“Trong dám khói trắng... 


Rồi Cụ hồi tôi về việc dạy học ra làm sao, học trò 
có đòng không, có chịu học không, vân vân... 


Xong tôi vấn an Cụ. Trong mấy câu Cụ trả lời, tôi 
còn nhớ câu: «Ông tròng, tôi chưa chết. » 


Câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng kéo 
dài đến nửa giờ. 


Tôi thấy các trẻ em, độ mười đến mười läm tuôi, 
chàn đi đất, đầu húi trọc, áo cánh, cắp mấy quyền vở 
giấy bản, tốp hai, tốp ba qua công đi vào. 

— Ау, mấy сап học trò tôi. 

— Thưa,.Cuụ dạy học? 


— Có chứ І Dạy cho vui. Và lại, tôi biết dăm ba chữ, 
bảo lại cho lũ trẻ... 


Tôi muốn ở lại xem Cụ dạy học, nhưng lại sợ đột 
ngột quá, nên tôi xin Cụ cho phép được về.. 


Cụ dặn rằng: < Đã biết tôi, thỉnh thoảng ông sang 
chơi bên tôi cho vui. » 


42 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tôi chắp tay vái Cụ xin về, Cụ vẫn ngồi yên, tựa vàơ 
bàn thờ, rit một hơi thuốc lào thật dài; rồi vừa thổ khói, 
vừa gàt đầu. 


Sau cuộc gặp Cụ đầu tiên, tôi thường cứ đăm ngày 
lại hầu chuyện Cụ. Cụ coi tòi như con cháu trong nhà. 


Buôi chiều thường về mùa hạ, từ bốn năm giờ cho 
đến tối, Cụ ngồi uống rượu một mình. 


Mâm rượu thường chỉ có một vài bìa đậu phụ, quả 
khế, quả öt, thỉnh thoảng vài ba miếng thịt. 

Nhiều khi tôi sang, thường gặp Cụ đương uống rượu, 
Cụ cho ngồi vào hầu và thật là những dịp rất may mắn 
cho tôi, đề Cụ kề những mảnh đời bôn ba chìm nồi của 
một nhà cách mạng, trong khoảng ba mươi năm hoạt 
động, lúc thăng, lúc trầm... 


Tôi nghe Cụ chỉ thấy tâm hồn tôi dần đần thu thập 
được ý nghĩa quốc-gia, và dán-lộc; phải gian lao mói cớ 
thề dành độc lập cho quốc gia và giải phóng được dân tộc. 


Nhưng tôi rất tiếc là dà không ghi được những tài 
liệu lịch sử Cụ cho về Hoàng-hoa-Thám, về đời cách mạng 
của Cụ ở Tàu, ở Nhật, về phong trào Đông-kinh Nghĩa-- 
thục, về các vụ bạo động ở Hà-nội. 


Một hôm Cụ đang nhắm rượu vöi mấy quả mơ xanh 
chấm với muối, Cụ hôi tôi tựa như sau пау: 


« Trong Tam-Quốc có đoan nói về Tào-Tháo uống rượu 
nóng với mơ xanh mà bàn luận anh hùng vòi Lưu-Bị. 
Y ông về quan niệm của Tào-Tháo như thế nào ? > 


KY ỨC: CUA TÁC-GIA 48 


lôi không biết trả lời ra sao. 


Cu tiếp: < Tào-Tháo hẹp hòi lắm. Người anh hùng là 
Hới có chí lớn và có lòng kiên nhẫn và có tài đề thực 
hiện chỉ đó. Nhưng thành hay bại, không do mình định 
{бс được. Nếu thành thời lịch sử ghi tên. Nếu bại 
Ihi là vò danh anh hùng. Biết bao nhiêu vô danh anh 
hùng... > 


Thưa, chắc Cụ đã biết nhiều vị cách mạng của ta 
bị thất bại. 


— Tất cả các nhà cách mạng là anh hùng... 


llai con mắt mo màng, Cụ đã không trả lời câu hỏi 
on tôi, chắc Cụ đã nghỉ tới các vị đồng chí của Cu. 


lồi, chậm rãi Cụ tiếp: < Thất bại là lỗi tại mình. 
Nhưng cũng vì thời cơ chưa đến... Và lại, người ta quá 
khon, dàn ta quá dại. » 


Tôi hiều Cụ ám chỉ < người ta» là ai. 
Cu không nói thêm nữa. 


Вау giờ, sau hai mươi lăm năm Cụ dạy, tôi nhận thấy 
lù người ta, vì «quá khôn > dà thất bại nhục nhà, còn 
dàn ta, sau khi dại, đã trở nên khôn. 


Nhưng sự khôn này đã phải trả bằng biết bao nhiêu 
lhš hệ và thứ пым, mó đây, biết bao hy sinh sương 
máu trong hơn mười năm trời mà dân chúng điêu linh, 
mà số các vị anh hùng nam, nữ đã cỏ hàng triệu là vô 
danh anh hùng. Người ta «quá khôn >, nhưng cái khôn 
này là cái tham vô độ, thời tham mãi sao được ?... 


* 
k k 


4 QUỐC-SỬ TẠP LUC’ 

Một chiều mùa hạ, tôi sang hầu Cụ, thấy Cụ ngồi 
ở ngoài sân, trên một cái chồng. 

Cu đang đọc sách. 

Tòi mạn hỏi sách gì. 

Cụ bảo là bộ Xuân-Thu. 

Rồi Cụ giảng cho tôi rất nhiều về Hán-học. 

Cụ ngồi tựa vào cái gối gỗ, dưới đất là ấm nước 
või một cải tô. Cu uống một tô đầy, rit một điếểu thuốc 
lào, trong cái điếu cày tre, rồi Cụ bảo : 

« Tôi không mời ông uống nước vì là nước vối. Nhà 
hết trà. Có người bà con ở Hà-nội vào cho ít lá vối khô 
và vài bánh thuốc lào Vinh-Bäo ». 

Cụ nói càu đó rất tự nhiên vì tính Cụ tự nhiên lắm. 

Bây giờ tôi mới thấm thia. 


Được Cụ giảng cho ý nghĩa kinh Xuân-Thu, nhưng 
Cu không cho uống nước vói vì Cụ nghĩ rằng nước với 
là thứ nước của người nghèo. 


Nghèo như Cụ mới thật là sang. 


Tôi nhân dịp hỏi Cụ về các sách Cụ trước tác, về 
bộ Nguc trung thư và bộ Ап-пат vong quốc sử. 


Cụ trả lời và hai con mắt sáng quắc trở nền mơ 
-màng. | 


« Tôi trớt 4а viết hai bộ sách dó vì nó ghi tên tòi đề 
lai... Nhưng ông kiếm mà xem. kề cüng khônø vô ich... 


KÝ ỨC CỦA TÁC-GIA 45- 


Cũng khó kiếm lắm vì mất hết rồi.. Vả lại các ông thì: 
hiều thế nào được ? ». 


Một lúc sau, Cu nhìn tôi nói tiếp : 


«Không phải tôi bảo các ông là dốt đâu. Nhưng các: 
ông, dù muốn học chữ Nho cũng không có thầy dạy. ». 


— Thưa, Cụ vẫn dạy học. 


— Có chứ, nhưng tôi chỉ dạy dăm ba chữ cho lũ trẻ,. 
đề sau này biết khấn ông bà, ông vải. Còn Hán học đã: 
tàn từ lâu rồi... Sau này, các ông Tây học mà có làm. 
nên trò, nên trống gì là tài của các. ông. 


Hồi nghe Cụ nói, tôi chưa hiều. Bây giờ tôi mới hiều,. 
tôi thấy buồn tủi vô cùng... 


Chúng ta dš làm < nên trò, nên trống » gì chưa ? 
. 
е > 


Ngày cụ mất, tôi ở Quàng-Nam, cùng đi học địa-lý: 
với anh em học sinh. Chúng tôi đi ba bốn hôm mới về,. 
tôi không nhở vào dịp nào. Ngày Cụ mất là ngày hai: 
mươi chín tháng mười năm 1940 (29 tháng 10, 1940). 


Khi chúng tôi về Huế, Cụ đã an táng ở ngay trong: 
vườn nhà Cu. 


Tôi có lại lễ Cụ và hai con Cụ, Phan-nghi-Huynh và: 
Phan-nghi-Đệ có kë lại cho tôi là Cụ chỉ đau có một vài" 
ngày, rồi mất một cách rất thản nhiên, như một người: 
nằm ngủ. 


-46, QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Các con Cụ có cho tôi biết là Cụ đề lại một chúc 
thư mà Cụ Huỳnh-thúc-Kháng giữ.” 

Chúc thư này đã được đăng ngay trên báo Tiếng-Dân 
ở Huế, 

Tôi có lại tòa báo, xin yết kiến Cụ Huỳnh và xin Cụ 
-cho biết một vài đoạn bị kiềm duyệt. Cụ Huỳnh bảo tòi : 

« Đây là chúc thư của Cụ cho dân tộc. Người ta kiềm 
đuyệt vài đoạn, ông chưa nên biết vội. » 


Năm 1946, khi Cụ Huỳnh từ Quảng-Nam ra Hà-Nội, 
tôi có được Cụ che tiếp kiến và tôi cũng đã có dịp được 
gần Cụ. 

Có một lần, tôi nhắc lại chuyện xưa và xin Cụ cho 
biết sơ qua mấy đoạn bị kiềm duyệt, Cụ trả lời : 

« Biết làm gì ? Hành động là đủ, theo gương Cụ. » 

Cụ Huỳnh mất vào năm 1947 nghỉa là bảy năm sau 
Си Phan. Chắc ở dưới suối vàng, Cụ đã kề cho Cụ Phan 
tất cả những sự gì xảy ra trên đất Việt-Nam, từ ngày kế 
khuất người còn... từ năm 1940 đến năm 1947. 

Mộ Cụ Huỳnh đặt ở trên núi Thiên-Ấn (Quãng Ngãi). 

жек 

Tang thương biển cải, соп người tròi nỗi như cái bèo, 
cái bọt trên dòng nước lũ, lắm khi nghỉ tới người xưa, 
tôi nghe văng vẳng bên tai câu của Cụ Phan : «Người ta 
quá khôn, dân ta quá dại» và сап của Cụ Huỳnh : < Hành 
động là đủ, theo gương của Си». 

NGUYÊN-THIỆU-LÂU 
1964 


KÝ ỨC VỀ CỤ MINH-VIÊN, 
HUỲNH-THÚC-KHÁNG 


Cụ Huỳnh:thúc-Kháng mới xa anh em chúng ta. 


A в. `x А .. .. т A 
О Quảng-Ngãi, gần tinh ly, trên núi Thiên-Ấn, có mộ 
eu và nhà bia. i 


Mới đây, tôi có dip ra Quảng-Ngãi, lại lễ cụ. Tôi có 
bài nhỏ này kề với độc giả mấy dịp mà tôi đã được 
hầu chuyện cụ. Nhà lịch sử sau này së phải viết cả 
một cuốn sách khảo cứu về thân thế và sự nghiệp cụ. 


Tôi vën vẹn chỉ được hầu chuyện cụ бб bốn Tần. 
Hai lần đầu ở Huế vào năm 1940, hồi cụ làm chủ nhiệm 
báo Tiếng-Dân và tôi giảng học ở trường trung-học Khải- 
Định. Lần thứ ра © Hà-nội, tại Bắc-Bò-Phủ, khi cu quyền 
Chủ-Tịch Chính Phủ vì cụ Hồ-ch-Minh sang Pháp điều 
đình ký hòa ước với Pháp, vào năm 1945. Hồi dó tỏi 
làm việc trong ban Ngoại-Kiều-Vụ, gián tiếp thuộc Chủ- 
tịch-Phủ. Lần thử tư ở Hànội sau một bữa tiệc thân 
hữu giữa phái đoàn Pháp và nhân viên chính phủ ta; 
tôi vì là Trưởng ban Ngoai-Kiều-Vụ nên được phép, dự 
Нёс với các vị Bộ-Trưởng đề làm thông ngôn hầu cu. 


Hồi tôi giảng học ở Huế, tuổi mới chưa đến hai mươi 
lăm; mới ở Pháp về nên tư tưởng hãy còn lộn xộn. 
Một cuộc hầu chuyện cụ Huỳnh sẽ rất ích lợi cho tôi. 
Tôi viết thiếp xin được tiếp cú, nhờ một học sinh đưa 


48 QUỐC-SỬ TẠP LỤC: 


đến tòa báo. Mấy hôm sau, cụ trả lời bằng thiếp là sảng. 
nào cụ cũng có mặt ở tòa báo. 


Một buôi sáng tôi lại, tôi đưa thiếp xong, được gọi 
vào ngay. 


Phòng giấy của cụ sơ sài, bài, sách bừa bộn. 


Cụ mặc cái áo cánh Huế. Cụ đứng dậy sau bàn, 
chìa tay bắt tay tôi rồi chỉ ghế đề trước bàn. 


— Mời quan ngồi. 


— Thưa cụ, chúng con tuổi thời trẻ, học thời kém,. 
xin cụ miễn cho chữ quan. 


— «Đỏ là thói quen ở đất Thần kinh này. Ái cũng: 
là quan cả. Ông là người Bắc. thời phải. Tôi quen nhiều 
người Bắc thành nghe giọng là biết. Ông gặp tôi cớ: 
việc gì? » 


.Độ mặt xương xương, nước da mai mái, trông cự: 
không được khỏe mạnh. Mái tóc đã gần bạc hết. Tôi 
đoán cụ vào trac trên dưới bảy mươi. Mắt đã kém tỉnh: 
thần nhưng tiếng nói sang sảng. 


— « Thưa cụ, con người là-Đông. Chỉ học chữ Pháp, 
không biết chữ Hán. Con là giáo sư dạy về Pháp-văn và 
Sử-Địa ở trường Quốc-Học. Con mới ở Pháp về, được 
bồ ngay vào đây, 


«Соп được nghe tiếng cụ từ lâu. Con mong được cự 
coi như con cháu trong nhà và thỉnh thoảng chỉ giáo chơ 
con những điều hay lễ phải. 


RY ÚC CUA TÁC GIÁ 49 


Con thấy rằng một thanh niên như con, trong tình 
(tụng chính trị và xã hội biện thời của nước nhà, không 
g6 hướng mà theo sẽ lầm đường. 


Và như thế, không những đã không làm bồn phận 
tùn mình đối với quốc gia, đối với dân tộc mà lại còn có 
(00! nữa. » 


Cụ nhìn tôi hồi lâu, röi chậm rãi trả lời, giọng có 
về buồn : 


— «Tôi hiều cái băn khoăn của ông và tôi khen cái 
lm của ông, ông hãy -còn trẻ, vội và gì? 


Tam thập nhỉ lập, 
Tứ thập nhỉ bất hoặc, 
Ngũ thập tri thiên mệnh. 


Ông nên giao thiệp rộng đề quan sát xà hội, đề biết 
Buri, biết mình. Hãy còn là bạch diện thư sinh, tài 
chưa có mà tâm bồng bột, tình trạng ấy rất nguy hiềm. 
(иг tuần tự vi tiến. Mình biết tư tưởng hướng về quốc 
pin, về dân tộc là được rồi. Đấy là về phương diện tỉnh 
thần. Còn về phương diện vật chất thời các thầy tân 
học bây giờ khác chúng tôi cựu học lắm. Ăn, mặc bắt 
hước Pháp, xa hoa tức là tự mình truy lạc mình đấy. 
ИЧ vật chất làm hai cái tỉnh thần nhiều lắm. Nhiều 
thanh niên du học ở Tây phương về đã hư hồng; kề 
øÑng tội nghiệp cho họ. 


Sống trong tình trạng nước ta bây giờ, mà kë ra 
di có từ lâu, gương xấu thời nhiều, gương tốt. thời it. 


50 QUỐC-SỬ TẠP LỤC: 


Ông đã được xuất dương, dà được học cao, đã có: 
địa vị trong xã hội, lại còn đương lúc sung sức, óngi 
thật là người được nhờ ơn tô ấm lắm. Sau này, nên: 
người hay không nên người là tự ông, là tại cái tâm 
hồn ông nó cao thượng hay nó ti tiện. Ông là một kể 
ST, ông nên nhớ câu: 


Quốc gia hưng vong, 
Thất phu hữu trách. 


Ông khá về Pháp văn, tôi thời chẳng biết một chữ 
Pháp nào cả. Ông giỏi Pháp văn, tôi khuyên ông nên học 
Hán văn đề thâu nhiễm tư tưởng của Thánh hiền, không 
phải là vô ích. 


Ở toà báo, tôi bận nhiều việc vặt, không có thời giờ 
nói chuyện lâu với ông. Xin chờ một dịp khác. Nếu tôi 
có duyên với ông, thế nào cũng còn nhiều lần nói 
chuyện. » 


Tôi đứng dày, vái cụ, đi ra. 


Hình ảnh cụ Huỳnh lu mờ trong tri nhớ của tôi 
cho mãi đến khi báo Tiếng Dân cho biết rằng trước khi 
mất, cụ Phan-bộiChâu có đưa cho báo ấy tờ chúc thư 
của cụ, nhờ đăng. Nhưng báo ấy không đăng được vì tờ 
chúc thư bị kiềm duyệt. | | 


Tôi lại toà báo, xin yết kiến cu Huỳnh. Си tiếp. Tôi 
trình. cụ là tôi xin cụ cho xem tò chúc thư của cụ Phan: 


— Ông có biết cụ Phan không ? i 


KÝ ỨC СОА TÁC-GIÁ 51 


— Thưa cu, nhà con ở gần nhà cụ Phan, con dà 
có nhiều dịp được sang hầu chuyện cụ. Tờ chúc thư của cụ 
là một tài liệu lịch sử. 


— Đúng. Nhưng cũng có nhiều ý nghĩa chính trị. 
Quân Pháp dà giam lỗng cụ ở trên dốc Bến-Ngự, bây 
giờ cụ chết, có mấy dòng chữ dë lại ấy thế mà hợ 
cũng không cho đăng. Vậy ông chưa nên: biết. 


— Thưa cụ, Pháp hèn quá. 


— Đã đành là hèn. Nhưng tôi còn nhận thấy là Pháp 
cảm thấy yếu nên hën. Sợ cả người chết ! 


À Pháp khủng bố lắm đấy, ông а. Ông biết đấy 
chứ gì ?.. 


Chỉ có ông là sướng thôi! Học sử поћїа là sống với 
người chết, học địa là sống với non sông. Tòi nói trước 
đề ông ngẫm, việc Trung-Nhật chiến tranh sẽ lôi thôi lắm. 
Và cái thể giới đại chiến này sẽ có ảnh hướng lớn tót 
nước ta. Trong nước sẽ xảy ra nhiều chuyện. 


Ông đừng có tham dự một việc gì cả, kể nọ đảng 
này, người kia đẳng khác, ông mặc kệ họ. Ông nên trau 
giồi cái học chuyên môn của ông, ấy là một công tác đấy. 


Và lại ông hãy còn trẻ, còn biết bao nhiêu: người hon 
ông về tuôi, về học vấn, về kinh nghiệm: Chó nên dại 
đột mà hông. 


Tôi gần kẻ miệng lỗ nhưng vẫn hy vọng sẽ được 
một ngày ích lợi cho quốc gia. Còn từ nhỏ dến giờ, chỉ 
là một người ăn hại, 


52 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


— Thưa cụ, con xin tuân những lời chỉ giáo của cụ. 


“Tôi ở tòa báo đi ra. Từ đường Đông-Ba ra tới chợ, 
tôi vào một quán nước, nhìn con sông Huong mà suy 
nghi. 


Cụ chào tôi là quan, rói vì cụ thương nên dạy bào 
nhiều điều. Thật là thấm thia. 


° 


Năm sau, tôi ra làm việc ở Trường Viễn-Đông Bác- 
Cô. Nhật thua, đầu hàng Đồng-Minh. Cách mệnh nỗi lên. 
Cụ Hồ-chi-Minh về lãnh đạo chính quyền. 


Tôi theo dồi cuộc cách mệnh, chẳng hiều thời cuộc 
biến chuyền ra sao. 


Cụ Hồ ký với Pháp, thuận cho quân đội Pháp đồ 
bộ ở Hải-phòng, lên đóng ở Hà-nội và mấy nơi khác. Rồi 
cu sang Pháp điều đình một hòa ước có hiệu lực lâu dài. 


Cụ Huỳnh, Bộ-Trưởng Bộ Nội-Vụ, lên thay cụ chức 
Chủ-Tịch Chính phủ. 


Nguyên chẳng biết ai đề cử với cụ Hồ mà một sắc 
lệnh cụ Hồ ký đã cử tôi làm Trưởng ban Ngoai-Kiều-Vụ, 
trực thuộc Bộ Ngoại-Giao. Ông Bộ-Trướng là ông Nguyễn- 
tường-Tam sung Trưởng Phái-đoàn sang Pháp. 


Tôi lên yết kiến cụ Huỳnh đề xin cụ cho chỉ-thị. Әб 
là lần thứ ba tôi được hầu chuyện cụ. 


Tôi gọi giây nói cho ông Chánh-văn-Phòng cụ. Một 
lúc được trả lời rằng cụ bận công việc lắm và tôi có rỗi 
thời ngay trưa lại ăn cơm riêng với cu. 


KÝ ỨC СОА TÁC-GIẢ 53 


Tôi rất mừng vì làu lắm không được gặp cu. 


Tới Bắc-Bộ-Phủ, ông Chánh-văn-Phòng dẫn tôi vào một 
phòng ăn riêng, nhỏ bé đã kè sẵn một cái bàn con, ba 


cái ghế. 
Ông Chánh-văn-Phòng là người đã cùng ở Huế ra 
với Cụ. 


— « Anh ngồi chơi, uống nước, cụ mắc khách. Tôi 
có trình cụ là anh muốn gặp cụ. Cụ nhớ ra ngay vì chắc 
không mấy người trùng tên anh ». 


Chúng tôi đương nói chuyện vơ vån với nhau, thời 
cu vào. Trông cụ vẫn như xưa và vẫn cái áo sa có hoa, 
cải khăn xếp, đòi giày Gia-định. 

Cụ chào tôi trước : 

— Chào ông Lâu. 

— Lạy cụ 4. 

— Chắc ông bận việc lắm. Hòm nay, òng ngồi ăn cơm 
đây với tôi. Còn tôi thời ít việc, ấy là nhờ các anh em 
ai làm việc cũng tích cực cả. 

Tôi mừng òng một chén rượu nào. 

Tôi lúng túng không biết nói thế nào thời cụ nói tiếp : 

— Công việc nhiều và có việc khỏ giải quyết lắm. 
Nội bộ của ta lủng củng, địch lại thường uy hiếp ta về 
vë luc. Chắc cu Hồ gặp nhiều sự bực mình ở bên Pháp. 


Ау, tôi chỉ nghĩ tới cụ với sự toàn dàn cách mệnh mà 
mong rằng cái thân già này không đến nỗi vô ích. Công 


54 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


việc của ông thích hợp với tính tình của ông và ông cũng 
có thê làm tròn được. Gặp việc khó, đừng có nån, thất 
ií; о 

bại đừng có пра lòng. Tôi tin ở ông. 


— Thưa cụ, con được cụ lãnh đạo cho thời con chẳng 
ngai gì cả. 


— Được. Nhưng đừng có khinh dịch. 


Những lời cụ dạy không phải là những câu khuyến 
.khích đại cương của một thượng cấp cho một ha cấp mà 
đà những lời chỉ tình... 


__ Tôi phải thực thà trình cụ, trong bữa cơm, rằng lôi 
Việ-Minh không phải, Việt Quốc cũng không, Việt-Gian 
cũng không, ấy thế mà tôi ở một địa vị do Việt-Quốc đề 
cử ra, Việt-Minh chấp thuận và Cao-Ủy Pháp không phần 
kháng. Vậy tôi biết làm việc thế nào cho ai ai cũng vừa 
lòng ? 


Cụ nghe kỹ rồi cụ day: 


— «Tôi hiều lắm. Tình trạng của ông thật là đặc biệt, 
vì vậy ông mới được chọn. Nhiều người mất lòng vì ông 
lắm. Nhưng cả ba phe đều mất lòng vì ông, ấy là ông 
làm việc được. Ông hiều chưa ? Ông cứ thẳng thắn mà 
làm. ». | 


Cơm xong, tôi xin cáo từ. Cụ đặn : 


7 Công việc càng ngày càng khó. Ông có quyền ký 
трап tất cả các công văn do Liên-Lạc Pháp đưa sang và 
ông trực tiếp trå lời. Có việc gì khó, ông thảo luận với 


КҮ ÚC GÚA TÁC GIÁ 58 


bòn liên kiêm. Ông Nam (Hoàng-hữu-Nam) đứng đắn. Tôi 
(їйє là bai ông có thê tương đắc. 


Lần thứ tư mà tôi được hầu chuyện cụ là sau bữa 
Пос mà chính phủ thết tướng Morlière, người sang thay 
tưởng Valluy, Tông Chỉ-Huy Quân-đội Viễn-chỉnh Pháp, kiêm 
chức Cao-Ủy. 


Mấy cái bàn dài kë liền nhau. Ta ngồi một bên dày 
ghế, Pháp ngồi một bên. Ông Bộ-Trưởng Vũ-đình-Hoè, 
ngồi bên cạnh cụ, đứng lên đọc bài diễn từ của cụ dịch 
га tiếng Pháp. Ông Morlière đứng lên đáp từ và ông Vũ-đình- 
Поё dịch ra Việt-văn. Cả hai bài diễn từ chỉ là những câu 
khách sáo, đại ý đều mong sẽ mau có một tờ Hòa-ước 
gira hai nước. 


Cơm xong, chủ khách chia ra từng tốp nói chuyện. 
Cu Huỳnh ra ngồi riêng với ông Morlière ở một sa-lông. 
Ông Hoàng-hữu-Nam bảo tôi : 


— Anh ra thông ngôn hầu cụ. 
— Sau anh không ra ? 


— Tôi ra không được. Anh là người không đẳng phái 
mới đúng là người thông ngôn. Anh phải khéo trình điễn ý 
kiến của cu và khéo gợi ý kiến của địch. 


Tôi lại chỗ cụ Huỳnh và бпр Morlière |ngồi, vái Cụ 
[luỳnh, bắt tay ông Morlière, tự giới thiện với y. 


Tôi kéo một cái ghế con, ngồi né cạnh cụ, cụ bảo tôi : 
— Chẳng biết nói gì dày! 


56 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


— Thưa cụ, con xin đề nghị là sau mấy câu qua loa 
hỏi thăm, chúc mừng ta nên gợi xem Pháp có điều gi 
bất mãn thời cứ nói. 


— Được ! 


Thế là tôi bia ra mấy câu. Ông Morlière như được 
gāi vào chỗ ngửa, sau mấy câu cảm ơn xã giao về bữa 
cơm thân thiện, liền vào câu chuyện mà y chắc đã sắp 
đặt từ trước. 


Đại khái v nói là nước Pháp muốn hòa bình, muốn 
thân thiện với nước Việt-Nam, như уау hai nước së lợi 
cả. Rồi у lặp lại thuyết mà giáo sư Paul Mus đã đem 
ra «thuyết »cụ Hồ và nhắc lại убі tôi. Ấy là thuyết < Liên 
Hiệp Pháp > (Union Française) së là một cái nhà có mặt 
tiền và mặt hậu (maison à double facade) ; mặt tiền (fa- 
çade atlantique) ở Âu-châu, trông ra Đại-tây-Dương tức 
chính là nước Pháp ; mặt hậu trông ra Thái-Bình-Dương 
(facade pacifique) là nước Việt-Nam và hai nước phụ là 
Ai-lao và Cao-Mên. Sự sát nhập Nam-Bộ với BắcBộ và 
Trung-Bộ sẽ do quốc hội Pháp quyết định, vì là thuộc 
địa của Pháp. không phải là đất Bảo-hộ. 


Cụ Hồ dà hỏi vặn ông Раш Mus (chính ông Paul Mus 
đã nhắc lại với tôi) là cái nhà Liên-hiệp-Pháp kiều tròn 
hay vuông? (L'Union francaise est une maison à double 
façade, oui, mais elle sera ronde ou carrée). Paul Mus 
lúng túng không biết trả lời ra sao. 


Cụ Hồ lại đã có dịp tuyên bố về Nam-Bộ : « La Cochin- 
chine, c'est la chair de notre chair, c'est le sang de no- 
tre sang » (Nam-Bộ đối với chúng tôi, tức là thịt và máu 


ЖҮ ÚC CỦA TÁC GIÁ 57 


của một cơ thê) < Nous ne Pabandonnerons jamais > Không 
bao giờ chúng tôi bó đất Nam-Bộ). 


Ông Paul Mus lường gat sao được cụ Hồ? 


Ông Morlière lại nói rằng nếu hòa bình tái lập giữa 
nước Việt- Nam và nước Pháp thời nhờ sự giúp đỡ kinh 
đế và văn hóa của nước Pháp, nước Việt-Nam sẽ được 
giầu có và sẽ tiến mạnh về văn hóa, sẽ là một nước đệ 
mhất ở bán đảo Đông-Pháp và ở Đông-Nam-Á. 


Y còn dọa là nếu xảy ra chiến tranh thời tai hại 
cho cả đôi bên, thử nhất là cho nước Việt-Nam. 


Tôi nghe kỷ ông Morlière. Rồi tôi dịch cụ nghe, đại 
*hái như tôi viết ở trên. | 


Cụ lúc lúc gật đầu, tổ ra là cụ hiều và cụ suy nghĩ. 
Rồi cụ bảo tôi: 

— Ông trả lời đi. 

— Thưa cụ, con đâu dám. 

Cụ cười rồi bảo tôi : 


— < Vẫn giọng lưởi cũ rich, chỉ định lường gạt. Ông 
trå lời ông tưởng này rằng dân tộc Việt Nam muốn độc 
Лар, thông nhất, sống dưới chế. độ dân chủ cộng hòa. 
Nếu nước Pháp hiều như thế thời là nước bạn và dân 
tộc Việt-Nam së quên những sự không hay đã xảy ra 
árong dî: văng. ». 


Thế là hết đoạn đầu câu chuyện. 


58 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Đến đoạn thứ hai, ông Morlière không nói chỉnh trị 
đại cương nữa, liền nói về những sự bất hòa thường xảy 
ra giữa chính quyền dia phương của ta với quân đội trý 
phòng của Pháp. Và ông Morlière sợ rằng những sự bất 
hòa đó mà theo y, phần nhiều do Ủy ban đia-phương gây 
ra, sẽ có thê tạo nên một không khí oán thù giữa quân 
đội đôi bên. Điềm đó là điềm đáng tránh. 


Tôi dịch cụ Huỳnh nghe. Cụ mặt lạnh như tiền у 
bào tôi : 


— Ông tự, trả lời vì tôi nói đủ rồi. 


— Thưa cụ, con sẽ bảo là các vụ bất hòa, đưa đến 
súng đạn, là do Pháp вау ra trước. Chúng ta phải giữ trật 
tự một cách công bằng trong khi chờ một hòa wöc rỡ 
ràng, không thiên vị Pháp được, và ta cũng không lấn 
Pháp. | 


— Nói thế phải. 


Tôi trả lời ông Morlière như trên tôi dẫn. Rồi tôi nói 
tiếp : 


° 


f — «Thưa Đại-tướng, tôi làm ở Ngoai-Kiëu-Vu, tôi biết 
nhiều chuyện lắm. Tôi xin kề Đại-tưởng nghe một chuyện 
mà báo chí chúng tôi tuy biết mà không được đăng. 


"Nguyên là ở phố Đường Thành, có một cái nhà lầu,. 
một cửa trước trông ra đường, bên kia đường là một cái 
bäi đất trống, có nhiều hầm trú ап đào từ hồi máy bay 
Mỹ ném bom Hà-nội, nhà lại có một cồng sau mở ngang 
ra môt phố con. Nhà này là một tiệm' hút thuðc phiện,. 
một nhà điếm và một sòng bạc. Các sỉ quan Pháp thường. 


КҮ ỨC СОА TÁC GIA 59” 


lớ giải trí, trong số đỏ có nhiều sỉ quan ở tỉnh về Hà- 
hội, nhân các ngày nghỉ, Chủ nhà này là một người đầm 
ini. Các соп em độ mươi người, Việt có, Тїп lai có mà 
һар cũng có. | 


Cảnh sát Viét-Nam biết rö nơi tô quỷ này nhưng cứ 
ngo di. Chẳng thà đề cho người Pháp vui chơi ở những 
nơi của họ còn hơn là đề họ chạy rong ngoài đường 


làm bậy. 


Một đêm, bỗng nghe cỏ tiếng súng ở trong nhà, tiếng 
Коп the thé của đàn bà. Anh em tự vệ khu phố bao 
уйу ở ngoài, chỉ có cảnh sát phá cửa vào. Họ bắt những 
người ở trong nhà phải đứng im, chờ xe cảnh sát: tới 
dàn lên bét. Chợt một người Âu, đàn ông, thừa lúc lộn 
xộn, chạy ù ra đường, rồi biến mất.. Hóa ra y nhảy 
xuống hầm trú Ân bên kia đường... Cảnh sát lôi y lên... 
Chinh là một nhân viên сао cấp một tòa Lầänh-sự ngoai- 
цибе. 


Việc báo lên Liên-Kiềm và Ngoại-Kiều-Vụ. Có - nhân 
viên đến làm biên bản ngay. Nhưng việc này chúng tôi 
ип đi, Liên Kiềm Pháp không biết và Lãnh sự ngoại quốc 
cũng không biết. i 


Tôi muốn kết luận rằng việc quân đội Pháp ở Việt- 
Nam là việc phiền lắm, Các sự xích mích xảy ra hàng 
ngày, 


Nói ra, có thê Đại-tướng không tin. Nhưng đã có nhiều 
lần quân đội Pháp hay người Bắc Phi lấy súng của họ 
dem đi tống tiền hay đi cướp phá nhà cửa người Hoa 


40 QUỐC-SỬ TẠP LỰI 


kiều hay của người Việt, hoặc họ bán súng của họ d 
rồi khai là bị Viëét-Minh chận đánh, tước súng của họ 
Ở Hải-phòng, đàn bà con gái không dám đi khuya vì đi 
хау ra bốn vụ hiếp dâm, do quân đội Liên Hiệp Phái 
là thủ phạm. Chúng tôi biết nhiều lắm nhưng không 
muốn nêu các chuyện đóra trên mặt báo chí. Chỉ có các 
<o quan Ілёп-Кіёт, và Ngoại-Kiều-Vụ biết mà thôi. 


Chúng tòi mong rằng chủ tịch chính phủ chúng tôi 
Hồ-chí-Minh, sẽ có thề về nước với một tờ Hòa ước тё 
ràng với người Pháp, Lúc bấy giờ Liên-Kiềm và Ngoại 
Kiën-Vu së giải tán. » 


Ong Morlière trả lời rằng nước Pháp cũng mong thế. 

Rồi ông ấy cáo từ cụ Huỳnh, ra gặp các vị Bộ Trưởng, 
bắt tay chào và ra về với tất cả các sỉ quan Pháp. 

Người Pháp đi rồi cụ ra nói chuyện qua loa với các 


уі Việt Nam, rồi quay về bàn giấy. Tôi theo cụ vào vì 
mạn hôi cảm tưởng của cụ. 


Cụ day: f 
— < Pháp một ngày một gày chuyện. Ta phải nhàn nhục 
chờ cụ Hồ về rồi hãy hay. Ông đã cố gắng rồi, nên cố 


gắng nữa cho bớt chuyện, dù mình tin rằng chẳng sớm 
thời muộn së có thề хау ra chiến tranh. > 


Chiến tranh Pháp Việt đã xảy ra, kéo đài tới ngày 
mà hội nghị Giơ-Neo chia nước ViệI-Nam ra làm đôi, lấy 
соп sông Вёп-Наі làm ranh giới. 


KÝ ỨC CỦA TÁC GIA 61 


Cụ Hồ-chi-Minh dà lãnh đạo kháng chiến như thế nào ? 
Tình hình ở Bắc ra sao ? 

Nào ai biết ró được ? 

Biết đề làm gì ? 

Ở trong Nam, ta chỉ biết có chính phủ Ngô-đình-Diệm, 


NGUYÊN-THIỆU-LÂU 
1961 


NHÂN NGÀY TẾT TRUNG-NGUYÊN TƯỞNG NHỚ 
TỚI CỤ ỨNG-HÒE NGUYÊN-VĂN-TỔ 


Ngày mùng 7 tháng mười dương-lịch (1947), quân Pháp 
thực dân xám lăng mở một cuộc tấn công đại quy- 
mỏ lên ViệtBắc. Họ cho quân nhảy dù xuống Bắc-kan, 
Lạng-sơn, Móng-cáy và Cao-bằng. 


Cụ Nguyễn-văn-Tố hồi đó làm Bộ-Trưởng bộ Xã-hòi 
trong chính-phủ kháng chiến của Hồ-ChiMinh. Cơ quan 
của cụ đóng ở gần Bắc-kan. Cụ bị quân Pháp bắt và đem 
về giam ở Bắc-kan, cùng với một số người Việt, trong 
một cái trường học thì phải. 


Hồi đó tôi ở Việt-Bắc, thuộc miền Tuyên-quang, Hà-: 
giang. Tôi đã ойр cụ một lần ở Việi-Bắc và sau khi được 
lin cụ bị hạ sát, tôi có hồi thăm xem sự thề ra sao ? 


Hôm nay, nhân ngày rằm tháng bảy âm lịch, 
tết Trung-nguyên, ở đất Sài-gòn, tòi tưởng nhớ đến cụ 
và có bài nhó này, gọi là một nén hương thắp trên bàn 
tho cụ. 


Ld 
ж * 


7 

Tôi không biết cụ sinh năm nào nhưng con trai lớn 
.của cụ là Bảo trac tuôi tôi Cu mất đã mười lăm năm 
#đrời. Vậy nếu năm nay cụ có còn sống thời cụ gần bảy 


ЖҮ ỨC СОА TÁC GIẢ 63 


mươi tuổi, cu mất năm chưa đến năm mươi tuổi. Cái 
соп số này là do tôi phỏng đoán mà thôi. 


Aa 


Мо màng tới cụ lôi thấu hiện ra trong tri tôi mấu 
hình ảnh. 


Hình ảnh thứ nhất là ông chů-tich các cuộc nói chuyện 
© Tri-tri, một hội học, ở Hà-nội. 

Hình ảnh thứ bai là òng chủ-sự ở Đông-Phương Bác 
cö Học-Viện mà nòm na thường gọi là Trường Báe-c% 
{Ecole Française. d Extrême Orient). 


Hình ảnh thứ ba là ông bộ-trưởng (không phụ trách 
bộ nào) đi thanh-tra miền Việt-Bắc sau khi chiến 'tranh 
đã xây ra ở Hànội. 


Tôi nhớ kỳ các hình ánh đó và tôi sẽ cố mô їй sau 
đây. Tôi khòng biết rằng cụ sẽ cho là đúng hay sai, 
nhưng tôi tin là cụ sẽ biết cho tấm lòng thành kinh của 
kẻ hậu bối 


ж 
* ж 


Ó Hà-nội thuộc phố Hàng Quạt, có một cái nhà hội 
họp thật to, có một tầng gác, ấy là trụ sở của Trí-Trỉ 
Học-Hội. 


Đấy là một hội tư, lập vào khoảng 1900, mục đích 
phổ biến sự học tHếng Pháp. Chắc là đã phải có sự đỡ 
đầu của chính-phủ thực dân Pháp. Nhưng sau hội. tự túc 
vì có nhiều hội viên mà mỗi hội viên hàng tháng. đóng 
điền. Trụ sở này bây giờ hãy còn. i 


64 QUỐC-SỬ TẠP LUC- 


Hội, тб сас lớp học buôi tối cho người lớn, tiền. 
học rất ít, vì các giáo viên không lấy tiền thù lao. Trong: 
các vị giáo viên đó thì cu Nguyễn-văn-Tố là người xuất: 
sắc nhất. Cụ dạy về Pháp-văn. Tôi hồi đó còn bé không 
được đi học cụ. Nhưng tôi tin rằng các lớp cụ dạy phải 
có kết quả m$ mãn vì cụ dà đứng tuôi, tài cao, tính tinh. 
lại vui vë. Cụ rất giỏi- về văn-phạm Pháp. 


Có lề vì cụ dạy quen các lớp học phức tạp này, khí 
cụ chủ tịch một cuộc điễn-thuyết nào ở trụ sở hội thời 
cụ giới thiệu diễn giả và đề tài một cách có duyên và 
dë dàng. 


Nhờ có các cuộc diễn thuyết hàng tuần này mà các: 
tầng lớp trithức ở Hànội có аір được gặp gỡ nhau và 
học hỏi lẫn nhau. Có cuộc diễn thuyết bằng tiếng Pháp- 
và tôi chắc rằng nhiều diễn-giả lấy làm vinh hanh được 
nói chuyện ở hội Trí-Tri. 


Tôi không. biết rằng hội đó bây giờ còn không và 
trụ sở dó dùng vào việc ш? 

Hình ảnh thứ hai là ông Chủ-sự Đóng-Phương Bác- 
Có Нос-ріёп. 


Cụ vào làm ở viện này sau khi đỗ bằng Thông-ngôn 
ở trường Bưởi ra. Trường này khi mới lập, cách đây 
hơn nửa thế-kỷ tên là Collëge des Interprëtes, dạy tiếng. 
Pháp và chữ Quốc-ngữ, chữ ‘Нап cho các họcsinh đề 
sau khi tốt nghiệp sẽ làm nghề Thư-kỷ thông-ngôn. Một. 


KÝ ỨC СОА TÁC СТА 65 


vị xuất ѕдс — tức cụ Pham-Quynh — cũng đã xuất thân ở 
trường này đã tòng sự ở Học-Viện nói trên. Cå hai vi 
đều là học-giả có công, ấy thế mà mỗi vị một số. Cụ 
Pham bị buộc vào tội thân Pháp, làm Thượng thư bộ: 
Пос trước, bộ Lại sau. Sau cụ bị giết ở Ủy-ban Tỉnh. 
Thừa-thiên, bắt giam rồi bị giết ở trong khám. Ő trường 
Búc-cô, cu Nguyễn-văn-Tố làm công việc gì ? 
N 

Ở trường Вас-сӧ, cụ đã làm công việc mà ít ai làm 
nồi. Tôi phục cụ ở điềm nầy: ấy là: cụ đã làm thư-ký 
lòa-soạn bộ Ký-yếu của Đông-Phương Bác-cố Học-viện 
(Bulletin de lEcole Française d'Extrême Orient) trong khi 
mà chỉ là nhân viên phụ tá (Assistant) như tôi. 


Cụ làm việc suốt ngày, trưa ở lại sở, tối mới về 
nhà ăn cơm. Phòng giấy của cụ ở ngay cầu thang đi 
lèn, bẻ như cái chuồng chim. Trên một cải bàn thật to, 
ngôn ngang những sách chữ Hán, chữ Pháp, những bản 
hảo của cụ, những bản đánh máy, những bản ráp nhà 
in đưa cụ đề sửa chữa. Một ông đồ ngồi né ở phía bàn 
dịch sách cho cụ. Cụ có khách luôn vì ông Giám-Đốc 
George Cœdès thay hết các công việc tiếp khách cho cụ. 
Các công văn cụ cũng thảo lấy hết, được cụ coi các 
còng việc hành-chánh, ông Giám-đốc thảnh thơi lắm. 
Bác-s? Huard thường luôn luôn đến hỏi tài liệu hay mượn 
sách, dš nói với tôi đại khái như sau này «Ông George 
Codès chẳng phải làm việc gì cả, chính ông Tố làm đủ 
cả các công việc. Đó là một sự thực mà ai cũng phải 
công nhận. » Cha Cadière có bảo tôi, ở Huế, ít lâu trước 


66 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


khi cha mất: « Nguyễn-văn-Tố đã viết nhiều lắm, trong 
tạp-chí Tri-Tận. Các bài đọc khô khan nhưng thật là những 
nguồn tài-liệu vô cùng qui giá, rất ích-lợi cho người khảo 
cứu. Đấy mới thật là một Học-giả. Tiếc thay đã chết 
oan. Sau này ông cho thu thập những bài của Nguyễn-văn-Tố. 
mà cho in lại, ấy là ông sẽ có công lắm đấy. » 

Phòng làm việc của tôi ở gần phòng cụ. Hàng ngày 
tôi quấy rầy cụ. Cụ đọc rất nhiều sách và có một trí 
nhớ lạ lùng. Sau khi tôi khảo cửu Еў một vấn đề, tôi. 
trình cụ bản thảo. 

' Ị 

— Phiền cụ xem hộ cháu bài này. Chắc còn phải 
sửa chữa nhiều. 

Cụ cười ha hả : 

— Ông còn trẻ, việc gì mà vội mà sợ mất công 
sửa chữa. Chắc ông nhớ câu này của Lafontaine: 

Travaillez, prenez de la реїпе, 

C'est le fonds qui manque le moins. 
và câu näy của Boileau : 

Vingt fois sur le metier, remettez votre ouvrage, 

Polissez le sans cesse et sans cesse le repolissez. 

Rồi cu -nói tiếp : 

— Ông đề tôi xem. Độ năm hôm, ông sang lấy đượe 
không? tôi chữa đè lên chữ ông được không ? 


Cụ chữa xong bài của tôi, kèm theo vài trang ghi 
những nhận xét của cu, rồi cụ đưa tùy-phái chuyền sang 
phòng tôi. 


HỶ ỨC CUA TÁC GIÁ 67 


lôi còn nhở cảm-tưởng đầu tiên của tôi khi tôi lật 
lừng trang một. 


Tòi giận lắm và tôi nói một minh: 


« Thật là một anh đồ già! "Thế này còn ra cái gì 
ийа! Chữa hết! Chẳng thà vứt đi cho xong. » 


Cu chữa bài bằng mực dó làm đổ hoe cả bài, bên 
là cụ ghi rõ lỗi thuộc loại nào. | 


Tôi їгт©с giận cụ nhưng sau khi đọc Кў tôi. giận tôi 
và tự bảo ! 


cGiải nghệ đi cho xong! Cử nhân văn-chương Pháp 
mà danh từ dùng không đúng, văn-phạm sai, khảo cứu Sử mà 
thi-liệu thiếu sót, trình bầy lại vụng về, đề cho một ông 
thư-ký già chỉ có bằng Cao-đẳng tiều-học, phải chữa từng 
«Ла, từng chữ một, thời thực là nhục lắm. » 


Tôi ngồi nghỉ vơ nghỉ vần. Nghe tiếng gö cửa, tòi 
mở cửa, ông Giám-đốc đi vào. 


— Ông đương bận việc ? 


— Thưa ông Giám-đốc, tôi bực mình lắm! Đây, ông 
xem. 


hồi tôi đưa ông Giám-đốc bài của tôi mà cụ Tố đã 
chữa. Ông ấy cầm xem qua rồi kéo ghế ngồi trước mặt 
tôi mỉm cười và dạy đại khải như sau nầy : 


— Ông bạn trẻ của tôi ơi! ông đừng lấy làm buồn. 
Văn Pháp không phải dễ viết cho hay và nghề khảo 
cứu khong phải dễ mà làm. Ông còn trẻ, cố gắng đi. 


68 QUỐC-SỬ TẠP LUG 


Ông có tất cả một đời người đề học hỏi. Ông Tố chữa 
bài cho ông như thế nầy là ông Tố quí ông lắm đấy. 
Ông phải саш ơn ông ấy và đừng mất lòng, cũng đừng 
chán пап. À, ông có biết chuyện Bezacier không ? 


Bezacier, nhàn viên vĩnh viễn của trường, có đưa tôi 
một bài dë đăng. Tôi chuyền sang ông Tó. Tôi tưởng ông 
Tố chữa rồi trả lại tôi đề tôi xem lại và cho in. Ông 
Tố sau mấy hôm trả lại tôi, không chữa một chữ nào cả. 


— Thể nào ông Tố ? 


— Ông muốn cho in thì cho in, có gi phải sửa chữa 
xin ông sửa chữa lấy. 


— Tôi hiểu ông rồi І Bài này không cho in được 
có phải không ? 


— Thưa ông Giám-đốc, khảo cứu dš sơ sài lại sai 
lầm, lời văn không tha thử được. Nhiều lỗi quá! 


Thế là bò trọn bài. Ấy ông Tó tốt với tôi lắm 
đấy chứ! Người thực thà lắm. 


— Da. 
Ông Cœdes cười rồi lại bảo tôi : 


— Có một lần tôi đưa bài của tôi đề ông ấy đăng. 
Mười hôm sau ông ấy bảo tôi: 


« Thưa ông Giám-Đốc, ông đã xem kỹ lại bài của 
ông chưa ? 


— Еў lắm, sao уйу? 


— Có lề phải chữa nhiều. 


кї ỨC CỦA TÁC GIÁ 69 

— А, tôi hiều rồi, ông Tố ơi! Xin ông cứ chữa đi 
cho tôi. Nếu sau này có ai chỉ trích một điềm gì là lỗi 
tại òng đấy nhé! 


Ấy thế là ông Тб chữa. Ông Tố đã học giỏi lại tốt 
bụng. Nếu tôi không có óng ấy phụ tá thời tôi làm nhân 
viên còn hơn làm Giám-Đốc, đề được nhẹ mình. Ông 
Lâu ơi! ông còn trẻ, nên chịu khó học tập. Ông Tố sẽ 
giúp ông lắm đấy. Đừng đề cho ông ấy ghét mà bỏ rơi 
thời sẽ. khó cho ông lắm đấy ! » 


Bây giờ tôi viết bài, phải tự chữa lấy, thật là buồn... 


* 
* * 


Cách mệnh nồi lên, cụ Nguyễn-văn-Tổ: được mời ra 
làm Bộ-trưởng bộ Xã Hội 1945. Cụ lấy ngay một phòng 
rộng ở trường Bác Cô đề cụ làm việc vöi mấy anh em 


cán bộ. Cu cử lủi húi cả ngày ở đây, chẳng tiếp ai cả. 
Một hôm tôi gồ cửa rồi tự nhiên đi vào. 


— А, chào ông Lâu! Đầu опе bận nhiều việc thì 
phải? Nào Ià Ngoại Kiều ри, nào là Тһбпд-Кё. 


— Thưa vâng, công việc dà nhiều lại khó, nhân viên 
đã it lại kém. 


— Sao ông lại nói thế! Chưa làm được gi đã chán 
nản rồi? Công việc không có ta phải bởi ra mà làm và 
dù khó đến đâu ta cũng phải có một giải quyết mà tự 
ta định đoạt. Chinh phủ đặt người đúng chỗ lắm đấy 
chú ! Chúng ta từ trước đến nay chỉ là những anh mọt 
sách, bây giờ có công việc cho Quốc-Gia dù công việc 


70 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


nhiều, khó như thế nào cũng phải có mà làm. Thôi chào: 
ông! À, ta hòa với Pháp nhưng nếu một ngày kia mà 
chiến thời chúng ta gặp nhau ở một nơi nào đây... 
Chúng ta gặp nhau ở Việt-Bắc. 


* 
* è 


Đi thuyền ngược con sông Lô qua Вйс-тис, độ nửa 
ngày đến một cái bến, ở bên tay phải (tức tả ngạn sông, 
nếu là thuyền xuôi) tên Хош là Тш, thuộc xã Phù-Loan. 
Có hai dây nhà sát vách nhau, chạy song song với sông, 
ở hai bên một cái sân đất rộng đến hai mươi mét. Sân 
này dùng làm chợ, không có quản. Mỗi ngôi nhà lá chỉ 
có một hay hai gian bề mặt, nhưng dài chia làm hai 
hay ba lớp. Có một hiệu tap-hóa của người Tàu và một 
của người Kinh. Một dẫy toàn người Kinh, một dẫy toàn 
người Tàn. 

Nguyên trước khi kháng chiến phố Thụt buôn bán: 
sầm uất. 

Các lái gỗ từ đường xuôi đến đây đặt hàng. Gỗ đóng 
bè rồi thả xuống Tuyên-Quang về Hà-nội và có khi về 
mãi Nam-Định. 

Người Kinh ở đây phần nhiều là dân Công-giáo, Thái- 
Bình, Nam-Định. Họ có làm một nhà thờ bằng lá, một 
cái trường học. Cha xứ ở Tuyên-Quang thỉnh thoảng mới 
lên đề làm lễ vì xa quả. 

Tôi tản cư lên Thụt. Những ngày tốt trời, tôi đi vào 
các làng người Thổ, người. Мап chơi, nhân thê khảo cứu: 
về nhân sinh Địa-lý. 


KÝ ỨC CỦA TÁC GIÁ 71 


Một hôm khoảng tháng Tư, tháng Năm, năm 1946, 
ông chủ nhà tôi trọ có cho tôi biết là có cụ Nguyên- 
văn-Tố qua đây và ngủ lại đêm ở nhà thôn trưởng. 


Tôi vội chạy sang nhà thôn trưởng, thấy cụ nằm trên 
phản. 


Vẫn cái áo bông the đài, cái khăn xếp đề bên cạnh 
cái gối gỗ. Một đĩa đèn dầu lạc đề trên giường cạnh cụ. 
Tôi thấy cụ như nằm ngủ, không dám đánh thức cụ dày. 
Tôi vẫy người liên lạc ra ngoài cửa và nói chuyện. 


— Chắc cụ đi đường mệt lắm ? 


— Vâng. Đi đến mười hôm nay rồi. Đến cháu trẻ mà 


còn mệt, huống chi là cụ. 


— Bao giờ cụ dày, chú đưa cụ giấy này nhé, rồi tôi 
biên một cái giấy xin được gặp си. Một lát, có người 
sang gọi tôi. 


Tôi sang thấy một mâm cơm, năm đôi düa vì có cả 
ông thôn trưởng và ông chủ-tịch Liên Việt, tôi vái chào. 


— Tôi nghe tin cụ Bộ-Trưởng đi qua đây, xin lại kính 
chào cụ. 


.— Cám ơn ông! qui hoá quá. Mời ông ngồi uống rượu 
với chúng tôi cho vui. Hôm nay di đường mệt và 'đỏi, 
được ông thôn trưởng và ông chủ-tịch cho ăn ngon và 
nhiều như thế này, tôi cám ơn lắm, 


Trong bữa cơm kéo dài đến vài ba giờ đồng hồ, cụ 
hỏi thăm đủ mọi việc. Thật là một cuộc điều tra khéo 
léo về dân tình và một cuộc giải thích về chinh-trị, không 


72 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


có vẻ tuyên truyền, những lời nói đầm ấm cüng như những 
chữ, dùng rất thông thường và như rót vào tai các người 
ngöi nghe. 

Tôi tai nghe, mắt nhìn cụ, tự hỏi có tin ở lời cụ 
nói hay không hay là cụ đóng kịch, đóng vai một lão 
cán bộ tuyên truyền cho trường-kỳ kháng chiến. 

Cơm nước xong, cụ bảo tôi « Tôi định sáng mai đi 
sớm, nhưng gặp ông ở đây, trưa tôi đi cũng được. Mấy 
khi mà được gặp nhan. » 

Sáng hôm sau tôi sang chơi, thấy cụ đang ngồi uống 
nước với ông chủ nhà. 

— Kia òng Giáo ! mời ông sang chơi xoi nước. Hôm qua 
tôi đi mệt quá, được ăn no, ngủ yên. Hôm nay lại phiền 
ông chủ cho bữa cơm sáng và thuê hộ con thuyền về 
Bắc-Mục. | 

Lời саш ơn còng khai và gián tiếp này của cụ không 
phải là mấy câu khách sáo mà lời thực vì tôi biết cụ 
thực lắm. 

— À, ông Giáo ! Đằng sau nhà, trên bờ sóng tôi thấy 
có một cây đa to, một cái ghềnh, chúng ta ra ngoài ngồi 
xem phong cảnh một lát. | 

Ngồi dưới gốc cây đa cô thụ, nhìn nước sông Lô đổ 
ngầu những phù sa, cuồn cuộn chảy xuôi, nghe tiếng thác 
ầm äm gần đây nhìn lên thượng nguồn thấy núi non 
trùng trùng điệp điệp, trên trời lơ lửng mây đen mây trắng, 
hai chúng tôi, một già một trẻ ngồi lặng yèn suy nghĩ. 

Hồi lâu, tôi lên tiếng : 

— Y kiến cụ về cuộc kháng chiến này của ta như thế 
nào ? 


KỶ ỨC CỦA TÁC GIA 73 


— Ấy tôi cũng định hỏi ý kiến của ông. 
Chúng tôi lại пабі im, mài cụ möi mới : 


— Cuộc kháng chiến này sẽ kéo dài lâu lắm vì thực 
dân Pháp ngu. Dân ta sẽ khốn khổ với chúng, nhưng 
chúng sẽ không tải lập được cuộc đô-hộ đâu. Nước họ đã 
kiệt quệ vì cuộc chiến tranh với Đức, họ sẽ chết vì chiến 
tranh ở thuộc địa. Rồi ông xem nước Pháp sẽ tụt xuống 
hàng nước Y-Pha-Nho. Á-Chàu sẽ mạnh. Trung-hoa và Ẩn- 
độ sẽ phục hưng một cách nhanh chóng. 


— Thế còn Nhật?: 


— Nhật sẽ phục hưng được nhưng không một dân tộc 
Á-châu nào ưa họ đâu. Họ thâm độc lắm. 


— Còn nước ta ? 


— Ấy, quan tha thời ma bắt, chủng ta sẽ độc-lập bề ngoài 
mà thôi. Quốc tế sẽ công nhận sự độc-lập ấy. Nhưng 
trong nước sẽ lục đục, có thề bị chia đôi. Ông có nhớ 
mấy khoản của hiệpcước Postdam không ? Gây ra Nam- 
Bắc phân tranh mới rầy đấy. Nước nhà sẽ kiệt quệ, người 
Việt sẽ giết người Việt như ngoé ấy. Chỉ khổ cho lũ trẻ 
mà thôi. Lắm lúc tôi nghỉ, buồn lắm. Suốt đời ăn hại. 
Chẳng biết chết rồi, về gặp ông bà ông vải, tôi biết ăn 
nói làm sao với các cụ ? Nhưng thôi, nghỉ vần nghỉ vơ 
làm gì. Đời tôi thời bổ đi rồi. Ông trẻ, cố mà sống. Ông 
sẽ có ngày được nhìn thấy đất nước tươi đẹp. Ông chịu 
khó và ngoan không như thằng Bảo nhà tôi. Nhưng tòi 
cũng khuyên ông mấy câu. Đừng sợ khủng bố, chớ ham 
danh lợi, phụng sự nước đi. Nếu không phụng sự được 


74 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


nước vì bất tài fhời phụng sự văn học. Ông có một 
căn bản văn-hóa, bỏ đi không những là phí mà lại сб 
tội, có tội với ông. Thôi, anh em chúng ta về. 


* 
ж ж 


Trong bữa cơm, tôi thấy cụ ăn rất ít và cũng chẳng 
nói chuyện gì cả. Tôi cảm thấy là cụ suy nghỉ. Thuyền. 
đã chờ ở bến, cu chào ông chủ và bà chủ : 


— Chúng tôi phải xuôi. Ông bà đối với chúng tôi tốt 
quả. Tôi đón tay cho mấy cháu ít tiền mua giấy bút đi 
học chữ quốc-ngữ. Ấy, xin biếu ông bà ít thuốc sốt, 
thuốc cảm đề phòng khi trái nắng trở trời. Bao giờ chúng 
ta đánh đuổi hết giặc Tây, đồng bào ai công nào việc 
ấy, làm gì mà nước chẳng giàu, dân chẳng mạnh ? Nhưng 
bây giờ thời toàn đân phải vất vả. 

Tôi tiễn cụ xuống thuyền, cụ nói rơm róm nước mắt: 

— Trong trường hợp nào ông cũng phải cố mà sống 


không được phí sức, không chán nản. Chẳng biết bao giờ 
chúng ta sẽ: lại gặp nhau... 


Tôi không được gặp cụ nữa. 


Vào đầu tháng mười dương lịch năm 1947, tôi xuống 
Tuyên-Quang đi sang châu Tự-Do, vào trạm liên lạc của 
bộ Nội-Vụ, báo tin cho bộ Kinh-tế là tôi công tác đã xong,. 
xin về bộ. chờ lệnh. 


KÝ ỨC CỦA TÁC-GIÁ 75. 


Mấy hôm sau, quân Pháp nhảy dù ở Việt-Bắc. Tôi 
dược lệnh đi theo ông Thứ-trưởng Kinh-Tế Cù-Huy-Cận 
và ông Đồng-lý Phbạn-thành-Vinh cùng một số anh em nha 
Nhoảng-chất và Kğ-nghê. 


Chỉ thi là tạm ngưng công việc, di chuyền luôn luôn 
dë tránh máy bay hay đề khỏi lọt vào tay quân địch. 


Một cuộc phiên lưu vất vả, nhưng đã giúp tôi quan. 
sål được nhiều Tuyên-Quang, Thái-Nguyên, Bắc-Giang... 
nay tạm trú ở một cái ấp, mai tản mác trong một thôn 
người Мап ở Tam-Đảo, địch đánh từ dưới lên, chúng tôi 
tụt xuống hay tạt ngang. 


Sau ông Thử-trưởng thấy anh em đông quá, sợ së bị. 
lò, bị bắt tất cả thì nguy, bèn bàn với anh em là nên 
phân tán trong lúc địch đã đang đánh ó ạt, sau này së 
làp trung lại. | 

Tôi không biết di đâu, đành ngược từ Nhã-Nam lên 
їйс-Мис. Phải đi tránh các con đường mà địch hành quân.. 
Làng nào cũng có anh em liên lạc ở trạm. Nhiều lần phải 
di đêm mệt hay ốm thì cứ phải nằm ở trạm, cơm nước 
có người ở trong lớn (một cái lều ở trong rừng đề chứa 
go, muối) đem ra cho. Tôi đi: quanh quần đến nửa tháng 
mới từ Nhä-Nam lên đến châu Tự-Do. Phố xá ở ly sở: 
châu đã bị (tiêu thổ) nhưng dân chúng đã quay về làm 
mấy cái quán mới. 


Một дёт trời rét như cắt ruột, tôi cuốn chiếu nằm 
lrên sàn nứa nghe tiếng mấy ông khách vào xin ông chủ: 
cho ngủ trọ. Tôi nhận ra tiếng ông Đặng-phúc-Thông, Thứ-. 


76 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


"Trưởng Giao-Thòng Công-Chính. Tòi lồm ngồm ngồi dậy 
ra chào. | 


— Chào đồng chỉ. 
— Chào đồng chỉ. 


Đặng-phúc-Thông dua mắt cho tôi, y bảo không nên 
nói chuyện tại chỗ đông người. Rồi Đặng-phúc-Thông đi 
та ngoài cửa, tôi theo sau. 

Tôi hỏi : 

— Anh đi đâu? Thế nào? 

— Vào khu bốn tồ-chức công việc. Trần-đăng-Khoa (Bộ- 
trưởng) ở lại khu. Bộ nào cũng phân tán. Nhân tiện nhân 
danh chính-phủ tôi sẽ lại chia buồn với cụ bà Nguyễn- 
уйп-Тё. Cụ ở Thành, anh biết tin cụ bị Tây hại rồi chứ дї? 

— Trong trường hợp nào? 

— Chưa biết rồ. Cũng chưa tìm thấy xác. Trong chính- 


phủ ai cũng buồn và giận Tây lắm. 


` Tới ty sở Tuyên-Quang, nhà cửa bị phá hủy từ làu, 
-các cây gai mọc lên như rừng. Tôi đương đi len lỗi trong 
đống gạch vụn, bỗng nghe tiếng gọi : 


— Ông Lâu! Chờ tôi với ! 


Tôi nhìn ngang nhìn ngửa mãi mới thấy một bà chạy 
lại. Chính bà Thục-Viên, nguyên Giám-đốc trường nữ trung- 
học Đồng-Khánh, Hà-nội. 


— Ông ở đâu về? đi đâu? Có được tin tức gì không? 


кї ỨC CỦA TÁC-GIẢ 77 
Tày chiếm Bắc-kạn, Lang-son, Cao-Bằng phải không? À 
có phải cụ Tố chết rồi không ? 

— Mời bà đi quá lên cây số hai, có cái quán, ta vào 
xin nước uống, tôi mệt lắm, 


Vào trong quán, thấy lỏng chỏng mấy nhánh chuối,. 
mấy cái bánh chưng con, mấy cái bát đàn. Bà Thục bảo 
tôi : 

— Trường trung-học của tôi ở bên kia sông. Nước. 
độc, thiếu ăn, học trò ốm са... Chuyện ở Khu như thế 
nào hở ông ? 

— Tôi không biết gì cả. 


— Lại chính sách (Tam không) ! Không biết, không nghe,. 
không thấy. 


— Tôi cũng chịu sự truyền tin của ta. Bà nói đúng. 
Tây nhảy dù ở Bắc-kạn, Lạng sơn, Cao-Bằng và lê tế ở: 
nhiều nơi. 


— Thế ta đối phó ra sao ? 


— Tòi chắc là ta rút lui ra ngoài, rồi rủ cho họ ra 
ta tia dän. Thế nào họ cũng bị tiêu hao, vậy ta sẽ thẳng. 


— À còn cụ Tố ? 


— Đấy là cái tang riêng cho giáo giới. Cụ dà bị Tây 
sát hai, Đặng-phúc-Thông cho tôi biết như vậy. Có nhiều. 
giả thuyết về cái chết của cụ. 


Hai chúng tôi nhìn nhau. 


* 
. ж 


78 QUỐC-SỬ TẠP LỤC: 


Mười bón, mười lắm năm trời dà qua... 


Mói rồi, nhân lại trình một bài ở phòng bảo-chí, nha 
“Thông-tin Sài-gòn, tôi được ông Hoàng-Nguyên bảo tôi đại 
khái rằng: « Một công việc mà nếu ông làm thời hay lắm. 
Ấy là thu thập các bài của cụ Tố, chú thích và trình 
bày. Thế nào cũng có người in cho mất một năm công 
là cùng chứ gì? ông së ích lợi cho nhiều người.» Tôi 
trả lời ông Hoàng-Nguyên là công việc sưu tầm các bài 
của cụ Nguyễn-văn-Tố là còng việc lâu và khó. Vả lại 
In ra, ai mua ? 


Đề kết luận bài nhỗ này, đù tôi không bi quan cho 
tiền đồ văn-hóa nước nhà, tôi cũng phải nhận rằng, trong 
một tương “lai gần đây, chúng ta sẽ không cỏ ai thấy được 
cu Nguyễn-văn-Tố, một nhà học giả viết rất nhiều mà 
không đề lại một quyền sách con nào cả. 


Cụ Nguyễn-văn-Tố đã là một dat-si, đạt rất nhiều 
phương điện. 


Phần (thứ hai 


Khảo sứ 


CHƯƠNG MỘT 


VIỆC BANG GIAO 


SỰ BANG-GIAO GIỮA NƯỚC TA VỚI NƯỚC LÀO 


Từ năm 1809 đến năm 1845 
đã như thế nào ? 


` РА з 
LOI NOI BAU 

Việc giao thiệp giữa nước Việ-Nam обї nước Lào, 
lừ năm 1803 đền năm 1843 dà như thế nào ? 

Đó là đề tài của bài khảo cứu nhỏ này. 

Tôi сйп-ст ойо sử của ta. Vào sử của Quốc-sử quán, 
người Lào, lề tất nhiên cũng có ghi chép những sự kiện 
lịch sử của nước họ. 

Tôi không biết những làLliệu của người Lào, vë oiệc 
bang giao mới nước la, tü năm 1802 đền năm 1843. 


Vậu bài khảo cứu nhỏ này chỉ theo một chiều, là 
chiều ta, theo các tài-liệu của ta та thỏi, 


Có thê sai chăng ? 

Có thề sai lắm. 

Dü sao, tôi là người tìm đồi quá khứ, là một người 
học sử, uó tư, chỉ tìm kiếm sử liệu та thôi. 

Tài-liêu mà tôi tim được, lôi xin trình độc-giả. Tôi 
không có thề tìm hơn được nữa. 

Tôi không phê bình gì cả vë phương-diện chính-trị. 


Tôi chép ra sau đây những tải-liệu та tôi biết * 

viêc giao thiệp giữa nước Việ-Nam ta обі nước Lào từ 

năm 1802 đến năm 1843. | I 
Tài-Hiệu khô khan và ít ôi, 


Tôi mong rằng, một ngày sau đâu, một зї gia sẽ са 
chúng ta biết rồ ràng hơn. 
NGUYỄN-THIỆU-LÂU 
Saigon, ngày 25-3 dl năm 1958 


ĐỜI VUA GIA-LONG 
(1802 — 1820) 


1—Năm Qui-Hợi (1803) tháng tư, nước Nam-Chưởng 
xin làm lôi nước ta. 


Nguyên lúc trước, trấn Hưng-Hoá dịch thư Nam-Chưởng 
rằng: < Nam-Chưởng ước với Vạn-Tượng cử binh đánh 
Man-Hản đề chiêu dụ mười hai châu thuộc về Hưng-Hoá, 
hiệp sức với chúng nó ». Bác-thành tàu rằng: « Nam- 
Chưởng ở xa cách nước ta, còn Vạn-Tượng thần-phục bồn- 
triều, không nên theo lời dịch mà sinh sự. Xin sai Quan- 
trấn Hưng-Hoả cho người dò thám và đưa thư qua Nam- 
Chưởng tó oai-đức Triền-đình, đề xem nó động tỉnh thế 
nào ». Ngài y theo. | 

Đến bây giờ, Nam-Chưởng sai tên Nai-Khai đem thư. 
xin đi đường châu Ninh-Biên vào cống. Ngài ha chiếu; 
truyền Bắc-thành hậu-đãi sứ Nam-Chưởng và viết thư trả 
lời cho Vua nước nó rằng: «Cho như lời nó xin >. | 


2.— Tháng mười hai, tên Chiêu-Nội ở Trấn-Ninh xin làm. 
lôi nước ta, đem bộ hạ chạy sang xứ Trần-Lân (tức là: 


KHẢO SỬ +5 


phủ Tương-Dương). Lúc ấy tên Xà-Cương ігапЫ lập, Nội 
là con Chiêu-Xanh thấy vậy không phục cho nên chạy 
qua nước ta. Ngài truyền chỉ cho quan Nghệ-An phát 
gao cho. 


3.— Năm Giáp-Tí (1804) tháng giêng, Khiến Chiên-Nội 
bề Trấn-Ninh. Vì Vạn-Tượng đưa thư nói rằng : < Người 
Thô không chịu theo Xà-Cương mà muốn lập Chiêu-Nội > 
cho nên Ngài sai quan trấn Nghệ-An cấp lương cho Chiêu- 
Nội về. 


4.— Năm Canh-Ngọ (1810), tháng mười hai, Vạn-7Tượng 
sử sang cống, nhàn đưa ba mươi tên linh đào về nước 
ta. Ngài hạ chiếu khen Vạn-Tượng có lòng thành-fhiệt. 


sai 


еч 


5.— Năm Quy-Dàu (1:13), tháng вап, giặc Thồ ở №ҺЕ- 
Ап ăn cướp các huyện. Tông-Trấn Hoàng-Viết Toản đem 
quân đánh, lại vičt thư cho Vạn-Tượng đón đường phòng 
i#, quan quân bắt được giặc nhiều lắm. (Giặc Thổ đây 
là người Thái, Mường). 


6.— Tháng mười một, có một người học trò Bắc-Thành 
іди rằng : «Xử: Trấn-Ninh và xử Ninh-Biên đất rộng quả, 
tiếp giáp nước Хіёт và nước Chân-Lạp, xin sai quan Đại-thần 
phòng giữ ở đó đề xem xét tình thế hai nước, nếu Xiêm 
và Chân-Lạp có việc gì thời mình hợp với Diến-Điện hai 
bề đánh lại thế là dùng người Mọi mà đánh người Mọi >. 


Ngài truyền dụ rằng : « Xiêm giao, hiếu với ta đã làu, 
còn Chân-Lạp là phiên-thần nước ta không nên sinh SỰ >. 
Bèn truyền chỉ ủy-lạo người học trò ấy, cho. về. 


86 QUỐC-SỬ TẠP LỤC. 


ĐỜI VUA МІМН-МАМС 
(1820 — 1840) 


1.— Năm Tân-Ty (1821), tức là năm Minh-Mạng thứ hai, 
tháng ba, nước Vạn-Tượng khiến sứ qua cống. Ngài Ủy- 
lao hậu thưởng mà cho về. Nó lại nói đường Nghệ-An 
ngạnh trở, Ngài dụ cho Quan Trấn ấy đem quân đưa về. 


2.— Năm Nhâm-Ngọ (1822), tháng giêng, Ngài khiến 
Quan Phó-sứ Giảm-Thành là Đỗ-Phúc-Thinh qua đạo Cam- 
Lộ đo xem từ sông làng Điến-Ngao đến Ái-Lào về hình thề 
núi sông dàng lên. Ngài dụ cho Sà-Trưởng (đầu-mục xứ 
Mọi) trong bảy xứ Mọi biết, nhưng cấm không được cung- 
đốn. | 


3.— Năm Đinh-Hợi (1827), tháng ba, Vạn-Tượng обї 
Xiêm đánh nhau. Ngài nghĩ thương đạo Cam-Lộ thông 
với Xiêm, bèn khiến Quản-đạo Tống-Văn-Uyền dò xét 
việc ау. 


4 — Tháng năm, Quốc-Trưởng Vạn-Tượng là A-Nỗ 
đánh Xiêm bị thua, con là Chiêu-Bá-Thắc bị Xiêm bắt, A- 
Nỗ chạy ra Tam-động xin phụ làm dân ngoài biên, dâng 
đồ cống đề cầu cứu. Ngài khiến đem lính Thanh, Nghệ,. 
giữ bờ cỗi nước minh. 


5.— Tháng năm nhuận, người Xiêm đánh tiếng : Trước 
lấy Vạn-Tượng rồi sau lấy Lạc-Hoàn. Ngài giục bọn Phan- 
Văn-Thúy tấn quân và đưa thư cho A-Nỗ, nói rằng : « Quan 
binh đã tới đó, thêm quân đóng giữ, người nên chọn lấy 
quân đóng vững, đừng sợ gì ». 


KHAO SỬ §7 


6.— Phan-Văn-Thúu đến Nghệ-An, ủy cho Nguyẫn-Văn- 
Xuân, Lê- Văn-Quyền tấn quân đóng ở đất Кў-Ѕоп, Đoản- 
Văn-Trường đóng ở đất QuiHợp, Nguyễn-Công-Tiệp tá-lý 
việc quân; Thúy đem quân tiếp đến, khiến người đi mật- 
thám thời lính Xiêm dà đi rồi, người mật thám đến thành 
Van-Tượng đưa thơ rồi trở về. 


Đoàn-Văn-Trường từ Qui-Hợp tấn quân đóng ở Tam- 
Động ; A-Nỗ nghe quân binh đển, lại trở về Tam-Động. 


7.— Tháng sáu, Tù-Trưởng Trần-Minh là Chiếu-Nội xin 
theo ngạch dân mình. 


Trần-Ninh nguyên-thuộc về nước ta, đời Vua Gia-Long 
mới đem đất ấy cho Van-Tượng. Đến đây Nam-Chưởng 
nhờ thanh thế Xiêm tới Xâm Trần-Ninh, vừa người mật- 
thám ta- đến, Chiêu-Nội lại mưu theo về nước ta và xin 
tấn-binh đề ngăn Năm-Chưởng. 


8.— Ngài dụ cho bọn Nguyễn-Văn-Xuân qua  Trấn-Ninh 
đóng quân giữ. Bọn Văn-Xuân khiến Vệ-Úy Tạ-Quang-Cự, 
Nguuẫn- Văn-Linh đem sáu trăm-linh đi trước. Nhân tàu rằng : 
« Từ Ký-Sơn đến Trấn-Ninh, khe núi hiềm và cao, vận-trở 
không được ». Ngài dụ rằng : 


« TrấnNinh trả về ta, ta nhân mà chịu lấy, danh- 
« nghĩa rất đáng; huống chỉ rộng được bờ cồi cho ta, 
< mạnh được phiên-hàn cho ta, cơ-hội ấy không nên bỏ 
« mất. Nay đồn Lãng-Điền hiện chứa muối gạo hơn ba 
« nghìn phương, vận qua cũng tiếp-tế được, nên trước 
< khiến người truyền bảo cho Chiêu-Nội. phải chứa lương 
< cho nhiều ; Lê-Văn-Quyền đóng lại Kỳy-Sơn, Nguyễn-Văn 


88 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


-< Xuân, Trần-Lợi-Trinh lập tức lựa tinh-binh tấn- T mỗi 
< người mang lương và bạc mà qua; hễ ngày nào đến 
« nơi thời trù lương-hưởng, sửa thành đồn, yên-ủy cho 
«dàn Mọi sở tại hỏi cho rë những các ngạch thuế đất 
« đai và dân đỉnh, mà nhất thiết những công việc sắp 
« đặt về ngày sau, thời tùy việc tàu lên. > 


Ngài cùng các quan bàn viêc ngoài biên rằng : « Đất 
“Trấn-Ninh hiêm-yếu, khi trước Lê-Duy-Mật giữ đó được hơn 
ba mươi năm, hình thế rất ёш. Chỉ có việc Vạn-Tượng 
“thiệt khó xử mà thôi ; nay nên đưa thư cho Xiêm rồi sẽ liệu lý 
mới phải ». Thống-Chế Trần-Văn-Long tâu rằng : < Xièm là lân 
quốc ta, nay dùng binh mà không nói với ta, ấy là giấu ta thời 
{а giả như khỏng biết, đưa A-Nỗ về nước, còn phải 
đưa thư làm gì?» Tống-Phúc-Lương tấu rằng : < Xiêm 
cùng ta giao-hiếu đã lâu, ta giúp Vạn-Tượng mà không 
đưa thư cho Xiêm thời được bên nầy mà mất bên kia, 
không phải kế vạn-toàn, xin nghỉ cho kỹ». 


Tháng bảy, nước Хіёт nghe quân ta đến gần cỗi mới 
dë lại vài trăm lính cùng với em A-Nô là Ấp- -Ma- Hạt đóng 
© thành Vạn-Tượng ; còn bao nhiêu đem về cả. Ngài 
nghe việc ấy, dụ cho Đoản-Vỡn Trường lựa một nghìn 
linh tinh-tráng ở lại giữ Qui-Hợp, Phan-Văn-Thúy đem 
-Đai-Đài Binh-Tượng về thành Nghệ-An nghỉ ngơi. 


11.— Nguyễn-Văn-Xuân, Trần-Lệ Trinh đem quàn đến 
'Trấn-Ninh, Quân Nam-Chưởng nghe tiếng bô đi, rồi quân 
ta lượng đề lính khoẻ mạnh ba trăm đóng lại giữ. Bọn 
'Văn-Xuàn đều triệt quân về Nghệ-An, cho Quốc-Trưởng 
IVạn-Tượng là A-Nỗ trú ở công quán Nghệ-An, khiến A-Nỗ 


XHẢO SỬ 89 


cho đứa con Ấp-Ma-Hạt về đề xem tình hình thế nào. (Nguyên 
mẹ con Ma-Hat bốn người theo A-Nỗ chạy về minh). 


12 — Tù-Trưởng Trấn-Ninh là Chiêu-Nội biên những số 
dán bà đất dai trong hạt đem dáng: (đình ba nghìn người, 
ruộng hai mươi tám sở) xin định lệ cống, 


Ngài cho Chiêu-Nội làm chức Phòng-Ngự-Sử, quản-lý 
việc phủ Trấn-Ninh. Còn thô-mục bảy huyện thời đều 
cho làm chức thô tri-huyện, huyện thừa, đều dụ khiến 
cho giữ đất, trị dân, kinh-tuàn triều-cống cấm không được 
theo làm việc với Vạn-Tượng nữa. 


13.— Tháng chin, khiến quan Giứm-Thành Lá-Đức-Lộc, 
М№иуёп-Сӧпд-Тӣп đem bình trấn №һё-Ап : một đường theo Qui- 
Hợp, qua Lạc-Hoàn, một đường theo Läng-Điền qua Trấn- 
Ninh đều thẳng đến thành Vạn-Tượng phàm di qua núi 
sông nào hình thề hiếm yếu һау là bình-dị và dân cư 
xa hay gần, nhà ở nhiều hay ít đều phải về đồ dâng lên. 


14— Có ba tên. Tù-Trưởng Mọi huyện Cam-Cát, Cam- 
Môn, Cam-Linh về châu Trịnh Cao, phủ Ngọc Ma, trấn 
Nghệ-An tói dáng đồ thồ-sản xin nội thuộc và cung chức 
cống. Ngài đều cấp cho dấu kiềm bằng gỗ, đồ ký bằng 
đồng, phong chức Thồ Tri-Huyện, Huyện Thừa lại thưởng 
cho Бас; còn lễ cống năm sau së hay. 


15.— Tháng mười hai, đặt chín châu, mười läm tông 
ё đạo Cam-Lộ. Lúc bày giờ các Mọi dâng số dinh điền ; 
dàn dinh được 10.790 người, ruộng được 922 xứ. Ngài 
-cho Sà-Trưởng đều làm Tri-Châu, Thồ Đầu-Mục đều làm 
‹Chánh-Tông. 


90 QUỐC-SỬ TẠP LỤC. 


16.— Năm Mậu-Tí (1828), tháng giêng, Trấn Hưng-Hoả nghe 
nước Nam-Chưởng chứa lương nơi biên địa, mưu-phạm phủ 
Trấn-Ninh, bèn dem việc ấy vào tàu. Ngài ?nghỉ Trấn-- 
Ninh mới phụ, làm thế nào đề yên cho nó, mới cho quan 
Tu-Vụ Nguyễn-Văn-Lễ cải làm chức Cầm-Y-Vệ hiệu-ủy 
qua dó trú-phòng ; khởi phục Nguyễn Văn Hưng, Đinh Phiên 
làm chức chủ bộ, bang tá việc trú phòng ; lai khiến 
một trăm lính Thần-sách ở Nghệ-An theo đi thú, bồng 
lương thời cứ quan Phòng-Ngự-Sử là Chiêu-Nội cung-cấp. 


17.— Tháng ba, châu Mang-Vinh vë phủ Cam-Lộ dinh 
Quäng-Tri có tên phạm trốn là A-Điền-Cúo họp sáu trăm 
người Mọi phá đán châu ấu. Quan trấn khiến Nguyễn- 
Văn-Thạch đem quân đánh và dâng sở về tàu. Ngài khiến 
Phó-Vệ-Úy Tôn-Thất-Chư theo quan Hiệp-Trấn Nguyễn-Công- 
Đàm qua Cam-Lộ trấn áp. Thị Lang Bộ Lë là Hà-Quyền 
nghỉ mình từng coi việc nơi biên khôn giữ glñ không cần 
thận đề cho tên Cáo vượi ngục trốn làm bại dân ngoài 
biên, bèn dâng sở nhận tội xin đi. Ngài khen mà cho. 
Quyền tới Mang-Vinh, Cáo nghe tiếng trốn trước, Quyền 
chiêu-yên dân thổ, khiến cho trở về làm ăn rồi Quyền 
về Kinh. 


18.— Tháng tư, lại phát đội дийп Tùng Thiện Nghệ- 
An qua Tôân-Cương phủ Trấn-Ninh, khiến Trú-Phòng là 
Nguyễn-Văn-Lễ Quản-Lĩnh kiêm-thúc đặt ra thập ngũ, cấp 
cho lương-tháng. Lại lựa nơi hoang măng, sức cho Chiêu- 
Nội lượng cấp trâu cày, đồ làm ruộng, khiến đội quân ấy 
khai khần thành ruộng đề làm của riêng. 


19.— A-Nỗ dáng biều nói: « Dš khiến người chiêu dụ 
« bộ-lạc ứng theo được gần van người, xin nhờ Quan 


KHAO SỬ 9t 


« binh đến giáp giới đánh tiếng cứu viện đề tôi đem binh 
« thẳng đến thành cũ, nếu gặp bình Xiêm ngăn trở, tôi 
« xin tự đương; việc xong rồi, nếu Xiêm có lại khuấy 
« nữa thời tôi xip liều giữ thành trì, không dám như lối 
« trước nữa >. 


Ngài ban tờ sắc khuyên bảo А-Хӧ và khiến Phan- 
Văn-Thúy sung chức KinhLược Đại Thần, Nguyễn-Văn- 
Xuân làm Phó, Nguyễn-Khoa-Hào sung chức Тһат-Тап, 
đem ba nghìn quân, hai mươi con voi qua Trấn-Ninh 
đóng giữ. Phái biền binh đưa A-Nỗ về nước khiến sự 
kết hòa hiếu với Xiêm, đề cho bó hiềm cü với Vạn- 
Tượng. (Tặng Vua Xiêm hai cân Ky-Nam, sa, địa-mộc, 
sà bông, vải nhỏ, mỗi thứ 100 cây, cho Vua thứ 
hai một cân Kỳ-Nam, một cân quế, sa, địa mộc, sa-bông, 
vải nhỏ mỗi thứ 50 cây). 


20.— Mới đặt phủ Trấn-biên ở Nghệ-An những huyện 
Ха-Нӧ, Sầm-Lộ, Man-Soan, Mang-Lan, Trình-Cố, Sầm-Na 


và Man-Xuy đều được đem thuộc phủ ấy. 


21.— Phát thuốc chữa bệnh trong kho ra cho Tướng 
51 Sở Kinh-Lược;, khiến quan Phòng-Ngự-Sử Chiên-Nội 
chứa lương ở Lạc-Điền đề quân dùng; lại khiến quan 
trấn chở ba nghìn lượng bạc trong kho đến nơi quân thú. 


22.— Tháng năm, mới đặt Thó Тгі-Ниуёп оа Huyện- 
Thừa cho bảy huyện phủ Trần-Ninh, đều cấp sắc mạng, 
đồ ký, nhưng theo phủ Trấn-Ninh, thống-nhiếp. 


23.— Bọn Phan-Văn-Thúy đến Trấn Ninh đóng bình ở 
Lạc Điền. A-Nỗ tự xin đem quân dân nơi Phì Tạo về 


92 QUỐC-SỬ TAP LỤC: 


thành Viên-Chiên. Thúy khiến chánh đội Nguyễn-Trọng-Hiệp 
đem đội quân Thần-Sách đưa A-Nỗ còn Thúy đem quân 
Đai Đội trở về. 


24.— Đặt sở Đồn-Biền tại Phú Trắn-Ninh. Ngài bảo 
bộ-binh rằng: < Trấn-Ninh đất rộng người it, địa lợi chưa 
mó hết mà sĩ tốt không việc, chỉ ăn nhờ người ta, 
sao cho được lâu?» Bèn khiến Hiệu-Úy: Nguyễn-Văn-Lễ 
đem binh dinh và tù phạm đóng đồn làm ruộng đề chira 
cho nhiều lương. 


25.— Truuần cho binh trú phòng ở Trấn-Ninh vë, còn 
những tù phạm phát qua, làm bình, làm nô thời giao 
cho Phông-Ngự-Sử Chiêu Nội qnản-thúc. 


26.— Tháng sáu, A-N đến thành Viên Chiên, bình 
Xiêm lui về đồn Phiên-bác đóng giữ rồi lại trở lại chiếm 
lấy kho Vạn-Tượng. A:Nỗ cùng với Tưởng Xiêm đánh 
nhau, quân chết và bị thương nhiều lắm. 


27.— Ngài dạy rằng tại A-Nỗ gây hiềm liền sai Phan- 
Măn-Thông thiết trách nó và khiến nó tạ lỗi Xiêm, trả 
súng ống khi giới cho Xiêm đề khỏi đánh nhau. Lại khiến 
bộ LĒ viết thư ủy Chánh-đội Hà-Tiên là Mạc-Công-Tài đệ 
qua Xiêm. 


28.— Kip khi bọn Phan-Văn-Thông đến bờ sông Khung- 
Giang (tức là sông Cửun-Long — Mekong), bị tưởng Xiêm 
là Thung-Vi-Xây chân đánh. Thông với tùy binh bị hại 
cả, chỉ có Lê-Đình-Đuật bị bắt qua Xiêm. Có tên lính 
Mọi chạy thoát được về báo Nghé-An, quan trấn dem 
®wiệc tàu lên. Ngài khiến quan trấn phái người sang thám 


KHẢO SỬ 93 


thịnh nhưng truyền cho các tù-trưởng Tam-Động, ‚ Lac- 
Hoàn nhóm các bộ-lạc сї địa hạt mà phòng giữ. 


29.— Tháng bảy, mới đặt phủ Lạc-Trân và phủ Tinh- 
Biên ở Nghệ An. Khi trước các Tù-Trưởng Tam-Động, 
Lạc-Hoàn đến Trấn dàng đồ thồ sản, xin cho sắc ấn và 
chức hàm cũng như ba phủ Trấn-Ninh, Trấn-Biên và 
Trấn-Định, đều được thuộc về bờ cồi nước ta, đời đời 
dàng chức cống. Quan Trấn tàu lên, Ngài y cho. 


30.— Tháng chin, Vua Vạn-Tượng sai người đến Nghệ- 
xin cứu viên. Ngài khiến trấn ấy phúc thư cho A- 
rằng : 


« Triều đình thương người hoan nạn, cứu kë cô đơn, 
«lo cho phiên-quốc cũng đã hết sức. Gần đây, nưởe 
< Xiëm sinh việc chưa biết có phải chủ .ý. Vua Xiêm 
« hay là tai biên-trường cầu công ? Nhưng Tri6u-đình lấy 
« nghĩa hòa với lân quốc, lễ nào tự mình động việc 
«binh? Nghe nói quân người còn đến van người, lương 
chướng không thiếu, chừng cũng đủ giữ được, ngươi nên 
«thu phủ thân dân, giữ vèn bờ cài, Xiêm lại thời cự, 
« Xiêm đi đừng theo, không nên chăm đánh người ta, 
e phải gắng tự cường mà chờ cơ hội. Triều đình đang 
« xét kỹ tình hình người Xiêm thế nào, sẽ có cách хо trí 
«(lớn lao >. 


Lại khiến đòi hai nghìn lính hạ-ban, quân-thần-sách 
ngày ngày theo luyện và phi sức cho phủ Trấn-Ninh, Tršn- 
Tỉnh, Trấn-Định, Lạc-Biên, phủ nào phải tuần phòng địa 
phân phủ ấy. | 


94 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


3J.— Nam-Chưởng sai sứ tới cống. Ngài cho chiêm-bái 
trước điện гӧі đòi vào yên-ủy (Định năm Thìn, Tuất, 
Sửu, Vị, ba năm một lần cống). 


32.— Mới đặt phú Trấn-Man, đem huyện Trình-Cố, Sầm- 
Na, Man-Xuy ở Trắn-Biên lập ra phủ ấy mà đổi thuộc về 
trấn Thanh-Hoá. 


33.— Vạn-Tượng đánh обі Xiêm bị thua, A-Nỗ bô thành 
chay, Ngài dụ quan trấn Nghệ-An chia binh Thần-Sách 
qua trú phòng phủ Trấn-Ninh và Trấn-Tỉnh, mỗi phủ ba 
trăm người, phủ Trấn-Định một trăm năm mươi người 
đề giữ địa giới. Và phái ba trăm linh trú đồn Qui-Hợp 
làm tiếp ứng. Lại dụ Bắc-Thành, Thanh-Hoá và Ninh- 
bình đòi linh huyện tập đề phòng khi sai phái. 


34.— Tháng mười một, bọn Lô-Nguyên-Hụ từ Xiêm bề. 
Nguyên trước bọn Hy vâng mạng qua Xiêm, Vua Xiêm hậu 
đãi, nói hết cớ Vạn-Tượng gây oán ; rồi đưa quõöc-thư 
và phầm vật đáp tạ, nhờ bọn Hy đem về dàng. 


35.— Quan trấn Quảng-Trị іди : < Tưởng Xiêm đem 
quân tới xâm châu Tầm-bốn giả nói đánh Vạn-Tượng, 
nhân cướp các dân Thô và đòi hỏi công thuế các Châu > 
Ngài khiến Tượng-Quân Thống-Chế Pham-Văn-Điền kinh- 
lý việc biên đạo Cam-Lộ, Lê-Đăng-Dinh làm Tham-Tán. 
Lại khiến quan trấn Nguyễn-Danh-Bi đem binh trấn đi theo 
điều hộ và khiến Tả-Dinh Thống-Chế Nguyễn-Văn-Phụng 
đem linh kinh, Quản-đạo Cam-Lộ Nguyễn-Văn-Thạch đem 
lính cơ Định-Man và lính thó chin châu đi tuần tiễu. Nguyễn 
Danh-Bi trấn binh đóng ở Ai-Lao, đánh tiếng cửu-viện 
cho Nguyễn-Văn- Thạch. 


KHẢO-SỬ 95 
36.— Mới đặt lưu quan các huyện ở phủ Tương-Dương 
và chức Trấn-Thủ Lãng-Điền, Ngan-Phố. 


37.— Bọn Phạm-Văn-Điền, Lê-Đăng-Dinh tấn quân đóng 
ở Châu Lang-Thần, từ cho Nguyễn-Văn-Phụng đem binh 
thẳng đến Ai-Lao. Nguyễn-Danh-Bi tấn quân đến Châu Ba- 
Lan đưa thư cho Xiêm, tránh điều gây oán. Tướng Xiêm 
Lý-Khuất dẫn quân đi. Ngài khiến triệt quân về. 


38.— Bọn Phạm-Văn-Điêm về kinh, đem dâng bức địa- 
đồ từ sông Khung đến Ai-Lao. Ngài hỏi tình-trạng người 
Xiêm và phong vật chin châu. Điền tâu rằng : « Người 
Xiêm khi mới đến thường cướp phá ; từ khi quân ta 
101, nó trông chừng chạy trốn. Còn Bộ-Lạc chin châu, 
bấy lâu cảm oaiđức Triều-Đinh, vừa nghe đòi thời ứng 
mạng liền, nhưng tựu-trung châu Mang-Vinh ứng trước, 
như nơi Cương-Tường có việc, thời châu ấy gởi giỏi hơn >. 


Ngài ban rằng : « Từ Ai-Lao đến Quảng-Trị, đi không 
< đầy mười ngày, thiệt là nơi quan-yếu, phải nên mở mang, 
« nhân chỗ hiềm lập đồn, đề làm rào giàu ngoài cho nước 
> ta, chừng mười năm, thời người chín châu ấy đều làm 
< quân ngũ cho Triều-đình được >. 


39.— Năm Ký-Sửu (1829), tháng giêng, Ngài cho con 
A-Nỗ nước Vạn-Tượng là Chiêu-Sơ, Chiêu-Tiễn trú ở phủ 
Trấn-Tỉnh khiến quan trấn mật-sức cho quan phủ phải 
phòng vệ một cách kin đáo, nếu chúng nó có thiếu thốn 
thời châu cấp cho. 


40.— Tháng hai, khiến sý đưa thư qua Xiêm, cho Lang- 
Trung Bộ Hộ Bạch-Xuân-Nguyên sung chức Chánh-sứ, Trương 


96 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Văn-Phụng, Nguyễn-Hữu-Thức sung Giáp, Ất Phó sứ. Ngà 
nghĩ chuyến này đi sứ không phải là việc tu-hiếu tầm thường 
vậy nên ngài đỉnh-ninh day bảo sử thần lại khiến các 
quan nghĩ trước mấy điều vấn-đáp giao cho sứ thần ghi 


nhờ. 


41.— Tháng ba, Xiêm-La khiến sứ thần là Sá-Hà-Mò 
Lạc-Phu tới tạ hoà-hiều. Ngài cho vào yết-kiến, đem ba 
vic : 

1.— là lập Vua Vạn-Tượng, 


2.— là trừng-trị tưởng Xiêm khai hấn, 


3.— là mùa đông năm ngoái Tưởng Xiêm là Sůng- 
Sam thiên-tiên xâm các châu Cam-Lộ, cũng nên trùng- 
trị cho hai nước khởi oán nhau. 


Bắt nó về nói với Phật-Vương liêu lý cho mau, không 
thế thời tình giao-hiếu ba bón đời nay, e không trọn 
được. | 


42.— Thồ-Mục chín châu ở Can-Lộ одо cống, đều dàng 
đồ thồ sản tạ ơn (chín con voi đực). Ngài thưởng cho 
ba người Thồ-Tri-Châu đồ thường-triều, áo mão. thất-phầm. 
Khi chúng nó vào bái yết, nghi-tiết cũng nhằm, Ngài bảo 
bộ LỄ rằng : «Năm ngoái, ngoài biên có việc, chúng nó 
vừa nghe giấy đòi, thời ứng mạng ngay. Nay mới mặc 
áo triều mà biết xu-bải chốn điện-đình, không thất-nghi, 
thiệt là chúng nó noi theo đức-hoá, bởi tự lòng thành, 
ta khen lắm ». Bèn cho Кё đi theo và Thồ Lại-Mục mỗi 
người một hộ áo за; Đầu-Mục mỗi người cái áo sa; lại 
đặt họ cho các Thổ-Tri-Châu. 


KHẢO SỬ 97 


43.— Tháng năm, lập 1-50 phủ Tương-Dương ра huyện 
Үїпһ-Ноа, Hội Nguyên, Kbù-Sơn thuộc оё Nghệ-An : đời đồn 
bảo ở đọc ngoài biên đem về phia tây phủ-ly, đề làm 
nơi dày tù phạm, Lại lập kho tạm ở tân phủ Lãng-Điền 
thu thuế sáu tông huyện Nam-Đàn và Thanh-Chướng chứa 
vào dó. 


44.— Tháng bảy, Bạch-Xuân-Nguyên từ Xiêm về. Ngài 
khiến qua Quảng-Trị Hội đồng với quan Thanh-Hiệp Hà- 
Duy-Phiên làm giúp việc Tỉnh. 


45— Định lệ thuế các phủ huyện mới mở tại Thanh, 
Nghệ. Mỗi dinh một năm nộp bạc hai đồng cân. Phòng- 
Ngự-Sử và Thổ Tri-huyện, Huyện-Thừa theo ngạch thuế 
mà thu, đem nộp nơi sở tại. Ruộng cày mỗi năm thay 
đồi khác chỗ, thuế chánh-cung không biên vào số thuế, 
có khi nào điều bát việc quan thời tùy nơi lương lầy 
lúa gao, cũng đủ quân-nhu các sở: biên-phòng. 


Như gặp tiết Khánh-điền, cho đem vật thô sản tói 
Kinh chúc thọ. 


46— Tháng mười, khiến Long-Yö Vệ-Úy Tạ-Quang-Cư 
quyền lĩnh Phòng-Ngự-Sử Phú Trấn-Ñinh. 


Khi trước Phòng-Ngự-Sử Trấn-Ninh là Chiêu-Nội bắt 
Vua Vạn-Tượng là A-Nỗ dàng cho Xiêm mà lấy hết của 
Qui. Ngài nghe, nhưng còn dung cho. Вау giờ đến kỳ 
cống, không thấy mó tới, Ngài даб trái hạn, truyền đòi ; 
Chiêu Nội thác bệnh không di. Ngài mới khiến Quang- 
Cự đem binh đến Phủ mà tuyên lời dụ, như nó vâng 
mạng thời ngay ấy phải đi ngay, mình sẽ phải quân hộ- 


98 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 
tống ; nếu nó thác сб düng-dšng thời bắt xiềng lại mà 
giải về Trấn; nó toan mưu chống-cự thời chém ngay ở 
trước quân cho chúng biết sợ. 


Tạ-Quang-Cự bắt được Phòng Ngự-Sử Chiêu-Nội giải 
về Kinh-Sư. Ngài giao cho đình-thần hội-tra, nó chịu thú 
cả, đem giết và đem tội nó báo cáo cho các thồ-phủ mới 
lập đều biết. 


47.— Tháng mười hai, cho Tạ-Quang-Cự làm Câm-Y- 
Vệ-Chưởng-Vệ-Sự, nhưng quyền lĩnh Phủ Trấn-Ninh. Cự 
tàu cử Thồ-Mục huyện Quảng là Chièu-Huống,. Khâm-Quét 
đều là người quen việc cho làm Bang-Tá việc Phủ. Ngài cho. 


48.— Năm Canh-Dần (1830), tháng giêng, (hưởng phầm 
våt cho quan-binh trú phòng б phủ Trắn-Ninh. Ngài dụ 
bọn Tạ-Quang-Cự đem việc tưởng sĩ vên lành, thô- 
dân уёп lặng tàu lên, mỗi tháng tư cho Nghệ-An hai lần. 
Ngài lại thấy Thó-Muc làm việc giỏi mới cho Chiêu-Huống 
làn Thô Tri-Huyện, Khâm-Quét làm Thà Tri-Huyện-Thừa 
sung chức Chánh, Phó Bang-Tá, chế ấn quan-phòng ban 
cấp. Ngài lại lấy ba viên ngọc trắng của Chiêu-Nội dâng 
khi trước, thưởng cho tên Huống (hai viên), tên Quét (một 
viên). 


49.— Tháng tư, Tạ-Quang-Cự tàu : «Dân xứ Mường- 
Cài trong phủ Trấn-Ninh hơn trăm người xiêu-lưu qua 
Nam-Chưởng chưa về». Ngài khiến Bộ Lễ truyền dụ Sú- 
thần Nam-Chưởng khi về nước phải nói với Quốc-Vương 
cho lưu dân Mường-Cài trở về đất cũ, không được dung 
lưu. Lai đem lời ấy viết vào tờ sắc thư đề Vua Nam- 
Chưởng tuân hành. 


#&HAO-SỬ 99 


50.— Tháng tw nhuận, lại cho Thống-Chế Nguuẫn-Văn- 
Hiểu lĩnh trấn-thủ Nghệ-An, đòi Tạ-Quang-Cr về. Cự ở 
Trấn-Ninh, nghiêm ước-thúc, cắm cướp phá, những tù phạm 
khi trước Chiêu-Nội giam cầm thời tha cả. Từ đó, trong 
©бї yên lặng. 


Ngài ban khen. Lại nhớ đến năm trước Phan-Văn- 
Thúy cử được người giỏi, thưởng cho ba cây sa-đoạn trong 
kho, khiến con là Chánh-Đội Phan-Văn-Cửn đem qua ban- 
cấp, đề khuyên kể cử người hiền. 


51.— Tháng sáu, Хіёт-Га khiến sử đem quốc-thư vå 
đồ їһб-зйп qua ta. Khi đến Kinh, Ngài đòi lên điện, cật 
hôi việc Sủng-Sam sinh sự, khiến về nói với Vua Niêm 
nên giết tèn ấy cho toàn nghĩa lân-quốc. Kip khi về, Ngài 
khiến đình-thần lại soạn tờ thư giao cho. 


52.— Tháng mười, (ngày một), Trấn Nghệ-An tàu: 
< Хіёт đưa thư cho Phủ Trấn-Ninh dụ nó cống Xiêm, xin 
khiến Phòng-Ngự-Sử Chiêu-Huống phúc thư đem nghĩa lý 
mà cự». Ngài cho. Lai phái người qua Van-Tượng xét 
hỏi tỉình-trảng ngoài biên mà tàu lèn. 


53.— Năm Тап-М8о, (1831), tháng hai, Phủ Trấn- Tĩnh, 
Jac-biên thuộc về Nghệ-An tình-nguyện nộp thuế. Ngài cho 
mỗi người một năm nộp bạc hai đồng cân, như lệ Phủ 
Trấn-Ninh, Trấn-Định và Trấn-Biẻn. Chỉ dân Lạc-Biên chưa 
được no đủ, gia ơn triên-hoẩn. 


54.— Tháng ba, Tông-Trấn Gia-Định Lá-Văn-Duyệt tàu : 
« Thám nghe nước Xiêm đánh tiếng đem binh phòng-ngự 
соп A-Nô nước Vạn-Tượng là Hạt-Xà-Bòng, kỳ-thiệt muốn 
lén tới xâm nước ta. Е 


100 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Và lại bạn thần nước Chân-Lạp tèn là Ốc-Nha-Chiết- 
Ma ở Chàng-Kê-Súc lén dụ người Lạp trốn làm phản, phải 
nên dự phòng. Tôi đã phái thuyền bình qua, đồn Châu- 
Đốc, đánh tiếng đi lấy gỗ mà mật sức cho quan Bảo-Hộ 
(1) cho tùy cơ ứng biến >. 


55.— Khiến quan-trấn Nghệ-An phái người giải lén qua 
thám thành Van-Twọng coi có binh Xiêm đóng không 7? 
Và tin tức Hạt-Xà-Bông, tình-trạng Xiêm động tỉnh thế 
nào ? Chay giấy mau về tàu. 


Rồi tàu ràng: « Thành Vạan-Tượng bó hoang, cũng không 
có binh Xiêm đóng: Hạt-Xà-Bông trốn vào rừng, không 
biết còn hay mất ». Ngài khiến lục tờ tấu ấy, giao Lè- 
Văn-Duyệt, NÑguyễn-Văn-Quế xem kỹ cho tô hết tình thế ngoài 
biên ; rồi khiến triệt quân phòng biên về Gia-Định. 


56.— Năm Nhâm-Thìn (1832), tháng giêng, định lé thuế 
chin châu phủ Cạm-Lộ tỉnh Quảng-Trị. Воп Thồ Tri-Châu 
tỉnh nguyện mỗi năm nộp ngạch thuế như các phủ Thờ 
mới lập ở Thanh, Ngbệ mà tha chức cống. Ngài cho. (Mỗi 
năm một người nộp bạc hai đồng cân, chỉ Tầm-Bôn, Ba- 
Lan, Mang-Bông ba châu ấy cho nộp thay tiền mỗi người 
một quản), i 

57.— Cho Phòng-Ngự Dóng-Tri-Phü Trấn-Ninh là Chiêu- 
Huỗng làm Phòng Ngự-Sử. Ngài cho họ là Kiều tên là 
Huống, Thó trihuyện Khâm-Quét làm DPhòng-Ngự Đồng- 


(1) Năm Kỷ-Sửu (1829) tháng sáu, Thống Chế lĩnh chức Bảo-Hộ 
Chân-Lạp Nguyễn-Vắn-Thụy mất, Ngài cho quan Thống-Chế Nguyễn- 
Văn-Tuyên linh-án Bảo-Hộ Chân-Lạp. Năm Nhâm-Thìn (1832), tháng 
giêng, Tham-Tri lãnh Hộ-Tào Gia-Định là Ngô-B4-Nhân bảo-hộ Chân- 
Lạp, giữ đồn Châu-Đốc, kiêm-lỉnh việc На-Тіёп. 


KHẢO SỬ 101 


Tri cho họ là Khàm tên là khuyết nhưng hiệp đồng quản- 
ly việc phủ. Vì các phủ, huyện mới lập ở Trấn-Ninh mấy 
năm nay được yên lặng, Ngài khen bọn Huống biết chăm 
(hức-Sự, hoà nhân-dân nèn cho thăng. Ngài lại thấy các 
phủ huyện mới lập ở Thanh, Nghệ 4а đặt chức quan mà 
danh xưng còn theo thói ТПО vậy nên cũng cho họ 
và lên như người Hán (1). 


58.— Tháng năm, đứt huyện Liêm ở Nghệ-An, thuộc về 
Phủ Trấn-Ninh (số dàn được 130 người mỗi năm mỗi 
người nộp bạc hai đồng cản). 


59.— Tháng lám, Xiêm-La khiến sứ 161 báo tang vua 
thứ hai, Ngài cho vào chầu, hậu đãi. cho về. Ngài khiến 
Lang-Trung Nguyễn-Hữu-Thức sung chức Chánh-Sứ qua 
điếu. Ngài Чау rằng : < Sú-Thần có sách chuyên-đối ; ngươi 
đi chuyến này phải hỏi nó < về lội tên Súng, Sam, khi 
bàn luàn đem nghĩa lý mà trách. Nếu nó biết lỗi nhàn 
cựu thời cũng đã không nhục sứ-mang, không nèn hà- 
trách quá dë giữ thêthống trong nước ». 


60.— Tháng chin, láp đồn Định-Biên ở Nghệ-An: đồn 
© phủ TrấncNinh xứ Lang-Man. 


61.— Năm Qui-Tị (1833), tháng giêng, Tổng-Đốc An- 
Tinh là 7T@-Quang-Cự lâu : 


« Lac-Bién cách xa tỉnh thành, ở gần bờ nam sông 
Khung, Xiêm thường tới phỉnh dỗ. Và lại thói Mọi th > 


() Nhưng chính ở Phủ Trấn-Ninh, tháng hai năm Nhâm-Thìn 
(1832), có dàng của Lẻ-Duy-Lương nỗi lèn dë đi ra Bác, Taạ-Qua--- 
Cu dón bắt được, l 


102 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


hay không chỉ ngỏ ở người Thổỏ-Mục nó mà thôi, Tên 
Chuyên-Cương già yếu không phòng chế được, tên Phi- 
Mang-Chân ай có đị tâm, nên trừ cho sớm. Nay đã bắt 
được Phì-Mang-Chân cho ô tỉnh chuc hầu >x. Rồi phải Vệ-Úy 
Văn-Hữu-Xuân qua đánh tiếng trú phòng mà mật nà em 
Chuyên-Cương là Hạ-Xà-Bút giải về trừng-trị. 


Ngài dụ rằng : « Chuyên-Cương quả thiệt già yếu, nên 
lựa người nào mẫn-cán thay làm việc phủ >. Ngài lại nghŸ 
phủ Lạc-Biên, Trấn-Ninh địa giới giáp sông Khung, đường 
đi bộ không tiện bằng đi thuyền, khiến quan tỉnh lựa 
chỗ nào có sông, khe thông với sông Khung thời chế sáu 
chiếc thuyền sai đề dùng. Quan tỉnh mới xin đòi thợ đóng 
thuyền tại bến Tiều-Khê bờ Bạc-phiệt (nơi Chuyên-Cương 
ở, thuộc về: phủ Trấn-Ninh). 


162. Tháng ba, tỉnh Nghệ An ійи: dân phủ Trấn-Ninh 
và Lạc-Biên đói. Ngài kbiến phát lúa kho hơn 1.000 hộc, 
xay gao chở qua cấp phát. 


63.— Tháng tư, thự Bố-Chánh Nghệ-An là Nguyên- 
Đình-Tân và Án-Sát Võ-Đỉnh tàu : < Dân Mọi: Nam-Chưởng 
401 buôn ở Trấn-Ninh có tên mang súng điều-thương, binh 
khi, tình hơi nghỉ ». Ngài khiến quan trú phòng là Hoàng- 
Nghĩa-Uyền hiền-(hị nó, đại-lược rằng: < Khi trước nó tới 
có mang binh khi nên người giữ biên-cương cứ phép bắt 
lại vào tàu. Triều đình thương người xa, không nở hà- 
trách, nay về sau không được phạm phép như thế nữa >. 


64.— Tháng năm, tỉnh Nghệ-Àn có quan Tuyên-Úy 
Đồng-Tri-Phủ Іас-Віёп là Chuyên-Cương trốn làm phản chau 
qua Xiêm. Người Xiêm dung nạp. Thô-Mục Chiêu-Bông, 


KHAO SỬ 10% 
Phi-Xà-Nộn không chịu theo chạy báo với tỉnh, quan tỉnh 
tàu lên. Bố-Chánh Nguyễn-Đình-Tân, Án-Sát Vö-Đỉnh môi 
người phải giáng hai cấp. Cấp bằng cho Chiêu-Bông, Phì- 
Xà-Nộn quyền coi việc phủ, khiến chiêu dụ dân cho khỏi. 


`65.— Bố-Chánh Tỉnh Nghệ-An là Nguyễn-Đình-Tân tàu 
xin phái thêm binh Thần-Sách thay trú phủ Trấn-Ninh. 


Tháng tám (hay chín), Ta-Quang-Cự lại về Nghệ-An: 
sung chức Tông-Đốc (hồi trước Cự làm Тӧпр-Әбе Quân- 
Vụ đạo Ninh-Bình đi đánh Lê-Duy-Lương). Tháng Mười, 
Cự làm Tông-Thống Đại-Thần đem quân đi Lạng-Sơn đánh 
giặc Thô, Nguyễn-Văn-Xuân quyền linh Tóng-Bóc An-Tinh. 


Tháng mười một, nước Xiêm đem đại quân tời đánh 
Gia-Định. Ва đạo quân thủy và quân Bộ đều đến : một 
đạo theo đường bộ Bắc-Tầm-Bôn mà tới, một đạo theo 
đường Biền Hồ mà tới, một đạo theo đường biền Chân- 
Bôn mà tới. 


Tháng mười hai, tỉnh Hà-Tiên thất thủ, quân Xiêm 
xâm thành Nam-Vang, An-Giang cùng thất thủ, 


Trương-Minh-Giảng và Nguyễn-Xuân đánh được quân 
Xiêm ở Thuận-Cảng (thuộc buyện Đông-Xuyên). 


Tuy vậy, thế quân Xiêm rất mạnh. Lại còn muốn đánh 
quân ta ở Quảng-Trị, Trấn-Tĩnh (Nghệ-An), ở một mặt 
trận thứ hai. 


Tháng nắm, năm Qui-Tị (1833) Lê-Văn-Khôi nỗi giặc ở Gia-Dinh ; 
hai tháng sáu, Nùng-Văn-Vân — Anh vợ Khôi — lam loạn ở phía 
Bắc-Kỷ. Lê-Duy-Lương bị bắt vào tháng sáu năm Qui-T;, 


104 QUỐC-SỬ ТАР LỤƠ 


66.— Tháng mười hai, « Tướng Xiêm và người Van- 
Tượng đem hơn một nghìn quân Mọi xâm các châu về дао 
Quảng-Trị. Việc ấy tàu lên, Ngài dụ bộ Binh rằng: < Bë 
chẳng qua là chúng nó muốn làm cho ta phân binh-lực 
mà thôi >. Liền phái Kinh-Tượng Vệ-Úy Lê-Văn-Thụy ra 
hội-tiễu. 

67.— Giặc Xiêm lại хаш địa đầu phủ Trấn-Ninh ở 
Nghệ-An. Chúng nó lại đưa thư qua phủ Trấn-Ninh đòi 
trả dân Van-Tượng lại Việc ấy tâu lên, Ngài phê rằng : 
« Đó chẳng qua chúng nó làm thanh-thế đề chủ mưu khuấy 
Chân-Lạp mà thôi >. 


68.— Giặc Xiêm xâm phủ Trấn-Tỉnh ở Nghệ-An, quân 
ta lui về động Giăng-Màn. Giặc lại lui đóng tại khe Như- 
Ôi (chỗ ấy có hai con đường : một đường qua châu Qui- 
Hợp, một qua châu Trú-Cầm), phân đường xâm phia bờ 
sông Ніёп-Вӧп thuộc phú Trấn-Định (sông Hiên-Bôn là tử 
sông Gianh phân phải ra, thuộc về địa đầu huyện Cam- 
Саі). Huyện Cam-Môn và huyện Cam-Cát phi báo với quan 
Trấn-thủ Ngàn-Phố xin binh chống cự. Bố-Chánh Nguyễn- 
Đình-Tàn và Án-Sát Võ-Đỉnh liền phái phòng giữ các nơi. 


« Мат Giáp Ngọ (1834), tháng giêng, “Trương Minh- 
Giảng < đánh được quân Xiêm hai lần ở sông Cô-Hồ ; các 
tướng Chân-Lạp (tên Long, Vu) cũng thắng trân. (Lê-Văn- 
Khôi đau bệnh chết). Châu-đốc, Hà-Tiên, Nam-Vang đều 
lấy lại được và Vua Cao-Man được đưa về nước. ` 


69.— Ở đạo Cam-Lộ, Vệ-Úy là Lê-Văn-Thụy đem binh 
đến Thú-Kê đánh giặc Xiêm kéo thẳng đến châu Tầm-Bồn, 
Mang-Bỗng, giặc bỏ đồn trốn trước. Thụy tâu xin đem quân 
vë. Ngài khen, y cho. 


ЖНА SỬ 105 


70.— Nhưng nước Xiêm lại đem hơn năm nghìn quân 
xâm đồn Công-Nhạc, Châu-Mang-Bồng về đạo Cam-Lộ. Bọn 
Lê-Văn-Thụv đánh phá tan bất được Tưởng Xiêm là Man- 
Sác-Khôn-La-Mân và khi giới và tên Rhiếu-Lại lấy được 
nhiều súng ống khí giới, chạy cờ dó báo tiệp. 


71.— Sai Thần-Sách Thống-Chế Phạm-Văn-Biền đem lính 
Kinh ra Nghệ-An cùng puan Chưởng-Cơ là Lê-Thuận-Tỉnh 
đánh giặc Xiêm. Khi trước Vệ-Úy Nguyễn-Đức-Long giữ 
phủ Trấn-Tĩnh, sai Suất-đội Lè-Bảo giữ đồn Nông-Lũng, 
găp giặc Xiêm, quản minh ít khong địch nồi ; giặc phân binh 
đánh phủ Trấẩn-Tỉnh, Đức-Long lui quản giữ núi Giăng- 
Màn. Bố-Chánh sứ Nguyễn-Đinh-Tân, Án-Sát Võ-Đỉnh phi- 
tư cho Lê-Thuận-Tỉnh phải đến mau đánh giặc. Ngài nghe, 
truyền: xiềng Nguyễn-Đức-Long mà định tội cho nghiêm, 
cho Phạm-Văn-Điền đem binh đánh giặc. 


72.— Tháng hai, 7rấn-Ninh Phòng Ngụ-Sử là Kiền- 
Huống, Đồng-TrL là Khám-Khuyẽt làm phản. 


Quan. phủ Tương-Dương phi báo, bọn Nguyễn-Đình- 
Tân đem việc tâu lên. Ngài sai Hữu-Quân Nguyễn-Văn- 
Xuân linh chức An-Tinh Tông-Đốc lại sung chức Kinh- 
Lược Đại-Sứ đề đi đánh giặc Trấn-Ninh. Vì Xuân trước 
từng làm quan Nghệ-An đã thuộc hết biến-lnh nën mới 
sai đi. 


73.— Quản-Vệ đạo Trấn-lĩnh là Nguyễn-Văn-Thu đánh 
được giặc Xiêm ở xứ Na-Khám và xứ Xán-Ca. 


Trong đạo Nam-Vang, giặc Xiêm đã dẹp yên (về cuối 
tháng hai). Ngài xuống dụ cho Trương-Minh-Giảng, Thái: 
Còông-Triëu về Gia-Định sai phái. 


106 QUỐC-SỬ TẠP LỤỨ. 


l 
Vậy quân Xiêm hoàn toàn thất bại ở Chân-Lạp. Dó: 
là một có đề gây sự ở Thượng Lào. 


74.— Bố-Chánh và Án-Sát Ninh-Bình tâu rằng: « Quân 
giặc tới xứ Phụng-Hoá và xứ Bình-Đôi khuấy rối. Tuần- 
phủ Nguyễn-Khắc-Hằng đã 101 Tống-Sơn hội-tiễu. Vừa nghe 
Vua nước Nam-Chưởng sai соп là Chiên Kiền đem binh 
tướng tới đồn Ninh-Biền ở Hưng Hoá. Nó sai người dụ 
ba huyện Trình-Cố, Sầm-Na, Man-Xuy phải thuần thuộc 
như cũ, không thời giết hết. Chúng tôi xét ra ba huyện 
ấy trước thuộc Vạn-Tượng, không quan-hệ gì đến Nam- 
Chưởng, пау Nam-Chưởng (оі bức sách làm vậy, thiệt lấy 
làm lạ. Vậy xin sức phủ Thọ-Xuân đem Thồ-Binh ra phòng, 
triệt tại địa đầu tiếp giới ba huyện ấy đề xem tình-hình 
thế nào ». Ngài y cho. | 


6 Chân-Lap, Trương-Minh-Giảng đem binh thuyền từ: 
Biên Hồ ngược lên đảnh đuồi Phi-Nhä-Chất trú đóng giữ 
ở Bắc-Tầm-Bôn. | 

Quan Xiêm lại xâm châu Ba-Lan ở Cam-Ló. Thự Tuần- 
phủ Quäng-Trị là Nguyễn-Tú phái Lãnh-Binh Nguyễn-Cửu 
Đức đánh giặc. Ngài sai Dương-Văn-Phong hộ-lý Tuần- 
Phủ Quảng-Trị, còn Nguyễn-Tú phải tới quân-thứ Ba-Lan 
tuỳ cơ đánh giữ. 


77.— Bố-Chánh và Án-sát tỉnh Nghệ-An là Nguyễn-Đình- 
Tân, Võ-Đỉnh tàu: < Hai tên nghịch Huống, nghịch Quyết 
ат dẫn bình Xiêm đánh giết quan дийп, xứ Trắn-Ninh bị 
đốt phá đều thành đất hoang >. Ngài dụ Nguyễn-Văn-Xuân 
lập tức đến đánh rồi mau đem quản về, không được đóng. 
lại, nhưng phải cua chỗ ngà ba thuộc về Trấn-Tỉnh 
hội-binh với Lê-Thuận-lỉnh đánh giặc. 


KHAO SỬ 107 


78.— Thự Tuần-Phủ Hưng-Hoá, Ngô-Huy-Toán tâu rằng : 
« Thồ Tri-Châu Thuận-Châu là Bạc cầm kế thám-báo cớ 
giác Xiêm ибс bốn nghìn đến đồn Cháu Ninh-Biên/ tôi 
đã phái đi phòng giữ và từ Sơn-Tây đem binh Tượng 
đến hội-tiễn » Ngài dụ rằng : «Ô đó gần Nam-Chưởng 
nên nó mượn tiếng giặc Xiêm mưu đồ hách truật dàn 
Mọi mà thôi, chờ đến khi Trấn-Ninh và Trấn-Tỉnh hai 
nơi dẹp yên giặc rồi thời một xứ đó chẳng cần đánh 
mà nó cũng phục-ngay ». 


Tháng ba, Trương-Minh-Giảng đại thắng Phi-Nhä Chất- 
Tri ở Phủ-Lật. i 


78b.— Quan Tỉnh Nghệ-An tàu : < Binh Nam-Chưởng 
tới khuấu rối châu Ninh-Bin ở Нипд-Ноа, đánh tiếng 
toan tới phủ Trấn-Biên, Trấn-Tỉnh >. Quan tỉnh Thanh- 
Hoá cũng tàu : < Huyện Trình-Cố bảo rằng : Ñam-Chưởng 
lại khiến người tự Ninh-Biên tới bắt huyện ấy phải phục 
tùng nó, nếu không chịu thời bắt hết dân. Ngài phê rằng : 
«Đó chẳng qua là nó nhờ tiếng giặc Xiêm hư-trương 
thanh-thế, đề nat dàn ngoài biên, cũng là thói quen 
mọi rợ mà thôi. Nay giặc Xiêm các nơi đã bị quân ta 
đánh thua, thời Nam-Chưởng còn làm. chỉ được ». 


79.— Quan Kinh-Lược Đại-Sứ đạo Trấn-Ninh là Nguyễn 
Văn-Xuân, Phó sử là Phạm-Văn-Điền dàng sở tàu : < Hạt 
này dàn đã chiều dụ hồi phục rồi, nhưng phải có trọng- 
binh dë trấn-áp. Chúng tôi đã giao cho Lãnh-Binh .Võ- 
Văn-Thuyên đem năm trăm quân đóng đó canh giữ ; còn 


Œ 1hải-Nguyên, Tuyên-Quang, Cao-Bằng, Nguyễn-Công-ïrứ và Ta- 
Quang-:.ự vẫn chưa dẹp được giặc Nông-Vắn-Vàn 


108 QUỐC-SỬ TẠP 6 


chúng tôi thời xin kéo quân đi qua Кӱ-Ѕоп, thẳng tới 
Trấn-Tỉnh >. Ngài nghĩ Nguyễn-Văn-Xuân già yếu, cho ở 
lại làm việc tỉnh, ủy cho Phó Sứ Phạm-Văn-Điền dij 
Xuân lại dàng sở xin đi, Ngài khen, sai Thị-Vệ đem chơ 
nhân-sâm, hồng-nhục-sàảm của Cao-Ly mỗi thứ ba chỉ, lại 
cho dâu-bạc-hà, rượu ngự-phong mỗi thứ hai mươi ve. ˆ 


80 — Tháng tư, Thự Tuần-Phủ Quảng-Trị là Nguyễn- 
Tư, Chưởng Cơ Lê-Văn-Thuy đánh dược giấc Хіёт ở phía 
Hắc sông Khung, tấn quàn thẳng. đến bạn Bôn-Xàn. Voi 
mình xốc chim mười chiếc thuyên Xiêm ở giữa sông. Binh 
Niêm chết đuối nhiều lắm, bị thua trổ về sông Tấm-Lục. 


81.— Bõ-chánh, Án-sát tỉnh Nghệ là Nguyễn-Đinh-Tàn, 
Võ-Đĩnh tàu: « Thổ dân ở Trấn-Ninh trước bị giặc Xièm 
đuổi đi, mười phần còn hai, bấy lâu chúng nó đề: nương: 
nhờ quản thứ Võ-Văn-Thuyên. Còn mấy huyện Quảng, 
Cát, Liên, Khương, Khâm chỉ còn hơn hai trăm người. 
Dân huyện Хоу, huyện Мӧс, đều chưa về. Nghịch Huống, 
nghịch Khuyết và dân mấy huyện ấy còn theo bình Xiêm 
та ở phía Nam sông Khung. Chúng tôi có bắt được mười 
một đửa do thám, đã khiến nghiêm giam rồi. Ngài khiến 
tha cho một tên thám-tử cho nó đi hiểu dụ bọn nghịch 
Huống, nghịch Khuyết và ngưới Trấn-Ninh, như biết hối- 
ngộ trỏ đầu về với triều đình đều tha tội cả, lại làm một 
tờ, dụ cho nước NÑam-Chưởng sai đạo Trấn-Ninh đưa qua. (1). 


82.— Tháng bảy, cho 7?i-huyện Vĩnh-Hoà là Nguyễn- 
Trong-Dù thăng-chức Đồng-Tr-Phủ Trấn Ninh quyền coi 
Diệc phú. 


(1) Việc giặc Xiêm ở Chân-Lạp đã yên, bố cáo trong ngoài dëu 
.biết. Giác Nồng Văn-Vân chưa dẹp yên. 


KHAO SỬ 109 


Từ khi quan binh đi kinh-lược trở về, quan tỉnh Nghệ- 
An khiến Dü đi theo tùy tiện xử trí Dü đến sai người 
chiêu phủ sáu huyện : Quảng, Cát, Liên, Khâm, Xuy, Khương, 
những dàn bó đi mấy lâu trở về được hơn 3.300 người. 
Lại du được tên Chiêu-Xá-Lý từ đất Xà-Ngọ về. Các Thô- 
Mục đều nói: Tô-phụ Dü thuở xưa vốn làm Quản-Mục 
Trấn-Ninh nay Dũ là người mẫn cán, xin hiệp cứ quyền 
nhiếp việc phủ. Quan tỉnh Nghệ-An tâu lên. Ngài cho 
là sắp đặt thoả đáng, cho Dũ thăng chức ấy, lại thưởng 
hai mươi lạng bạc. 


83.— Đất chức quản phủ Qui-Chåu thuộc vë tinh Nghệ- 
An. Quan tỉnh nghi rằng: «Qui-Chàu là chỗ quan-yếu và 
xa cách tỉnh thành, giặc thường trốn núp, xin đặt chức 
Quản phủ đề kiềm chế x. Ngài cho, lại cho chọn người 
trong tỉnh, ai giỏi bồ làm tri-phủ. Nhưng vì phong tục 
chưa đồng nên chỉ đặt Chánh-tông, Ly-truong, sửa 50 
dinh và khiến dàn phải theo lệ cü mỗi năm phải nộp 
thuế quế mà thôi; còn sự kén lính thời tha cho. 


84.— Tháng chín, truy lục còng đánh giặc Cam-Lộ. 
85.— Tỉnh Thanh-Hóa phái người đi công văn qua 
Nam-Chưởng lại đem điệp-thư Nam chưởng về. Rồi đòi 


thông-ngòn tỉnh Nghệ là Lê-Thái-V‡ tới kinh dịch ra 
chữ minh (1). 


86.— Năm Ất-Ty (1835), tháng ba, bọn giác Huống, giặc 


Khuuết ở Trấn-Ninh mượn tướng Xiêm оа binh Lào hơn 


(1) Tháng mười hai, Nồng-Văn-Vân bị thua đem vợ con trốn 
sang Tàu. Nặc-Chân mất, quan Chân-Lạp là Trà-Long, La- 
Kiên giữ quốcấn hiệp với Trương-Minh-Giẳng, 


110 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


một nghìn, хат huyện Quảng, huyện Khâm ; các bọn Thôi 
mục đều chạy cả. Quan Đồng-phủ là Nguyễn-Trọng-Däũ bỏ 
phủ ly lui đóng ở xử Lam-Cốt. Bố-Chánh Nguyễn-Đình- 
Tân, Án-Sát Mai-Thăng Đường nghe tin ủy Lầãnh-Binh 
Nguyễn-Văn-Kỳ đi ngay tới đồn Mang-Thiên đóng giữ đề 
làm thanh, viện, x 


87.— Sai vệ lính Hồ-Oai ở tỉnh Ninh-Binh qua trú- 
phòng Nghệ-An, tha tội tên Võ-Biền Hoàng-Đăng-Thuận olig 
đi hiện lực ở Trấn-Ninh (1). 


88.— .Khiển Bố-Chánh tỉnh Nghệ An là Nguyễn-Đinh- 
Tân đem quản qua Trấn-Định đánh giặc Хіёт. Thồ Tri- 
"huyện huyện Cam-Linh và Láng-Vi và Thổ Huyện-Thừa là 
`Нат-Тһа làm phản theo Xiêm ở đồn Phố-Ham : binh 
Mọi hơn một nghìn xâm mấy huyện Cam-Linh, Cam-Cát,. 
Cam-Môn. Các Thó-muc chạy trốn ở trên núi về xã 
"Trình-diện; những Trihuyện Cam-Môn và Cam-Cát cũng 
lui đóng ở bờ bến Гат-Вап, На-Вап. Quan tính nghe 
іп, thương ủy Уё-бу Phan-Văn-Phái, Trần-Đăng Phú đi 
ngay tới Ngạn-Phố đóng đồn chống cự và phi tư qua 
tỉnh Hà-Tỉnh đem binh tiếp ứng. 


89.— Tháng năm, đặt ra đồn phủ Trấn-Định, thuộc 
về tỉnh Nghệ, đôi tèn trấn Ngạn-phố là trấn Hà-Tân. 


Bởi vì Nguyễn-Đinh-Tàn tự Trấn-Ninh về, xét thấy 
một dài thượng du ở tỉnh hạt giáp. giới với Xiêm, còn 
"Trấn-Ninh, Trấn-Bièn, Trấn-Tỉnh xa cách tỉnh thành đến 
mười lăm, hai mươi ngày đường, chỉ có phủ Trấn-Định 


4 


(1) Phạm-Văn-Điễn vây Nùng-Van-Vân và абі cháy ở trong 
rừng (Tuyên-Quang). 


(HẢO. SỬ 111 


đất liền với huyện Hương-Sơn có một đường từ sông 
Khung qua tông Nam-Phu, huyện Cam-Cát, thẳng tới Ngan- 
Phố, đường đi chỉ tám chín ngày, so với các phủ gần hon. 


Đến đây, Đình-Tân mới dâng sở tâu rằng : « Trong hạt 
phủ Trấn-Đinh. huyện Cam-Cát, có đồn Long-Mãä là nơi 
địa thế sảng-khải, khe núi bọc quanh, thiệt là một chỗ 
hình thắng. Ở giữa có hai đường : một đường từ 
Cam-Linh thông đến Trấn-Tỉnh, một đường từ Cam- 
Môn thông đến Trấn-Ninh. Nói sự hiềm trở thời vẫn 
không có trùng-sơn điệp chướng gì, nhưng nói sự vận 
tài thời cũng có lẽ dë tốn và bớt công. Vậy xin lập phủ 
thành ở đó, đào hào sâu, đắp ау cao, chọn người Chánh 
Đội nào giỏi cho làm Quản-Phủ, phải lính tỉnh 50, lính 
thô. 100 chia nhau đi tuần thám, phàm có báo việc giặc 
giả gì đều phải tất do đó. 

Lại mộ thêm dàn các làng Lạc-Phố, Tiình-Diệm ở 
huyện Hương-Sơn những người quen biết đường đất, 
chừng -sõ 100 người, đặt làm hai đội ở Trấn-Định, theo 
với quân quan ở đó trú phòng thời hạt-đàn có chỗ nương 
cậy, có thề trở nên mạnh bạo được mà sự phòng bị ở 
ngoài bò cổi cũng có thề vững bền. 

Nhưng có sự không dám chắc là chức Quản-Phủ được 
người giỏi cũng khó. Xin gia ân cho thêm nhiều lương 
bồng đề cho khỏi điều nhiễu tệ mới được. 

Và lại trấn Ngan-Phô nguyên trước đặt ở Lạc-Phố xa 
cách dân cư nay xin dời về xứ Hà-Tân, làng Tình-Diệm 
nhưng đặt tên là trấn Hà-Tân. 

Lại xin đặt thêm một bát phầm, một thư lại theo 
бі quan Thủ-ngg làm việc quan và phái thêm biền- 


112 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


binh 50 tên đổi nhau phòng giữ thời khi có việc biên- 
báo mới có thể mau xong ». - 


Ngài dụ : < Nói có lý, cho chức Quản-phủ' được gia 
cấp mỗi tháng mười quan tiền dưỡng liêm > (1). 


90.— Tháng sáu, đồn Đẳn-Tự ở phủ Trấn-Ninh thuộc 
về tỉnh Nghệ có tiếp được ba trăm quản người nưởc 
Nam-Chưởng đem lai một cái thư chữ Mọi đề đó mà đi. 
Xem ra là chữ nước Xiêm. Quan tỉnh Nghệ phát thư ấy 
về Bộ Lễ, bộ sai dịch ra tấn làm. Ngài dụ rằng : « Xem 
lời dịch ra đó, chẳng qua tướng Xiêm nói khoe, ý muốn 
hách truật dân Mọi mà thôi, nên nghĩ làm cái thư bằng 
chữ Phìi-Tạo xử Trấn-Ninh đề trả lời cho Tướng Xiêm, 
Tướng Lào. Nhung phải đưa thư ấy ra tỉnh Nghệ sức 
tên Nguyễn-Trọng Dũ địch ra chữ Mọi đề chỗ giáp giới 
giao cho người Xiêm, Lào nhận về báo-cáo trong nước 
Xiêm, khiến phải dẹp việc binh cách. Lại phái người 
Thông-ngôn hiều tiếng Xiêm là Nguyễn-Băn-Trang ra tỉnh 
Nghệ làm Thông dịch đợi khi nào có người trong tỉnh 
học tập hiều được chữ Xiêm rồi lại về kinh làm việc (2). 


91.— Tháng mười một đặc đồn Tĩnh-Man ó tỉnh Quảng 
Trị. Quan tỉnh xin lập một đồn ở sông Tầm-Lục, phái 
50 lính trong vệ quân Định-Man tới giữ đồn ấy, mỗi tháng 
thay đồi một lần. 


`92.— Năm Kỷ-Hợi (1839), tháng hai, khiến người qua 
Nam-Chưởng và Van-Tượng mật thám tình hình. 


(1) Tháng sáu, dẹp xong loạn ở Bắc-Kỳ. 
(2) Tháng bẩy, quan thứ Gia-Định thu phục được thành Phiên-An. 


KHẢO SỬ 113 


93.— Tháng ba, Vua nước Vạn-Iượng là A-Nồ có ba 
người con là Chiêu-Thiền, Chiêu-Miễn, Chiêu-Xang, trước 
chỗ tháp ở huyện Cam-Cát, năm trước đem gia-quyến tới 
ở tân Nùng-Khai (thuộc về Vạn-Tượng). Nay Chiêu-Xang 
phủ dụ đẳng loä hơn một trăm người ra cướp địa hat 
tan Qui-Hợp. Ngài khiến Nghệ-An, Hà-Tĩnh hội nà hơn 
một tháng không được, quân linh ở lâu cảm mạo lam 
chướng đều triệt về 


94.— Năm Canh-Ti (1840), tháng ba, Tông-Đốc An-Tỉnh 
là Mai-Công-Ngộn tàu rằng : < Hai huyện Cam-Cát và Cam- 
Môn ở Trấn-Định, Thô dân khó vì quân Mọi thường khuấy 
nhiễu phải đem nhau tránh ở xứ Hà-Trai, thuộc tỉnh Hà- 
Tỉnh. Chỗ ấy núi rừng liên lạc và rộng rãi, xin cho 
chúng nó tạm ở đó, khai khần thành điền sẽ khám 
thiệt, chiếu theo như thuế lệ dân Hán mà chước định. 
Xin giao Bộ Hệ, Bộ Binh trù nghỉ >. Ngài у theo. Ngài 
lại nghỉ rằng hai phủ Trấn-Tỉnh và Tạc-Biên đều ở địa 
đầu tỉnh Hà-Tỉnh, còn về tỉnh Nghệ-An thời đường xá xa 
bèn cho cải thuộc về На-Тїпһ cho tiện. 


95.— Năm Qui-Mão (1843), năm thứ ba triều Thiệu-Tri, 
tháng bày, tỉnh Nghệ-An tàu ràng: < Bốn huyện thuộc về phủ 
Tương-Dương, (tức là Tương-Dương), Vĩnh-Hoà, Ky-Sơn, Hội- 
Nguyên) dân thồ đã hơi thấm nhuần giáo hoá. Xin chiếu 
theo như lệ phủ Qui-Chaâu cứ bảy tèn đỉnh được lựa một 
tên lính, cả thấy được 53 tên sung làm lính phủ Tương- 
Dương >. Ngài cho. 


SỰ THÕNG-THƯƠNG VÀ CHIẾN-TRANH 
GIỮA NGƯỜI HOÀ-LAN VÀ XỨ TA 
(THẾ KỶ хуп VÀ XVII) 


Xét trong lịch sử của ta, đã cớ 


nhiều sự kiện mà bây gi chúng tæ 
quên. 


đột sự kiện nên nhắc, ấu là Sự 
thông-thương và sau đưa đến chin- 
tranh giữa ta ра người Hoà-Lan. 


Nước ta, hồi thế ký thứ XVII, 
XVIII, chia đôi. Ở Bắc là Chúa Trịnh, 
ở Trung là Chúa Nguyễn, đất Nam 
mới được canh-lác. | 


Bài nhỏ nầu tóm lắt lịch-sử Thông- 
thương vå Chiến-tranh giữa іа обі người 
Hòa-Lan. 


Sự giao-thiệp giữa người Hòa-Lan với xứ ta tü khi 
khởi sự (1600) đến khi kết liễu (1759) rất là phiền phức. 
Ông Ch. B. Мауроп trong tap-chí Revue Indoehinoise 1916 
có khảo cứu về «Những khách thông-thương người Âu 
ở Nam-kỳ và Bắc-Kỳ >; bài sử đó sơ lược và có chỗ 
sai lầm vì tác giả tham-khảo không được đến nơi đến 
chốn. Mới đây (1929) Ông W. J.M. Buch, người Hòa-Lan, 


КНАО SƯ 115 


có đưa in ở Amsterdam bản luận-án Tiến-Sỉ của ông nói 
sự giao-thiệp giữa người Hòa-Lan và xứ ta, từ 1600 đến 
1652 (xem bài tường thuật của E. Caspardenne trong tập 
kỷ yếu Trường Viễn-Đông Bác-Cỗ quyền XXIX trang 364, 
370) năm 1936, 1937, ông lại viết bằng tiếng Pháp và 
đưa in ở tập Kỷ-yếu Trường Viễn-Đông Вас-Сӧ, (trang 
XXXVI, tập I và quyền XXXVII) những sự tìm thấy trong 
luận-án của ông (in bằng tiếng Hòa-Lan) ; ông lại học 
thêm về đoạn từ năm 1652 đến năm 1659 và về sự 
giao thiệp với xứ Cao-Man và Ai-Lao nữa. 


Bài nầy tóm tắt những đoạn trong quyền sách của 
Ông W. J. M. Buch có nói tói xứ ta. 


* 
. 


PHẦN THÚ NHÚT 


THÔNG-THƯƠNG 


Năm 1600, hai chiếc tàu buôn Hòa-Lan đi từ Batavia sang 
Trung-Hoa, vì bão, phải giat vào bờ biên xứ Trung-Kỳ : 
23 thủy-thủ bị giết và người chủ tàu bị giam. Vì .sự 
ngẫu nhiên đó mà người Hòa-Lan biết xứ Trung-Éỳ. 
Nhưng họ chưa nghỉ tới thông-thương. 


Năm 1609. Hãng Thông-thương Ấn-Độ, Hòa-Lan lập 
một hiệu buôn ở Hi-Ra-Đô (hay là Firando ở bên Tàu) 
đề bản lụa cho Nhật-Bản. Hồi đó người Nhật chưa :sản 
xuất được tơ, lựa và cũng chưa giao thiệp với nước Tàu. 
Họ lại rất cần dùng đến tơ lụa. Vi vậy người Hòa-Lan 


116 QUỐC-SỬ TẠP LUỞ 


muốn mua lụa đề bán cho họ. Chưa có thề giao thiệt 
được với nước Tàu sản xuất tơ lụa người Hoa-Lan muốn 
đón các lái buôn Tàu ở Hội-An (Faifoo) nơi mà cứ hàng 
năm họ đem tơ lụa sang bán. Tỉnh Hội-An lại còn là 
nơi bán lụa cho xử Trung-Kỳ và thứ nhất cửa tỉnh Quảng- 
Nam. Vậy sau năm 1609, người Hôa-Lan mới nghỉ tói 
thông-thửơng với xý ta. 


Năm 1613 hay 1614, người Hòa-Lan chủ hiệu lụa ở 
Hirado, sai hai người Hòa-Lan khác chô một chiếc thuyền 
sang Bắc-Kỳ và Trung-Kỳ. Chiếc thuyền đỏ đem theo hö- 
tiêu, sừng voi, vải, chì, thủy tính và tới Trung-Kỷ (có lë 
là Hội-An) cùng với một chiếc thuyền của người Anh- 
Cát-Lợi. Người chủ chiếc thuyền Anh vì ăn nói không 
được lễ phép bị Chúa Nguyễn sai giết chết, hai người 
Hòa-Lan cũng phải chịu theo số phận đó và thuyền buôn: 
của họ bị cướp phá. 


Tuy vậy Chúa Nguyễn có viết thư mời người Hòa- 
Lan, cbủ hiệu buôn ở Ayouthia (Ay atchi a) (Siam) sang. 
thòng-thương. 


Năm 1617, Hàng Thòng-thương Ấn-Độ Hòa-Lan phái 
sang Nhật hai chiếc tàu khi ở Nhật vë, hai chiếc tàu аб 
phải rẽ vào Hội-An đề buôn bán. Vì sợ bị giết, thủy 
thủ đều giăng buồm về thẳng Batavia. (Ba-ta-via, một 
hải cảng ở Nam-Dương quần đảo). 


Năm 1632, một chiếc tàu buôn Hòa-Lan, sau khi dš: 
cướp hàng của một chiếc tàu Bồ-Đào-Nha thì bị bão đánh: 
giat vào bờ biên Trung-Kỳ. Cũng như năm 1613, tàu đỡ 
bị cướp phá, Nhưng thủy thủ có lẽ trốn khỏi, hay được 


KHÁO SỬ 117 


giải về. Vì уйу người Hòa-Lan lại nghỉ tới xứ Trung-Kỳ 
có nhiều lụa và cần phải tìm cách thông thương. Một lý 
nữa là, tuy người Hòa-Lan sau khi thắng nước Tàu và 
chiếm đảo Đài-Loan (formose) (1622), thông thương với 
người Tàu khòng được lợi cho lắm. 


Năm 1633, hai chiếc tàu đi từ Batavia sang Hội-An, 
chở tiền Hòa-Lan, bạc nén, chỉ và các vật hàng định 
bán cho xử ta dé mua vàng và tơ. Tàu Trưởng lại phải 
xin bồi thường sự thiệt hại của người Hoà-Lan năm 1613. 
và năm 1632. | 


Vì tàu tới chàm (cuối tháng bảy — Juillet — 1933) сас 
hàng hóa (vàng và tơ) đều bị người Nhật-Bản và Bò- 
Đào-Nha mua trước hết, Bởi thế hai người Hòa-Lan ở 
Hội-An, nhờ người người: Nhật tên Domingos (Đô-min-gốt) 
che chở. Còn tàu thì đi sang Hải-Nam đề đón cướp tàu 
của người Trung-Hoa và Bồ-Đào-Nha. Vậy năm 1633 là 
năm đầu tiên mà người Hòa-Lan ở lại Hội-An đồ mở 
cửa hàng. 


Vào đầu năm 1634, một chiếc tàu đi từ Đài Loan về 
Batavia, ghé qua Hội-An, có đem theo tiền Nhật-Bản 
(hội đó tiền Nhật được tiêu thu ở Hội-An). Vì người Nhật 
làm hạ giá tiền nước họ, thành người Hòa-Lan bị thiệt 
hại to. Họ chỉ mua được — một cách rất khó khăn — 
một ít vàng nén và phái đem trở về Batavia, chỉ vì bạc 
nén khong bán được. 


Về,giữa nám 1634. Một chiếc tàu đi từ Batavia sang 
Hòi-An, mua được tơ, lụa, (it vàng hạng xấu) đồ xứ, gô. 
Người chủ tàu Duijecker (Giúc-C2) phải dâng cho Chúa 


118 QUỐC-SỬ TẠP LU@ 


Nguyễn và các quan nhiều phầm vật. Lãi lại it. Sự 
cạnh -tranh của người Nhật càng thêm nỗi khó khăn: 
Duijecker bèn nhồ neo đi Đài Loan (Formose) rất chám 
nån. 


Ngay sau đó, chiếc tàu Hòa-Lan Grootenbroek (Gou- 
tơn-bờ-ruk) bị đấm gần đảo Faracel (Pha-ra-sen): thủy 
thủ bị bắt giam và số tiền 25.580 vàng bị tịch thu. 


1 Vì vậy, ngay. tháng Novembre 1634. Hãng Thông-thương 
Ấn-Độ Hòa-Lan, phái hai người Hòa-Lan sang đòi Chúa 
Nguyễn số tiền đó. 


‚ Năm sau, một bức thư tiếp theo, dọa nạt Và ba 
chiếc tàu chiến Le Grol, Le Warmond, Le Huisduimen do 
một Ông quan tư chỉhuy, di tù Đài Loan sang cửa 
Hàn (Tourane). 


Duijeker phải thu xếp ba việc : 
1.— Doi Chúa Nguyễn tiền bồi thường. 


__ 2.— Xin Chúa Nguyễn giúp việc buôn bán của người 
Hòa-Lan. 


3.— Mua vàng, lụa và từ bốn đến năm trăm tạ đường 
đen, dù phải trả tiền đắt hơn người Bồ-Đào-Nha. 


Khi đoàn tàu tới cửa Hàn, Säi-Vương đã băng và 
con là Nguyễn-Phưởc Lan tức Công-Thượng-Vương, lên 
nối ngôi chúa. 

Công-Thượng-Vương đã xử trí như thể nào? 


Ngài không bồi thường nhưng hứa së cho người Hoà- 


KHẢO SỬ 119 


Lan thông-thương tự-do trong xử, không lấy thuế tàu đỗ 
ở bến và không lấy lễ vật. 


Đoàn tàu đi về Batavia, và Duijecker, hy-vọng là năm 
sau së mua được hàng Кё trên đề đem sang bán cho Nhật- 
Bản. 


Tháng sáu (Tuin 1636) ba chiếc tàu buôn từ Batavia sang 
Hội-An do Couckbacker (Cúc-cờ-bắt-cơ) chủ hiệu buôn ở 
Firando, chỉ dẫn. Cũng như Duijecker năm trước, hắn phải 
thu xếp ba việc nói trên. 


Ngày mùng hai, tháng bảy( 2 Juillet). Công-Thượng-Vương 
tiếp Couckbacker và Duijecker, Ngài phán rằng : 


1.— Ngài không bồi thường sự thiệt hại của người 
Hoà-Lan năm 1613 và năm 1632, vì là việc 48 xảy ra từ 
đời đức Kim-Thượng. 


2.— Ngài là vua 'không phải là lái buôn. Ngài không 
có thề hứa bán một số hàng hóa nhất định theo một giá 
nhất định, như người Hoà-Lan mọng ước. 


3.— Ngài không muốn giao dịch với Couckbacker (Cúc- 
cờ-bắt-cơ) vì, đã là vua, Ngài phải giao thiệp trực tiếp 
với quan toàn-quyền ở Batavia. 


4.— Ngài lại nói là nếu 'Hãng Thông-thương Ấn-Độ 
Hoà-Lan muốn gây chiến tranh vơi Ngài thì Ngài sẽ đối 
phó. 


Ngài sai ban phầm vật cho Couckbacker và Duijecker, 
lại đưa cho hai người nầy lễ vật đề đâng cho toàn-quyền 
ở Batavia. 


120 QUỐC-SỬ TẠP LỰC 


Tàu Hoà-Lan phải nhồ neo, Duijecker, ghé ở lại Đài= 
Loan, còn Couckbacker thì đi thẳng sang Nhật: ở đây bán 
những lễ vàt mà Chúa Nguyễn đã giao cho. 


Còn sự mua bán chuyến tàu ấy thì, trái hẳn lại dự. 
tưởng của Douijecker, người Hoà-Lan mua được rất Ít 
hàng. Ở Trung-kỳ năm đó đói kém, dàn gian không trồng 
mía mà trồng lúa. Vì loạn lạc, bỏ cå nuôi (йт, ươm tơ, 
Vả lại người Nhật-Bản và người Trung-Hoa cư trú ở Hội- 
An cạnh tranh người Hoà-Lan khiến họ khó mua bán. , 


Vì vậy, người Hoà-Lan muốn giao thiệp thêm với xử 
Bắc-Kỳ. 


Đầu năm 1637, chiếc tàu Le Grol từ Nhật trở về 
Batavia, có ghé qua Bắc Kỳ đề bán đồng, sắt, súng đại 
bác và đạn dược. Nhưng cũng ghé qua Trung-Kỳ đề bán 
chì, đồ xứ, vải bông. Duijecker tự nghỉ là rất có thê 
buôn bán với cả Bắc-Kỳ và Trung-Kỳ, bai xứ cừu địch. 
Khi trở về Batavia, Duijecker mua được 100 ta tơ. 150 
đến 200 tạ đường đen và lại được Chúa Nguyễn giao cho 
một bức thư đề đưa cho quan Toàn-Quyền Batavia, mời 
sang thông thương tuy Ngài từ chối không chịu nhượng 
đất cho người Hoà-[I.an. 


Về tới Batavia, Duijecker phải Cormélis, Cacsar sang 
Hội-An trông nom sự mua bán. 


ở Hội-An Cormélis, Caesar. không mua được nhiều hàng, 
vì người Trung-Hoa dà mua trước hẳn. Vito lụa ở Bắc Kỳ bị 
Chúa Trịnh cấm không cho chở vào Trung-Kỳ, vì ở Trung_ 
Kỳ năm ấy mưa luôn, nghề tầm tơ bị thất bại. Tuy vậy 


(KHẢO SỬ 121 


hắn cũng chở trên chiếc thuyền Bonne Espérance bắt được 
.của- người Bồ-Đào-Nha : Ít lụa kỳ hương, thảo quả, chì, 
bạc. Vì thuyền nhẹ, phải chở thêm gạch vào cho cân. Còn 
đương thì đem xẾp vào hai chiếc thuyền Trung-Hoa, 


Khi Duijecker tới Hội-An, vào tháng bày (Juillet) 1637, 
vì hàng hóa đã bị Cormélis, Cacsar cho chở đi về trước. 
"Tàu buôn của Đauijecker phải chạy khòng sang Nhật. 


Cũng một năm ấy, sự buôn bán với Bắc-Kỳ không được 
lợi lắm, chúa Trịnh chê đồ lễ vật it ði. Chiếc đàn Le 
Grol chỉ có thề đem đến sang Nhặt 600 tạ tơ. Tuy vậy, 
mgười Hoà-Lan Hartsinak (Hắt-Sin-Nắc) được nhận làm con 
nuôi của chúa. 


Duijecker nghĩ có lë phải thôi không buôn bán với 
“Trung-Kỳ nửa, vì vậy tháng Juin 1633, Hãng Thông-thương 
Ẩn-Độ Hoà-Lan, đóng cửa hiệu mở ở Hội-An năm 1633. 

Nhưng vì chúa Trịnh và chúa Nguyễn đánh nhau — 


thông thương với Bắc-Kỳ, người Hoà Lan có lë phải giao 
chiến với Trung-kỳ chăng ? 


PHẦN THỨ HAI 


CHIẾN-TRANH 


Năm 1639. Trịnh-Tráng — sau khi giải bày y kiến với 
Hartsinak phái sứ giả sang Batavia — Khi sử giả trở vë 
"Thăng-Long có Couckbacker đi theo đề bàn về một hiệp- 
шос như sau này: Vua Lê xin người Hoà-Lan cứu viện, 


122 QUỐC-SỬ TẠP LỤGŒ 


người .Hoà-Lan bằng lòng nhưng sự đàm phán kéo dà8 
vì chưa định được hoà-ước thương-mại. | 


Хау ra một sự bất ngờ : 


Vì tháng mười một năm 1641, hai chiếc tàu Hòa-Lan 
(Buiden Buijs và Maria de Médicias), bị bão đánh giat vào 
gần Hội-An, hàng hóa và 18 súng đại bác bị tịch thu và 
82 người thủy thủ bị bắt giam. 


Người Hòa-Lan Jacob Van Liesvelt từ Đài Loan về 
ghé qua Bắc-Kỳ đề chở sứ thần của chúa Trịnh phái sang 
Batavia. Hôm mồng вап tháng hai năm 1642 Liesvelt tới 
cửa Hàn. Nghe tin 82 người đồng bang bị chúa Nguyễn 
cấm cố, hắn bắt cóc độ 100 người An-nam ở gần cửa 
Hàn : hắn định sẽ đổi tù binh với chúa Nguyễn. Đàm 
phán không thỏa thuận, Liesvelt phải về Batavia. 


Nhưng hôm mười chin tháng ba (19 Mars, 1642) Công- 
Thượng-Vương thả 50 người Hòa-Lan cho lên thuyền về 
nước. Hôm mười läm tháng tư (15 Avril) những người 
Hòa-Lan đó bị thuyền người Bồ-Đào-Nha giữ lại, kẻ thì 
bị giết, người thì bị Vua Chiêm-Thành bắt làm nô lệ. 


Hội Thông-thương Ấn-Độ Hòa-Lan khỏng rë những sự 
Ấy, nên phái Liesvelt đem tàu chiến sang đánh chúa Nguyễn. 
Kết quả có độ 100 người An-Nam bị chết hay bị bắt làm 
tù-bỉnh, còn người Hòa-Lan bị thiệt bại nhiều. Liesvelt 
bị tử trận. Chúa Nguyễn vẫn còn giữ 32 người Hòa-Lan 
làm tù binh. Đoàn tàu Hòa-Lan, sau khi bại trận quay ra 
Bắc-Kỳ mua tơ, quế đề đem bán ở Đài-Loan và Nhật-Bản, 


Năm 1643, Paulus Traudénius theo một chiến-lược 
mới: 5 tàu Hòa-Lan ở Formose về ngày 13 Janvier 1643 


KHẢO SỬ 123: 


sẽ đánh chúa Nguyễn về mặt thủy, còn về mặt bộ thì 
giao cho quân chúa Trịnh, Khi tói Bắc-Kỳ, Johannes Lamotius 
người chỉ-huy đoàn tàu Hòa-Lan nhận rằng bộ quân của 
chúa Trịnh chưa được të chỉnh. Hắn bèn cho tàu đi thẳng 
về Batavia, vì bão to nên một chiếc phải bị ở lại Bắc-: 
Kỳ và một chiếc bị hư hỏng. 


Ngày 3 Juillet 1643 ba chiếc tàu chiến do Đô-Đốc Pieter 
Васек chỉ-huy, từ Batavia dong buồm tói Quảng Bình đề 
gặp quân chúa Trịnh. Ngày 7 Juillet 1643 đi ngang qua 
Phú-Xuân. Pieter Васск bị 50 đến 60 chiến thuyền của 
chúa Nguyễn đón đánh; hắn và thủy thủ chiếc tàu của 
hắn bị thiệt mạng, còn hai tàu chiến khác chạy trốn về 
Bắc. 


Trong khi Pieter Bacck bị đón đánh, quân Bắc-Kỳ và: 
vài' chiếc tàu của người Hoà-Lan đóng ở Quäng-Bình — tuy 
nghe tiếng trái phá — không hề tới cứu viện. 


Người Hoà-Lan yêu cầu chứa Trịnh khai chiến nhưng chúa: 
Trịnh lại muốn chờ quân cửu-viện ở Batavia gửi sang. 
Chờ mài không thấy, chúa Trịnh truyền quân dë trai 
quay về Bắc, bó mặc cho người Hoà-Lan : họ phải cho 
tàu đi sang Đài-Loan hay sang Nhật đề bán lụa dà mua 
được. 


Khi đã hiết rð tin Pieter Bacck bị thiệt hại. Trinh- 
Tráng viết thư cho Toàn-Quyền ở Batavia về — phàn nàn 
về nỗi viện-binh ít ôi, chúa đòi chừng 20 tàu chiến và 
50.000 quân. Chúa hứa sẽ cung cấp tơ cho người Hoà-Lan. 


Năm 1644, hai tàu chiến Hoà-Lan khởi hành ở Batavia ; 
sẽ không cần hợp tác với chúa Trịnh, sẽ không đồ bộ, 


124 QUỐC-SỬ TẠP LU 
ж 
chỉ tàn phá ở bờ biền Trung-Kỳ, sau sẽ sang Hoà-Lan 
buôn bán. Vì chúa Nguyễn phòng thủ bờ biền cần than 
tàu Hoà-Lan phải đi thẳng sang Đài-Loan. ; 


Cũng năm 1644, vào tháng năm, quản chúa Trịnh v 
giao chiến với quân chúa Nguyễn không có tàu Hoà-L, 
trợ chiến. Chúa Trịnh cho là người Hoà-Lan bất tin, ngu 
Hoà-Lan cho là chúa Trịnh đã chán chiến tranh. 


Үау sau năm 1644 không còn chiến tranh giữa Chu 
Nguyễn với H.T.T.A.Đ.H.L. nữa. Tuy hai bën khòng x 
hoà với nhau. 


Năm 1648, Công-Thượng-Vương mất, nhường ngòi cho 
Hiền-V wong. | 


Hãng Thông-Lhương Ăn-Độ, Hoà-Lan bèn phái Verste- 
gen và Chúa Hiền có lập một tờ hoà-ước năm 1651. Những 
tờ hoà-ước đó sau khòng đem ra thi hành. 


* 
ж ж 


Sự (hóng-thuong từ giữa thế kỷ ХҮП (1651) đến giữa 
thế kỷ thứ XVII (1795). 


Verstegen ký thương ước với chúa Nguyễn xong thì 
bị buộc vào tội là chở trong tàu các sú-thần của chúa 
Trịnh phái sang Batavia. Vì vậy 5 người Hoà-Lan mà Vers- 
tegen đỗ lại ở Hội-An bị bắt giam. 


Ngày 20 tháng năm, 1642, Hội Thông-thương Ấn-Độ 
Hoà-Lan liền ra linh tịch thư những tàu Hoà-Lan nào 
định tới thông thương với chúa Nguyễn. 


KHAO SỬ 125 

Nhưng về năm 1659, vì giặc Tàu ô quấy nhiều bë 
Trung-Hoa, thuyền Trung-Hoa không đem hàng hoá sang 
Batavia được, người Hoà-Lan phải khuyến khích. tàu của 
họ sang thông thương với Trung-Ky. 


Năm 1661, (vào hôm 6 hay 7 Mars), một chiếc tàu 
Hoà-Lan giat vào bờ bề Trung-Kỳ : bao nhiêu hàng hoá 
và 62 súng đai bác bị tịch-thu sau khi bị bắt giam it 
lâu, thủy thủ được thả về Batavia. 


Năm 1664, một chiếc tàu Trung-Hoa sang Batavia có 
chở người Hoà-Lan. Bão đánh giai vào bờ biên Trung- 
Kỳ, tàu đó bị khám ; 4 người Hoà-Lan phải bịbắt lên bờ 
mất hết са hành lý, nhưng sau được thả. 


Tháng Mười năm 1714, 87 người Hoà-Lan bị nan tàu 
đắm, trôi giat vào Nha-Trang. Được người cố đạo cứu 


vớt, họ lại được chúa Nguyễn cho phép về Batavia уло: 
tháng ba năm 1716. 


« Vậy từ thương ước 1651, trở về san, người Hoà- 
Lan khòng có giao thiệp gì với xứ Trung-Kỳ. Không 
buôn bản, mà cũng không chiến-tranh. Đối với xứ Bắc-: 
Kỳ họ thỉnh thoảng cho tàu sang, mãi đến năm 1700” 
mới thôi. Nhưng sự buôn bán rất ít kết quả. 


Nhưng từ năm 1752, đến năm 1759 người Hoà-Lam 
lai còn một lần nữa định thông-thương với xứ Trung-Kỳ.. 


+ 
ж t 


Năm 1752, Duff, người Anh-Cát-Lợi giao thiệp với 
cửa hàng Hội Thông-thương Ẩn-Độ Hoà- Lan, lập ở Quầng~ 
Đông (Canton). 


126 QUỐC-SỬ TẠP. LUG 


Hắn được hãng giao phó cho các công việc buôn. 
bán ở Trung-Kỳ. Vì vậy về tháng 5 năm 1752 chiếc tàu 
Fulpenburg chở hàng hoá sang Hội-An. Vì người Trung- 
Hoa cạnh tranh thành it 181; Duff lại bất bình với bằng. 


Nhưng năm sau 1753, hai người Hoà-Lan cùng chiếc 
tàu Toornyliet tới cửa Hàn ; mua được ít vàng và đường. 
Hai người đó ở lại Hội-An và тб cửa hàng. 


Năm 1754, chiếc Giessenburg sang, lại mua vàng và 
đường đề đem bán ở Ấn-Độ và tơ đề bán ở Nhật. Người 
Hoà-Lan có dem sang đồng, chì và kẽm, định bán cho 
chúa Nguyễn đề đúc tiền. Nhưng vì thấy it lãi trong sự 
mua bán năm 1759 vào tháng Mars. Hãng Thông-thương 
Ẩn-Độ Hoà-Lan cho đóng cửa hàng (mở năm 1753) và 
gọi người họ về. 

Sau năm 1759, người Hoà-Lan không giao thiệp với 
xứ ta nữa. | 


KẾT LUẬN 


1.— Hãng Thông-thương Ấn-Độ Hoà-Lan từ Nam-Dương 
quần-đảo thường hàng năm cho tàu sang buôn bán ở 
Nhật-Bản và Đài-Loan. Cứ tới mùa gió nöm thôi vào tháng 
năm, tháng sáu, tàu của họ khởi hành "và cũng tử tháng 
chin, tháng mười lạ theo gió bấc mà trở vë. Người Hoà- 
Lan bán tö cho người Nhật và đường cho người Trung- 
Hoa ? Vì khó mua tơ lụa ở Trung-Hoa, và vì nhiều sự 
ngẫu nhiên (bão đánh tàu giat vào Trung-Kỳ năm 600 
lập cửa hàng ở lirando năm 1609 nên người Hoä-Lan 
mới nghi tới sự thông thương với xứ ta, nhất là với 


KHẢO SỬ 127 


xứ TrungKỳy có hãi cảng Hội-An nơi bán nhiều tơ và 
đường, và là nơi có thuyền các nước nhất là thuyền Trung- 
Hoa lui tới. 


2.— Nhưng buôn bán với Chúa Nguyễn không phải là 
việc dë. 


а.— Năm 1663 lần thứ nhất tàu buôn Hoà-Lan tới 
Hội-An, người Hoà-Lan ở lại mó hiệu, nhưng cũng như 
hai chuyến sau, năm 1634 mua hàng được rất ít và bán 
hàng không chạy. | 


b.— Vi tàu Grootenbrock đắm, thủy thủ bị bắt giam, 
một số tiền to bị Chúa Nguyễn tịch thu, cũng năm 1634 
nên người Hoà-Lan đòi bồi thường, Công-Thượng-Vương 
nhất định không chịu, người Hòa-Lan bèn nghỉ thông 
thương với Bắc-Kỳ (1637). Cửa hàng ở Hội-An đóng cửa 
41638). | | 


c.— Vì Chúa Trịnh xúi giục, vì Chúa Nguyễn năm 1641, 
lại bóc lột hai chiếc tàu của họ trôi giat vào Hội-An, 
người Hoà-Lan phải gày sự chiến-tranh, nhưng bốn lần 
không thắng trận, năm 1642, 1643 (về tháng hai và tháng 
bày năm 1644 tại người Hoà-Lan khinh chiến và tại thủy 
bình. của họ không hợp tác được với bộ-binh của Chúa 
“Trịnh). | 


d.— Từ năm 1644 đến năm 1759 tuy người Hoà-Lan 
có ký thương ước với Chúa Nguyễn (1651), tuy họ có phái 
người sang thông thương (1752, 1753, 1754) và mở cửa 
hàng ở Hội-An (1753, 1759), họ không thu được kết quả 
gì cà. 


128 QUỐC-SỬ TẠP LỤC: 


3— Sở di sự giao thiệp của xử ta — cả Bắc-Kỳ và 
Trung-Kỳ với người Hoà-Lan, suốt hơn 150 năm không có 
ảnh-hưởng уїпһ-уіёп là vi: 


а) Người Hoà-Lan không chú ý cho lắm đến sự thương- 
mại, cũng không định chiếm thuộc địa. 


b) Chúa Nguyễn làm họ nàn lòng (hễ tàu bị trôi giat 
vào là cho cướp phá, bắt thủy thủ làm tù binh) và bắt 
họ phải kính phục vì cách ngoại giao cương-quyết như, 
Công-Thượng-Vương gác bỏ những đề nghị của Duijecker 
năm 1635 và Couckbacker cùng Duijecker năm 1636) và. 
binh lực của ta hùng cường (Liesvelt tử trận năm 1642 
và Bacck năm 1645). 


c) Chúa Trịnh muốn lợi dụng ho dë đánh Chúa Nguyễn, 
đòi họ nhiều tàu chiến và viện binh (20 chiếc tàu và 
50.000 quân) mà không hề cộng lực với họ khi đánh Chúa 
Nguyễn, lại cũng không cấp tơ lụa cho họ nữa. 


d) Còn một cớ chỉnh làm cho người Hoà-Lan khó buôn 
bán ở xứ ta là họ bị người Bồ-Đào-Nha và nhất là người 
Trung“Hoa và người Nhật-Bản (ở Hội-An) cạnh tranh triệt đề. 


SỰ BANG GIAO GIỮA NƯỚC TA VỚI NƯỚC TÀU, 
TRONG NỬA ĐẦU THỂ KỶ XIX. 


Có nhiều người Việt-Nam và ngoại-quốc, dà cho rằng : 
trước khi nước ta chịu sự đô hộ của người Pháp thời 
đã chịu sự phụ thuộc vào nước Tàu: chứng cở là lễ 
thụ-phong. Nghĩa là, đứng về phương-diện pháp-lý quốc- 
lẽ mà nói thời NƯỚC VIỆT-NAM ĐÃ KHÔNG HOÀN TOÀN 
ĐỘC-LẬP. Ngay những vị Hoàng-Đế như Gia-Long, Minh- 
Mạng, Thiệu-Trị và Tự-Đức, dù đã nhất thống được toàn 
сӧі Việt-Nam, cũng đã phải chịu lễ thụ-phong của Hoàng- 
Đế Trung-Hoa : nếu không có sự xác nhận này thời người 
ngoai-quốc không công nhận và ngay thần-dân cũng có thê 
không thần-phục ! 


Chúng ta nên xét lại các sử liệu đề xem sự thực lịch 
sử đã như thế nào. Rồi sau ta mới có thề xét thuyết 
nói ở trên đúng hay sai. 


Lễ tất nhiên là TA РНАІ KHÔNG CÓ MỘT ĐỊNH KIÉN 
GÌ TRƯỚC. Nhưng các tàiliệu thu thập được cho đầy 
đủ thì thực là khó. Tôi biết được một it sử liệu (trong 
bộ Quốc-Triều chánh-biên toát yếu), xin đem trình với 
độc giả : theo ý tối, ta có thề có một vài nhận xét căn 
bản mà ta phải cho là đứng. Lễ tất nhiên là vấn đề sử 
học nầy chỉ nhờ một nhà sử học thông thái mới được 
giải quyết hoàn-toàn. 


130 QUỐC-SỬ TẠP LỤC? 
TÀI LIỆU 


Ngày mồng một (Canh- ngọ), tháng năm, năm Nhâm-. 
Tuất (1802), sau khi chiếm lại được Phú-Xuân, tuy chưa' 
đánh tan được Nhà Tây-Sơn, Chúa Nguyễn-Phúc-Ánh lên. 
ngôi Vương ở Phú-Xuân và đặt niên hiệu là Gia-Long. 


Vì Ngài đã được tin (tháng sáu năm Mậu Ngọ 1798). 
là Vua Lê-Chièu-Thống đã băng ở Tàu. Dòng nhà Lê đã 
tàn, không phải thần phục nữa. Vì Ngài phải lên ngôi 
Vương đề tỏ chí hưởng và lựclượng của Ngài, đề trấn 
tĩnh lòng dân và đề khuyến khích các quan văn-võ. 


Ngài sai sứ sang Tàu nhiều lần, nhờ Tông-Đốc Lưỡng-: 
Quảng đề giao-thiệp với Vua Tần (Vua Gia-Khánh nhà Many 
Thanh). 


Lần thứ nhất, tháng năm, năm Mậu-Ngọ. (1798) Chánh, 
Sử là Ngô-Nhân-Tỉnh. Chỉ có việc dò tin Vua Lê. 


Lần thú hai, tháng năm, năm Nhâm-Tuất (1802) ngay: 
sau khi Ngài lên ngôi Vuong. Chánh-Sử là Trịnh-Hoài 
Đức, Phó Sứ là Ngô-Nhân-Tỉnh và Hoàng-Ngọc-Uẫn. Lần 
nầy pộp Vua Tần một số giặc Tàu ó và dàng quốc 
thú cùng phầm vật, thỉnh cầu một cuộc bang-giao. Ngài 
cũng đem trả lại Vua Tần sách ấn dà phong cho Nhà 
Tây-Sơn ! 


Vi Vua Tàu chậm trả lời nên ngay tháng bảy пёпі 
ấy, Ngài sai Lê- Chánh-Lược và Trần-Minh-Nghïa đem thử 
sang cho Lưởng-Quảng Tông-Đốc hỏi sự thề và phải ở 
lại cửa ải Nam-Quan đề chờ thư trả lời. 


KHẢO SỬ 131 


lôi không biết rë những chỉ tiết trong thư của Vua 
Gia-Long gửi Hoàng-Đế Trung-Hoa như thế nào, nhưng 
chắc chắn là Ngài đã nêu ra hai việc. Việc thứ nhất là 
xin Tàu công-nhận quốc-hiệu nước ta là Nam-Việt.: Việc 
thứ hai là Ngài xin chịu lễ thụ-phong. 


Văn-thư đi lại, bàn cãi mãi về danh-từ Nam-Việt. Ngài 
đã có lần phải nói rổ rằng nếu không со quốc-hiện mới 
cho nước ta thời Ngài sẽ không chịu thụ phong. Vua Tàu 
đề-nghị đanh-từ Việt-Nam, Ngài ưng thuận và tháng tám 
Quy-Hợi (1803) Ngài bàn việc ngự giá Bắc tuần đề chịu 
lễ thụ phong ở Thăng-Long. | 


Việc ngự giá Băc-tuän của Vua Gia-Long, cũng như 
sau này của Hecàng-Để Minh-Mạng và Thiệu-Trị không thuộc 
phạm-vi bài này. 


Chúng ta chỉ cần biết ý nghĩa lê thụ phong như thế 
nào? 


Tôi rất tiếc là tài-liệu mà tôi dùng khò khan quả, 
hoặc là sử thần đã quá hà-tiện chữ. 


Sử chép rằng: 


«Хат Giáp-lý 1804, tháng giêng, Ngài trú tất ở hành 
«cung Thăng-Long. Lúc ấy, Vua Tàu sai Tê-Bố-Šum, Án- 
«Sát Tinh Quäng-Tày đem cáo-sắc và quốc-ấn sang tuyên- 
< phong, lại cho gấm, đoạn và các phầm vật. Ngài cho 
« Trương-Tấn-Bủu và Đặng-Trần-Thường sung chức hậu 
«mạng sứ, lại sai đình thần lựa người tiếp sứ. 


« Ngày Quý-Mão, Ngài ngự cửa Chậu tước (Đền kính 
< thiên), ở trong thành. Hoàng thân, và các quan theo sử 


132 QUOC-SỬ TẠP EC 


«Тап vào đến kính thiên làm lễ tuyên phong. Lễ rồi, 
« dài sứ uống trà. Sum từ về. Ngài sai quan hậu mạng 
«һб tống ra cửa ải ». 


Ngài ngự về Phú-Nuân và mãi đến ngày Ất-Tị, tháng 
năm, năm Binh-Dân (1806) tức là năm Gia-Long thứ năm, 
Ngài mới lên ngôi Hoàng-Đế (sau gần hai năm ruði chịu 
lễ thụ phong). ü 


* 
ж ж 


Tháng giêng, năm Canh-Thìn (1820) vị Ноапа-Тї thứ 
tư của Hoàng-Đế Gia-Long lên nối ngôi, Ngài đặt niên 
hiệu Minh-Mạng. Rồi vị Tân Hoàng-Đế làm lễ Nam-Giao, 


Đúng một năm sau, Ngài mới cho sử là Trần-Bá-Kiêtƒ 
sang Yën-Kinh là kinh-đỏ nhà Thanh. Tháng tư (nám) 
Tân-Ty — 1821), Trần-Bá-Kiên đến gần Yën-Kinh. Hoàng; 
Đế Đạo-Quang nhà Thanh bèn sai Án-Sát Tỉnh Quảng; 
Tây là Phan-Cung-Thần sung chức khám в sang пиё 
ta làm lễ thụ phong cho Ngài. Vì vậy, tháng chín, Ngài 
ngự giá Bắc-tuần. Tháng mười, ngày Åt-Vi. Ngài пай 
tới hành cung Bắc thành. Š 


đủ 


Về lễ thụ phong, sử chép tắt như sau nầy : : 

«Sứ Tàu là Án-Sát Quảng-Tây Phan-Cung-Tbần đến 
« Nam-Quan. Ngài sai sứ һап mạng là Phan-Văn-Túy bàn 
«vòi sứ Tàu định ngày 18 tuyên phong, ngày 19 dụ tế. 
«Thần thuận cho, bội đạo tới, Ngài bằng lòng lắm, bảo. 
«thị thần rằng: «Ngày 19 vừa gặp lễ Tường, có lễ 
< thần-linh đức Hoàng Khảo ta ở trên trời giúp hộ cho 
«đó >. Ngày Giáp-Ngọ, lễ sách phong xong, ngày Ất-VỆ 


KHẢO SỬ 133 


‹ dụ tế. Ngài mặc áo lễ tới trước thần ngự dâng rượu 
crồi khiến quan tiếp sứ. Phan-Cung-Thần theo kiêu long 
e dinh mà đến, làm lễ dụ tế, xong rồi đãi tiệc và tặng 
«hảo ! Thần chỉ xin nhận quế thanh mà thôi, liền ngày 
cấy về пос». 


Ngày Binh-Ngọ, tháng giêng, nám Tân-Sửn (1841), Hoàng- 
Đế Thiệu-Trị lên nối ngôi cố đế Minh-Mạng. 


Tháng giêng năm sau _ @hâm- -Dän — 1842), Ngài mới 
ngự giá Bắc-luần tháng ba, ngày Binh-Tý, 1 Ngài mới làm 
lễ thụ phong. Sử chỉ chép sơ sài như sau nầy : 


«Sứ Tàu là Bửun-Thanh đến Hà-Nội. Ngày Binh-Tý 
«làm lễ sách phong. LỄ xong rồi, Ngài sai hậu màng sú 
«là Đào-TríPhú «đưa Bửn-Thanh ra cửa ải. Ngày Mậu 
« Dần, Ngài ngự vë đường thủy ». 


* 
* а 


Ngày Kỷ-Sửu, tháng mười, năm Ất-Vị (1847), Hoàng-Đế 
Tự-Đức lên nối ngôi đức Thiệu-Trị. Về lễ thụ phong của 
Ngài, có vài dóng sử chép như sau này: 


< Tháng bẩy, năm Kỷ-Dậu (1849) (tức là năm Tự-Đức 
«thứ П), sứ Tàu là Lao-Sùng-Quang đến Kinh làm lễ 
« tuyên phong. Lễ ấy giao tiếp rất thành, thê thống rất 
tôn, lâu nay chưa từng có. (Từ Thiệu-Irị về trước đền 
làm lễ tuyên phong tại thành Hà-Nội. Đến đây xin mời 
sứ tói Kinh, Vua Tàu nghe theo, tháng ấy sử bộ qua tới) >. 


134 | QUỐC-SỬ ТАР гјд 


Trên đây tôi chép những tàiliệu — rất đơn giản — 
mà tôi đã thu thập được. Vấn đề các Hoàng Đế Việt 
Nam (Gia-Long, Minh-Mạng, Thiệu-Trị và Tự-Đức), trong 
nửa đầu thế kỷ XIX đã nhận lễ thu phong của Hoàng- 
Đế Trung-Hoa, đã giao hào với Tàu như thế nào, là một 
vấn đề Sử Ký rất quan trọng. Ta phải xét nước Việt-Nam hệ 
thuộc nước Tàu như thế nào ? Sau này, nếu sử học nước ta 
được phát triền, tôi chắc sẽ có một luận án về vấn đề nầy. 

Quan niệm một vấn đề sử học không khác gì một 
cái nhà phải xây dựng. 

Giữa nước ta với nước Tàu, trong nửa đầu thế kỷ XIX. 

Có những nhà nhỏ, có những dinh thự, cũng như cớ 
vấn đề sử học nhỏ và vấn-đề sử học quan trọng. Tôi 
không đủ tài-liệu аё hiều biết rë vấn đề bang giao giữa 
ta và Tàu trong nửa đầu thế kỷ thứ XIX cũng nhw 
không đủ vật-liệu đề xây một đinh-thự đồ 50, chắc chắn. 
Nhưng vì khảo cứu đã kỹ về lịch-sử nhà Nguyễn, tôi có: 
những lời bàn sau này: không chắc thực là đúng, lẽ tất 
nhiên là không đầy đủ, cũng như một người muốn xây 
dựng một dinh-thự nhưng vật liệu ít, có thê mình cũng 
nghĩ kiều sai nữa, nhưng cắm được hướng nhà, làm cái 
rào, cái giàu, đào cái móng, đặt mấy viên gạch cùng sẽ 
rồ kiều nhà sau này, cũng không phải là hoàn toàn vô- 
ích cho người xây nhà sau này. Tôi rất mong sẽ có môt. 
nhà sử học khảo cứu đầu đề quan trọng này. 

CÂU HỎI 

1.— Câu hói thứ nhút. 

Vua Gia-Long đã quan niệm sự bang giao với Hoàng-- 
Đế Trung-hoa như thế nào ? 


KHẢO SỬ 135 


Ngài đã hai lần sai sứ sang Tàu, nhờ Tông-Đốc Lưỡng- 
Quảng đề bạt đề sứ được vào chầu vua Tàu. 


Vua Tàu chậm trả lời, Ngài cho xử sang giục Tông- 
Đốc Lưởng-Quảng. Nghĩa là Ngài — tuy tước Vương tự 
đặt, tự соі ngang hàng với Hoàng-Đế Trung-Hoa. | 


Ngài có nộp mấy tên giặc Tàu ó đề làm vui lòng 
Hoàng-Đế nhà Mãn; Ngài lại trả sách ấn đã phong cho 
Nhà Tây-Sơn. 


Tại sao Ngài xin. Tàu công nhận quốc hiệu mới 
(Nam-Việt) và phải cầu lễ thụ phong ? 

Ta phải xét kỹ câu hỏi nầy. 

Nước ta đã ngót ba mươi năm nội-chiến, dân chúng 
điêu hao từ Bắc tới Nam. Nước Tàu lại đã một lần đem 
quân sang xâm chiếm, lấy cớ là phù Vua Lê-Chiêu-Thống : 
Một ông Vua thực không giữ thề thống đế vương, vì nội 
chiến mà «cổng rắn cắn gà nhà >, trốn sang Tàu cầu cứu ! 
Bây giờ, đối với Vua Gia-Long, phải giải quyết bai điền : 


1.— Làm thế nào cho Vua Tàu đừng làm nây ra những 
bù nhìn rồi mượn cở xâm lăng nước ta. Muốn như vậy. 
Ngài phải được Vua Tàu công nhận. Giả thử Vua Tàu 
không công nhận Ngài, đem quân theo một «bù nhìn > 
về đánh Ngài thời hỏi, nước đã điêu linh trong ba mươi 
năm. Ngài có thề dám chống Tàu không ? Lễ tất nhiên 
là không. 

Vậy việc Ngài cầu lễ thụ phong là một việc rất chính 
trị, chứng tó sự minh-mẫn của Ngài, chứ không phải Ngài 
< hèn >. 


136 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


2.— Còn về vấn đề quốchiệu Nam-Việt mà Ngài đề 
nghị, Vua Tàu đôi làm Việt-Nam : Ngài đã theo. Vì vấn 
đề đặt ra không phải là danh-từ Nam-Việt hay Việt-Nam 
mà là một danh từ mới thay cho danh-từ Đại-Việt là tên 
cũ của nước ta, dùng trong đời nhà Lè. 


Danh tử mới nầy đã tìm ra, chẳng cần phải chứ 
ý tới việc Ngài đặt ra hay vua Tàu đặt ra: cử việc mà dùng. 
Vậy Ngài nhận danh từ Viét-Nam một cách rất có lý và 
chính-tri, 


Вау giờ, ta lại hôi: tai sao vua Tàu dš công nhận 


Ngài ? 


"в 


Гап đã công nhận nhà Lê, cho Vua Lê-Chiêu-Thống 
sang trú án, phát quân sang đánh nhà Tây-Sơn (nghĩa 
là muốn thôn tính nước ta), lại công nhân nhà Tày-Son, 
phát sách và ấn, tặng tước Vương cho Nguyễn-Huệ nghĩa 


là Tàu giảo Nguyệt vô chùng! 


Nguyễn-Huệ có công rất lớn đối với dận-tộc ta là đã 
đánh tan quân Tàu, phá vë mộng đế quốc của Tàu. Bày 
giờ chính nhà Tày-Sơn lại bị Nguyễn-Vương đánh bai! 
Vua Lê-Chiêu-Thống lại băng tü mấy năm trước ! Tàu 
muốn đưa một «bù nhìn > họ Lê ra, không có! Họ nhà 
Tây-Sơn, cũng không có! Chỉ còn một cách là công-nhận 
Nguyễn-Vương 1 Công nhận thì có lợi thì tổ ra rằng Vua 
Tần là Thiên-Tử, Vua Việt Nam là < Chư hầu », lại được 
hãnh điện là đặt tên cho một nước mới (Việt-Nam). Nếu 
không công nhân thì Nguyễn-Vương đã trả lời là Ngài 
không cần, Ngài sẽ không chịu lễ thụ phong. Hãy hỏi 


KHÅO SỬ 137 


vua Tàu có thề đem quân viễn-chỉnh sang thu phục nước 
ta không ? Kinh nghiệm cho biết là quân Tàu (Fôn-Si-Nghi) 
khó thắng quân Việt-Nam. Và lại nhà Tây-Sơn, tuy đã 
thắng quân Tàu, còn bị Nguyễn-Vương đánh bại thôi, đối 
với vua Tàu, thực không nên cho một Tôn-SĩNghị thứ 
hai sang Việt Nam nữa. Trong nước Tàu, hồi đó, cũng 
còn nhiều vấn đề khó giải quyết. Vậy ta hiëu tại sao 
vua Tàu công nhàn Việt Nam độc-lập, dưới sự lầnh-đạo 
của Vua Gia-Long. 


Sau khi ta đã phân-tích các lý do Vua Gia-Long xin 
thụ phong và Hoàng-Đế Trung-Hoa cho thụ phong, ta hãy 
xét lễ thụ phong như thế nào ? 


Trước hết, tuyên-phong phải có cáo sắc có ban ẩn : 
đó là lệ thường trong đời trước. Vua Tàu ban cho gấm 
đoạn và phầm vật, cũng là lệ thường. 


Ta phải chú у tói điềm rất quan trọng là Ngài coi 
sử Tàu như ở hàng dưởi Ngài. Ngài không tự tiếp, chỉ 
có bầy tôi của Ngài tiếp mà thôi. Ngài là một ông vua 
độc lập ngang hàng với các ông vua độc-lập khác. 


LČ tuyên phong xong, « đãi sử uống trà >x. Sứ Tàu 
sang bên ta là do vua Tàu sai sang, Ngài việc gì phải 
quan trọng hoá vấn đề tiếp sử ? 


Ngài giao thiệp thẳng với vua Tàu kia mà ? Vậy (đãi 
іта » sứ Tàu cũng đã đủ tỏ sự ban ơn của Ngài. 
Còn lễ phầm, — là sự thường — Ngài sẽ sai sử của 


Ngài đem sang sau, tặng trực tiếp vua Tàu không cần phải 
A 
nhờ sử Tàu đem về. 


138 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 
I 

} 

Lễ Íxong, sử Tàu phải từ về ngay, ở lại vô ích; hộ 


ống ra cửa ải là công việc của một bầy tôi. 


Vậy, đề trả lời câu hỏi thứ nhất, ta së nói như sau 
này : Vua Gia-Long và Hoàng-Đế Trung-Hoa, ai cũng có 
ý do riêng xác đáng đề mở một cuộc bang giao. Vua 
3ia-Long tự coi ngang hàng với Vua Tàu, giao thiệp thẳng. 
5т Tàu đến làm lễ tuyên phong, Ngài chỉ coi và đãi như 
một bầy tôi của Ngài mà thôi. Sứ đến, rồi sử phải đi. 


Lễ tuyên phong, xét ra, chỉ là một hình thức ngoại 
giao giữa nước nhỏ với nước lớn, không có nghĩa một 
sự phụ thuộc nào. 


3. — Câu hồi thứ hai: 


Các Hoàng-Đế Minh-Mạng và Thiệu-Trị đã quan-niệm 
lỄ thụ phong như thế nào ? 


Theo các tàiliệu đã dán ở trèn, ta biết là hai vị Minh- 
Mạng và Thiệu Trị đã lên ngôi Hoàng Để rồi möi chịu 
© thụ phong, chứ không phải nhờ lễ thụ phong mới được 
hần dân trong nước và Hoàng-Đế Trung-Hoa công nhận 
hai Ngài Đó là một điềm phải chủ ý. 


Về nghi lễ, có vài chỉ tiết thuộc lễ thụ phong của 
Hoàng-Đế Minh-Mạng : < Ngài mặc áo lễ tới trước thần 
ngự dâng rượu... Phan-Cung-Thần theo kiệu long-đình mà 
đến... xong rồi, đãi tiệc và tặng hoa >. Ngài mặc áo 16, 
tới trước thần ngự dàng rượu, cử chỉ này là theo lễ cỗ 
truyền, không đáng chú ý. Nhung Phan-Cung-Thần theo 


KHAO SỬ 139 


kiêu long-đình mà đến thì có vẻ kiêu hãnh, cùng như 
Ngài đãi tiệc tặng hảo thì có vẻ trọng sử Tàu quá. 


Có một lý do đề ta giải thích thái độ quá nhún nhường 
của Hoàng-Đế Міпһ-Мапр. Ấy là Ngài cần phải lấy lòng 
vua Tàu và cå sử Tàu nữa đề yên được bờ cõi về phía 
Bắc thì Ngài mới rảnh trí mà mó mang nước ta về phía 
Nam và phía Tây. 


Còn một lý do nữa, ấy là Ngài vốn Шат nho quá, 
chiu ảnh hưởng của nghỉ lễ Không giáo, trái với Vua 
Gia-Long đã là một ông vua «vira trung hưng, vừa sáng 
nghiệp» có văn nhưng kiêm cả уб. Một người như 
Vua Gia-Long mới năm 17 tuổi đã phải lên làm Nguyên- 
Soái xông pha trận mạc suốt 24 năm, thắng được nhà 
Tây-Sơn, bình định được Trung, Nam, Bắc, dù Ngài muốn 
lịch sự, xà giao hay ban ơn thế nào mặc lòng, Ngài cũng 
không có thể tha thứ được cho sứ Tàu — Một viên Án- 
sát — theo kiệu long-đình mà vào ; và Ngài chỉ có thề ban 
cho một vài chén trà, chứ không đáng được Ngài mời 
tiệc và tặng hảo. | 

Nhưng dù sao ЇҺА1-йб của Ноапа-Вё Мїпһ-Мапе cũng 


không có gì nhục cho quốc-thê., 


Về lễ thụ phong của đức Thiệu-Trị, tôi chưa biết 
một chỉ tiết gì đáng chú y. 


3.— Câu hỏi thứ ba: 
Hoàng-Đế Tự-Đức đã quan niệm 1 thụ phong như thế 
nào ? 


140 QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


— Tôi dš dẫn ở trên mấy dòng sử rất sơ sài vì sử 
thần chỉ chép qua loa, tuy sự chịu lễ thụ phong của 
Hoàng-Đế Tự-Đức là một việc rất đáng nói гб. 


Trước hết, Ngài đã lên ngôi đế hai паш rồi mới chịu 
lễ thụ phong, cũng như các đức Minh-Mạng và Thiệu-Trị. 


Nhưng tai sao lễ lại hành ở kinh thành chứ không 
© Thăng-Long ? Tại sao, sử thần phải ghi:« Lễ ấy giao 
tiếp rất thành, thë thống rất tôn, lâu nay chưa từng có >. 


Tôi chắc chắn rằng lễ thụ phong của đức Thiệu-Irị 
rất đơn giản; còn về lễ của đức Tự-Đức thì, dù ta không 
biết chi tiết, ta cũng phải tin là cực kỳ oai nghiêm. Tại 
sao lại có sự mới la như thế ? f 


Chúng ta khó mà hiểu vì làm thế nào tìm được tài- 
liệu rë ràng đầy đủ, trong khi mà chính sử thần khong 
muốn cho ta biết. Chắc có nhiều điều пап khuất. 


Tôi dẫn ra sau đây một giả thuyết. Già thuyết này 
có thề hoàn toàn sai, dù sao, tôi không tìm được một 
giả thuyết thứ hai. 


Ta phải biết một vài chỉ tiết trong việc đức Tự-Đức 
lên kế ngôi đức Thiệu-Trị. 

Sử chép như sau này : 

< Ngài là con thứ hai đức Hiến-Tổ, chương Hoàng- 
« Đế (Thiệu-Trị), đức Từ dụ Hoàng Thái-Hận, họ Pham- 
« Đăng, sinh Ngài năm Kỷ-Sửu, niên hiệu Minh-Mạng thứ 
« mười (1829). Déu năm Thiệu-Trị thứ ba (1843), Ngài được 
-< phong tước Phước-Tuy-Công, ` 


KHẢO SỬ 141 


« Khi ấy, An-Phong-Công là Hường-Bảo, tuổi tuy lớn. 
« nhưng về con dòng thứ, lại ít học ham chơi, còn Ngài: 
< thời tính nhân, hiếu, thông-mẫn, lại ham học, đức Hiến-. 
« Tô thương, thường đòi vào chầu, day Ngài những đạo học: 
« Đế, Vương đời trước, cho đến việc dân gian cày cấy 
« khó nhọc, lại cho một bộ sách « Thánh chế chỉ thiện,. 
« đương thì, văn hồi tập » và dụ rằng: « bộ sách ấy là 
«ý chí của Đức Hoàng-Tô (Gia-Long) ta đề lại, phép trị 
« Thiên hạ đều ở đó ». 


Và sử thần chép thêm rằng: «Đức Hiến-Tổ khi ấy: 
(đã có ý lập Ngài rồi >. 


Tháng chín năm Ất-Vị (Thiệu-Tri thứ bảy) đức Thiệu- 
Trị băng và tháng mười, ngày Kỷ-Sửu, Ngài lên ngôi tại 
điện Thái-Hoà, đặt niên hiệu là Tự-Đức, Ngài mới có 18: 
tuôi. 


Chúng ta, nếu có đọc Кў và hiều những sự dë đặt 
trong các tài-liệu lịch sử, thời có thề nhận thấy rằng: 
sử thần không muốn nói rë một vài điềm thuộc về hoàng- 
gia: ấy là Ngài tuy trẻ nhưng được đức Thiệu-Trị yêu 
đấu, уа lại con dòng chính nèn được kế nghiệp ; trái 
lại, An-Phong-Công, Hường-Bảo tuy lớn nhưng không được 
yêu dấu lại thuộc dòng thử nên không được kế nghiệp. 


San này, Hường-Bảo không được kề là thuộc Hoàng- 
gia, phải theo họ ngoại, và nhận danh xấu xa là .Đinh- 
Ngốc. Sử cho biết là tháng tám năm Binh-Dần (1866). 
nghĩa là năm Tụ-Đức thứ mười chin, con Hường-Bảo 
là Đinh-Đạo được một số vừa hoàng-gia vừa quan trong. 
triều tôn lên muốn đoạt ngôi Ngài : đã có cả cuộc đảo. 


142 QUỐC-SỬ TẠP LỤC. 


chánh bằng vũ lực định xông vào ngay Tử-cấm-thành đề: 
làm việc thoán thi, nhưng thất bại. 


Vậy ta thử nghĩ, khi Ngài lên ngôi, tâm lý Ngài như 
thế nào? Và tâm lý một số đình thần như thế паб 2 


Một mặt, phải đôi Hường-Bảo ra làm Đinh-Ngốc, triệt 
Ta khỏi hoàng-ơia. 


Một mặt nữa phải < хіп mời хт Tàu đến Kinh > dë 
làm lễ tuyên phong một cách rất oai nghiêm : mục đích 
đề trấn tỉnh lòng dân và một số đình thần. Vì thể, 
sử thần có «Lễ ấy giáo tiếp rất thành, thề thống rất 
tòn, lâu nay chưa từng có ». 


Đức Gia-Long. Minh-Mạng và ngay cả đức Thiệu-Trị 
nữa đều dš coi lễ thụ phong như một nghi lễ rất tầm, 
thường, hành ở Thăng-Long chứ không ở Kinh. Vì phải 
giữ sự cung kinh cho Hoàng thành và có lễ cüng vì 
phải trấn tỉnh lòng dân Bắc-hà đề cho khỏi tưởng Vọng 
đến nhà Lê nữa. 


Đức Tự-Đúc dà có những lý do rất đặc biệt, như 
ta đã du đoán ở trèn, đề hành lễ ở Kinh và một cách 
rất thành kinh. 


KẾT LUẬN 


Dù tài liệu mà ta dùng dà quá thiếu sót ta cũng có 
thê kết luận về một vài điềm chính, trong khi chờ đợi 
một sự khảo cứu lịch sử đầy đủ và chắc chắn hơn. 


KHẢO SỬ 143 


1.— Vua Gia-Long 08 rất chính-trị khi Ngài và các Vị 
Hoàng-Đế kế tiếp Ngài, ngay са với Hoàng Đế Tự-Đức, 
lễ thụ phong không có một ý nghĩa là nước Việt-Nam 
phải phụ thuộc vào nước Tàu, Nước ta đã hoàn toàn độc- 
lập. Chứng cớ là sử Tàu đến rồi phải đi, chứ không 
được ở lại hoặc đề làm mật-thám, hoặc đề gây mâu-thuẫn 
nội bộ trong nước ta, hoặc đề áp chế hay yêu sách theo 
một cách này hay một cách khác... 


2.— Trong nghi lễ, có thề có một vài chỉ tiết mà 
người quốc-gia quá khuynh về hữu có thề cho là nhục 
đến quốc-thẻ. 


Nhưng phải nhận тб là vua nước ta chỉ là một ông 
vua nước nhỏ, vua Tàu là vua nước lớn. Phải cần cho 
khỏi có ngoại xâm ở phia Bắc, vì vậy — và đây cũng là 
vết tích còn lại của thời phong kiến — đã có lệ dâng rượu, 
cũng như lễ ôm gối... Theo ý tôi các Vua Việt Nam đã 
tôn các vua Tàu theo như các nghỉ lễ cô truyền, chẳng 
có gì đáng chủ ý. Nhưng các sứ Tàu chỉ được các Vua 
Việt Nam coi như bày tôi của các Ngài mà thôi. Hoặc 
được uống trà, đãi tiệc hay tặng hảo, sử Tàu chỉ ngang 
hàng với các quan Đại-thần ta là cùng. Tôi chắc йа không 
có thể хау ra một sự vô lễ nào đối với các vua Viêt- 
Nam vì các Ngài đã không có thê tha thứ cho những sự 
vô lē. 


Nói tóm lai, nước Viét-Nam đã hoàn toàn độc-lập 
và ngay nước Tàu cũng rất kinh trọng, tuy dš chịu lễ 
thụ phong của chính nước Tàu. 


NƯỚC XIÊM BÀ GIÚP NGUYỄN-ÁNH ĐÁNH 
TÂY-SƠN NHƯ THỂ NÀO ? 
(1780 — 1788) 


Năm Canh-Tý (1780), Nguyễn-Ánh lên ngôi Vương ở, 
Gia-định. Bửu khắc 9 chữ « РАІ VIỆT QUỐC NGUYÊN 
CHÚA VINH TRẤN CHI BỬU ». 

Chúa lấy niên hiệu là Gia-Long. 

Nguyễn-Ánh căn cứ vào đất Đồng-Nai — Gia-Định đề 
chống cự với nhà Tây-sơn. 

Đồng-Nai — Gia-Định là đất mà ta dà chiếm được của 
Cao-Miên và đã đặt thành phủ, huyện lừ năm 1697. 


Trước Nguyễn-Ánh, nước Сао-Міёп từ năm 1697 đã 
chịu thần phục nước ta nhưng muốn giữ vững Gia-Định 
ta dà phải bảo hộ Cao-Miên, biết bao nhiêu lần đánh nhau 
với Xiêm vì Xiêm bao giờ cũng dòm ngó Сао-Міёп. Vậy 
cứ lý mà suy Nguyễn-Ánh sau năm 1780 một mặt phải 
chống với Tây-Sơn ở phía Trung-Kỳ đánh vào Gia-Đinh, 
một mặt phải chống nhau với quân Xiêm ở Cao-Miên 
đánh sang. Nhưng lịch-sử cho ta biết Xiêm giúp Nguyễn- 
Ánh đánh Tây-Sơn. | 

Tại sao Xiêm lại giúp Nguyễn-Ánh ? 

Xiêm đã giúp Nguyễn-Ánh như thế nào ? 


sài SP, 
жож 


KHẢO SỬ 145 


Маш 1781 vua Xiêm là Trịnh-Quốc-Anh sai tướng là 
(Ghất-Tri và 50-51 sang đánh Nặc-Ấn vua Сао-Мар. 


Nặc-Ấn cầu cứu Nguyễn-Ánh. Tướng Nguyễn-Hữn-Thuụy 
và Hồ-Văn-Lân bèn đem quân sang Cao-Man chống tướng 
Хіёт. 


Nhưng Chất Tri và 56-51, vợ соп bị Trịnh-Quốc-Anh 
đem giết, xin hàng với quân ta đề trở về Vọng-Các (Kinh 
đô Xiêm) trả thù. 

Trịnh-Quốc-Anh bị giết. Chất-Tri và 50-51 lên làm vua, 


Sử ta chép tóm tắt trong Quốc-Triều chánh-biên toát- 
vếu như sau : 


« Năm Nhâm-Dần thứ 3 (1782) tháng Giêng sai trưởng 
co Nguyễn-Hữu-Thụy cùng với Hồ-Văn-Lân đem thuyền 
binh vào cứu Chân-Lap. 


Khi ấy vua Xiêm-La là Trịnh-Quốc-Anh có bệnh điên 
giam vợ con Chất-Tri và 50-51. Bọn Chất-Tri và Sô-Si 
giân quá sai người hội ước với ông Thuy đề đánh vua 
Xiêm-La. | 


Thụy nghe lời Hôm sau Thụy đi với 10 tên lính 
hầu vào trong trại quản Xiêm. 


Bọn Chất-Tri tiếp đãi rất hậu, uống rượu đã say bỏ 
cung tên mà thề. Thụy cho Chất-Tri 3 cái đồ quý là 
đao, cờ và gwom rồi về. 


Gặp lúc nước Xiêm nồi giặc Trịnh-Quốc-Anh nghe việc 
có biến vào chùa trốn. 


146 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Chất-Tri trở về Vọng-Các. Sai người giết Trịnh-Quốc- 
Anh tự lập làm vua gọi là vua Phật, phong cho em làm 
vua thứ hai, cháu là ma lặc (ma lặc là 1 chức quan ở 
Xiêm) làm vua thứ ba. 


Mấy người dàn nước ta khi trước bị Trịnh-Quốc-Anh 
đày, bây giờ tha cho về thành cấp tiền gạo mà tiêu dùng. 


Thuy tàu việc ấy với Ngài, Ngài khiến đem quân về. 


Vì thế nước ta và Xiêm từ trước đến giờ kình địch 
lẫn nhau nay đã thành ra thân thiện trong khoảng 30 
năm. Cho đến 1812 trở về sau tới khi Pháp đánh nước 
ta, ta và Xiêm bao giờ cũng tranh giành Cao-Man. 


Tháng 3 năm Nhâm-Dần (1782) Nguyễn-Nhạc và Nguyễn- 
Huệ vào đánh Saigon và Cần-Thơ : Nguyễn-Ảnh trốn ra 
Hà-Tiên tháng 8 năm ấy nhờ có Châu-Văn-Tiếp đem binh 
lấy lại Saigon. Nguyễn-Ánh trở lại Saigon vì sợ Tây-Sơn 
hàng năm vào đánh, Nguyễn-Ảnh sai đem lễ vật tặng vua 
Xiêm đề giao hiểu. 

Năm Quý-Mão (1783) Nguyễn-Huệ và Nguyễn Lữ lại 
vào đánh Saigon. | 


Nguyĉn-Ánh và gia-quyến trõn ra đảo Phú-Quốc. 


Tháng 7 'Nguyễn-Huệ đem thủy-quân vây 3 vòng đảo 
Phú-Quốc nhờ có bão to làm đắm thuyền, Nguyễn-Ánh 
trốn được, 

Bèn sai người mời Bá-Đa-Lộc, lúc đó ở Xiêm, nhờ 
nước Pháp cho quân cứu viện, 


Bá-Đa-Lộc đi Pháp cùng Hoàng-tử Cảnh. 


KHẢO sỬ 147 


Cho đến cuối năm Quý-Mäo, Nguyễn-Ánh trốn tránh 
trong vinh Xiêm-Ila từ đảo này sang đảo khác. 


Năm Giáp-Thìn tháng hai (1784) Nguyễn-Ảnh thế cùng 
phải sang Xiêm. -Sử ta chép như sau : 


« Nguyên khi trước bị thua tại sông Ngưu-Chữ, Châu- 
Văn-Tiếp sang Xiêmn xin binh, vua Xiêm nhân lời bảo 
Tiếp đi đàng пш về, rồi sai tướng Xiêm là Thái-si-Đa 
đem binh thủy qua Hà-Tiên, tiếng là sang cứu, kỳ thiệt 
ám chúc rước Ngài qua Xiêm. Tiếp cũng có mật biều 
sai người di theo binh Xiêm về tàu ; Ngài được biểu 
mừng lắm liền vào Long-Xuyên hội với tưởng Xiêm. Tướng 
Xiêm có xin Ngài sang Xiêm, bất đắc di phải theo nhưng 
trước sai chánh со Ngô-Công-Quý hầu bà Quốc-Mẫn và 
cung quyến đời qua ở Thô-Châu (Cù-lao Giêng ở giữa sông 
Cửu-L.ong.) > 


Tháng 3, Ngài qua đến thành Vọng-Các. Vua Xiêm đón 
rước Ngài cực kỳ lễ-phép. Ngài tự nghỉ buồn bực không 
biết là nhường nào. | 


Vua Xiêm nói rằng: «Chiêu Nam cốc (vua nhà trời 
nước Việt) sợ hay sao?» 


Ngài nói rằng : «Khòng phải sợ. Nhà nước tôi trải 
đời truyền nối hơn 200 năm, bây giờ quốc vận trung 
suy, tôi thì it đức khòng tài, không gìn giữ cơ nghiệp 
được, vì thế mà buồn. Nghĩ muốn trả thù, bắt giặc Tây- 
Sơn làm thịt mà ăn, trải đa mà nằm, dẫu chết cũng cam 
tâm có sợ gì đâu. > 


Vua Xiêm nghe nói cho là khẳng khái, nhân hỏi việc 


148 QUỐC-SỬ TẠP LỤG 


nước, nói chưa xong lời thời thấy Châu-văn-Tiếp ở ngoài 
đi vào ôm đầu gối mà khóc mãi. j 


Vua Xiêm càm-dóng nói với quần thần rằng : « Chiêu 
Nam cốc có người tôi như vậy thời biết ý trời. > 


Bèn chiu giúp bình đề lo việc khôi phục. 


Vua Xiêm thứ hai nhân nói : « Năm trước có giảng 
hòa với ông Nguyễn-Hữu-Ihuy dà ước thé rằng hoạn nạn 
phải giúp nhau. Bây giờ xin giúp sức. » 


Rồi đem ra cờ, gươm, đao của ông Thụy cho lúc trước 
đề làm tin hẹn ngày cử hành. 


Tháng 6, Ngài từ NXiêm đem binh về Gia-Định. Vua 
Xiêm sai cháu là Chiêu-Sương, Chiêu-Tăng dem 20.000 lính 
thủy và 300 chiến thuyền giúp Ngài. 


Tháng 7 quan quân 18у được đạo Kiến-giang lại phá 
quân Đô-đốc giặc (Tây.Sơn) là Nguyễn-Hoá ở Trấn-giang 
kéo thẳng đến các xứ Ba-thắc, Tri-tôn, Mân-thiếc, Sa-đéc 
chia quân đóng giữ. 

Vậy Nguyễn-Ánh nhờ quản Xiêm đã luôn luôn thắng 
quân Tây-Sơn. 

Các tướng tá hồi trước tấn mát mọi nơi nay đều dần 
dần tìm tới như Lê-Văn-Duyệt và NÑguyên-văn-K. 

Thắng trận luôn đến tháng chap năm ấy nhưng sử 
cho ta biết thêm rằng : Ngài nghĩ binh Xiêm tàn bạo quá 
nên dân ta đều ta oán muốn lui quân về. 

Quân Тау-Ѕоп, vào tháng chap năm ấy không đề cho 
Nguyễn-Ánh rút lui, liền tới đánh. 


KHAO SỬ 149 


< Tháng 12, Nhạc nghe báo tin nguy cấp sai Huệ đem 
thuyền binh vào Saigon, Nhạc thời đem binh mạnh phục 
tại sông Sầm-Giang và sông Suy-Miệt mà dụ binh Xiêm 
ra danh. 


« Tưởng Xiêm là Chiêu-Făng, Chiêu Sương khòng biết 
địalý lại quen thắng trận luôn, lại kéo quân xuống thẳng 
Mỹ-Tho gặp quân phục binh của Tây-Sơn chặn đánh, quân 
Xiêm thua theo đường lối Chàn-Lap chay về. 


< Ngài sai Mặc-Tủ-Sanh (con Mạc-Thiên-Tử) và chánh- 
co Trung sang Xiêm báo tin. > 


Nguyễn-Ánh thua trận phải trốn ra Thồ-Châu rồi sang 
Xiêm. 


Tháng 4 năm Ất-ty 1785, Ngài qua Xiêm đến thành 
Vọng-Các. 


Vua Xiêm hỏi sự trạng bị thua ngài nói hết chuyện 
Tăng, Sương tàn bạo, dân đều ta oán nên thua. Vua Xiêm 
шап muốn chém Tăng, Sương, Ngài lại hòa giải rằng : 
hai tưởng vẫn cỏ tội nhưng việc nên hay không cũng 
là tại Trời, nên chờ cơ hội thôi, xin tha cho bọn ấy. 


Vua Хіёт mới nguôi giàn. 


_ Nguyễn-Ánh ở lại Vọng-Các thu thập tường tå chờ 
thời-vận, cũng không muốn nhờ vua Xiêm giúp nữa. Trái 
lại Nguyễn-Ánh giúp vua Xiêm đánh quân Diến-Điện. 


Tháng 2 năm Binh-Ngọ (1786) có 3 toán quân Diến- 
Điện xâm đất Sài Mặt nước Xiêm, 


150 QUỐC SỬ TẠP LỤC 


Xiêm vương đi đánh xin ngài bày mưu định kế cho. 
Ngài nói : 


« Từ Diễn-Điện đến đây, đàng đi ngàn даш, vận tải 
quân lương, công trình cũng đã khó nhọc, tôi giúp sức 
cho, đánh cho gấp thời được. » 


Xiêm vương lập tức tấn binh. Ngài đem quân giúp 
Xiêm sai Lẻ-văn-Duân, Nguyễn-Văn-Thành đi trước, lấy ống 
hoà xô lửa ra đánh. Binh Diến-Điện sợ chạy chết nhiều 
lắm, bắt sống đến 800 người. 


Khi trở về Vua Xiêm làm lề tạ, lại muốn giúp binh 
đề һап phục Gia-Đinh. 
Ngài bàn với các tướng, Nguyễn-Văn-Thành tâu rằng : 


« Xưa vua Thiếu-Khương chỉ có một toán binh mà khôi 
phục được nhà Hạ, ta nên dưỡng sức chờ thời, việc còn 
làm được. chớ nên đem giặc vào trong nước. » 


Ngài cho là phải không dùng binh Xiêm nữa. 


Như Nguyễn-Văn-Thành đã dự đoán thời-gian đã giúp: 
Nguyễn-Ánh. 


Khi Nguyễn-Ảnh ở Xiêm nhiều việc quan trọng đã xảy 
ra ở nước ta và đã giúp Nguyễn-Ành một cách gián tiếp. 


Tháng năm năm Bính Ngọ (1786), Nguyễn-Huệ dánh 
đuôi quân chúa Trịnh chiếm cử Phú-Xuân từ năm 1774, 
đánh đuôi đến tận Quảng-Bình. 


"Tháng 6, Nguyễn-hữu-Chỉnh đem quân Tây-Sơn đi đàng 
thủy ra thẳng An-Nam đô thành (Hà-Nội). 


KHẢO SỬ 151 


Tháng 7, vua Lê băng hà, con là Duy-Kỳ nối ngôi 
niên hiệu là Chiêu-Thống. 


Thế lực Nguyễn-Huệ rất mạnh từ Phú-Xuân ra Bắc 
hà. Nguyện-Huệ muốn tự lập làm vua bèn kề tội Nguyên- 
Nhạc, đem quân về vây thành QuiNhơn. Anh em sau 
lại giảng hòa với nhau nhưng Nguyễn-Huệ chiếm giữ từ 
Quảng-Nam trỏ ra đóng đô ở Phú-Xuân tự xưng là Bắc 
Bình Vương. Nguyễn-Nhạc lấy từ Quảng-Ngãi trở vào cho 
tới Bình-Thuận, còn Nguyễn-Lữ thời giữ Gia-Định. 


Tháng hai năm Đinh-Vị (1787), Tống-phúc Đam sang 
Xiêm kề tình trạng anh em Tây-sơn chia rë cho Nguyễn- 
Ánh biết « Anh em Tây-sơn tự làm hại nhau. Đặng-văn- 
Trấn (tướng của Nguyễn-Lữ) đã đem hết quản (ở Gia-định) 
về cứu Qui-nhơn (?). Вау giờ Gia-định, đơn nhược có thể 
lấy được ». 
Nguyễn-Ánh, tháng 7 năm ấy bèn ở Xiêm về : < Từ 
Giáp-Thìn (1782) bị thua vë sau, biết Xiêm không giúp nồi, 
nếu giúp cùng vô ich nèn Ngài quyết kế trở về. Liền 
nhân ban đêm đề thư tạ ở chỗ hành tai, rước bà Quốc- 
mẫu và cung quyến xuống thuyền sai quân chèo đi gấp 
lắm. Thuyền ngự về đến hòn Сб Cốt ». 


KẾT LUẬN 


1) Nguyễn-Ánh đã lưu trú ở Xiêm hai lần: lần thứ 
nhất bốn tháng (từ tháng hai năm Giáp-Thin (1784) đến 
tháng sáu năm ấy) lần thứ hai, 26 tháng (từ tháng tư năm 
Ất-Ty 1785 đến tháng 7 năm Đinh-Vị 1787). 


152 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


2) Quân Xiêm (Chiêu-Tăng, Chiên-Sương) đã giúp Nguyễn- 
Ánh đánh quân Tây-sơn về tháng 7 năm Giáp-Thìn (1784) 
nhưng đến tháng chạp năm ấy, quân Xiêm bị Nguyễn-Nhạc 
phục đánh trước khi rút lui. Nguyễn-Ánh tự nhận là quân 
Xiêm tàn bạo, cướp phá lương dân, nên không muốn nhờ 
Xiêm giúp binh nữa. | 


Chính tháng hai năm Binh-Ngọ (1780), trong khi ở Xiêm 
— lần thứ hai — Nguyễn-Ánh đã giúp Xiêm đánh lui quân 
Diến-Điện. 


3)Vì anh em Tây-sơn không đồng lòng với nhau dể 
chia nước ta ra làm 3 đề mỗi người làm bá chủ mỗi 
phần, lại còn đánh lẫn nhau thành Nguyễn-Ảnh có dip 
đem quân ta ở Xiêm về thu phục đất cü. 


Tháng 8 năm Đinh-Vị (1787), Nguyễn-Ánh đem quân về 
đến Long-Xuyên, tháng 9 đến Cần-Thơ. Nguyễn-Lĩ trốn 
qua Biên-Hoà chay về Qui Nhơn rồi chết. | 


Có nghĩa binh các nơi tới theo Nguyễn-Ánh dần dän 
lấy lại được đất Gia-Định, Đồng-Nai. 


Khi Bá-đa-Lộc và Hoàng-tử Cảnh về — tháng 7 d.l. năm 
1788 — căn bản của Nguyễn-ẢÁnh dà vững vàng : có thê 
tự chống cự với quân Tây-Sơn dược, thử nhất là quân Тау- 
Sơn, sau khi Nguyễn-Huệ chết càng ngày càng yếu thế. 


VUA. GIA-LONG VỚI NƯỚC ХІЁМ, NƯỚC LAP : 
(tiếp theo) 


TÀI LIỆU : 1 — (1791 — 1792) (1) 


1— Năm Nhàm-Ti (1791), tháng ba nước Xiêm đem thơ 
xin giúp binh đi đường thượng đạo đánh Tây-Sơn. 


2— Năm Binh-Thìn (1796), tháng giêng, cho Nguyễn- 
Tấn-Lượng, Nguyễn-văn-Thụy làm chánh phó sứ sang Хіёт. 


3 — Năm Đinh-Vi (1797) tháng chỉnh, sai Trần-Phúc- 
Chất đem quốc-thư sang Xiêm đề báo việc binh — Lại поі 
với Xiêm rằng: «Có nghe nước Diến-Điện thuê binh thủy 
Höng-mao đề đánh Xiêm quả như vậy ta sẽ đem quân 
thủy đón đường mà đánh ». Người Xiêm phúc thư cảm 
tạ dâng 100.000 cân diêm. Trong đó nói rằng : «Như 
ngày sau quân đi dành giặc, binh khi có thiếu gì thời Xiêm xin 
giúp — Lai sai phái người nào quen việc, hội với binh bộ 
nước Xiêm theo đường thượng đạo đi băng qua nước 
Vạn-Tượng đề đánh lấy tỉnh Nghệ-An, một là ngăn đón 
quân ở Bắc-hà vào, hai là đánh mặt sau Thuận-Hoá ; quân 
nhu đã có các Mọi cung cấp, mình không phải lo >. Ngài 
vẫn muốn giao-thông với Vạn-Tượng, bây giờ được thư 
Xiêm, ngài mừng lắm. 


(1) Xem bài: Nước Xiêm đã giúp Nguyễn-Ảnh đánh Tây-Sơn như 
thë nào ? К 


154 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


4 — Năm Mậu-Ngọ (1798) tháng hai, Diến-Điện đánh 
Xiêm — Xiêm sai sứ sang xin quân cứu viện. Ngài sai hữu, 
quân Nguyễn-Hoàng-Đức. chưởng cơ Nguyễn-văn-Trương 
đem 7000 linh thủy, 100 chiếc thuyền chiến sang cứu, 
Quân đi tới Côn-Lôn thời Xiêm đã đánh được Diễn-Điện 
rồi, liền rút quản về. 


ð — Năm Kỷ-Vị (1799) tháng hai, sai Nguyễn-văn-Thụy, 
Lưu-Phúc-Tường sung chức chánh, phó sứ đem quốc thư 
sang nước Xiêm, nói với Xiêm đem quân lính Chân-lap, 
Vạn-tượng đi xuyên đường thượng đạo xuống tỉnh Nghệ- 
An đề trợ thanh thế cho mình. Vua Xiêm bằng lòng. 


6 — Năm Canh-Thân (1800) tháng giêng (?), Thượng дао 
Tướng quân Nguyễn-văn-Thụy ở Vạn-tượng về màt tân 
việc binh — Ngài sai đi hội với Van-tượng đánh lấy tỉnh 
Nghệ. 


7 — Tháng sáu, tưởng quân Nguyễn-văn-Thụy, Điền 
quân Lưu-Phúc-Tường đem quân mình và quân Van-tượng 
đánh đẳng giặc ở Nghệ-Au. 


8.— Năm Tân-Dậu (1801) tháng năm (sau khi thâu 
phục Kinh-Đô), Ngài sai Điền quân Lưu-Phúc-Tường đem 
bộ hạ đi đường Cam-Lộ đưa thw cho Vạn-Tượng và 
các Mường bảo chúng nó giữ chỗ hiềm уби, phòng quân 
giặc chạy trốn. 


Năm Nhâm-Tuất (1802) tháng năm, ngày mồng một, 
Ngài hiệp tế trời đất, cáo việc đặt niên hiệu là Gia-Long, 
rồi Ngài đem binh ra đánh Bắc-Hà.: 


KHẢO SỬ 155. 
TÀI LIỆU : П (1802 — 1820) 


1.— Năm Bình-Dần (1806) tức là năm Gia-Long thứ 
Каш, tháng tám, Xiêm sai sử sang dâng ba chiếc thuyền chiến. 
Quan trấn Gia-Định tâu lên, Ngài cho xứ Xiêm về Kinh 
chiêm bái rồi cấp tiền cho về. 


2.— Năm Đỉnh Mão (1807) tháng chín, nước Chân-Lạp 
tói xin thọ phong. Ngài phong Nặc-Chàn làm Cao-Man 
quốc-vương, định lệ ba năm cống một lần, từ năm nay 
(làm) đầu. 


3.— Năm KỶ-Ty (1809) tháng mười bai, quan trấn thử 
Hà-tiên là Mạac-Tủ-Thiêm mất. 


Từ kbi Mạc-Cửn dâng đất Hà-Tiên đến bây giờ, triều 
đình nhớ đến công lao, cho con cháu đời đời làm trấn 
thủ Hà-Tiên. Đến khi Thiêm mất rồi con là Công-Tài, 
Còng-Thế còn nhỏ, cháu là Công-Du vì tội bắt vợ hầu 
Thống-chế Pham-văn-Triệu bán cho người Xiêm bị giao 
đình nghị. 


Ngài bèn truyền chỉ chánh đội Ngò-y-Nghiêm, tham 
luận Lê-Tấn-Giang quyền lãnh trấn Hà-Tiên, âm-thụ Công 
Thế làm chánh đội đề coi việc tế-tự và cấp cho B3 tên 
mộ phu. 


Ngài lại truyền quan Tông-Trấn Gia-Định đem việc 
Công-Du báo với Xiêm, Xiêm xin tha tội Công-Du mà 
cho lập chức trấn-thủ. Ngài không cho truyền bộ lại 
viết thư trả lời cho Xiêm, Xiêm tiếp được thư, không 
giám xin nữa. (Năm Tân-Vị (1811) tháng hai, Ngài đòi 


7156 QUỐC SỬ TAP LYA 


Mạc-Công-Du, Mạc-Công-Tài về Kinh ; cho con cháu роп) 
ấy dự hạng Miên-Diêu). 


4.— Năm Tân-Vị 1811 tháng bai, khi trước Nặc-Chân 
giận Xiêm nhưng Y có nước ta bảo-hộ. Đến: khi nghe. 
sử Xiêm sans nước ta, Nặc-Chân tưởng rằng ta giao-hiếtÌ 
với Xiêm, sợ lắm. 


Ngài khiến đình thần làm thư đưa cho Nặe-Chân, 
trong thư kề hết những lời xử Xiêm vấn đáp với tai: 
đề cho Nặc-Chân an tâm. Lại gặp lúc Xiêm có tang Phật: 
Vương, Ngài dụ Chân phải sai sứ sang Xiêm hội tang, 
kết nghĩa giao hiếu. Chàn được thư mừng lắm, dàng biên, 
trần ta. 


5.— Tháng 3, sai chưởng cơ Tống phúc-Ngoạn sung 
chức chánh-sứử sang Xiêm. Ngài sai bộ Lai làm thư đưa 
qua Xiêm nói việc khu sử nước Chân-Lạp. 50 Xiêm cũng 
xin về nước, Ngài ban thưởng hậu lắm cho về luôn vòi 


sử ta. 


6.— Năm Nhâm-Ihân (1812) tháng ba, em Nặc-Chân 
là Nặc-Nguyên đem linh Xiêm sang cướp thành La-Bich. 
Nặc-Chân bỏ thành chạy sang Ñam-Vang dâng biều xin viện 
binh, ngài dụ rằng : 


« Anh em chúng ngươi không hoà với nhau đến nỗi 
sanh điều lo lắng. Ta đương nghỉ xử trí đề làm cho yên 
nhà nước ngươi, ngươi cũng phải ty cường đề yên dân 
ngươi, hē nhân tâm yên thì ngươi së có ngày về nước. » 


7.— Tháng sáu, mấy tên mật thám ở Gia-Định đầu 
nói Diến-Điện đánh Xiêm, Xiêm phải rút binh về. Nguyễn- 


KHẢO SỬ 157 


văn-Nhân tâu lên ngài biết. Xiêm sai bọn Sa-Trật, ST-Na. 
đem dàng đồ hương liệu và dâng thư nói: < Anh em. 
xặc Chân không hoà hiệp nên phải sai trọng thần 
sang giữ, ấy là muốn cho anh em Nò khỏi tranh nhan,. 
chữ nước Xiêm tôi không có ý gì. » | 


Boi sứ Xiêm, vào ngài диб rằng : 


Nước ngươi vô сб đem quân sang đóng đất Chân 
Lạp làm cho Nặc-Chân phải chạy. Chân-Lạp đời đời thần 
phục nước ta, nếu có việc gì ta cũng phải cứu. Ngươi về 
nói lại với vua ngươi rằng Nặc Chân rồi cũng trở về, 
vua ngươi chớ đối (a mà cũng đừng làm lo cho Nặc-Chân, 
thế mới phái nghĩa, hậu nước láng diềng thương nước 


° 
nhỏ mộn. » 


8.— Tháng chín, tha lệ cống năm ấy cho nước Chân- 
Lạp, chờ vua nước ấy về nước rồi sẽ theo lệ cống. 


9. — Năm Ош-ади (1813), tháng hai (?) Ngài truyền chiếu 
cho Tông-trấn Gia-Đinh Lèê-văn-Duyệt và hiệp-trấn Ngô- 
nhân-lĩnh đem 13.000 lính thủy đưa Nặc-Chàn về nước 
Cao-Man. | 


Xiêm cũng sai Phi-Mãä (Phi Mã là một chức quan) Ma- 
Kha và A-Mặc làm sứ Xiêm đem quân đưa theo, 


Nặc-Chân vào thành La-Bích, Duyệt sai quan Cao-Man 
là Cao-la-Ham đem 500 quân phòng giữ. Duyệt truyền hiệu 
lệnh cấm quân cướp phá, bầy oai, tín-vỗ dân làm ăn. Cao- 
Man nhờ đó được yên ón. ` 


Nguyên trước Nặc-Chân chạy về với ta, Xiêm giận 
'lắm, ý muốn lấy thành Bắc-Tầm-Bôn phong cho Nặc-Nguyên. 


158 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Đến khi nghe Nặc-Chân trở về nước, Xiêm bề ngoài thị. 
giả dang hoà hiến, sai sử sang hội với quân ta đưa мас 
Chân về, mà bề trong thời sắp đặt việc quân, muốn њай, 
со đánh đề thư соп giận. 
з 
Đến đây Duyệt đem quân đến, Xièm không dám К 
mưu ra; nhưng quân Xiêm còn đóng Long с chưa vë; 
muốn đưa Nặc-Nguyên về mà cũng chưa được. | 


Duyệt tàu rằng : 


— «Xiêm muốn lấy Chân-Lạp phải lấy Nặc-Nguyên làn 
mồi. Ta muốn che đổ Gia-Đinh phải cho Nặc-Chàn làn 
tôi : ta nạp NÑặc-Chân thời người Xiêm mất lợi nhiều 
lắm, chưa chắc người Xiêm khỏi sanh mưu khác, cũng 
chưa chắc Phiên vương (tức Nặc-Chàn) khỏi có việc lo, 

< Bây giờ quân ta ở đỏ lâu thời quân mệt mà tốn 
của. Rút quân về hết thì Phiên vương đơn nhược, không 
có người phòng giữ. Và lại thành La-Bích nhỏ, thế кроп 
giữ được; xin đắp thành Nam-Vang cho Phiên vương 
ở, đắp thành Ló-Yëm đề trữ lương. Нё đắp thành xong 
tồi, së lưu binh bảo hộ Chân-Lạp, đại binh thời rút về 
Gia-Định đề xem động tinh thế nào. 


« Như уду thời lề thuận, nghịch ró ràng, hình lao, 
dàt phân minh, muốn đánh thời đánh, muốn hoà thời hoà, 
thế là ta được chước hơn хау!» 


Ngài cho là phải, truyền ông Duyệt đem quân thủy 
giữ sông Xà-Măng đem quân bộ đóng các chỗ quan yếu 
mà trách vua Xiêm rằng: 


KHẢO-SỬ 1ã9 


« Xiêm vương cũng muốn Nặc-Chân, Nặc- Nguyên (Nặc- 
Chân là anh Nặc-Nguyên) ngnôi lòng thù oán, trọn nghĩa 
anh em. Nay Chân dà về Chân-Lạp, cö. sao Xiêm chưa 
rút quản về ? 


« Cu tai nạn, thương làn quốc, làm nhân đức mà 
thỏa lòng người, ấy là đạo đời xưa đó. Nếu trước làm 
nhân đức mà sau gây thù oán kéo quân sang đóng Chân- 
Lạp, chẳng là trải lë hay sao ? Huống chỉ Nặc-Nguyên phản 
anh mà giữ nước, tội khòng xiết kê. Nước ta và vua 
Xiêm bỏ qua không làm tội, cũng nghỉ rằng Nặc-Ngnyên 
đương còn tinh trổ, muốn cho đổi lỗi mà thôi. Bây giờ 
Nặc-Chân đã biết vua Xiêm khoan thứ là đức, Nặc-Nguyên 
lề nào khòng nghỉ nước ta tha tội là ơn hay sao? Сё 
sao đến nỗi u-mé như thế? Thử nghỉ rằng thằng giặc 
mà thiên ha ai cũng muốn giết lại có nước nào dung cho 
nó trốn hay sao? » 


Xièm tiếp được thư rồi sai Tưởng Xiêm rút quân ở 
Bắc-Tầm-Bôn về, lại sai Nặc-Nguyên viết thư tạ Nặc-Chàn. 
Nhưng mà Nguyên vẫn chưa về Chân-Lạp. 


Ngài nghĩ rằng Phiên quốc mới yên, kho tàng thiếu 
thốn, cho Nặc-Chân 3500 lượng bạc, 5000 quan tiền, 10. 000 
hộc lủa. 


Nặc-Chân sai người đem biên trần tạ. 


10.— Quân ta xây thành Nam-Vang và thành Lô-Yêm 
làm đài An-Biên. Trên đài có làm một cái nhà gọi là Nhu- 
viên Đường dë cho Phiên vương vọng bái: 


11.— Tháng båy làm xong thành Nam-Vang và thành 


160 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Lô-Yêm. Truyền sắc Lê-văn-Duyệt đem quân về, giao 
Nguyễn-văn-Thuy lãnh 1000 quân giữ thành Nam-Vang đề 
bảo hộ Chân-Lap. | 


12.— Tháng tám, Chàn-Lạp dâng 88 con voi. Ngài nghĩ 
nước Chân-Lạp mới khôi phục, khiến quan Gia-Định phát 
bạc kho trả cho Chân-Lap. 


13.— Tháng chín, cho Trần-Đàn làm Tham tri bộ binh 
cùng với Nguyễn-văn-Ihụy lãnh chức bảo hộ Chân-Lạp. 
Dụ rằng : 


« Nước Chân-Lạp mới định, nhân dân chưa yên. Ngươi 
nên thề đức ý triều-đình, chớ nên mưu lợi, chớ dung 
quân giặc, chớ hiZp nat dàn Mường, cũng chớ nhiễu hại 
ngoài biên phương. Ngươi nën kính vâng mạng ќа ». 


14.— Tháng mười, Chàn-Lạp sai sứ sang tạ. Đình thần 
bàn rằng : « Triều phục Phiên vương nên theo triều phục 
bậc trên nhất phầm. > Bèn chế áo mäng bào sắc đổ và 
mao đai ban cho Phiên vương. 


15.— Tháng mười, khiến Gia-Định nhắm đất Chân- 
Lạp làm ba con đường quan : một đường từ sông Cam-Bà 
đến Khe-Răng xứ Quảng-Hoá; một đường từ bến Trang- 
Tân đến đập đá ; một đường từ thành Lô-Yêm đến Chê- 
Lăng ; bắt Chân-Lạp làm, mỗi 4.000 trượng một trạm, 
mỗi trạm đặt 50 tên lính trạm đề chạy công-văn. 


16.— Năm біар-Тийі (1814) tháng năm, bon Nguyên- 
văn-Thụy lãnh chức bảo hộ Chân-Lạp việc gì cũng chuyên 
quyết mà làm, không hề bàn với Phiên vương. Phiên vương 


KHẢO SỬ 161 


phải chiu bó tay, nhân tình ngay sợ. Ngài ban chiếu cho 
Thụy rằng : 


« Phàm việc Chân-Lạp giao cho Phiên vương với Phiên 
liêu sử đoán không được biếp chế. Chỉ có chương sở và 
công văn thì bọn người phải tường duyệt, tham chước 
rồi sẽ phát đệ về, đề cho hiệp sự thề mà thói. 


17.— Tháng sáu, Xiêm sai xứ sang dâng phầm vật mà 
tàu rằng : < Triều đình hậu đãi Chân-Lạp, vua nước tôi 
cám ơn lắm. Nhưng Nặc-Chân vốn là Phiên phụ với nước 
tôi, nến Chân không sang nước tôi, thời nước tôi cũng 
không cho Nặc-Nguyên về. » 


NÑguyễn-văn-Thành biết у trong thư có hơi bất hoà, 
cât hỏi sứ Хіёт. 


Lê-văn-Duyệt cũng có một cái mật thư cho Nguyễn- 
đức Xuyên, Xuyên tàu lên, Ngài dụ rằng: 


« Xiêm la nếu có nói gì, không lấy làm điều. Ta thường 
giao hiếu với Phật vương trước, tình nghĩa với cha mà 
lại đánh con, lân quốc coi mình ra gì. Và lại giặc mới 
via yên ai cũng muốn nghỉ, ta không ưng làm nhọc 
tướng sỉ xông pha vòng tên đạn. Được một nước Chân- 
Lạp mà đề lo cho đời sau, thời ta không làm. Người 
phải tó ý ta cho Duyệt biết. > 


Sử Xiêm ở lại một tháng, tiếp đãi hậu lắm. Khi sý 
Xiêm về, Ngài tặng hảo Phật vương 40 lượng vàng, 500 
lượng bạc. Cho vua thứ hai 20 lượng vàng, 100 lượng bạc. 


162 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


18.— Năm Віпһ-Ту (1816) tháng сіёпр, đắp thành Châu- 
đốc là trọng chấn cổi Nam, phải đắp thành mà phòng 
giữ. Du Phiên-vương là Nặc-chàn : 


« Nước người giữ gìn phiên phong, một lòng kinh 
thuận, triều đình dà hết lòng chiếu cố. Bây giờ có việc 
xày thành, khòng phải làm phiền dàn đâu, ấy là ý ta 
muốn giữ trấn Hà-Tiên đề làm nơi tiếp ứng cho thành 
Nam-Vang của người đỏ ». 


Lại truyền chỉ quan Tông trấn sai người biên công 
trình cho rë, mười ngày tàu một lần. Du rằng: < Bất đắc 
di phải đắp thành mà một lần công tác động đến binh. 
đân. Chúng ngươi nên hết lòng sửa sang, chớ nên quá 
hạn đến nỗi làm bại việc nòng. » 


19.— Tháng ba, bọn Bùi-Đức-Màn, Nguyễn-Kim-Đòi ở 
Xiêm về. 


Vì сб Nặc-Nguyên ở thành Phủ-Lât, ngày trước Xiêm 
giản Nặc-Chân lắm. Vua thứ hai nói với Phật-vương rằng : 
< Nặc Chân у có Nam triều mà khinh dë mình ; nếu 
mình đánh Nặc-Chân thời Nam triều phải cứu, nhân đó 
đánh cà hai bèn, có lë thư được lòng mình tức giàn >. 


Phật vương không chịu nói rằng: « Tự mình gây ra 
hiềm thù, thế là không phải hạng phước. Nếu người 
muốn làm việc ấy, ta xin nhường nước cho người. » Vua 
thứ hai liền thôi. | 

Cách vài tháng, người Xiêm kinh sợ, tưởng là quân 
la sẽ tới đánh, Phật vương sợ lắm, làm thuyền chiến 
và sửa đồn ải đề phòng giữ. 


KHẢO SỬ ' 168 


Lại nghỉ mấy người An-Nam sang buôn bản bên Xiêm, 
có ý thám đò tình hình đều bắt giam hết. 


Khi đức Mâán-Vương đến, Phật vương hôi rằng : 


« Việc binh ở thành Phủ lạt, Nguyễn-Văn-Thuy có biết 
không ? ». 


Мап nói rằng « không », Phật vương làm thỉnh. 


Phật vương lại hỏi : < Nguyễn-Văn-Phành, Lê-Văn- 
Duyệt ở дап?» 


(Thành và Duyệt là hải tưởng giỏi. Duyệt là Tông- 
trấn Gia-Đinh ai cũng nghe tiếng, người Xiêm sợ lắm, 
hê sử tá qua thời nó ет hôi thăm ông DuyệÐ. 


Đức Mân nói công việc Thành, Duyệt với Phật vương. 
Phật vương tin tiếp dài hàu lắm, lại tha mấy người bị 
giam. 


Đến đây, Đức Мап về tàu, Ngài khòng muốn sanh 
sự, khiến Nặc-Chân thòng sứ với Xiêm dụ rằng : 


Nước người thần phục với Xiêm đã làu, bây giờ 
tuy chưa giao hiếu cũng nën sai sử sang như lúc trước, 
không nên trước hậu mà sau bac.» Khi ấy Chân-Laạp 
möi giao thông với Xièm. 


20.— Ban áo mü thường triều cho сас quan nước Chân 
Lập. 


Khi trước quan nước Lập thay triều phục ban cho 
vua nó, nó đều lấy làm tốt lắm, muốn theo y-phục nước 
ta Đình thần bàn: « Phầm phục quan nước Lập từ thập 


164 QUỐC-SỬ TẠP LUG 


phầm đến thất phẩm theo như phầm phục quan tam phåný 
nước ta trở xuống, còn từ lục phầm trổ xuống thời không) 
được ban phầm phục». (Cao Man lấy thập phầm làm 
bậc cao nhất, cửa phầm làm bậc nhì, v.v...) 


Ngài khiến chế 23 bộ áo mü thập phầm và cửu phầm 
ban cho 23 người Lại cho 4 bộ áo mü bát phẩm, 
thất phầm đề làm thức. 


Vua Chản-Lạp lay tạ ở nhà Nhu-Viễn. Từ đó, y-phục 
khi-dụng Cao-Man theo cách nước ta là phần nhiều, do 
mọi biến đồi lần lần. 


= 21.— Tháng chín, quan bảo hộ Chân-Lạp là Nguyễn-Văn- 

Thuy xin từ chức. Ngài cho chưởng cơ Lưu-Phúc-Tường 
sang thế. Ngài nghỉ rằng việc bảo hộ là một chức trọng 
ở ngoài bờ cối cho Tường làm Thống chế và cấp ап 
«bảo-hộ > bằng đồng cho trọng quyền. 


22.— Tháng тибі, Chân-Lạp dâng bièu xin cứ mỗi 
năm sai sứ sang chầu. Ngài truyền các quan rằng : 


« Ta coi thiên ha như một nhà, đâu cũng thương cả, 
trong ngoài như một. Nay Chân-Lạp có lòng hướng mộ, 
nên у theo lời nó xin. Nhưng hành lý qua lại đón rước 
rất phiền, ta không muốn làm nhọc dàn. Gia-Đinh mỗi 
năm lệ có thuyền tải về Kinh, nhân đó mà hộ tống sý 
Chân-Lạp cho luôn. Vậy thời trong khong làm nhọc dân 
mình, ngoài khỏi mất lòng người nước xa. Nay nên truyền 
cho Lai sử biết rằng môi năm phải theo thuyền tải Gia- 
Định mà về Kinh ›. 


Chân Lạp mỗi năm sai sử sang chầu một lần, từ đó 


KHẢO SỬ 165 


là đầu. (Phầm vàt sang dâng là : hai cải sừng tê, một 
cặp ngà voi, mười bình sơn đen, đậu khấu, sa nhân, 
sáp vàng, cánh kiến và trầnhoàng mỗi thứ năm mươi сап). 


23.— Tháng mười, Ngài nghe quân dàn trong Gia- 
Định thường hav chiếm đất ruộng của người Cao-Man 
và người Cao-Man cũng vào ở trong các nhà làm đầy 
tớ. Bah chiếu cho quan Tông-trấn Gia-đinh rằng : 


« Сао-Мап đời nào cũng thần phục nước ta, một tác 
đất, một tên dân đều nhờ ơn triều đình. Nay đân mình 
chiếm lấy ruộng Cao-Man bao nhiêu, đều phải trả lại 
cho nước nó cả ». 


24.— Tháng mười môi, cho Trịnh-HoàiĐức làm hiệp 
trấn Gia-Định, sai Lê-Đăng- Dinh sang thành Nam-Vang 
theo quan bảo hộ Lưu-Phúc-Tường coi việc giấy mực. 


25.— Tháng mười hai, Ngài xem địa đồ xứ Châu-đốc, 
truyền các quan thị thần rằng : 


« Xứ nầy nếu mở đường thủy, thông với Hà-Tiên 
thời nông, thương đều lợi cả. Ngày sau dân ở càng đông 
đất mở càng rộng, së thành một trấn to >. 


Ngài lại nghỉ rằng dân Cao-Man mới theo, nến bây giờ 
bắt làm việc quan khó nhọc, e chúng nó kinh sợ không 
yên. Rồi nhân vì có Nguyễn-Văn-Nhân tâu can, Ngài liền 
bài đào sông trong xứ Châàn-đốc. 


.„26— Năm Pinh-Vi (1817), tháng giêng vua Chân-Lạp 
là Nặc-Chân xin đi tuần trong nước đề thám xét dân 
tình. Bảo-bhộ Lưu-Phúc Tường tàu lèn, Ngài dụ rằng : < Đi 


166 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


tuần trong nước mà xem xét phong tục, cũng là việc 
cần, y theo lời vua Chân-Lạp xin. Nhưng khi di phải 
có quan hộ vệ cho đông, phòng có việc gì bất trắc >. 


27.— Tháng giêng, cấm dân ta khong được lãnh mua 
các chỗ thủy lợi (chỗ đánh cá) của Chân-Lạp. 


28.— Tháng giống, Ngài nghỉ rằng xứ Châu-Đốc đất 
tốt mà người it. Có nghe quan An-Phủ Chân-Lạp là 
Diệp-Hội (Người Tàu làm quan bèn Chàn-Lap) là người 
mẫn cán, xử việc gì dàn cũng bằng lòng. Liền cho Diệp” 
Hội làm cai-phủ Châu-Đốc, khiến chiêu tập người tağ 
người thô và người Tàu vào đó cho dòng, hễ có biết 
nghề trồng cây, nuôi các thứ súc vật buôn bán hay là 
làm nghề gốm cho tùy nghề-nghiệp mà làm, người nào 
thiếu vốn thời nhà nước cho vay. Lai truyền dụ quan 
Tông-trấn Gia-Định rằng : «Dàn mới phủ lập, nên day 
làm các việc lợi ích, khiến dân đều an cư lạc nghiệp, 


chờ các việc thành rồi sẽ tàu lên ». ' 


29.— Tháng sáu, vua Chàn-Lap là Nặc-Chân viết thu 
cho quan Tông-trấn Gia-Đinh hỏi việc chánh. Quan Tông- 
trấn phúc thư rằng : « Chánh sự Phiên quốc nên thương: 
bàn với quan bảo hộ. Huống chỉ biến trong nước mới 
yên, lòng dân mới phục, chưa nèn di xa >x. Quan Тёпа- 
trấn đem việc ấy tâu lên. Ngài ban chiếu rằng : « Phiên. 
vương muốn qua Gia-Định hỏi việc chánh, người lai lấy. 
điều thần dân hệ thuộc mà cản trở không cho аі, lý 
thời phải đó. Nhưng Phiên vương xưa nay làm việc có- 
tức, nên nhân lúc nó qua mà chấn tác, dạy bảo cho nó, 
khiến nó biết siêng lo việc chánh thời phải һоп: » 


KHẢO SỬ 167 


< Nay ngươi phải phúc thư cho nó qua Gia-Định. 
ёп Phiên-vương đến thành Gia Định, người nên đem 
mấy điều ích lợi về việc đào sông Châu-đốc hiếu dụ 
cho nó, khiến nó phải trù nghỉ trước. Нё tiếp được chiếu 
văn, thời bắt quân dàn đào ngay cho mau thành >. 


30— Tháng sáu, Chân-Lạp sai sứ sang chầu. Ngài 
truyền dụ rằng: « Ta sẽ đào sông Châu-đốc thông với Hà- 
tiên, tuy là lợi cho nước ngươi nhưng cũng lợi chung 
cho mấy người di cầy và mấy người đi buôn nữa. Về 
nói với vua ngươi phải hiểu у ấy mới được. » 


31.— Tháng tám, cho Tả quân phó tưởng Nguyễn-văn- 
Xuân quyền lãnh bảo hộ Chân-Lạp vì Lưu-Phúc-Tường 
sách nhiễu, bắt về Gia-Định trị tội. 


32.— Tháng chín, cho Lë bộ thiêm sự Ngô-văn-Duyệt 
làm cbánh sứ, hàn làm Trương-Quang Hải làm phó sứ 
qua nước Xiêm vì Xiêm có lang vua thử hai, sai 
Long-a-Nô, Lac-Phu-Thich tới báo tang, nên ta sai sử sang 
điểu và tặng hảo. Tặng cho Phật vương 300 cây lụa trắng, 
thao trắng và 300 cây vải trắng. Điểu vua thứ hai 300 
cân sáp vàng, 100 cây vải trắng, 300 cân đường phôi và 
đường phèn, 2000 cân đường cát. Đến khi sứ ta về, Xiêm 
đưa thư trần tạ và đem dâng các đồ phầm vật. 


33.— Tháng mười môt, đào sông Tam-Khê, sông ấy 
cách trấn Vĩnh-Thanh đến 214 аат (từ phía Tây, 4 дат 
rưổi chảy qua sông Tam-KỳỲ rồi hiệp với sóng Cần Đăng; 
phía Tây Nam 59 dàm chảy qua sông Lạc dục từ phia 
ấy qua phía Nam :57 dàm rưổi đến khe Song). 


ở 
166 QUỐC-SỬ TẠP Lục 

| | 
tuần trong nước mà xem xét phong tục, cũng là việc, 
cần, y theo lời vua Chân-Lạp xin. Nhưng khi di phải, 
có quan hộ vệ cho đông, phòng có việc gì bất trắc >. 


27.— Tháng giêng, cấm dân ta khong được lãnh mua: 
các chỗ thủy lợi (chỗ đánh са) của Chân-Lạap. 


28.— Tháng giêng, Ngài nghĩ rằng xứ Châu-Đốc đất: 
tốt mà người it. Có nghe quan An-Phủ Chân-Lạp là 
Diệp-Hội (Người Tàn làm quan bèn Chàn-Lạp) là người 
mẫn cán, xử việc gì dàn cũng bằng lòng. Liền cho Diệp- 
Hội làm cai-phủ Châu-Đốc, khiến chiêu tìp người ta, 
người thô và người Tàu vào đó cho đồng, hê có biết 
nghề trồng cây, nuôi các thứ súc vật buôn bán hay là 
làm nghề gốm cho tùy nghềnghiệp mà làm, người nào 
thiếu vốn thời nhà nước cho vay. Lại truyền dụ quan 
Tông-trấn Gia-Định rằng : «Dân mới phủ lập, nên dạy 
làm các việc lợi ích, khiến dân đều an cư lạc nghiệp, 
chờ các việc thành rồi sẽ tàu lên ». 


29.— Tháng sáu, vua Chàn-Lạp là Nặc-Chân viết thư 
cho quan Tông-trấn Gia-Đinh hỏi việc chánh. Quan Tông- 
trấn phúc thư rằng : « Chánh sự Phiên quốc nên thương, 
bàn với quan bảo hộ. Huống chỉ biến trong nước mới 
yên, lòng dân mới phục, chưa nën đi xa » Quan Tông- 
trấn đem việc ấy tâu lên. Ngài ban chiếu rằng : « Phiên 
vương muốn qua Gia-Định hôi việc chánh, người lại lấy 
điều thần dân hệ thuộc mà сап trỏ không cho аі, lý 
thời phải đó. Nhưng Phiên vương xưa nay làm việc cô- 
tức, nên nhân lúc nó qua mà chấn tác, dạy bảo cho nó, 
khiến: nó biết siêng lo việc chánh thời phải hơn: » 


KHẢO SỬ 167 


« Nay ngươi phải phúc thư cho nó qua Gia-Định. 
Nếu Phiênvương đến thành Gia Định, người nên đem 
mấy điều ích lợi về việc đào sông Châu-đốc hiếu dụ 
cho nó, khiến nó phải trù nghỉ trước. Нё tiếp được chiếu 
văn, thời bắt quân dàn đào ngay cho mau thành >. 


30.— Tháng sáu, Chân-Lạp sai sứ sang chầu. Ngài 
truyền dụ rằng:« Ta së đào sông Châu-đốc thông với Hà- 
tiên, tuy là lợi cho nước ngươi nhưng cũng lợi chung 
cho mấy người đi cầy và mấy người đi buôn nữa. Về 
nói với vua ngươi phải hiểu у ấy mới được. » 


31.— Tháng tám, cho Tả quản phó tướng Nguyễn-văn- 
Xuân quyền lãnh bảo hộ Chân-Lap vì Lưu-Phúc-Tường 
sách nhiễu, bắt về Gia-Điịnh trị tội. 


32.— Tháng chín, cho LỄ bộ thièm sự Ngô-văn-Duyệt 
làm chánh sứ, hàn làm Trương Quang Hải làm phó sứ 
qua nước Xiêm vì Xiêm có tang vua thứ hai, sai 
Long-a-Nô, Lạc-Phu-Thích tới báo tang, nên ta sai sứ sang 
điển và tặng hảo. Tặng cho Phật vương 300 cây lụa trắng, 
thao trắng và 300 cây vải trắng. Điếu vua thứ hai 300 
cản sáp vàng, 100 cây vải trắng, 300 cân đường phôi và 
đường phèn, 2000 cân đường cát. Đến khi sứ ta về, Xiêm 
đưa thư trần ta và đem dâng các đồ phầm vật. 


33.— Tháng mười một, đào sông Tam-Khê, sông ấy 
cách trấn Vĩnh-Thanh đến 214 dậm (từ phía Tây, 4 dậm 
rưởi chảy qua sông Tam-Kỳ rồi hiệp với sóng Cần Đăng; 
phía Tây Nam 59 dàm chảy qua sông Lạc dục từ phia 


Xuv mna nhia Nam R7 lây» medi АХ bha Сш А 


120 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 
muôn đời về sau. Dân ngươi phải báo cáo cho nhau biết: 
chở nên sợ nhọc. » 


39.— Tháng chín, đòi Trần-văn-Tuân ở Chân-lap về 
"Gia-định, nhưng lãnh việc Lào-hình. Ngài dụ các quan rằng: 
« Vì Phiên vương nên phải đặt các quan bảo-hộ nước 
Chân-lạp. Nay Nặc-Chân không nghĩ đến điều lo về sau, 
hay sinh nghi ngại. Nếu cưỡng bức quá thời e sinh biến. 
loạn, lưu quan bảo hộ ở lại thời tồn oai triều đình. Chi 
bằng bäi chức bảo-hộ аё Phiên vương giữ lấy nước nó 
thời tiện hơn. Nếu sau nó cỏ xin, sẽ phái quan sang bảo- 
hộ. Vậy thời trong thë thông triều đình mà tô được ân 


oai. > 


Bèn đòi Tuân về, lưu một đội quàn tam-ngw đóng la 
2 Lí or bai 5 


thành. Nam-Vang. 


VIỆC DEP GIẶC ХЕМ VÀ GIẶC HOÀNG ТӦМ 
VÀO МАМ 1841 = 1842 


Vào cuối năm Tân sửu (1841) tức là năm Thiệu-Tr† 
nguyên niên, đất Nam-Việt lâm vào một cảnh rất bi đát, 
Ấy là toàn miền Hậu giang bị dân Thổ nồi lên, cướp phá. 
Ở bên ngoài thời Cao Miên là nước thông hiểu với ta 
bị quân Xiêm xâm lăng. Quàn Xiêm lại cả gan sang 
đánh ta nữa. 

Triều đình đã phải một phen bối rối, nhưng vì trên 
dưởi một lòng, vua tôi đồng tâm, các tướng ở ngoài bièn 
nhất trí với quân, dân một lòng một đạ nên ta đã trong 
thời dẹp nội loạn, ngoài thời chống được quân xâm lăng. 
Bờ cồi giữ vững cùng an ninh và trật tự đưa lại cho 
đân chúng. Tuy ta đã phải hao bình, tồn tướng đúng 
một năm trời 


Các tưởng dà có công, ấy là: 
Nguyễn-tấn-Lâm. 
Nguyễn-Tri-Phương. 
Nguyễn-Công-Trứ, 

Lè-văn-Đức, 

Pham-văn-Điền, 


Đboàn-văn-Sách, 


172 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Lê-văn-Phú, 
Tôn-Thất-Tường, 
Lê-Khắc Nhượng và 
Đăng-văn-Thiêm. 

_ Nguyên do là có một người xưng là Hoàng Tôn, nghĩa là 
cháu nội vua Gia-Long con ông Hoàng-Tử Cảnh. Đối với 
vua Thiệu-Trị thời là anh em con chủ con bác ruột. Vì dòng 
Hoàng-Tử Cảnh không được làm vua, nën Hoàng-Tôn 
mưu làm phản ở Nam-Vang. Chữ Hoàng-Tôn là tên hiệu, 
tên thực của y là gì, ta không biết. 


° 


Hoàng-Tôn ở thành Nam-Vang, Sử, trong bộ Chánh 
biên chép rằng Hoàng Tòn < nhóm họp những quân Xiêm, 
Lào, Hán, Thồ đến vài ngàn người. Những đứa trốn tội 
theo nhiều lắm. > 

Tháng chin, nghĩa là ba tháng trước đại quân của 
ta đóng ở thành Nam-Vang đã phải rút về An-Giang. Đỏ 
là một sự thất bại của ta. Và lại là cái tang vì Đại 
“Tưởng Trương-minh-Giẳäng, sau khi đem quân từ Nam-Vang 
về, mất ở ngay An-Giang. 


Hoàng-Tôn thông đồng với quân Xiêm. 


Nguyên Xiêm muốn xâm lăng Cao-Miên. Nhưng vì 
quân ta đóng ở Nam-Vang đề bảo vệ Cao-Miên, là nước 
thông hiếu với ta, nên Xiêm con e dè. Bây giờ quân ta 
rút về, chắc Xiêm cũng biết là tưởng quân Trương-Minh- 
Giảng chết, nên Xiêm, một mặt xúi dân Thồ ở Hậu-giang 


KHẢO SỬ 173: 


lam: loan, đề làm hậu thuẫn ở bên trong, môt mặt suy: 
tôn tên: Hoàng-Tôn, một mặt chia quân theo đường thủy: 
đường. bộ sang đánh ta. 


* 
ж k 


Ngay đầu xuân năm Nhâm-Dần (1842). Cách đây đúng: 
116 năm, lãnh Tuần phủ Hà-Tiên là Lương-văn-Liễu tâu 
rằng: «Giức Хіёт đem chín mươi ba thuyền bình, hoặc ở: 
bài biền Tiều liều, hoặc ở cù lao Ó Mai Lam, thả neo đậu: 
lệnh đênh. > 


Ta đã phải lập thêm đồn, phái thêm quân đóng giữ.. 
Đây thật là một cuộc xâm lăng có tồ chức. 


« Tỉnh Hà-Tiên lại lâu có bốn mươi, năm mươi chiếc: 
tàu Xiém оа một chiếc tàu kiều Тау xâm bức bãi Thiềm 
môn thuộc vë cù lao Phú-Quốc ; lại thấu thuyền giặc chừng 
ba mươi chiếc tới cù lao Hùng-Chưởng (tức là Hòn Móng 
Tay) đuồi linh thú mình. Rồi có vài mươi chiếc thuyền giặc 
đến đánh đồn Phú-Quốc. > 


Giặc Xiêm đánh Phú-Quấc đề định lấy đảo này làm. 
căn cứ quân sự cho Hải quân của họ : nước ngọt có, thức 
ап tươi có, chỗ tàu và thuyền đỗ có. 


Tin cấp báo về đến Triều đình, vua Thiệu-Trị sắp phát 
rà Hà-nội đề tiếp sứ Tàu, nhận lễ thụ phong. 


Ngài рЬё rằng: < Quân Xiêm khác gì một con muỗi 
đội núi, một con sâu lội sông, thể cùng làm gì ta được. » 


Rồi Ngài phái Nguyễn-Công-Trứ đem quân tởi đánh. 


14 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Ngài lại sai Lê-Văn-Đức đem thuyền binh qua tiếp ứng. 
Nhưng đạo quân này bị sóng gió ngăn trở. 


Tay уду, ta đã thắng ở mặt biên. Không phải dë đâu 
vì quân Xiêm không phải toàn là con muỗi đội núi, con 
sâu lội sông đâu. 


Họ có quân mạnh, họ có tưởng hùng mới đám mở 
cuộc xàm lăng. 


Chứng có là ngay tháng hai, nghĩa là ngay một tháng 
sau, sử ta cho biết rổ ràng mấy chỉ tiết sau này: 


< Binh thuyền của Ó Thiệt vương nước Xiêm đậu lại 
mặt biên Quảng biến, hòn Nhĩ-dự và núi Bạch-mä. Bính 
hơn ойї pan, тип trước đánh lén lấy Lư-Khé, rồi lấu Tô- 
Môn sau kéo đến ойу thành Hà-Tiên. > 


Các tưởng của ta, nào là Đoàn-văn-Sách, nào là Nguyễn- 
'Công-Trứ, nào là Nguyễn-Tấn-Làm huy động binh thuyền 
tỉnh An-Giang, tỉnh Viỉnh-Long tới đánh giặc. Giặc thế 
mạnh tràn ra khuấy rối miền sòng Vĩnh tế, nghĩa là có 
bộ binh của quân xâm lăng này vượt qua biên giới và mặt 
tran đọc theo từ Châu-Đốc đến Hà-tièn, hơn một trăm cây số. 


Tình hình khó. 


Các tướng của ta thấy phải có thêm binh cứu viện. 
Sử chép rằng Đoàn-văn-Sách tàu rằng: < Thuyền giấc cảng 
ngày cảng đông, xin tw диа Gia-Ðinh phái thêm binh 
+huyền mau qua hội véi binh thuyền Kinh phái, trước sau 
Лаі mặt ra sức đánh >. 


Vua Thiệu-Trị thấy ta cần phải «ra sức đánh », Ngài 
ra lệnh cho : 


KHẢO SỬ 175 


1.— Tông đốc Định biên Lê-văn-Đức, thăng thự Hiệp 
tá, Đại học зї, sung Tông Thống tiêu bộ quân vụ. 


2.— Thống Chế Lê-văn-Phúủ sung Tham Тап đại thần. 


3.— Đề đốc Kinh thành Tòn-Thất-Tường sung Tán Lý 
đại thần. 


4.— Thira thiên Phủ doän Lê-khắcNhượng sung Tán 
tương quân vụ. 


Sử chép là các vị này đem binh thuyền tự Kinh thành 
Huế chạy tới Gia-Định. Đi qua Quảng Nam, Quảng-Ngải, 
lấy thêm linh thủ. 

Vậy ta đã phải rất vất vå với quán Xiêm xâm lăng, 
do chính cháu nội Vua Gia-Long con Hoàng tử Cảnh là 
Hoàng-Tên đem về. 


Y không nghĩ gì đến Quốc-Gia Việt--Nam sẽ bị đô hộ 
nếu quân Xiêm thẳng. Y khòng nghỉ đếu dàn chúng điêu 
linh. Y chỉ muốn lên ngòi Hoàng đế đề tranh với vua 
Thiệu-Trị chính là em con chủ con bác ruột. 

Lịch sử đã ghi việc này: 

« Nhưng kẻ buôn dán, bán nước, mäi quốc cầu vinh, 
công rắn cắn gà nhà sẽ thất bại nhục nhà. Vì rắn kia 
có phải là rắn độc đâu ? Gà nhà có phải là gå gió đản. 
Con rắn kia chỉ là con rết bà gà nhà cùng là một thứ gà 
gô: gà tìm rët оа sẽ mó chết, » 


. 
» а 


Đánh nhau giằng dai đến cuối năm mới xong. Nhưng 
các người TRAF VIỆT-NAM đã toàn thắng. Quân Xiêm dà 
bị đánh lui và tèn Hoàng Tôn chay theo họ sang Cao- 
Miên rồi đi mất tích. 


SỰ KHỞI HÄN ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI PHÁP 
Ở NƯỚC TA ĐÃ NHƯ THẾ NÀO ? 


Người Pháp đã dùng уд lực xâm chiếm nước ta, 
rồi đặt nền bảo hộ. Sự khói hấn, đầu tiên của họ đã 
như thế nào ? Bao giò? Trở lại di vàng ta thấy là đúng 
vào một trăm năm về trước. Tôi kề qua ra: sau đây đầu 
đuôi câu chuyện như thế nào ? 


* 
ж а 


Sử chép nhu sau này : 

«Năm Định-Ty là năm thứ mười đòi vua Tự-Đức 
(1857), bọn Đào-Trí tàu : Tàu Đại-Pháp đến xin ta phái 
quan giao hội hòa hảo mà quan tàu tự xưng là quan 
nhất phầm nước Pháp chỉ muốn tới kinh cùng quan 
nhất phầm triều mình hội nghị. Vậy xin lựa phái quan 
đại thần tới hội » 

« Bọn Đào-Trí > là ai ? 


Đào-Trí chức hữu-dực, quan võ. Độ tháng tám, tháng 
chin năm trước. có Hồng-lô tự khanh Nguyễn Duy, quan 
văn, giúp việc. Sử chép là < dë trù nghỉ việc ngăn giữ 
ngoài biền >. 

Tại sao lại có sự ngăn git này ? | 

Nguyên là tháng tám năm Binh-Thân 1856, « tàu Đại 
Pháp sinh sự tại vũng Sơn-Trà, thuộc cửa Hàn (Tourane) 


KHẢO-SỬ 177 


tỉnh Quảng-Nam. Khi ấy có một chiếc tàu chạy đến xưng 
rằng đệ tờ quốc thư xin qua buôn, bán mà thôi. Rồi 
lại đến cửa Thuận phủ Thừa Thiên đưa một tờ giấy rồi 
chạy đi. 


< Ngay bữa sau tàu ấy trở lại cửa Hàn, nói rằng đưa 
thư xong rồi chạy tới đây chờ quan Chánh, Phó Sứ đến 
thương thuyết. Nếu không chịu hòa thời trở về rủ nước 
Xich-Mao (Angleterre) qua, chắc sinh việc không tốt ». 


Уау Pháp dà áp bức ра dọa nat dân ta. 


Nước Хісһ-Мао đối với nước ta cũng không phải là 
nước mà ta không quen biết. Sử chép là «tháng chín năm 
Ất-Ti (1847) có hai chiếc tàu binh nước ấy tới cửa Hàn. 
Người chủ tàn muốn tới Kinh dâng thư. Triều đình không 
cho, cãi lề đến hơn mười ngày. Triều đình đưa tiễn rất 
hậu rồi hai chiếc tàu ấy nhồ neo chạy đi. » 


. Tháng bảy năm Ất-mão (1855) cũng lại có tàu Xich- 
Мао tởi đậu vũng Sơn-Trà: < người trên tàu lên coi núi 
Ngĩũ-Hành ». Triều đình ta còn biết rằng пат Quí-mäo 
(1843) người Xich-Mao có chuyện với nước Xiêm. 

Vậu thời bấy giờ phải đối phó những thế nào ? 

Tháng tám năm Binh-Thìn (1856) dà xảy ra việc 
không hay. Sử chép là trước sự dọa nạt của nước Pháp, 
Ngài giao quan Bộ Binh nghị, lại truyền tỉnh ấy (Quảng 
Nam), phải binh tuần phòng. Liền thấy tỉnh ấy dâng sở 
tàu : Tàu Đại Pháp đã bắn phá các đài bảo ở vũng Son- 


Trà rồi. 


Ngài dụ quan Bộ Binh rằng : 


178 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


< Cửa Hàn có việc, ta đã chuẩn cho quan tỉnh Quảng- 
Nam đòi, nhóm bièn binh tuỳ cơ chống cự. Chỉ có ải 
Hải Vân là nơi thông với cửa Hàn phải sai lính qua đó 
cho mau mà canh giữ ». 


Уйу thời người Pháp dà đánh phá nước іа vë mùa 
thu năm Binh-thìn. Đến ngày đầu xuân năm Ріпһ- lạt 
sinh chuyên. 


Ta đã phải đề phòng. 
Sử chép là Thừa-Thiên Phủ-Doän xin đắp hai bờ 


lũy vòng cầu ở cửa Thuận An bên bãi cát phia nam và, 
phia bắc đề giúp việc phòng giữ. 


Ngài nghe theo. 


Ta cũng lại tăng thêm sự phòng giữ cửa Hàn, đặt 
đồn ở chóp núi, đặt hai mươi súng đại bác, đắp lũy cát; 
tröng gai góc... 


Nhưng tàu Pháp cứ đi đi lại lại ở ngoài biền dë 
thám thính, chắc đề hiều tình.hình chung của nước ta 
và tìm chỗ đồ bộ. 


Sử cho biết là cũng tháng bảy năm ấy «hai chiếc 
tàu máy Đại Pháp từ phía nam lên, ghé hòn La-Dự tỉnh 
Quảng-Bình rồi trở ra cửa Ba-Lạt tỉnh Nam-Đinh đậu 
vài ngày rồi chạy đi ». 


* 
<s 


Nói tóm lai, người Pháp trước đây đúng một trăm 
năm, ngay đầu xuân đã gây cho chúng ta một mối lo àu, 
ấy là chiến tranh. 


KHẢO SỬ 179 


Ta đã phải phòng thủ cần thận Cửa Hàn và Cửa Thuận. 
Nhưng tàu biền của họ cứ nay đi chỗ này, mai đi chỗ 
khác khiến các tỉnh miền duyên hải đều phải đề phòng. 


Sự ho bắn phá Cửa Hàn năm 1856 dà khiến cho ta 
không tin ở việc họ chỉ xin thông thương mà thôi. Họ 
đã lại dọa ta là có người Anh giúp họ. Mà ta đã biết 
người Anh như thế nào rồi. 


Cách đây một trăm năm, các đế quốc Pháp và Anh 
đã đe dọa xâm lăng nước ta. 


TỪ-PHÔ-NGHĨA VÀ AN-NGHIỆP Ó ВАС-КҮ 
(1872-1874) 


Tù-Phô-Nghĩa (Jean Dupuis) và An-Nghiệp (Francis 
Garnier) thuộc chung về lich-sử nước Pháp và nước ta 
— Các nhà sử học Pháp dš viết nhiều về hai người này rồi : 
tài-liệu của họ đồi dào và sẽ rất ích cho ta trong sự tham- 
khảo. Nhưng trong sử ta chắc cũng có rất nhiều tài-liệu : 
Đó là những 50, Tíu, Du mà có lễ còn tàng trữ trong 
nội các ở Huế và những đoạn chắc dài trong Thât-lục.— 
Các nhà sử học, hoặc Pháp hoặc Nam phải biết hết tài 
liệu của hai nước đề đem đối chiếu thời mới hòng viết 
được lịch-sử. 

Trong bài nhỏ này, tôi chép theo nguyên-văn. những 
tài-liệu mảnh vụn mà tôi chép trong quyền QUỐC-TRIỀU 
CHÁNH BIÊN toát-yếu đề độc-giả tạm biết qua về vấn đề 
này như thể nào và chắc độc giả cũng së nhận rằng tài- 
liệu trong sử ta không phải là it hay đáng bỏ (tài-liệu đánh 
số thứ tự theo lối biên niên). Ta cần phải biết tài-liệu 
của ta thì mới hiều được cách vua quan ta xét thời thế 
đúng hay sai và khu sử khéo hay vụng (các tài-liệu nên 
đọc thật kỳ). | 


* 
ж ж 


1.— Tháng mười một, năm "Nhâm-Thân (1872) người 
Đại Pháp là Tù-Phố-Nghĩa đi ba chiếc tàu đến của Cấm 
(thuộc tỉnh Hải-Dương) xin mượn đường qua tỉnh Vân- 


KHẢO SỬ 181 


Nam. (Ba chiếc tàu ấy tự xưng là hiệu tàu Đô-phối : chủ 
tàu, một người tw xưng là lãnh-sự nườc Pháp tên Tù- 
Phó-Nghia, một người tự xưng là người nước Anh mà 
làm quan уб ở nước Tàu tên Kiều-Nhï-Trì, một người tự 
xưng Tri-phủ nước Tàu tên Lý-Ngọoc-Trì). 


Ngài khiến tư tờ qua Lưỡng-Quảng nhờ tư hỏi Vân- 
Nam chờ trả lời lại sẽ hay. 


2.— Tàu Tù-Phô-Nghỉa từ HảiDượng qua Bắc Ninh, 
đến Hà-nội, phát súng rồi thuê thuyền qua Vân-Nam, 


Thư Tông-Đốc Bùi-Thức-Kiến đem việc này tàu lên. 


Ngài dụ các quan quân thứ từ Hà-nội trở lèn các tỉnh 
tùy cơ ứng tiếp, tuân thể lời dụ mà làm cho khéo. 


(Trong các quan quản thi có Tuyên-sát Đông-sức Đại- 
thần Nguyễn-Tri-Phương, nguyên Binh-Bộ Thượng-Thư do 
vua Tự-Đúc phải ra Bắc-Kỳ tháng bảy đề đốc sức việc 
đẹp giặc Tàu và giặc ta — lại có Thống đốc Hoàng-tá-Viêm 
nguyên An-Tỉnh tông-đốc). | 


3.— Năm Qui-Dậu (1873) tháng sáu nhuận, tàu Тї- 
Phồ-Nghỉa ở Hà-Nội dš lâu, quyết ý thông thương. 


Vừa gặp quan tỉnh Nghệ là Tôn-Thất-Triệt được thư 
Phô-Nghỉa trả lời cho Giám-mục Hậu, nói rằng : < Hiệp 
vốn mở sự buôn, tự Вас-Кў đến Vân-Nam >x. Triệt liền 
dich thư ấy Чап lên. 


Ngài khiến sao thư ấy giao cho Nguyễn-Tri-Phương 
và các tỉnh Bắc-Kỳ hết lòng phòng bị, rồi tàu ấy chạy 
lên thượng-du tỉnh Hưng-Hoá. 


182 QUỐC-SỬ TẠP LỤG 


4.— Tháng bảy cơ mật tàu rằng : 


< Tù-Phô-Nghỉa từ mùa đông năm ngoái chạy tới 
Hà-Nội, bởi bọn Bành-Lợi-Ký và Quan-Tá-Đình muu đợi 
làm võ dực. Mấy lâu nay ta đã gửi thư cho quan Pháp 
Soái và tư đi cho quan Lưỡng-Quảng xử trí Nay xin 
sắc cho Khâm-mang Nguyễn-Tri-Phương xét bọn Bành-Lợi- 
Ký quà thiệt đồng đảng, liên xiềng lại giao cho tỉnh Sơn- 
Tây nghiêm cấm, thời Tù-Phô-Nghĩa không người chỉ dẫn 


may bớt việc chăng ». 


Ngài dạy giao Nguyễn-Tri-Phương xét КЎ mà làm cho 
phải. 

ð.— Tháng tám, Nguyễn-Tri-Phương ủy Võ-Đường mời 
Tù-Phỏ-Nghĩa tới công quân hội nghi. 


Phồ-Nghĩỉa đi khỏi, Lý-Ngọc-Từ bị bệnh, thuộc viện 
ở trong tàu là bọn Uỏnh-sụ-Gia, Hà-San thay mặt tới 
dự hội. 


Vồ-Đường nói: « Đồ quân khí là phải triệt đề lại, 
các ông phải khai các hạng người trong tàu đề khám ». 
^^ A ` ` 
Bọn ấy không bằng lòng. 


Việc ấy tàu lên, ngài quò quan RKhâm-mạng không, 
được khiêu khích sinh sự. 


6.— Khiến binh bộ tham-tri Phan-Đình-Bình sung khâm 
phái ra Hà-nội hiệp đồng Nguyễn-Tri-Phường xử trí việc 
Tù-Phô-Nghĩa. 


7.— Tàu Tù-Phô-Nghĩa chô súng ống và gạo muối lên 
Vân-Nam, rồi chạy đến sông Hạ-Hoà thuộc tỉnh Sơn-Tây. 


KHẢO SỬ 183 


§.— Gần đây, quân Pháp Soái có đưa thư nói rằng 
ông ấy ủy phái một viên Pháp quan đem 60 người, chạy 
tàu ra Вёс-Кӯ, bảo hiệu tàu Đô-Phối (là tàu Từ-Phô-Nghĩa) 
lui ra và bàn định điều lệ thông thương. 


Đến đây nước Pháp sai quan ba An-Nghiệp (Francis 
Garnier) đi tàu tới cửa Đà-Nẵng rồi chạy ra bến Hà-Nội. 


Quan Khảm-mạng Nguyễn-Tri-Phương, Bố-Chánh Vö- 
Đường, lãnh binh Nguyễn-Đăng-Nghiễm qua trú quán đón 
rước. Ngài khiến quyền dọn dẹp nơi trường thi đề khoản 
đãi An-Nghiệp. 


9.— Quan Năm nước Pháp (quan Ba thì dúng hơn 
vi chỉ An-Nghiệp) đem 5 chiếc tàu bỏa tiếp đến Đồ-Sơn 
nói rằng: < Một chiếc chạy lên Hà-Nội, còn 4 chiếc rồi 
cũng tới đó >. 


Bọn Trần-tiễu-Thành tàu rằng: « Nên giao cho Khâm- 
mạng trách An-Ngùiệp rằng < qui quốc khi möi tới chỉ 
vì việc duôi tàu Tù-Phô-Nghĩa, nếu tàu ấy muốn tới buôn, hãy 
chờ điều ước xong mới tiện. Qui phái nên sức gấp cho 
tàu йу lui ra. Như trái phép cấm, làm điều cướp hai 
thời xin Qui phái đuôi bọn ấy đi che rổ phép công ». 
Ngài nghe theo. 


10.— Tháng mười quan Pháp là An-Nghiệp đánh ham 
thành Hà-Nội. 


Khi trước An-Nghiệp muốn mau mở việc buôn, thường 
bị quam ta ngăn trở (Khâm mạng, Khâm phải và quan 
tỉnh) không bằng lòng, mới dự định hòa ước (trong tờ 


184 QUỐC-SỬ ТАР LUG 


ước nói việc thông thương), giao tỉnh niêm yết. Quan tą 
đáp lại rằng : < chưa có triều mang, không dám thiện hành. » 


An-Nghiệp шап, mồng một tháng ấy, thình linh đánh: 
tỉnh thành. | 


Khâm mạng Nguyễn-Tri-Phương với con là Phò-mẩ, 
Nguyễn-Lâm (Lâm ra thăm cha) giữ cửa đông nam, binh, 
Pháp phá cửa ải trước, Lâm bị đạn chết, Tri-Phương bị 
thương, thành liền mất (1). 

Việc tâu lên, Ngài khiến quan Thượng Bạc làm thư 
báo cho quan soái biết và tư cho sw bộ ở Gia-Định giảng 
bàn cho khéo, xin sức An-Nghiệp giao lại thành Hà- 
Nội mới tiện định ước, | 


Vừa gặp báo rằng: An-Nghiệp xin đặt quan mới làm 
việc tỉnh Hà-Nội đề tìm việc thông thương. 


Ngài giao đình thần lựa người giỏi đặt làm quan tỉnh 
đề coi việc, còn quan tỉnh Hà-Nội cñ và quan Khâm mạng, 
Khàm phái, không kề người còn, kë mất đều phải cách 
chức tra-cứu — Lại khiến Trần-Đình-Túc, Trương-Gia-Hội 
cùng Giảm-mục Bình, Linh mục Đăng qua tỉnh ấy hội 
nghi. 


Nhưng binh Đại Pháp dà đặt quan trị tỉnh Hà-Nội và 
làm lời hich báo các tỉnh cả thảy 3 khoản : 


(1) Tháng 11, tôi không nhớ rö ngày nào, Nguyễn-Tri-Phương 
mất ở nhà túc thự thành Hà-Nội, trước bị thương, nhưng không 
chịu ăn uống, người Đại Pháp đưa cháo và thuốc đều phun ra 
cả, rồi mất. 

Tháng 12, việc nước đã yên, Ngài sai hộ tống quan tài cụ và 
Phò-mä Lâm về an tảng ở làng, thuộc tỉnh Thừa-Thiên. 


KHẢO SỬ 185 


1.— Triệt lính giữ cửa ải bèn Tàu. 
2.— Nhồ cr dưới sông. 

3.— Yết điều thông thương. 

Rồi lại toan mưu lấy các tỉnh. 


Ngày 15 đánh lấy tỉnh Hải Dương ; ngày 16 đánh lấy 
tỉnh NÑinh-Bình, ngày 21 hầm tỉnh Nam-Dịnh — bốn tỉnh 
nối nhau thất thủ. 


11.— Ngài khiến Hoàng-tá-Viên sung tiết chế Bắc-Kỳ 
quân-vụ lhường đốc việc phòng giữ các tỉnh và chờ coi 
Đình-Túc thương-thuyết thế nào. 


15.— Phát giao sắc ấn phong cho sử thần Lê-Toán 
làm Toàn-quyền đại-thần, Nguyễn-văn-Tường làm phó, sắc 
ấn phát đến Gia-Định. 


Quan Pháp soái nghe tin liền tói mừng. 


Ѕ thần thương rằng : < Điều ибс mơ này có thê định 
được, nhưng xin xử trí việc ngoài Bắc cho mau xong, 
sẽ định điều тос». 


Quan soái liền chạy giấy sức An-Nghiệp lui quân, đề 
quan ta vào thành làm việc — Lại thường nhờ Nguyễn- 
văn-Tường- dẫn quan Thống-sảt Hoắc-đạo-Sanh (Philastre) 
đi tàu thủy đến cửa Đà-Nẵng. 


Khi đến Kinh, Ngài khiến Nguyễn-văn- Tường sung 
Khâm-sai Đại-thần, hiệp đồng Hoắc-đạo-Sanh hẹn đến ngày 
1 tháng 6 lại tởi Đà-Nẵng đi tàu ra Hà-Nội thương thuyết. 
Nhưng khiến làm thư giao cho quan Thống-sát cử đó mà 
làm. 


186 QUỐC-SỬ TẠP LỤCG 


13.— Tháng 11, quan Tông-Đốc mới Hà-Ninh là Trần- 
Đình-Túc tuân lời chỉ chuần trước, đương bệnh gắng đi, 
cùng quan Tuần-Phủ mới là Nguyên-Irọng-Hiệp đến thành 
Hà-Nội — quan án mới là Trương-gia-Hội lãnh bình Hoàng- 
đôn-Điền và Giám-mục Bình, Linh-mục Đăng cùng đều tới 
một lần. 


14.— An-Nghiệp rước vào thành càng nhau thương thuyết. 


15.— Đạo quân thứ đồn Hương-Ngạnh lên đánh giết 
An-Nghiệp ở ngoài La-Thành. 


Việc tàu lên, Ngài nghỉ gần dày thương thuyết việc 
đã gần thành, toàn cuộc xử trí không phải cậy bọn quân 
Lưu-vïnh-Phúc mà làm xong được, nên khiến bọn quản 
йу về phòng triệt miền thượng du là phải. (Binh đồn 
Hương-Nganh tức là quản Lưu-vỉnh-Phúc). 


16.— Lúc ấy, An-Nghiệp đã chết, kë bộ thuộc cử quan 
hai Biên coi việc, tới thương với Trần-Đình-Túc rằng : 
« Xin đợi việc khai-thương nghị định, rồi liền đem các 
tỉnh giao lại ». | 


Đình-Túc nghỉ người ta đã nói thôi đánh, ta đã triệt 
quân Luu-Vinh-Phúc về quân thứ giữ bờ сӧі đề nghị hoà- 
ước cho tiện, liền ủy Nguyễn-Trọng Hiệp, Trương-Gia-Hội 
đem quân thứ diện thương với bọn Hoàng-Tá-Việm, Tôn- 
Thất-Thuyết. 


Việm và Thuyết đều thuận nghe, đóng quân không 
đánh nữa. 

Gặp khi quan nước Đại Pháp là quan ba E-MẺ từ 
Gia-Định tới. (Quan soái nghe An-Nghiệp chết, sai E-ME 


KHẢO SỬ 187 


đi tàu thủy tới thay). Bọn Đình-Túc hội thương với ông, 
E-ME và ông Biên. 


17.— Ngài cho Trần-Đình-Túc nhưng lãnh Tổồng-đốc 
Hà-Ninh mà sung chức Khảm-sai Phong-Điịnh-Thông ước 
toàn-quyến Đại-thần Nguyễn-Trọng-Hiệp nhưng lành tuần-phủ,. 
hội đồng khâm-sứ đạithần Nguyễn-văn-Tường .nghị-định 
thương ước. 


18.— Khâm-sai Nguyễn-văn-Tường đi tàu với quan thống- 
sát Hoắc-đạo-Sanh đến cửa Cấm (ngày З tháng 11 từ Đà-Nẵng. 
ra đi, đến ngày 5 tới noi). Vừa lúc ấy, quan Pháp ở 
Hà-Nội đem thư báo rằng quân ta đánh thành, An-Nghiệp 
với quan một, quan hai ra đánh đều bị chết. 


Hoắc-đạo-Sanh và các quan dưới tàu đều đập tay tức 
giận, bảo Văn-Tường rằng: « Việc chắc không xong phải 
phi báo quan Pháp soái không nên ở lâu, » 


Văn-Tường thấy đương giận lắm, e hư việc lớn mới 
thư thả nói : 


« Việc lấy Hà-Nội, Quý soái nói đã không phải bón 
у —сбп như sức binh cả bốn tỉnh cũng mạnh mà nước 
tội cũng không đem ra tranh hoành, thiệt là hai bên đều 
không trái ý nhau. Đến, như việc An-Nghiệp chết, hoặc 
tại kê trộm cướp nơi khác đến, hoặc tại dân bồn xứ 
khích giận, việc chưa rë ràng. Huðng chỉ trả thành đề 
mau định-ước là lệnh Quý soái. Nhận thành rồi mới nghi- 
hoà là mạng vua nước tội, chúng ta chỉ nên vâng mạng 
йу còn như việc Hà-Nội giết An-Nghiệp cũng như An-Nghiệp. 
giết TriPhương đều là việc tình hình không phải chúng 


188 QUỐC-SỬ TẠP LỤ 


ta làm ra, nay chưa từng tới nơi biết việc thế nào mà 
chỉ truyền nghe báo không; không những Quý soái б xa: 
khó tính trước mà chúng ta đi chuyến này thiệt là phụ 
chức trách lắm. Chi bằng phi thư ra Hà-Nội đem tàu thủy 
Tước chúng ta tới nơi, như nên theo mạng lệnh trước 
hội-đồng mà làm thời càng hay, hoặc nên hỏi rộ сб An- 
Nghiệp vì sao mà chết rồi sẽ bảo, vậy chẳng ồn tiện 
lắm sao ». | 


Hoắc-Đạo-Sanh nghe theo liền chạy giấy cho Hà-Nội biết. 


Vừa gặp tàu đề ta đi về, hiện đậu ở Đồ-Sơn, Hoắc- 
Đạo-Sanh muốn qua đi tàu ấy mà cho chiếc tàu đưa mình: 
ra là hiệu Đát-tờ-gi về Gia-Định báo, Văn-Tường lại thưa 
rằng : 


« Tàu Qui quốc đã tới lại lui ra, e si dàn nghe tin, 
bắt chước làm như Hà-Nội ai cấm ngăn được, sợ 
sau khi tôn hại càng lắm, lấy gì thưa lại với Quý soái ? 
Nay nên khiến tàu Đề-ta-gi ra cửa đón triệt giặc biên, 
còn chiếc tàu Ðåt-tò-gi nên сї chạy luôn tới Hải-Phòng, 
trước giao lại thành Hải-Dương, biều thị sỉ-đân đề rò tình 
tin thiệt, rồi qua Hà-Nội giao hết các tỉnh thành và hỏi 
việc An-Nghiệp, xong việc sẽ chạy giấy báo cả một lần, 
mới là trọn vẹn. » 


Hoẳc-Đạo-Sanh nghe theo mới chạy lần ra Hải-Phòng 
đánh giẹp giặc biên, liền giao lại 4 tỉnh cho quan cai- 
trị — Quan Quân Đại Pháp ra thành lui về Hải-Phòng, 
đoàn tàu Tù-Phồ-Nghĩa cũng qua đỏ. 


19.— Hoắc-Đạo-Sanh định ngày về, còn việc thương 
ước thì về Gia-Định sẽ định (vì Pháp soái kỳ về Tây: 


KHẢO SỬ 189 


gấp quá nên chỉ muốn mau vào Gia-Điịnh định-ước, không 
ở lâu). 


20.— Tháng 12, quan Pháp soái định qua đầu năm 
sau về Tây, phái Lê-Na га thay cho Hoắc-Đạo-Sanh vë 
và giục Nguyễn-Văn-Tường đi luôn cho kịp định-ước. 


21.— Lúc ấy Khâm-Sai Nguyễn-văn-Tường đi tàu йа 
về, nhưng vì bị đau nên trễ mà đã gần kỳ Pháp soái về Tây. 


Ngài dụ sứ thần Lê-Toán, Nguyễn-Tăng-Đoãn phải chờ: 
Văn-Tường, đến thương thuyết định ước sẽ hay. Đến như 
khoảng đặt Khâm-Sứ ở Kinh thời nên thương với Pháp. 
ở trong tờ ước поі che rë cách sắp đặt, nhưng đợi các 
cửa bin ngoài Bắc đặt chức Lãnh-Sự xong rồi, trong một 
vài năm nữa, tình ý qua lại tin nhau, khi ấy ở Kinh 
nên đặt Lãnh-Sự hav là Khâm Sứ tùy ý mà làm. 


22.— Năm Giáp-Tuất (1874), tháng giêng quan Thống- 
Sát Hoắc-Đạo-Sanh với Khâm-sai Nguyễn-văn-lường từ 
Bắc-Kỳ tới sú-quán. 


Ngài sắc các quan cơ mật, thương bạc tới hôi thăm 
và ban cho một đạo sắc dụ đề tó công lao. 


Hoắc-Đạo-Sanh và Nguyễn-văn-Tường lại vào Gia-Định 
hội đồng Lê-Toán cùng Pháp soái định-ước. 


23.— Ngài nghỉ Hà-Nội ở giữa coi ngó bốn phía, việc 
quan nhiều lắm mà Тӧпр-йбс Trần-Đinh-Túc già yếu, 
cho Bộ-cchánh Bắc-Ninh là Phạm-thận-Duật thụ tuần phú 
Hà-Nội đề giúp việc. 


190 QUỐC-SỬ TAP LỤC 


24.— Hoà-ước mới đã thành, quan Du-Bi-Lê về Tây, 
quyền soái Ga-Răng tới thay. 


25.— Tặng quan Pháp soái một đồng tiền vàng nhất 
hạng vì. Bắc-Kỳ hòa nghị đã rồi. Lại nghỉ Giám mục Bình 
và Linh mục Đăng có giúp đỡ việc íy nhiều đền hậu 
4hưởng đề đền công lao. (1) 


NGUYÊN-THIỆU-LẦU 
Thanh-Nghị số 96 ngày 16-12-1944. 


(1) Về việc này, các bạn xem lại chương VIH quyền Việt-Nam sử 
lược (quyền ID của ông Trần-Trọng-Kim trang 242—252. 

Các sách chữ Pháp viết về đoạn lịch-sử này cũng nhiều nhưng 
101 mong là trưuc hết, ta nên kiếm hết cả những tài liệu của ta, 
bằng chữ Нап hay chữ Nòm а, đề đem ra đối chiếu vöi sách hay 
tài liệu Pháp. 


TRẬN PHÁP ĐÁNH CỬA HÀN (TOURANE) 
NĂM 1858 


Cách đây hơn một trăm năm, thực dân Pháp suốt 
năm tháng trời đã đánh phá Cửa Hàn (Tourane). Từ tHáng 
năm ta đến tháng chạp, nào tàu chiến họ nã trọng-pháo 
từ ngoài khơi vào, nào là những cuộc đồ bộ, nào là 
những cuộc vây thành của ta, nào là sự chiếm thành làm 
cứ điềm. Rồi từ các điềm đỏ quân xâm lăng đi càn quét 
từng làng. 


Trong giai đoạn đầu ta bị thiệt hại nặng nề : ba thành 
đều mất, hao binh, tồn tưởng, triều đình lo àu. Nhưng 
sau ta đảnh đuổi được quân giặc. Đã có những trận rất 
ác liệt, tuy về quân-nhu ta kém địch nhiều. Vë chiến- 
thuật thời ta dà rất giỏi. Ấy là ta thuộc về các đân-tộc 
thiện chiến. 


Bài nhỏ này, căn сї vào những sử liệu chắc chắn 
của ta trong bộ sử « QUỐC-TRIỀU CHÁNH BIÊN », nhắc 
lại sự kháng chiến anh đũng của tiền nhân chúng ta, 
cách đây hơn một trăm năm ở cửa Hàn. 


Bộ < QUỐC-TRIỀU CHÁNH BIÊN > là một bộ sử do 
Quốc Sử Quán ấn hành, chép các sự kiện lịch sử đã хау 


192 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


ra, chép vắn tắt sơ sài theo lối biên niên, không mô tả 
và cũng không cho các con số cần thiết, thành sự khảo 
cứu hơi khô khan và tẻ. 


Sử chép như sau này : « Tháng 7, năm Mậu-Ngọ (1858) 
có mười hai chiếc tàu Pháp vào Cửa Hàn, bắn phá các 
båe đài >... 


Pháp đem mười hai chiếc tàu tự nhiên vô cở vào bắn 
phá các bảo đài của ta, ở Cửa Hàn. 


Họ có súng thần công, сб bảy mươi lắm ly mắc trên 
tàu. 


Họ có súng liên-thanh, hạng nặng, hạng nhẹ. 


Quân-đội đồ bộ của họ, mỗi người có một khẩu súng 
trường nặng, có lưởi lê, lựu đạn đặt quanh lưng, một 
khầu súng lục trận, một con dao găm. 


Số:lượng quân-đội họ trên mười bai tàu độ vài nghìn 


người. 


Tàu của họ chạy máy cũng được mà chay buồm cũng 
được, chạy ba buồm to. Tàu là tàu sắt... 


Nếu Vua Gia-Long sống lại thời Ngài chắc đã phải chép 
miệng thở dài và than: < Ai ngờ !». 


Dù sao Vua Tự-Đức đã phải giữ nước. Không phải riêng 
Vua Tự-Đức mà là cả toàn dân, vì ta phải giữ lấy ruộng... 
và phải sống độc-lâp. Vấn đề chính thể bấy giờ không 
đặt ra. Tứ дап: Sĩ-Nông-Công-Thương, ai mà có nhiệt 
huyết đều nghỉ tới mấy chữ «trung quân ái quốc». Vì 


KHẢO SỬ 195 


vậy cho nën dà có những sự hy sinh đến xương máu. 
Người Nhật tự khen vì bọ bảo hộ có tỉnh-thần vỗ sỉ. 
Tinh-thần nầy, đối với Người Việt Nam, là sự thường. 


Tàu Pháp ở ngoài khơi. Họ có ống nhòm, có súng 
trái phá; họ ngắm đúng, rồi họ nà trải phá vào đồn ta. 


Quân ta hốt hoảng. 


Vì tự nhiên... chẳng biết lý do vì dâu, bị các tàu 
ngoại quốc đến < bắn phá» dř đội như thế. 


Sử chép như sau này (Chính biên) : 


« Việc Ấy tâu lên, Ngài sai Đào-Tri hợp với Tông-Đốc 
Nam-Nghïa là Trần-Hoằng cự đánh >x. Pháp vây Hải thành 
của ta ở Cửa Hàn. 


Ngài cho là Trần-Hoằng bất lực, bàn cách chức, cho 
đi hiệu lực đề lập công chuộc tội. Còn Đào-Trí là quan. 
vö được quyền Tông-Đốc. 


Pháp lại vây nốt hai thành An-Hải và Điện-Hải. 


Vua Tự-Dức thấy việc trở nên nghiêm-trọng, phái Hữu- 
quân Lê-Đình-Lý làm Tông-Thống đem hai ngàn cấm binh 
từ Huế vào Cửa Hàn đề cử đánh. Cấm binh là quân ở 
Huế giữ < iü cấm thành > tức là thành nhà vua. Vậy phải 
là những quân tỉnh-nhuệ. Họ đã theo đường mòn nào mà 
đi từ Huế đến Cửa Hàn. Tôi tin chắc chắn là theo đường 
bộ, không phải theo Đèo Hải-Vân đâu, mà theo một đường 
núi ở về phía Тау, vòng quanh núi Bà-Na mà người Tây: 
gọi là < La route des montagnes ». 


Nhưng những thành bị vậy đều thất thủ. 


194 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Sử ghi như sau пау: 


< Từ khi hai thành thất thủ, lòng Ngài nóng nảy lắm; 
tiết thứ nghiêm dụ: hoặc khiến lựa chỗ đóng đồn, hoặc 
khiến lựa thế quyết đánh, hoặc khiến nhân ban đêm vậy! 
đánh, hoặc quë trách các tướng dùng dẳng. Ngài єнї 
bảo phương lược cũng dà nhiều lần >. 


Pháp tấn công vào các đồn làng. 

Sử chép rằng lính Pháp vào làng Mỹ-Thị nhó rào пу 
phá núi đất. 

Ta đã có những đồn chung quanh cắm chông và trong 
йар các u đất. Ta đứng sau các u đất này bắn ra ngoài. 

Sir. cho biết chi tiết sau пау: | 

« Lê-Đình-Lý cự đánh tại làng Cảm-Lệ, bị đau, thương 


nặng, lính sảng sốt chạy hết. Lẻ-Đình-Lý về tỉnh Quảng- 
Nam trị binh rồi mất ». 


Vậy đã có một sự kháng cụ rất mạnh của ta ở chung 


quanh Cửa Hàn. Mà chính Hữu-quân Lê-Đình-Lý điều Кёп. 


Vị tướng nầy dà bị đau. Chắc vết thương nặng lắm 
nên được vồng ra khỏi mặt trận mói được vài chục cây 
số tới Vinh-điện, là thành tỉnh Quảng-Nam thì mất. 

Tình hình trở nên bi đát ! 

Mất một Hữu-quân không phải là chuyện nhỏ (Hữu- 
quân cũng như một quân-nhân cấp Tướng bây giờ). 

Vua Tự-Đức sai Châu-Phưởớc-Minh, đến thay Lê- 
Đình-Lý. Châu-Phưởc-Minh vốn là quan võ, hàm Thống-Chế, 


KHẢO SỬ 195 


Nhưng chắc Ngài, sau khi đã suy nghi kỹ và xét rằng 
cờ dà đến lúc phải ra xe, nèn Ngài lại tung Nguyễn-Tri: 
Phương ra ngoài mặt trân. 


Sử chép rằng Ngài sai kinh-lược Nguyễn-Tri-Phương 
sung chức Tông-Thống, dôi Chàu-Phước-Minh làm Đề-Đốc. 
Nghĩa là Thống-Chế phải ra mặt tràn. 


+ 
+ ж 


Chiến sự sẽ điển như thể nào? 


Bây giò đến giai đoạn mà ta phải hy-sinh... nếu cần, 
rất nhiều binh sĩ. 


Đã phải có những trần rất ác liệt. 


Sử ta chỉ ghỉ một vài sự kiện chứ không bao giờ tả 
cả, cũng không cho biết những con số cần thiết. 


Nhưng một vị linh-lược ra làm Tông-Thống và một 
vị Thống-Chế ra làm Đốc binh thời ta cũng đủ biết là 
tình hình quân sự khó lắm. 


Vài ba tháng sau khi Nguyễn-Tri-Phương tới quản-thứ, 
tức là vào tháng 10 ta, sử chép là « Linh Pháp vào sông 
Hàn và sông Хаі-Ніёп. Đào-Tri chia binh phục đánh, đuổi 
chạy ». 


Vày Pháp dà muốn ngược mày đường sông bằng tàu 
nhỏ (ca-nô có gắn тау) đề đồ bộ không được vì ta phục 
quân ở nhiều chặng bên sông. 


« Tháng mười một, lính Pháp thình linh xòng phá hai 
đồn Hoá-Quế và Хаі-Ніёп. 


196 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Hiệp quản Nguyễn-Triều và Nguyễn-An cự đánh hết 
sức, bị chết. 


Châu-Phước-Minh cứu viện không kịp ». 


Đoạn sử trên cho ta biết rằng đây là một cuộc đánh 
đồn rất tàn khốc của quân-đội Pháp. Họ chắc đã nà trọng 
pháo vào đồn... luôn vào hai đồn... rồi họ xung phong. 


Ta đã biết cách đào hầm hình chữ chỉ đề tránh đạn 
trái phá và chắc ta — tuy bị thiệt hại nhiều về đạn 
nầy — đã chờ họ xông đến đề bắn hay đề đánh giáp lá 
cà. Nhưng ta hồi đó chưa có lựu đạn, chưa có min đề 
gài chung quanh đồn. Vậy sự phá đồn của quân Pháp 
rất аё... Tương đối với bây giờ mà thôi... Vì còn có 
trận đánh giáp lá cà. Quân đội ta ngày xưa, ai cũng 
biết sử dụng mà tấu. 


Sử chép là hai Hiệp quản Nguyễn-Triều và Ñguyễn-An 
«(cự đánh hết sức >. Bốn chữ nầy khiến tôi mơ lưởng 
tới một trận giữ đồn rất oanh liệt : bắn đến hết đạn, rồi 
giáp lá cà, chiến đấu bằng gwom, dao, mà tấu... 


Nhưng Pháp đã có luu đạn; rất tai hại cho ta, khi 
họ đã lấy trái phá, Phá tan các u của ta, khi họ đã tới 
gần đồn. 

Việc ấy tàu lên. 

Ngài ban rằng : 

« Quân đã cô, cứu viện lại không có. Một quan tưởng 
đã khó tìm, huống chi chết đến hai. Bọn Tông-thống không 
đau lòng hay sao ?» 


KHẢO SỬ 1:7 


— Đọc những bài dụ của Vua Tự-Đức, tôi thấy nhiều 
bài dài, nhưng xét ra không quan trọng mấy. Có những 
bài ngắn... như bài nầy... thấm thia lắm. Nhà vua không 
nói tới việc mất đồn mà Ngài chỉ nói là đã thiệt hai 
Tưởng. Ngài đã phải đau lòng lắm vì sự thiệt hai này... 
Và ngài trách các quan Tông-Thống là Chân-Phước-Minh 
và Nguyễn-Tri Phương. 


Các vị này không những bị trách bằng lời, lại còn bị 
giáng phạt. 


Nguyễn-Tri-Phương nghĩ sao ? 


Vị Tưởng này đã năm mươi bảy tuôi (sinh năm 1799, 
ở làng Đường-Long, Thừa-Thiên, mất ở Hà-Nội, khi giữ 
thành nầy, chết vì nước năm 1873, thọ 74 tuổi). 


Sử chép như sau này : 


« Валу giờ Nguyễn-Tri-Phương phái lính sửa đồn lại, 
chia đặt vọng lân, xích bậu đề cứu cho шап». 


Vậy đã có một sự bố (гі của ta theo binh pháp : chòi 
canh và công trước, công sau đề nghe ngóng tình hinh 
quân địch, hoặc đánh, hoặc rút! 


Đó là đề giữ thế thủ. 


— Còn Thống-Chế Châu-Phưởc-Minh thời theo đúng lời 
sử chép: «Mỗi ngày chia quân qua các đồn, gặp lính 
Pháp, quân mình cự đánh, đuôi được ». 


Vậy ta cũng đã lại tô chức du-kích và vận-động du- 
kích, khiến quân Pháp... chắc đã bị thiệt hại nhiều. 


198 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tin báo về Triều, sử chép rằng Ngài tuy hài lòng 
nhưng cũng than rằng: « Chưa được trận gì hơn, luống 
nhọc lòng ta trông đợi mà thói!) 


Nguyễn-Iri-Phương thấy là phải tự mình đến quân- 
thứ, xem xét mặt trận. 


Vua Tự-Đức là người rất cần thận. Ngài dụ Nguyễn- 
Tri-Phương phải về địa đồ và mưu mẹo như thế nào phải 
dâng Ngài xem, khong được thiện tiện mà làm. 


Nguyễn-Tri-Phương vë địa đồ và trình Ngài kế hoạch 
dụng binh. Trong bài tấu của Nguyễn-Tri-Phương có câu này : 


« Bên họ đánh thời lợi, bên mình giữ thời hơn. Bây 
giờ xin giữ cho vững đề làm cách cự chiến: đắp thêm 
đồn lũy, lần lần xòng tới ». 

Đó là chiến-thuật của vị lão tưởng này. 

Ngài ban rằng : 


« Bên đánh không hình, họ dễ сї động, mà mình khó ` 
đo lường, Bên mình có hình họ dễ trông thấy mà mình 
khó chu đáo >. 


Vày việc giữ có 6 điều hại : 
1.— Động tĩnh khong cần mật. 
2.— Khi cụ không tỉnh хао. 
3.— Thám-tử báo lầm. 


4.— Đồn lũy không coi khắp. 


KHẢO SỬ 199 


5.— Quân tâm nhút nhát, tướng lệnh không nghiêm. 
6.— Binh chia thời sức yếu, phòng chỗ nọ bó chỗ kia. 


Ngài đã han 101 dụ chỉ về rồi lại truyền Nguyễn-Tri- 
Phương phải tùy việc khuyên гап quản tưởng và nghĩ 
mưu này, hợp kế kia, phòng giữ các đạo binh cho khỏi 
lo về sau. Hồi sẽ chuyên ý xông tói, lần hồi đẹp vên 
mới nên còng lớn duoc). 


Lời bàn này của Ngài, cùng bài tấu của Nguyễn-Tri- 
Phương khiến cho chúng ta biết rằng một ông Tướng hồi 
trước, một « Nho Tướng » như Nguyễn-Tri-Phương, Nguyễn- 
Công-Trử (hong thuộc binh thư binh pháp... Nhưng một ông 
vua có tiếng hay chữ, thơ, phú giỏi cũng lại là một người 
thuộc binh thư pháp, góp ý kiến cho các tưởng và chăm 


chú việc quản. 

Chiến sự bây giờ như thế nào ? 

Sử chép là : « Tháng mười hai, Nguyễn-Tri-Phương đắp 
đồn Liên-Trì. Quân Pháp chia đạo đến đánh đồn Thạc- 
Giản và Nai-Hiền ». 

Ta đắp một đồn : Pháp không lại đánh đồn đó vì chắc 
cho rằng đại quân ở đó. Vậy Pháp «tia» hai đồn khác, 
cho rằng ở hai đồn này ta it quân hay không phòng bị 
cần thận. 

Pháp lầm. 

Sử chép là: Quân ta phục đánh lui được Ì » 

Tôi chắc Pháp đã thiệt hai nhiều. 

Việc ấy tâu lên Ngài ban rằng : 


200 QUỐC-SỬ ТАР LỤC: 


€ Từ trước đến giờ, chưa thấy dùng mưu gì lạ. Từ: 
nay về sau, nếu có giao chiến, phải chia lính mạnh: 
phục các nẻo để triệt đảng quân họ trở lui ». 


Nguyễn-7ri-Phương và Châu-Phước-Minh ở vào một 
tình thế oái ойт. Ноа lực của địch mạnh, họ chỉ đi lại 
như ma, nay àn mai hiện, nay đánh chỗ này, mai đánh 
chỗ khác. Ta vừa phải có cứ điềm là đồn vững, vừa 
phải đi phục-kích ở mọi nơi. Ta đã giữ được đồn, аа’ 
đảnh đuổi được nhiều đạo quân lưu động Pháp. Chắc ta 
đã phải chịu nhiều thiệt hại. Và Nguyễn-Tri-Phương còn 
nhớ là một lúc đã mất hai Hiệp quản là Nguyễn-Triều 
và Nguyễn-An. 


Lời dụ của Vua Tự-Đức là một lời quổ ! 


Оаі ойт thay, Ngài lại cho sú đến ban cho, ở nơi 
quân thứ < Một thanh ngự kiếm và såm quế các hạng ». 


Y nghĩa thanh ngự kiếm nghĩa là Nguyễn-Tri-Phương 
thay Vua mà dành giặc. Sâm quế tỏ tình cá nhân của 
nhà Vua đối với một läo tưởng, một người lính dà già 
rồi còn phải ra mặt trận. Vua Tự-Đức năm đó, mới 
hai mươi tám tuổi, kém Nguyền-Tri-Phương hai mươi 
chin tuôi. | 


Vi lão tướng này nghỉ sao? 


Nhà Vua, tuôi bằng nửa tuôi mình, ân cần như thế 
nầy, trao quyền hành như thế nầy, làm thế nào mà chống 
được quân Pháp tàn bạo xâm lăng ? Quân Pháp đẩ có 
một сї địa, ấy là thành Điện-Hải mà lề tất nhiên là họ 
dà bố trí giữ thành nầy một cách kiên cố : mào là dây 


KHẢO SỬ 201 


^ 


thép gai, пло là min, nào là сас б súng máy, nào là 


k4 


súng thần công ở ngoài tàu chiến của họ yêm hộ. 

Nguyễn-Tri-Phương chắc 18 nghĩ là phải có bai công 
việc : 

1.— Giữ đồn của mình. 

2.— Dánh đồn của địch. 

Nghĩ ra thoi dễ, thi hành thời khó. 

Nguyên-Tri-Phương đã theo lối đánh đồn cô truyền 
Á-Đông ấy là айр lũy đào hầm. 

Sử cho ta biết rë ràng như thế : 


« Nguyễn-Tri-Phương đắp lũy dài chạy từ Hải-Châu đến 
Phưởc-Minh, Thắc-Giản. Ngoài lũy, đào hầm hình chữ phầm, 
cắm chóng, đồ cát và lấp có lèn trên, chia đặt quân phục 
sát tới thành Điện-Hải >. 

Đó là lối đánh độn thô của ta. 

Biết bao nhiêu công-trình ! 

Toàn thề anh em bộ đội đã MẠNH. 

Mạnh về tỉnh-thần chiến đấu, dù ta thiếu thốn đủ 
mọi thứ so với quân đội Pháp хдт lăng. Ta đã hao binh 
tồn tưởng nhưng không vì lý do đó mà các tướng 
các quân còn lại sòn lòng. Cũng có thề vì phải báo thù 
các quân tướng trận vong nên іа cả gan đánh thành 
Điện-Hải. 


Pháp ra ngoài thành đánh lại ta vì thấy ta < sát tới 
thành ›. | 


202 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Sử cho biết chỉ tiết sau này : 


«(Lính Pháp chia ba đạo ra đánh, quan quân giữ ly 
bắn, quân Pháp phải lui». 


Сап sử này khiến ta phải nghỉ tới những trận rất 
anh đũng của ta cách đây hơn một trăm năm ở Cửa Hàn. 


Tại sao quân Pháp phải lui? 


Chắc là dà bị phục-kích quân ta giữ... vừa đánh vừa 
chay... đề họ đuổi theo đến chỗ có cổ... Rồi tự nhiên đất, 
sụp khiến cho các quân-nhàn đầy đủ khi giới, thân thê 
cao lớn của nước Đại Pháp v? dai đã lâm vào một cảnh 
khó xử ? sụp xuống hầm có cắm chóng tre nhọn. Không 
bị thương cũng đã phiền : làm thế nào mà leo lên được 
khỏi hầm; mà lên thời bị bắn trước khi bắn lại được. 
Nếu bị chóng tre cắm vào người thời lại phiền nữa. 

Các việc này xảy ra vào tháng mười hai năm Mậu- 
Ngọ 1858, tức là cách đây hơn một trăm năm, 


* 
ж ж 


_ Sau trận này, Ngài không < ban quò» cho Nguyễn- 
Tri-Phương nữa. 

Anh em trong quân thứ một hôm thấy các tàn của 
nước Đại Pháp mó máy chay, buồm căng ra ngoài khơi, 
đi đâu không biết. ; 

Chắc Nguyễn-Tri-Phương không biết các tàu nầy sẽ trở 
lại nữa không, dù sao sự phòng thủ vẫn tiếp tục. 

Sử chép là: «Ngài khiến quan Tỉnh trưởng Quảng- 
Nam sắm bò, trâu, rượu khao quân >. 


KHẢO SỬ 203. 


Sau đúng một tháng trời kháng chiến, những anh em. 
binh si còn sống... được cùng nhau chung quanh mấy 
nong thit trâu, mấy vò rượu nóng là của vua ban. Lë tất 
nhiên là trâu, mấy vò rượu đã làm lễ cúng vong hồn 
các trận vong chiến-sĩ. Nhà Vua cũng cho thưởng ít bạc, 
tiền và quần áo: đồ thưởng tượng trưng mà thôi đề tỏ 
rằng Ngài hài lòng và cùng vui vẻ với quân, tướng. Ngài 
hài lòng vì hai mươi chiếc tàu Pháp sau năm tháng ác 
chiến đã không đồ bộ được và Я rút lui. 


Nhưng các tàu này đi đâu ? 


Vừa xong Tết, ra đầu giêng, Ngài được tin tr Gia- 
Định ra cho biết là : 


« Linh Đại-Pháp bắn phá các đồn Lương-thiện, thuộc 
tỉnh Biên-hoà Phước-vĩnh. Danh nghĩa thuộc tỉnh Gia-định, 
vào cửa Cần-giờ chân sông Phú-giang thuộc tỉnh Biên-hoà 
häm lấy các đồn Tả-định, Tam-kỳ thuộc Biên-hoà, Binh- 
khánh, Phú-mÿỹ, Hữu-bình thuộc Сіа-йіпһ... > 


Cuộc chiến-tranh ở Nam-kỳ bắt đầu. 

Sẽ còn biết bao nhiêu sinh linh khó sở, bao nhiêu 
xương máu những người TRAI ĐẤT VIỆT, nào là dân, 
nào là quân, nào là tướng. Ta đã phải vất và lắm... 

Kë ra người Đại Pháp muốn sang văn-minh hoá nước 


Việt-Nam ta — vì họ nói đó là thiện chí của họ — mà hç 
dùng súng đạn thời họ cũng kỳ thật. 


VIỆC МАТ TIỀN- GIANG (1859 — 1862) 
ĐÃ NHƯ THẾ NÀO ? 


Đồng bằng sông Cửu-long mà ta đã gọi là Nam-kỳ 
.ục tỉnh, trước đây göm 6 tỉnh. Ba tỉnh Віёп-һоа, Gia- 
định, Định-tường là miền Tiën-giang. Còn miền #áu-giang 
gồm 3 tỉnh Vĩnh-long, Châu-đốc và Hà-tièn. 


Thàng giêng, năm Ку-уї 1859 tức là năm thứ mười 
hai đời vua Tự-Đức, quân Pháp khởi việc cho cuộc chiến 
tranh xâm-lăng. Đến tháng tư năm XNhâàm-tuất 1862, sau 
bốn mươi tháng đánh nhau với quân Pháp, ta đã phải 
ký hoà-ước, nhượng cho họ miền Tiền-giang. 


Sự kháng chiến như thế nào ? 

Đó là đề tài bài nhỏ này. 

Ngược lên lịch sử ta thấy là tháng tám năm Binh- 
thân 1856, người Pháp đã sinh sự với ta ở Cửa Hàn. Năm 
Mậu-ngọ 1858, suốt 6 tháng trời họ đánh phá Cửa Hàn 
và Nguyễn-tri-Phương 48 phải nhiều phen vất vả. Bây 
giờ họ mở mặt trận ở đồng bằng sóng Cửu-long. Sử 
chép như sau này : 


< Năm Kỷ-vị 1859, tháng giêng, lính Đại Pháp đánh 
phá các đồn Lương-thiện thuộc tỉnh Biên-hoà, Phước-vỉnh, 
Danh-nghĩa thuộc tỉnh Gia-đinh, vào cửa Cần-gi@ chặn 


KHẢO SỬ 205. 


sông  Phu-giang thuộc tỉnh Biên-hoà, hàm lấy các đồn Tå- 
định, Tam-kỳ thuộc Biên-hoà, Bình-khánh. Phú-mÿ, Hữu- 
bình thuộc Gia-dinh, liền tới bức thành Gia-định. 


Quan Hộ Đốc Võ-duy-Ninh chạy giấy các tỉnh hội 
binh cứu viện. 


Rồi Ninh tự tử ›. 


Vậy ta nhận thấy là chiến-thuật của người Pháp là 
đánh các đồn chung quanh Gia-định, cả Њау tám đồn, 
lại chặn sông đề ngăn sự chuyền vận... rồi möi đánh 
thành Gia-đinh. Sử chép tiếp : 


«Linh Đại Pháp đánh hầm thành Gia-định. Khi ấy 
luôn mấy ngày lính Đại Pháp đã bắn phá các đồn gần 
sông, nhân chạy tàu thẳng 161 bến sông trước mặt tỉnh 
thành bắn vào. Lai có một toán quản lên bộ quanh thành 
đuổi đánh. Quan quân mình thua chạy hết. Thành bị hầm. 
Lại bắn phá thành, đốt dinh trại kho tàng, rồi lui tàu 
đậu tại con sông phía dưới đồn Hữu-binh. 

Trước khi ấy, Ngài nghe bảo thành Gia-định bị хау, 
lập tức sai các đạo quân binh tới cứu, quân mới ra di, 
thành dà bị hàm rồi >. 

Người tông chỉ-huy quân đội ta là Thống-Đốc Quân- 
vụ Đại-thần Tôn-thất-Cáp, đóng bình iai Biên hoà. Vua 
Tự-Đức truyền dục đem quân qua tỉnh Gia-định phòng tiẫu. 


Vậy tình hình trong Nam đã rất khó khăn. 


Quản-Pháp lại còn ra đánh Cửa Hàn. Tháng tư cũng 
năm Kỷ-vị 1859 các đồn ta ở Cửa Hàn đều bị mất. Sử 


266 QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


chép là < đạn xuống như mưa >. Nguyễn-tri-Phương chống 
giữ không nồi, phải lui quản. Quân Pháp lại còn đánh 
phá nhiều nơi thuộc tỉnh Khánh-hoà nữa. 


Người Pháp cho rằng họ đã thắng rồi đã có đủ 
điều kiện đề bắt ta phải hoà nghĩa là phải chịu thua. 


Sử chép như sau пау: 


< Tháng sáu, cũng năm Kỷ-vị 1859, Đại Pháp sai người 
đến nghị hoà, xin ta phái quan' đến hội. Quan quân thứ 
{tức là Nguyễn-tri-phương ở quàn thứ Quảng-Nam) tàu lèn. 
Ngài khiến Nguyễn-tri-Phương chuyên coi việc ấy. Ngài 
lại truyền quan Bộ-binh rằng : « Nước Pháp đã sai người 
đến nghị hoà mà còn dung túng quản linh đốt phá. Làm 
như vậy mà muốn nên hoà cuộc. Được đâu? » Ngài liên 
truyền quan Quân-thứ lấy điều ấy hỏi lại Quan Tưởng 
nước Pháp trả lời rằng từ rày về sau không làm thế nữa ›. 


Việc người Pháp đề nghị hoà, nghĩa là bắt ta phải 
công nhận sự thất bại vë quản sự ой lë tất nhiên là phải 
chịu tất cå những điều kiện họ dà đưa ra, piệc người 
Tháp dë nghị hoa là một sự kiện mới. Bất quan trọng. 


Triều đình ta đã xü trí như thế nào? 
Sử cho ta biết như sau này : 


« Tháng bảy, Nguyễn-Tư-Giản dàng màt sở không nên 
nghị hoà. 


Ngài hỏi quan cơ mật. 


Trương-Đăng-Quế, Phan-Thanh-Giản tàu rằng : Người 


KHẢU SỬ 207 


Pháp nguyên xin có ba khoản. Một là khoản xin cắt 
đất, điều ấy quyết không nên cho. Hai là khoản thông 
thương thời từ khi quốc sơ tời nay đã có định lệ. Ba 
là khoản dạy đạo Thiên-Chúa thời từ Trần, Lê cũng đã 
thế ; nhân gần đây cấm ước nghiêm quá nên chỉ họ phải 
xin, bây giờ ta nên tha điều nghiêm cấm mà được nghỉ 
binh, yên dân thời hoà là tiện hơn >. 


Trong khi triều đình bàn luận thời quân Pháp đánh 
phá ở Quảng-Nam và Nguyễn-Tri-Phương phải chia quân 
đóng các nơi. 


Ở trong Nam, Cao-Miên có ý muốn gây chuyện với 
ta: có lề là do quân Pháp xui giục. Vua Tụ-Đức khiến 
quan linh An-Giang, Hà-Tiên, Vỉnh-Long, Định-Tường, 
Gia-Định phòng bị các chỗ địa đầu quan yếu. Tháng hai 
năm Canh-thân 1860, Cao-Miên xâm nhập tỉnh An-Giang và 
Hà-Tiên khiến cho tình trạng miền Nam càng ngày càng 
khó. 


Người Pháp đề nghị hoà. Họ đề nghị những gì với ta ? 


Sử chép là họ nhờ quàn thử Gia-Định đưa tờ hoà 
thư với mười một (11) khoản như sau này: 


1.— Đại Pháp cùng Đại Nam giao hiếu muôn: năm 
cho tú nghĩa lớn. 


2— Như có tờ quốc thư thời së giao tại Cửa Hàn 
rồi đi đường bộ dë đến Kinh. 


3.— Nước ta giao hiểu với nước nào thời nước Pháp 
cũng đãi như nước anh em. 


208 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


4.— Dân ngu đã chịu làm thuê với nước Pháp xin 
đừng bắt tội. 


5.— Đại Pháp cùng Nguyên-soái nước ta đóng ấn vào 
tờ hoà ước rồi tàu binh liën ra khói cửa. 


6.— Người đạo gia-tô làm quấy thời theo luật trị tội, 
nếu biết giữ phép thời không được tra bắt. 


7.— Nếu bắt được Có đạo, xin tha xiềng vì xin giao 
cho nước Pháp. 


8.— Tàu Pháp vào cửa buôn bản không được ngăn 
đón bức sách. 


9.— Xin cấp một Бап hoà tước cho Y-Pha-Nho. 
10.— Cho Cố-đạo qua lại các làng theo đạo khuyên đạy. 
11.— Xin đặt quan st ở của biên lập phố buôn bán. 


Sử chép là Tôn-Thất-Cáp, Quân-thứ ở tỉnh Gia-Đinh 
xét rằng tám khoản trên không quan ngai chi lắm bèn 
truyền tạm biên nhận xin у, còn ba khoản sau thời bác 
bỏ. Việc tàu lên, Vua Tự-Đức khiến đình-thần hội-nghị, 


mỗi người рап mỗi khác. 


Nguyễn-Tri-Phương thu quân ở Quảng-Nam về Kinh vì 
quân Pháp rút lui rồi. Nhưng Nguyễn-Tri-Phương chỉ được 
ở Kinh có vài tháng mà thôi. Quân Quảng-Nam rút về 
tháng tư thời tháng bày (cũng năm Canh-Thân 1860) Nguyễn- 
Tri-Phương, Đông-Các Ваі-Нос-5ї, Tráng-Liệt-Bá sung chức 
Gia-Định quân-thứ, Tông-Thống Quân-Vụ. Còn Tôn-Thất-Cáp 
thời làm Tham-Tán. 


KHẢO-SỬ 209 


Sở di Nguyễn-Tri-Phương vào Nam là đã có một sự 
thảo luận quan trọng với Vua Tự-Đức. Sử ghi như sau 
này : 


« Ngài dem việc trong Gia-Định nên đánh, nên hoà 
hay là nên giữ và những mưu mẹo nên xử trí thế nào, 
mật hỏi Nguyễn-Tri-Phương và Pham-Thế-Hiền. Hai ông 
ấy tàu rằng : vừa giữ vừa đánh tiện hơn lại đem những 
việc cần kíp nên xử tri thế nào bầy tàu cả. Ngài cũng 
cho là phải. 


Đến nay (tháng mười) Ngài bảo Nguyễn-Tri-Phương 
rằng : Nguyên-Soái Мат-Кӱ hiện bây giờ không ai bằng 
ngươi, từ đình thần đến quân sỉ đều nói như thế. Ngươi 
không nên từ. Còn như Quảng-Nam nếu gặp việc gì, phải có 
một đại viên vào đỏ coi sóc. Ngươi nên lựa người giỏi 
cử lên. 


' Nguyễn-Tri-Phương tâu : sự thế hồi nay so với ngày 
trước khó gấp ba năm. Và lại quân, dân, của đã hết, sức 
dñ yếu, lại không phải ví như lúc trước được: Khi tôi 
còn ở Quảng-Nam, nghỉ then không công trạng gì nhưng 
chức phận làm tôi dầu sai đi đâu cũng phải vàng mạng. 
Còn coi sóc việc trong Quảng-Nam tôi xét có Phan-Thanh- 
Giản và Nguyễn-BáNghỉ ở Chánh-Phů dà lâu, quân 
cơ biết ró, thiết tưởng hai người ấy sung chức ấy 
được ». 


Nguyễn-Tri-Phương có nói một câu mà tôi đã dẫn: 
«Уа lại quân dân... lại không phải vi như lúc trước 
được ». Phải chăng đã có nhiều người đã là Việt-gian 
rồi chăng? | 


210 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Ngài khiến Nguyễn-Tri-Phương đi. Lúc ra đi, Nguyên- 
Tri-Phương lại mật tàu sáu việc : 


1.— Xin chăm việc binh, tài. 

5.— Xin yên ủy các xứ Bắc-Kỳ. 
3.— Xin bày cách trở súng. 

4.— Xin phái thêm Phạm-Thế-Hiền. 
2.— Xin kết hiếu với Xiêm-La. 
6.— Xin trách hôi Cao-Miên. 


Ngài đều nghe cả, lại dụ rằng: < Việc ngoài biên khôn 
ta giao cho ngươi, phải hết lòng đánh dẹp, khiến cổi 
Nam yên lặng đề khoan lòng ta lo lắng đêm ngày ». 


Уау Nguyễn-Tri-Phương bào Nam Chủ-trương « vra giữ 
vira đánh > chứ không hoa, nghĩa là trường kỳ kháng chiến 
sẽ nhất định thành công. 


Chiến sự đã xảy ra như thế nào ? 


Tháng mười một quân Pháp đánh lũy mới của ta ở 
Gia-Đinh. Ta đã thẳng. 


Nhung có bốn chiếc tàu của Pháp chạy đến ngoài cửa 
Bân-Côn tỉnh Vĩnh-Long thả neo đậu lại. Rồi đến thêm 
năm chiếc nữa đậu tại cửa biên Ngao-Châu. Vậy Pháp 
đã có viện quân hay dà muốn mở nhiều mặt trận. 


Bây giờ Pháp mở một cuộc đại tấn công. 


KHẢO SỬ 211 


Năm Tan-Dan (1861), tháng gièng, quân Pháp tới đánh 
đồn Gia-Đinh. Quan quản ta lui đóng ở tỉnh Biên-Hoà. 
Tàu Pháp đã đến thêm ba mươi chiếc, linh hơn một van 
người, châu súng bắn vào đồn, bắc thang leo lên lũy, 
quan quân dối địch khòng nồi, đồn bị phá, Nguyễn-Tri- 
Phương lui về tạm tỉnh (tạm tỉnh là đặt ra một chỗ như 
tỉnh ly đề ở tạm chứ không phải thiệt tỉnh thành). Quân 
Pháp lại dem vài ngàn linh ngày nào cũng bắn, quan 
quân ta không chống nôi lại lui đóng tại tỉnh Biên-Hoà. 
Quan tỉnh cũng dòi tới dó ở chung., 


Sau khi ta rút lui thời Pham-Thế-Hiền chết, cỏ lē vì 
đạn. 


Quân Pháp lại đánh phá thành tỉnh Định-Tường. 


Có mười bốn chiếc tàu vào đậu vững Cü-Oc, sau vài 
ngày lại 161 thêm một chiếc nữa. Còn ở ngoài Cửa Bé 
và Cửa Lớn đền cỏ tàu đậu. 


Lãnh Tông-Đốc Nguyễn-Công-Nhờn đưa thư qua lại 
làm kế hoàn binh. 


Lại có thêm ba chiếc tàu Pháp nữa đều vào đàu phần 
biên làng Tường-Khánh. 


Nguyễn-Công-Nhờn dẫn bình döng qua đồn Tân-Hương 
cửu viện. Binh Pháp xòng đến ngoài lũy, bàn luòn mấy 
ngày. Quân ta bắn không lại, phải lui giữ đồn Tịnh-Giang 
rồi cũng chạy tan. Binh Pháp liền tới tỉnh thành. 


_Nguyễn-Còng-Nhờn liền nhảy xuống chiếc thuyền соп 
lánh đi chỗ khác, quản linh chạy trốn hết thấy. 


212 QUỐC-SỬ ТАР LỤCG 


Lãnh Tuần-phủ Nguyễn-Hữu-Thành mở cửa thành chạy. 


< Ngài nghe việc hai thành thất thủ truyền đình thần 
định tội quan quân thứ và quan tỉnh nhưng trách giao 
các ông quan đó phải thâu nhóm quân si đề lo báo phục 
trận khác ». 


Vua Tựụ-Đức lại cho việc bồ thêm quan đề đốc thúc 
công việc kháng chiến. 


Tông-Đốc Trương-Văn-Uyên, Tuần-phủ Phan-Khẳc-Thân 
đều sung chức Phòng-tiễu Quân-Vụ. Tá-Lý Đỗ-Thúc-Tỉnh, 
Phủ-thừa Nguyễn-Túc-Trưng sung chức Khâm-Phái Quân-Vụ, 


Ва vị trên sau lãnh Đốc-Phủ (Tông-Đốc hay Tuần-phủ) 
bốn tỉnh Vĩnh-Long, Đinh-Tường, Gia-Định và Hà-Tiên. 


Вау giờ ойп đề ngoại giao vói Pháp phái như thế 
nào ? Сһ ёп hay hoà ? 

Ngài phái Nguyên-Bá-Nghi đến Biên-Hoà đề quan sát 
tình hình. NÑguyễn-Bá-Nghi có làm sở về triều. Sở này Ngài 


đưa cho Trương-Đăng-Quế xem và Trương-Đăng-Quế tâu : 


° 


« Người Pháp muốn ở Gia-Định lại toan lấy Định- 
Tường, Biên-Hoà, e hoà cuộc không xong. Trừ việc vừa 
đánh vừa giữ thời khòng có chước gì khác >. 


Vậy Trương-Đăng-Quế cũng đồng ý với Nguyễn-Tri- 
Phương ; trường kỳ kháng chiến. 


Ngài dụ Nguyễn-Bá-Nghiỉ có chủ у gì thời được phép 
tâu ngay. 


KHẢO SỬ 213 


Nguyễn-bá-Nghỉ tàu như sau пау: «Sự thề Nam-kỳ 
chỉ có hoà mới được, chẳng thế е còn sanh nhiều điều 
ngại khác ». 


Ngài truyền rằng : 


« Sự thê khó lắm, ta đã rổ rồi, ngươi phải hết lòng 
hết sức đề cho tổ tài giỏi trong lúc nguy hiềm cũng như 
biết có cứng trong lúc gió to >. 


Vậy ` tình hình lúc bấy giờ bi đát đến thế hay sao ? 


Dù sao Nguyễn-bá-Nghi, Thượng-Thư Bộ Hộ sung chức 
Khâm-sai Đai-Thần đề điều dinh với Pháp. Đó là vào 
tháng năm ta. | 


Việc điều đình với Pháp như thế nào, về đoạn cuổi 
bài này tòi sẽ поі. Bây giờ ta tiếp luc xét việc đánh 
nhau giữa ta và Tây. 


Tâm-lÚj vua Tụ-Đức hồi đó như thể nào ? 


Ngài rất băn khoăn và sợ rằng sức người khòng chóng 
nồi quốc nạn. Vậy sức thần như thế nào? 


Cửa Thuận-an là then chốt cho Kinh-thành Huế. Ngài 
ngự ra cửa Thuận-an, nhìn thấy cửa biên bồi cạn quanh 
co, sử chép rằng : « Ngài cho là thần biền linh thiêng giúp 
nước, truyền quan të miču Long-vương ». Ngài ở lại ở 
Của Thuận một ngày qua, ngày sau mới về. 


Rồi Ngài thường đọc tờ di chiếu của Đức Thiệu-Iri. 
Trong tờ di chiếu có mười sáu chữ: Kính-Thiên, Pháp 


214 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tó, Cần Chánh, Ái dân, Thân Hiền, Đồ Trị, Chỉ Thiện, 
Đôn Thân. Nghĩa là Kính Trời, bắt chước Liệt Thánh, 
siêng việc chánh, thương dâu, thàn người hiën, lo trị 
nước, giữ điều phải, yêu bà con. 


Rồi lại có những điềm khiến Ngài rất lấy làm lo sợ. 
Như sao Thái Bạch hiện ban ngày từ tháng tư đến tháng 
sáu năm Canh-Thân (1860). Tháng năm, cũng năm ấy, sao 
chói mọc phía Tây Bắc đài năm thước, mỗi đêm cao đần 
lên. Các điềm này, theo khoa Шіёп-уйп của ta là điềm gö. 


Ngài có những dụ cầu hiền. Cho mở khoa thi (tháng 
năm năm Tân-Dậu 1861) định lễ rõ ràng). Hồi liền truyền 
xét cử những người có tài lạ dë ra giúp nước. Ta đã 
phải vơ vét tất cả ai có năng lực dé đem ra kháng chiến. 


Rồi cũng vì thiếu người, và có lẽ thiểu tiền nữa, 
Ngài chuẩn định lệ cho các tù, quân, lưu, đồ đều cho nạp 
của chuộc tội. Có lẽ là đề đem ra quàn thứ. Sau này, 
Ngài sẽ ra dụ bán công điền đề lấy tiền quân phi. 


Về nội trị lại có mấy việc quan trọng. 


Người Mọi tỉnh Quãng-Nghĩa thường xuống cướp bình 
dân. Quan tỉnh không án ngự nồi và Ngài phải sai chính 
Châu-Phước-Minh sung lãnh Tuần-phủ tới đó phòng giữ 
(tháng mười năm Canh-Thàn 1860). Người Mọi đây ta gọi 
là Mọi Đá- Vách. 


Tỉnh Quăng-Nam lâm vào nạn đói vào mùa thu năm 
Kỷ-Vị (1859). Sử chép là lòng Ngài thương xót lắm. Ngài 


KHẢO SỬ ‚215 


dụ các tỉnh Bình-Định, Phú-Yên chở lúa ra Quảng-Nam. 
Hồi lại đem một số dân đói vào Nam-Kỳ. 


Các miền Hàu-Giang ở Nam-Kỳ không được yên. Dàn 
Thô (Cao-Miên) khó cai trị. Các tỉnh phải phòng bị nước 
Сао-Міёп lại còn đem quản xâm lăng các tỉnh An-Giang, 
На-Тіёп. 


© ngoài Bắc, nhiều đẳng giặc nỗi lên, lấy danh nghĩa 
Nhà Lê nhưng sự thực có liên-lạc với диап Pháp. Thí 
du sử chép là: < Tháng mười hai, năm Tân-Dậu 1861, 
Tính Quảng-Yên nồi giặc biển. Có tên Trường làm muu 
chủ cho giặc, tên Tạ-Văn-Phùng làm Minh-Chúa. Bọn "tên 
Ước, tên Độ làm tưởng giặc sau hiệp với các thể phi 
tỉnh Hải-Dương, Bắc-Ninh, Sơn-Tâỷ, Thái-Nguyên, Tuyên- 
Quang, Thanh-Hoá. Nghệ-An, lại thông với giặc Cô phi Tàu. 
Chúng nó tụ hội ở các phần biển châu Tiên-Yên, phủ 
Hãi-Ninh ăn cướp của dân. Quan bình đánh cũng có khi 


hơn nhưng giặc ấy càng ngày càng thêm nhiều ». 


Уйу ở Bắc-Kỳ đã có một cuộc đại loạn. 


Nhưng nào có phải chỉ có thế mà thòi đâu ? Quân 
xâm lắng là Pháp và đöng-minh là Y-Pha-Nho muốn doa 
nạt ta bay muốn mưu một cuộc xâm lăng thực, ngay ở 
Bắc-Việt ? Sử chép như sau. пау: 


« Tháng năm, năm Tàn-Dậu (1861) nước Y-Pha-Nho phái 
một chiếc tàu tói nhờ quan quân-thứ Biên-hoà đệ tờ thư 
cầu hoà. Quan quân-thứ đem thư dâng lên. Tờ thư nói : 


Xin ở xứ Đö-Son lập sở tuần ty tại huyện Nghiêu- 


216 QUỐC-SỬ TẠP LUG 


Phong tỉnh Quäng-Yên trong mười năm sẽ trả lại. Nếu 
không cho thời gây việc tới Bắc-Kỳ >. 


Ngài không cho, dạy trả thư lại. Rồi tàu ấy ra cửa 
Cần-Giờ, chay đi. 


Việc ấy tâu lên, Ngài khiến quan cơ mật lường xét 
chủ ý của họ thế nào. Cơ mật tâu: «Cứ như tin vừa 
báo đây hoặc sanh sự ở Hòn Cát-Bà thuộc Tỉnh Quảng-Yên 
đề chia thế quân ta mà cho thiệt lời họ nói trước >. 
Ngài khiến quan sở tại phải lo phòng bị. 


Nói tóm lại về tình hình chung thời ta thấy về đủ 
các phương diện ta đương ở một tình trạng khó khăn. 
Biết bao nhiêu việc ! Nào về người hiếm, tiền ít, nội loạn, 
thiên tai. Nào về đối ngoại bị người ta hăm doa. Còn 
Vua Tụ-Đức thời rất lo về thời cuộc, đâm ra tin nhiều 
việc lạ, đâm ra di đoan, không hoàn toàn tin ở sức mạnh 


của đân-tộc. 


Вау giờ chúng ta xét xem quân Pháp đã đánh ta như 
thế nào ? 


Sử chép như sau này : 


« Tháng mười một (năm Tân-Dậu 1861) quân Đại Pháp 
đánh đuôi đạo quân thứ Bièn-Hoà. 


Khi ấy, Nguyễn-Bá-Nghi ý chăm về việc hoà nên không 
lo phòng giữ. Đến đây, Đại Pháp đem tàu binh đón đường 
qua Gia-Định, Định-Tường, lại giữ hai cửa Cần-Giờ và 
Phước-Thắng, bắn luôn mấy ngày, phá chỗ Đá Hàn. 


KHẢO SỬ 217 


Đạo quân thứ lui giữ phủ Phưởc-Tuy. 

Tàn. Pháp nhân khi nước lên chạy thẳng tới thành tỉnh, 
lấy súng bắn vào. 

Quan tinh thế không chống női cũng lui đóng tại đồn mới 
Hố-Nhĩ. Đại Pháp liền chiếm giữ thành, lại đánh phủ Phước-Tuy. 

Nguyễn-Bả-Nghi lui đóng ở rừng Long-Kiên, Long-Lập 
thuộc phủ Phưởc-Tuy. 

Việc ấy tâu lên. 


Ngài thiết trách quan. quân thử và quan tỉnh rồi ra 
ân cho cách lưu và cho lập công chuộc lội. 


Ngài lại đòi Nguyễn-tri-Phương và Tôn-thấtCáp га 
sung chức Đồng-nhung quân-thứ Biên-hoà. 

Nguyên khi ấy Nguyễn-tri-Phương và Tôn-thấtzCáp đương 
hầu án - Vua Tự-Đức truyền chỉ gọi ra. (Đến năm sau 
1862, Tôn-thất-Cáp bị bệnh mất). 

Vậy Nguyễn-tri-Phương thay Nguyễn-bá-Nghi ở Quân-thứ 
Biên-hoà vào cuối năm Tân-dậu 1861, sau khi quân Pháp 
chiếm thành tỉnh. 

Vấn đề quân sự đặt ra cho Nguyễn-tri-Phương như 
thế nào ?' 

Mòt mặt phải lo việc chuyên vận khi giởi Sử có 
chép như sau này : 

«Năm Nhâm-tuất 1862, tháng giêng, Ngài cho Tông- 
Đốc Nam-Ngãi là Đào-Trí sung chức Kinh-Lược Đại-Thần, 
đốc việc lương hướng, khi giới, phòng bị từ Quäng-nam 
Bình-thuận ». Vậy ta đã còn sợ quân Pháp đánh miền Nam 
Trung-việt. 


218 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Một mặt nữa, phải lo việc lập quàn nghĩa dũng. Sự 
thật, thấy nước nhà bị xâm lăng, ở nhiều địa phương đã 
có những пһап-зї tự động mộ quân đề giúp triều đình. 


Ngay từ năm Canh-thân (1860), tháng ba, từ đất Bắc 
đã có một đoàn quân Nam-tiën đề đánh Pháp. Sử chép 
như sau пау: < Đốc-học Nam-định là Phạm-văn- Nghị khi 
trước có xin đem thân biền, binh döng ứng mộ hơn ba 
trăm người vào quân thứ Quảng-nam đánh giặc. Bây giờ 
Văn-Nghị đem quân tới Kinh. Vừa gặp tàu Đại Pháp đi 
rồi, Ngài truyền cho về hết nhưng ban tiền bạc đề khuyên 
người có lòng ứng mộ giúp nước ». 


Quân nghĩa-dũng nồi lên rất nhiều. Hoặc họ đánh 
những trận địa chiến, hoặc họ đánh du-kích. Dù sao, sử 
có ghi cho ta biết mấy việc sau này : < Tháng bảy, năm 
Tàn-dậu (1861), Phó Quản-cơ Gia-định là Trương-Định người 
huyện Bình-sơn tỉnh Quảng nghĩa, соп quan Lãnh-biỉnh 
Trương-Cầm mộ binh đồng động lắm thường cự đánh binh 
Dai Pháp. 


cViệc ấy lâu lên, Ngài cho thăng Quản-cơ rồi lại cho 
lãnh Phó Lãah-binh > 


« Saah biên trung tiết cho người Gia-định là Cử-nhân 
Phan-văn-Đạt và hương-thàn Lẻ-cao-Dũng mộ nghĩa dũng 
đánh - giặc, chẳng may đều bị bắt, chẳng chịu khuất mà 
chết. Việc ấy tàu lên nên Ngài cho sanh biều. Văn-Đạt 
được truy thọ hàm Tri-phủ, Cao-Dững được truy thọ hàm 
xuất-đội >. 


KHẢO SỬ . 219 


Vậy, vào cuối năm Tân-dậu (1861), ta ở vào một tình- 
trạng khó khăn. Sang đầu năm sau 14 năm Nhâm-tuất, 
ta lại lâm vào một cảnh khó khăn hơn. Ấy là ngay tháng. 
hai, quân Pháp đánh thành tỉnh Vĩnh-long. 


Sử chép như sau này : 


«Binh Đại Pháp lấy thành Vĩnh-long. Khi ấy tàu Pháp hơn 
mười chiếc đến đậu ở phía trên đồn Vĩnh-Tùng. Các đồn, bảo từ 
Vĩnh-Tùng trở xuống đều thuộc tỉnh Vĩnh-long, đắp đê phòng 
bị. Linh Pháp hơn một nghìn người lên bệ đề đắp lũy. Tông- 
Đốc Trương-văn-Uyễn liền sức Lãnh-binh Tôn-thất-Thoan 
hết sức giữ đánh, còn Văn-Uyễn cùng Bố-chánh Lê-đình- 


Đức sắp binh đề chực ứng tiếp. 


« Quân Đại Pháp luôn mấy ngày bắn các đồn lũy, quan 
quân mình cự đánh không lại lần lần chạy tan. Tàu 
Pháp chay thẳng đến thành tỉnh bắn hoà hồ vào, Văn- 
Uyên liệu thế khó giữ, nhân ban đêm đốt dinh-trai kho 
tàng, rút binh lui ra đồn Viuh-tri, qua đình trú tại huyện 


Duy-ninh ». 


Sử còn chép như sau пау: < Việc йу tàu lên, bọn 
Văn-Uyên đều bị cách lwn, nhưng Ngài khiến lựa chỗ mà 
đóng quân đề toan lập công ngày sau ». 


Trong khi tỉnh Vĩnh-long bị хау đánh thời ở Gò-công 
ta có quân đội. Sử chép nbw sau này : 


« Ngài khiến Phó Lãnh-binh Gia-đinh là Trương-Định 
(rên kia tôi có nói tới Trương-Điịnh) kiêm làm đầu mục 


220 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


mộ nghĩa. quân. Trương-Định đóng đồn tại Gò công thường 
lừa đánh Quân Đại Pháp. Thân-sỉ theo nhiều ». 


* 
ж ж 


Ta đã thua nhiều trận. Kết luận là ta đã phải nhượng 
mniền, Tiền-Giang cho Pháp và chịu nhiều điều kiện. Cụ 
“Trần-trọng-Kim có chép тб ràng về hoà ước năm Nhàm- 
tuất (1862). Tôi không có một chi tiết nào thêm cả. (Trong 
các người nghị hoà ở Triều-đình có Trương-đăng-Quế). 


NGUYỄN-TRI-PHƯƠNG VÀ NGUYỄN-VĂN-TƯỜNG 
VỀ VIỆC MẤT THÀNH HÀ-NỘI NĂM 1873 


Tháng mười, năm Quí-Dậu (1873), tức là năm thứ hai 
mươi sáu đời Vua Tự-Đức, trước đây tám mươi năm, quân 
Pháp đã đánh thành Hà-nội. 


Nguyễn-tr-Phứơng giữ thành không nồi, đã chết theo. 
thành. ` 


Sau đó có cuộc thương thuyết giữa ta và quân địch. 
Nguyễn-văn-Tường đã thương thuyết như thế nào đề lấy 
lại thành Hà-nội ? 


Việc Nguyễn-tri-Phương chết vì nước và việc Nguyễn- 
văn-lIường thương thuyết ra làm sao, đó là đề tài bài 
nhỏ này, toàn theo tài liệu của ta cả. | 

Жок 

Nguyên nhân sự quân Tây đánh thành Hà-nội. là họ 
muốn chiếm đóng đồng bằng sông Nhĩ-Hà và sau đó cà miền 
núi. Ta nhớ là họ đã chiếm đồng bằng sông Cửu-long. 
Nước Việt-Nam ta gồm có hai đồng bằng phì nhiêu, ấy 
là đồng bằng sông Cửu-long ở phía Nam, tức là Nam 
Việt ta bây giờ và đồng bằng sông Nhĩ-hà tức: là Bắc- 
Việt ta bây giờ. Quân Тау đã chiếm được miền Nam, пау 
họ muốn chiếm miền Bắc. Còn miền Trung ở giữa vốn 
chỉ là một dày đất nghèo sẽ phải rơi vào tay họ. 


3232 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Уау tháng nười, năm Qui-dậu (1873) quân: Tây đánh 
thành Hà-nội. 


Lý do mà quản Tây viên га là l do gi? 


Nguyên vào hồi tháng 'sáu nhuàn cũng năm Quí-đậu 
41873), theo đúng sử ta thời «tàu Từ-phô-Nghĩa ở Ha-nội 
đã lâu, quyết y thông thương. Vừa gặp quan tỉnh Nghệ 
là Tôn-thất-Triệt được thư Phô-Nghĩa trả lời cho Giám- 
muc Ngô-gia-Hậu nói rằng hiệp vốn, mở sự buôn từ Bắc- 
kỳ đến Vân-nam. Tôn-thất-Triệt liën dịch thư ấy tàu lèn. 
Ngài khiến sao thư ấy giao cho Nguyễn-tri-Phương và các 
"Tỉnh Bắc-kỳ hết lòng phòng bị. Rồi tàu ấy chạy lên Thượng- 
du tỉnh Hưng-Hoá ». 


Tôi vẫn theo đúng nguyên văn sử của ta mà chép 
theo : 


« Tháng bảy, Co-mật tàu rằng tàu Tù-phồ-Nghĩa từ mùa 
Đông năm ngoài chạy tới Hà-Nội bởi bọn khách buôn 
lBành-Lợi và Quan-tá-Đình mưu lợi làm võ duc cho nó ». 


Vậy tàu Từ-phỏ-Nghĩa (mà khòng biết theo bàn nào 
cu Trần-trọng-Kim chép là Đồ-phô-Nghĩa) tức là tên lái 
buôn Jean Dupuis đã muốn mở đường thông thương qua 
Bắc kỳ đến Vàn-nam và nhờ người Tàu đưa đường, 


Vấn đề đặt ra cho Khàm-mang Nguyễn-tri-Phương là tên 
Tù-phô-Nghĩa có muốn đi buôn thật không ? Buôn gì thời 
phải khai. Hay là chủ ý đi do thám tình thế nước ta, 
tìm các địa điểm quân sự dùng người Tàu dẫn đường 


KHAO-CỨU 228 


đề mưu cuộc xâm-lăng Bắc-Việt của chúng ta sau khi 
quân Pháp đã chiếm cả Nam-kỳ lục tinh? 


Nguyễn-tri-IPhương ủy cho Bố-chánh Nguyễn-Đường 
mời Từ-phồ-Nghĩa đến công quản hội nghị. Tên nầy đi 
khỏi. Chỉ có hai người Tàu tèn là Uông-su-Gia và Hà-Sần 
đến hội nghị mà thôi. 


Đọc sử eu Trần-trọng-Kim ta có thề tin là tên Từ-phô- 
Nghĩa, Jean Dupuis có đến hội nghị. 


Về hội nghị này, sử ta ghỉ như sau này : 


« Võ-Đường nói : đồ quân khí lễ phải triệt lại. Các 
ông phải khai các người trong tàu đề khám›. 


Sự xem xét các vö khí và sự kiềm điềm người trên 
tàu của lên Từ-phô-Nghĩa là thuộc quyền của một nước 
độc-lập. Và lề tất nhiên là bồn phận của các nhân-viên 
phu-trách. Chúng ta có gì là khiêu khích đâu, ấy thế mà 
hai tèn Tàu kia không bằng lòng cho khám tàu. Lễ tất 
nhiên là họ theo lệnh của Từ-phô-Nghĩa. 


Cu Trần-trọng-Kim có viết rằng : 


« Khi hai bên đến hội đồng, quan ta nói rằng sự giao 
thiệp nước Pháp với nước Nam đã có tờ hoà ибс năm 
Nhâm-Tuất (1862) và sự đem muối và gạo lên bán ở Vân- 
nam là trái với luật bản quốc. 


A ~ «з + ` ` Д А ` 
«Đồ-phô-Nghĩa cãi rằng òng ấy có lệnh quan Tàu cho 
là đủ, khòng cần phải xin phép gì nữa, röi đứng vậy ra về ». 


224 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 


Vấn đề đặt ra cho ta là người Pháp, dù là một tên 
lái buôn, phủ nhận sự độc lập của ta. (Xin xem lại Việt- 
nam Sử-lược của Trần-trọng-Kim). 


Tôi chắc là ай‘ со nhiều cuộc thương thuyết. Dù sao 
thái độ của người Pháp đã rất rõ ràng: mưu cuộc xâm 
lăng, đề chiếm đồng bằng sông Nhĩ-Hà và miền núi cũng 
như họ đã chiếm đồng bằng sông Cửu-long. Việc tên lái 
buôn Từ-phô-Nghĩa chỉ là một cớ mà thôi, một cớ đề gây 
chuyện, đề xâm lăng: 


Việc này là một việc lớn. 
Việc đưa đến triều đình. 


Cüng trong tháng bảy năm Qui-dậu (1873), vua Tự-đức 
khiến Binh Bộ Tham-tri Phan-đình-Bình sung khâm phái 
ra Hà nội hiệp đồng Nguyễn-tri-Phương xử trí việc Tù- 
phô-Nghĩa. 


Sử ta chép như sau này : 


« Tàu Từ-phô-Nghĩa chở súng ống và gạo, muối lên 
Vân-nam rồi chạy đến sông Hà-hoà thuộc tỉnh Sơn-tây >. 

Quân Pháp hồi đó đã chim đóng toàn cổi Nam- 
Việt, bèn phái viên quan ba An-nghiệp đi tàu tới cửa Эа- 
nẵng rồi chạy ra bến Hà-nội (An-nghiệp tức là Francis 
Garnier — Cụ Trần-trọng-Eim viết là Ngac-Nhi). 


Nguyễn-tri-Phương chức khâm mạng, Bố-chánh:Vö-đường, 
Lãnh-binh Nguyên-đăng-Nghiễm ra trú quán đón rước. 


Chính Vua Tự-Đức đã khiến quyền tạm don nơi trường 


KHẢO SỬ 225 


thi đề khoản đãi An-Nghiệp. (Trường thi tức là địa điểm 
Thư-viện Trung-ương Hà-nội). | 


Vậu thời An-Nghiệp dà tới Hà-nội, được đón tiếp long 
trọng. 


Theo thư của người Pháp (Pháp Soái đóng ở Saigon) 
thời An-Nghiệp chỉ có sáu mươi tên lính, được Vua Tự- 
Đức cho ra На-пфі là đề, theo đúng như sử ta chép 
là đề < bảo tàu Tù-phô-Nghĩa lui tàu ra đề bàn định điều 
TẾ thông thương >. 


Triều ¿dinh ta vui lòng mở cuộc thông thương với Pháp 
nhưng nếu Pháp muốn dùng Từ-phồ-Nghĩa lấy tàu mà 
lui tới trèn sông NhT-hà trước khi có điều lệ thông thương 
thời thật là vô lý. 


Nay An-Nghiệp ra Hà nội đề bảo Tù-phồ-Nghĩa rút 
Чап ra biển thời là việc «раі» của Chính-phủ Pháp. 

Vậy An-Nghiệp ra Hà-nội. 

Tên này ra Hà-nòi được đón tiếp long trọng. Đáng 
18 у phải bảo tèn Tù-phồ-Nghĩa cùng làu trở ra biển, 
Nhưng các tàu cứ ở lỳ ra ở bến Hà-nội. (Bến Đồn Thủy 
ở phia Lò lợn). 

Sử ta chép như sau này : 


«Quan nắm nước Pháp đem năm chiếc tàu hoá (tàu 
biên chạy bằng máy chứ không bằng buồm) tiến đến 
Đồ-sơn ». 


| 
Công-điệp của người Pháp cho biết rằng : « Một chiếc 
chạy lên Hà-nội còn bốn chiếc rồi cũng tới đó: » 


226 QUỐC-SỦ*`TẠP LỤC 


Уйу người Pháp ngoan cố. 

Mượn сб Tü-phó-Nghia đề sai An-Nghiệp ra, bề ngoài 
nói là đề đuôi Từ-phổ-Nghỉa nhưng sự thực là đề chiếm 
chỗ đề có thề mưu cuộc xâm: lăng. 

Rồi năm tàu máy đến tiếp viện. Họ có bao nhiêu quân ? 

Chứng cớ xâm lăng đã гё ràng. 

Đồng bằng sông Nhĩ hà sẽ bị mất hay sao? Sẽ cũng 
bị mất như đồng bằng sông Cửu-long bay sao ? Nước mất 


hết hay sao ? 


Nguyễn-tr-Phương đã nghỉ như thế nào ? Chiến hay 
hoà ? Chiến như thế nào ? Hoà trong điều kiện nào ? 


Dù sao, quân Pháp 48 đánh thành Hà-nội và thành 
này đã bị hạ. 


Và Nguyễn-tri-Phương đã chết theo thành. 


* 
r > 


An-Nghiệp muốn mau mở việc buôn. Y mới dự định 
hoà ước với quan ta: việc mới dự định thôi mà y dà giao 
tỉnh niêm vết hoà ước ấy. I 

Nguyễn-tri-Phương bèn trả lời. Sử chép là: < Chưa có 
triều mạng, không dám thiện hành», 

Vậy An-Nghiệp đã áp bức ta quá và Nguyễn-tri-Phương 
đã trả lời một cách có lý. 

Việc thông thương giữa hai nước là do hai Chính- 


phủ quyết định, có đâu do một tên quan ba Tây tự ý 
quyết định !: 


KHẢO SỬ 227 


An-Nghidp dã cư xử như thế nào? 


Sử ta chép môt cách rất sơ sài sự việc xảy ra. Vi 
đây là một quốc-tang. Có lë sử thần động lòng trắc дп 
không muốn nói dài chăng ? 


« An-Nghiệp giận, ngày mồng một tháng mười năm 
Qui-dậu (1873) thình linh đánh tỉnh thành. 


Khåm-mang Nguyễn-tri-Phương với con là Phò Mã 
Nguyễn-Iâm (Nguyễn Lâm ra thăm cha) giữ cửa Đông- 
nam. 


Bính Pháp phá của ấy trước. Lâm bị đạn chết, Tri- 
Phương bị thương, thành liền mất ». 
Chúng ta nên chú ý tới chữ < thình linh » : quân Pháp 


đã dánh bất ngờ, không tuyên chiến. « Lâm ra thăm cha » 
có lẽ Nguyễn-Lâm muốn ra trợ chiến cho cha. 


Còn nhiều chuyện về sau giữa Pháp và ta. 
Doan sau tôi sẽ nói tới. 
lây giờ tôi tiếp tục nói về Nguyễn-tri-Phương. 


Sử ghi như sau này : 


« Nguyễn-tri-Phương mất ở nhà trú thự thành Hà-nội, 
rước nhân bị thương, ở tại đó. Đến đây không chịu ăn 
uống ; người Pháp đưa cháo và thuốc, ông đều pbun ra 
cả, rồi mất, » 


Tôi không biết là vào ngày nào mà vị anh hùng đân- 
tộc này đã xa ta, nhưng chỉ trong tháng mười một năm Qui- 
dậu (1873). 


228 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tháng mười hai, Vua Tự-Đức, theo sử chép rë ràng 
< nhớ đến Nguyễn-tri-Phương một nhà tử tiết, truyền quan 
tỉnh Hà-nội sai dân phu hộ táng quan tài ông và Phờ 
Ма Nguyễn-Lâm về làng an táng và tặng Phò Mã Lâm 
hàm Binh bộ Thị lang đề khuyến người trung-hiếu >. 


Năm Ất-hợi (1875), tháng sáu, nghĩa là mười chín tháng 
sau khi Nguyễn-tri-Phương đã chết, sau khi thành Hà-nội 
bị An-Nghiệp đánh bất thình lình, vua Tự-Đứe cho lập nhà 
thờ ở sinh quán vị anh hùng dân tộc này, tức là ở làng 
Đường-long phủ Thừa-thiên. 


Thuê thuyền ở Huế, đi theo sông Huong ra cửa Thuận- 
an гӧі ngược theo phá lên phia Quảng-trị ta së ghé vào 
làng Đường-long. Cách đây độ mười lắm năm tôi đã tới 
chiêm bái nhà thờ Nguyễn-tri-Phương. Không biết nhà thờ 
này còn hay không. | 


Sử thần ở Quốc-sử quán có ghi như sau này : 


« Năm Ất-hợi (1875) tức là năm hai mươi tám đời vua 
Tự-Đức, về tháng sáu, Ngài cho lập пла thời Trung-hiểu 
tại làng Đường-long phủ Thừa-thiên. 


Khi ấy Ngài nghĩ tới Nguyễn-tri-Phương, tặng Binh-bộ 
tả Tham-tri và em là Nguyễn-Duy tặng Binh-bộ tå Tham- 
trì, con là Nguyễn-Lâm tặng Binh-bộ Tả thị lang, hoặc 
vì nước bỏ mình, hoặc vì cha tuần tiết, trung hiếu tiết 
nghĩa nhóm về một nhà, họ Bợn đời xưa cũng không 
hơn được, cho nën đặc mạng lập nhà thờ ở làng, tuế thời 
khiến quan huyện sở tại đến të». 


KHẢO 50 229 


(Но BỢN 1а Bợn-Khồn đời Tấn đương đau gắng ra 
đánh giặc, bị chết. Hai con là Chần và Hu thấy cha tử 
trận liền ra đánh đều bị bại cả Vợ Khồn là Bùi-thi-Vỗ 
thấy hai con khóc rằng : cha là trung-thần, con là hiếu 
tử, còd phàn nàn gì ?) 


Nguyễn-tri-IPhương chết năm Бау mươi bốn tuôi. 


Trên дах, tôi kê chuyện Nguyễn-tri-Phương đã chết vì 
xiệc giữ. thành Hà-Nội năm 1873. 


Bây giờ việc sẽ như thế nào ? 


Đó là phần thứ bai bài nầy, nói về Nguyễn-văn-Tường 
người đã dùng ngoại giao dë thu lại thành Hà-Nội. 


ж 
* + 


An-Nghiệp thinh linh đánh thành Hà-Nội. Chúng ta đã 
thua. Việc lề tất nhiên là phải tâu ngay lên vua Tự-Đức. 
Sử chép như sau này : ; 


« Ngài khiến quan Thương-bạc (một vị quan coi về 
ngoại giao) làm thw báo cho quan Soái Pháp biết và tự 
cho Sứ bộ ở Gia-định giảng bàn cho khéo > Sử bộ là 
quan của ta đặt ở miền Nam đã bi mất rồi, chủ quyền 
không ở trong tay ta nữa, Sứ bộ cũng như là Lầãnh-sự 
và trụ sở đóng ở một chỗ gần Cầu Ông Lãnh. Chữ Cầu 
Ông Lãnh và Chợ Ông Lãnh ở Saigon nhắc lại cho ta 
là đất Nam đã bị quân Pháp cai trị trực tiếp và triều 
đình có Lãnh-sự ở ngay đất nước Việt-Nam 1 


Giảng bàn cho khéo nghĩa là thế nào ? 


230 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Lập trường của ta rất rö ràng: không có thề bàn 
việc thông thương giữa hai nước khi mà An-Nghiệp chiếm 
cử thành Hà-Nội. Sử chép rë như sau này: 


«Xin sức An-Nghiệp giao lại thành Hà-Nội mới tiện 
định ước ». 


An-Nghiệp đóng quân ở Hà-Nội là Y thế quân sự uy 
biếp ta: không có thế nói chuyện được ! 


Thái độ của người Pháp rất rë ràng : họ muốn chiếm 
nước ta chứ không phải là chỉ thông thương mà thôi. 
Chứng cớ là An-Nghiệp đã coi đất Bắc như thế đã bị 
chiếm. Sử chép như sau này : 


< Vừa gặp báo rằng An-Nghiệp xin đặt quan mới làm 
việc tỉnh Hà-Nội đề tiện bàn việc thông thương. 


Ngài giao đình thần lựa người giỏi đặt làm quan tỉnh 
đề coi việc. Còn quan tinh Hà Nội сй và quan Кһат- 
mạng, Khâm-phái, không kề người còn kë mất, đều phải 
cách chức tra cứu. Lại khiến Trần-đình-Túc. Trương-gia 
Hội cùng Giám-mục Bình, Linh mục Đăng qua tỉnh ấy 
hội nghị >. 

Chúng ta đã hao quân tón tưởng về sự gian trá của 
Pháp, ấy thế mà bây giờ la lại phải chịu điều kiện của 
tèn An-Nghiệp là phải thay các người đã chống lại Pháp. 

Bằng những ai ? Có phải bằng những người do Pháp 
đề nghị hay không ? 


Giám-mục Bình уа Linh-mục Đăng là ai ? Là hai người 
tên là Bohier và Dangelzer, có lề do Chính-phủ đề cử. 


KHAO SỬ 221 


Vậy Vua Tự-Đức và triều đình đã phải chiu nhục. 
Ấy nhưng mà cũng không xong !. 


Quân Pháp ў thế mạnh làm сап. Sử cbép như sau 
này : 


< Nhưng binh Pháp đã đặt quan trị Tỉnh Hà-Nội và 
làm lời bịch báo các tỉnh có ba khoản : 


1.— Triệt lính giữ cửa ải bên Tàu. 

2.— Nhỏ cừ dưới sông. 

3.— Yết điều thông thương. 
Rồi lại toan mưu tới lấy các tỉnh: 
Ngày mười lăm đánh lấy tỉnh Hải-dương. 
Ngày mười sáu đánh lấy tỉnh Ninh-bình. 
Ngày hai mươi mốt hầm tỉnh Nam-định, 
Bốn tỉnh nối nhan thất thủ >. 


Cũng trong tháng mười, năm Qui-dậu (1871), Cụ Trần- 
trọng-Kim có chép như sau пау: 


« Thành Hà-Nội thất thủ rồi, quan ta-thì trốn tránh 
đi cả, giặc cướp lại nhân dịp nói lên. Đại-úy Francis 
Garnier lại cho những người theo với mình đi làm quan 
các nơi đề chống với quan triều rồi lại sai người đi 
đánh lấy Tỉnh Ninh-bình, Nam-đinh và Hải-đdương. 


Quan ta ở các tỉnh đều ngơ ngác không biết ra thế 
nào, bê thấy người Tây đến là bó chạy. Bởổi vậy chỉ 
có người Pháp tên là Hautefeuille và bảy người lính Tây 


232 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


mà ha được thành Ninh-bình và chỉ trong hai mươi ngày 
mà bốn tỉnh ở Trung-châu mất cả >. 


Cụ Trần-trọng-Kimm đã tham bác rất nhiều sách ; có 
hai quyền bằng chữ Pháp L'Empire đAnnam của Charles 
Gosselin và Le Tonkin de 1872 ой 1886 của chính Jeam Dupuis. 
Cụ có viết là: « Та cùng nhờ có sách ấy mà kê cứu ra 
được nhiều việc rất là tường (ап p>. 


Cụ là một sử gia, lễ tất nhiên là phải xét sử liệu 
của ta và của Tây nhưng hai quyền sách nói trên là do 
thực dân viết ra, có đàu giá trị bằng những tàiliệu rổ 
ràng, rất kín đáo của Quốc Sử quán. Vả lại cụ viết trong 
thời Pháp thuộc mà kiêm đuyệt rất khắc nghiệt với những 
tư tưởng quốc-gia và dân-tộc, dù là căn cứ vào tài-liệu 
xác đáng của ta. Vậy tôi xin mạn hương hồn cụ mà 
ghi sau đây mấy nhàn xét của tôi. 


1.— Người Pháp muốn xâm lăng đất bắc, dùng tên lái 
buôn Jean Dupuis làm cớ, rồi sai tên Francis Garnier ra 
đề lừa đối ta, mở một cuộc chiến tranh chớp nhoáảng, 
định thôn tính đồng bằng sông Nhĩ hà một cách dễ dàng. 
Trong giai đoạn đầu họ đã đạt được nhiều kết quả. 


2.— Nhưng bảo rằng : « Quan ta ở các tỉnh đều ngơ 
ngác không biết ra thế nào, ё thấy người Tây đến là 
bó chạy > thời thực là nói quá. lực-lượng của ta hồi đó 
có nhiều. Và hai người, trong số nhiều người trung-trinh 
báo quốc, là Hoàng-tá-Viêm chức Tiết-chế Bắc-kỳ Quân-vụ 
và Tôn-thất-Thuyết, hai người này không phải có óc đầu 
hàng và không phải là nhà văn nhútnhát, vốn là võ- 
tướng kia mà. 


RHÁO SỬ 283 


3.— Vậy theo thiền kiến của tôi thời sau khi thành 
Hà-Nội mất, Hoàng-tá-Viêm và Tôn-thất-Thuyết đã có một 
chiến-thuật, ấy là cho quân Pháp xâm tăng, ta rút lui 
đề bảo loàn lực-lượng. Rồi cho họ vào như vào chỗ không 
người. Số lượng họ ít. Ta sẽ đánh du-kích. Ta ở thế thủ 
bất lợi, ta sẽ ở thế công ! 


'Lịch sử cho ta biết là Trần-quốc-Tuấn đã tháng quân 
Nhà Nguyên theo chiến-thuật này. Chiến-thuật này cũng đã đem 
ra áp dụng nhiều lần về sau nữa. Và đã đem tới nhiều 
kết quả tốt đẹp. 


4.— An-Nghiệp đã cây có súng ống hơn ta, đã lừa dối 
ќа mà hạ thành Hà-Nội và chiếm luôn Hải-dương, Ninh- 
bình, Nam-định. Y sẽ bị thất bại về quân sự, vì lối chiến- 
thuật du-kích là lối chiến-tranh cô truyền của ta. 


Về việc An-Nghiệp chết như thế nào, ta không có tài- 
liệu rõ ràng. Dù sao ta biết y bị chết ở ngoài Ó Cầu- 


giấy, cách thành Hà-Nội mấy cây số. 

Sử ghi sơ sài như sau пау: 

« Dao quân thứ đồn Hương -ngạnh lén đánh giết An- 
Nghiệp ở Ngoại La thành ›. 


Đày là một tràn đánh du-kích, có: Lưu-vỉnh-Phúc dự 
hay không ? 


Từ Hà-Nội ra, đi về phia phủ Hoài-đức ta phải qua 
một cái cầu. Hồi đó tất nhiên phải là một cái cầu gỗ 
của ta. Quân Pháp có thê đã làm một cải cầu phao hay 
cầu sắt. 


234 QUỐC-SỬ TẠP LỤC. 


An-Nghiệp bị dụ ra khỏi cầu. Tới quá địa điềm phử 
Hoài-đức y bị phục kích. 


Có một vị đã kề cho tôi biết y bị bắt như thế nào : 
y mắc vào câu liêm. Hiện giờ còn có mộ ở chỗ y bị giết, 
Mộ thực hay giả ? 


__ Hoàng-tá-Viêm lúc bấy giờ đóng quân ở Sơn-Tây. Và 
lề tất nhiên là đã điều binh khiển tướng. 


Vậy thời đứng về phương diện quân-sự mà nói thời 
tên Tông Chỉhuy Quân-đội Pháp đã bị bắt tại trận và 
bị giết. 

Nguyễn-tri-Phương đã được trả thù. 

Quân-đội ta có thề mở ngay cuộc tông phản - công. 

Nhưng quân-sựy là một việc, ngoại giao là một việc 
khác. 

Vua Tự-Đức không muốn đánh. Vì lý do gì ? 

Bây giờ chúng ta xét về ngoại giao của ta với Tây. 

» 
* * 


Cuộc ngoai giao này đã có trước khi An-Nghiép bi 
giết. Vì ta muốn hoà. 


Sử chép như sau này : 

« Tháng mười, cũng vẫn năm Qui-dận (1873), Ngài phát 
giao sắc Ấn cho sử thần Lê-Toán (cụ Trần-trọng-Kim chép 
là Lê-Tuấn) làm toàn quyền Đại-thần, Nguyễn-văn-Tường 
làm Phó, sắc Яп phát đến Gia-định. Quan Pháp Soái nghe 


KHẢO SỬ 235 


tin liën tới mừng. Sứ thần thương rằng : điều ước mới 
nay có thề định được nhưng xin xử trí việc ngoài Bắc 
cho. mau xong, sẽ định điều ước. 


Quan Soái liền chạy giấy sức An-Nghiệp lui quân đề 
quân ta vào thành làm việc. 


Lại thương nhờ Nguyễn-văn-Tường dẫn quan Thống- 
sát Hoắc-đạo-Sanh (tức là PhilasIre) đi tàu hóa đến cửa 
Đà-Nẵng. 


Khi đến Kinh, Ngài khiến Nguyễn-văn-Tường sung Khâm- 
Sai Đại-thần hiệp đồng Hoắc-đao-Sanh hẹn đến ngày mồng 
một, tháng sáu, lại tới Đà-nẵng đi tàu ra Hà-Nội thương 
thuyết. Nhưng khiến làm thư báo cho Quan Soái biết và 
làm thư giao cho Quan Thống-sát cú đó mà làm ›. 


Vậy dù thành Hà-Nội đã bị mất vì sự gian giảo của 
Pháp, dù Nguyễn-tri-Phương đã bị chết, чиа Tự-Đức đã 
cố ý chủ hoà. Và sử chép là : 


«Tháng mười một, Quan. Tổng đốc mới Hà-ninh là 
Trần-đình-Iúc tuân lời chỉ chuần trước đương bệnh gắng 
đi, cùng quan Tuần-phủ mới là Nguyễn-trọng Hiệp đến 
thành Hà-Nội. Quan Án-sát mới là Trương-gia-Hội, Lãnh- 
binh Hoàng-dồn-Điền và Giảm-mụe Bình, Linh-muc Đăng 
cüng đều tới một lần >. 


An-Nghiệp bèn rước vào thành đề thương thuyết. 


Trong khi hai bên đang thương thuyết y ra tảo thanh 
ở Ó Cầu-giấy và bị giết, nhw trèn tòi đã nói, 


236 QUỐC-SỬ.TẠP LỤC 


Trong khi Trần-đình-Túc thương thuyết với An-Nghiệp 
thời Nguyễn-tri-Phương đương ngoắc-ngoải. Và quân-đội 
ta ở ngoài, dưới sự Lãnh-đạo tối cao của Hoàng-tá-Viêm 
và Tôn-thất-Thuyết, sửa soạn đánh An-Ngbiệp lë tất nhiên 
cũng phải phòng bị. Nhưng y di ra ngoài tảo thanh, bị 
du-kích quân bắt, giết. Trong khi đó thì tàu chó Nguyễn- 
văn Tường wà Hoắc-đao-Sanh (Philastre) chưa cập bến Hải- 
phòng. Mục đích dë hoà. 


Những việc này đồn đập xảy ra trong tháng mười một 
năm Quí-dậu (1873). 


Ta thấy tình hình tháng ấy khó như thế nào ? 

Một bên thời các уб tưởng chủ chiến và đã thắng vì 
đã giết được An-Nphiệp. 

Một bên thời các văn quan (là Trần-dình-Túc và Nguyễn- 
văn-Tường) phải chủ hoà, theo mạng сйа Vua Tự-Đức. 

Hai bên, уб, văn có liên lạc với nhau không? 

Bên оё đánh có thề thắng không ? 

Bên ăn hoà có lợi không ? 

Hai câu hỏi này, tôi không thề trả.lời được, vì thiếu 
tài-iiệu. 

Dù sao, tra cứu theo Dó Thấi lạc la có thể có thêm 
it nhiều tài-liệu xác đáng. | 

Sứ cho ta biết mấy chỉ tiết sau này: 


РЕ А : 
«Іле ấy An-Nghiệp đã chết, kế bộ thuộc cử quan 
hai coi việc tới thương với Trần-đình-Túc rằng: xin đợi 


KHẢO SỬ 287 


việc khai thương nghị định rồi liền đem các tỉnh giaơ 
lại 5. 


Tại sao người Pháp lại tử tế như thế? 


Theo ý tòi lá họ đã bị đánh. An-Nghiệp đã bị giết : 
họ sọ! 


Thái độ của ta như thế nào ? 
Sử chép như sau пау: 


« Trần-đình-Túc nghỉ người ta đã thôi đánh, ta đã triệt 
quân vẻ quân thứ giữ bờ cõi, đề nghị hoà ước cho tiện. > 


Đó là ý kiến của Trần-đình-Túc, quan văn. Nhưng 
Hoàng-lá-Viêm và Tòn-thất-Thuyết nghi như thế nào? Phải 
có một sự liên lạc. 


Sứ ta cho biết một tài-liệu rất quý, ấy là mấy câu 
sau này : 


« Trần-đình-Túc ủy Nguyễn-trọng-Hiệp, Trương-gia-Hội 
đến quản thứ điện thương või bọn Hoàng-tả-Viêm, Tôn- 
thất-Thuyết. Viêm và Thuyết đều thuận nghe, đóng quán 
không đánh nữa >. 


уйу ta đã < không đánh nữa »! Đã đánh rồi và đã 
giết dược An-Nghiệp rồi. Ta có thề tông phản còng và 
tiêu diệt quân xâm lãng. Sở dí Hoàng-tá-Viêm và Tôn- 
thất-Thuyết đóng quản không đánh nữa là vì Trần-đình- 
Túc. Dùng ngoại giao đề lấy lại các tỉnh thành còn hơn 
là dùng quân sự. Và lại quân Pháp hứa là sẽ giao lại 
các tỉnh kia mà: đánh họ làm gì nữa ? Уб ích. 


238 QUỐC-SỬ TẠP. LỤC 


Viêm Soái Pháp ở Saigon (Dupré) sau khi nghe tin An- 
Nghiệp chết bèn sai viên quan ba E-Mê (Aymé) đi tàu 
hoà ra Hà-nội đề thay An-Nghiệp. 


Trần-đình-Túc hội thương với E-Mê ở Hà-nội. 


Vua Tự-Đức cho Trần-đình-Túc nhưng lãnh Tông-đốc 
Hà-ninh mà sung chức Khám-sdi, phỏng định thương ước, 
loàn quuền Đại-thần ; Nguyễn-thông-Hiệp nhưng lãnh Tuần- 
phủ, hội đồng với Khám-sai Đạithần Nguyễn-văn-Tường 
nghi định thương ước. 


Bây giờ tài ngoại giao của Nguuễn-oăn-Tường mới 
tó ra trong piệc tiếp thu các lĩnh mà quân Pháp dà chim. 


Nguyên là người Pháp ngoan cố lắm : Viên Söái Pháp 
Dupré có cho ta biết là việc An-Nghiệp đánh Bắc-Kỳy là 
tự ý của An-Nghiệp chứ Chinh-phủ Pháp không chịu trách 
nhiệm. i 


Nghĩa là thế nào ? 


Nếu họ có đủ lực lượng đề chiếm cứ các thành thời 
lề tất nhiên là họ không giao lại cho ta. Chẳng qua vì 
lực lượng họ không đủ, vì Hoàng-tá-Viêm và Tôn-thất- 
Thuyết có thể tiêu diệt được họ. Sự thương thuyết của 
Trần-đình-Túc ở Hà-nội với Е-Мё có thề đưa tói sự hoà 
hay sự chiến. Chắc là hoà nhưng phải có sự bố tri quân 
sự như thế nào của ta thời quân Pháp mới hoà chứ. Dù 
sao, Nguyễn-văn-Tường và Hoắc-ÐĐao-Sanh đương lênh đênh 
trên mặt biên trong khi ở Hà-nội, hội thương thuyết chưa 
quyết định ra sao cà. Chiến hay hoà ? Dù sao bộ đội 
hai bên đều đã bố trí cả. 


KHẢO SỬ 239 


Ngày mồng ba, tháng mười một ta, Nguyễn-văn-Tường 
từ Đà-nẵng ra, đi đến ngày mồng năm tới Cửa Cấm 
{Hải-phòng) 

Cụ Trần-trọng-Kim dà chép rë việc này. 

Dù sao tôi cũng theo nguyên văn sử ta mà chép lại, 


gọi là thèm một tài-liệu. Sử chép như sau này: 


« Khà&m sai Nguyễn-văn-Tường đi tàu với quan Thống- 
sát Hoïc-dao-Sanh đến Cửa Cấm. 

Vừa lúc ấy quan Pháp ở Hà-nội đem thư báo rẵng 
quân ta đánh thành. An-Nghiệp với quan một, quan hai 
та đánh đều bị chết. | 


1 


Vậy quản đội la đã giết tên Tồng Chỉ-Huy Quản-đội 
Pháp là ẢAn-Nghiệp ở gần Hà-nội, thuộc phủ Hoài-đức. 


Việc này là việc to. 


Quân Pháp dà bị nhi (dụ) ra ngoài thành và đã bị 
phục-kích quân giết chết, chính tên An-Nghiệp đã bị giết. 


Đứng về phương diện quân sự ta đã có một chiến 
Công quan-trọng. Ë 


Vậu ngoại giao së nhw thể nào ? 
Nguyễn-văn-Tường sẽ xử trí như thế nào? 
Sử chép nhw sau пау: 


« Hoắc-đạo-Sanh (Philastre). và các quan dưởi tàu đều 
đập tay tức giận, bảo Văn-Tường rằng : Việc chắc không 
xong phải phi báo quan Pháp Soái (không nên ở lâu}, 


240 QUỐC-SỬ TAP LUC 


Theo ú tôi, đâu là một sự doq nạt của Pháp. 
Sử lại chép tiếp : 


< Văn-Tường thấy đương giận lắm, e hư việc lớn, тої 
thong thả nói: Việc lấy Hà-nội, Quý Soái có nói không. 
phải bồn ý. Còn như súc binh của cả bốn tỉnh cũng 
mạnh mà nước tôi cũng không đem ra tranh hoành, 
thực là hai bên đều không trái ý nhau. Đến như việc 
An-Nghiệp chết, hoặc tại kë trộm cướp nơi khác đến hoặc 
tại dân bồn xứ khích giận, việc chưarổ ràng. Huống chi 
trả thành đề mưu định ước là lệnh của Quý Soái. Nhận 
thành rồi mới nghị hoà là mạng vua nước tôi. Chúng ta 
chỉ nên vâng mạng lệnh ấy. 


Còn như việc Hà nội giết An-Nghiệp cũng như An- 
Nghiệp giết Nguyễn-tri-Phương đều là việc tình hình, không 
phải chúng ta làm ra, nay chưa từng tới nơi biết việc 
thế nào, mà chỉ truyền nghe báo không, khòng những 


Quý Soái ở xa khó tính trước mà chúng ta đi chuyến 
nầy thiệt là phụ chức trách lắm ». 


Hoắc-đạo-Sanh dà xử iri như thể nào? 
Y có trở vë Saigon không ? 


Theo đúng sử ta chép y theo lòi đề nghị của Nguyên- 
văn-Tường. Nguyễn-văn-Tường đề nghị như sau này : 


«Chi bằng phi thư ra Hà-nội đem tàu hoà nhỗ тобе 
chúng ta tới nơi, như nën theo mạng lệnh trước, hội 
đồng mà làm thời càng hay hoặc nên hỏi rõ cớ An-Nghiệp 
vì sao mà chết, rồi sẽ báo, vậy chẳng ón tiện lắm sao ? » 


KHẢO SỬ 241 


Hoắc-đạo-Sanh nghe theo, liền chạy giấy cho Hà-nội 
biết. 


Vừa gặp tàu Décrès (sử ta phiên âm là Đề-Ta-Gi} 
về, hiện đậu ở Đồ-Sơn, Hoắc-đạo-Sanh muốn qua đi tàu 
ấy mà cho chiếc tàu đưa mình ra là tàu D'Estrées (sử 
ta phiên âm là Dát-Tờ-Gi) về Gia-định báo. 


Nguyễn-văn-Tường thấy chuyện lôi thôi, có thê hại cho: 
ta, bèn dë nghị thêm, như sau này : 


.« Tàu qui quốc đã tới lại lui ra, e sỉ dàn nghe tin 
Át bắt chước làm như Hà-nội аі cấm ngăn được, sợ 
khi sau tồn hại còn lắm, lấy gì thưa lại với Ош Soái ? 
Nay nên khiến tàu Đề-Ta-Gi ra cửa đón triệt giặc biền, 
còn chiếc tàu Đát-Tờ-Gi nën cứ chạy luôn tới Hải-phòng, 
trước giao lại thành Hải-Dương, hiền thị si dân đề rổ 
tình lin thiệt, röi qua Hà-nội, giao lại hết các tỉnh thành 
và hỏi việc An-nghiệp, xong việc së chạy giấy báo cáo 
cå một lần, mới là trọn уеп». 


Hoắc-đạo-Sanh nghe theo. 


Y cho: tàu chạy ra Hải-phòng đánh dẹp giặc biên 1% 
những quân Tàu ăn cướp. Rồi y giao lại bốn tỉnh chơ 
quan ta cai tri. Quân Pháp ra khỏi thành Hà-nội, lui về 
Hãi-phòng. Đoàn tàu Từ-phô-Nghĩa cũng lui về Hải-phòng. 


Hoắc-đạo-Sanh định ngày về Gia-đinh vì Pháp Soái 
.kỳ về Tây gấp quá y không được ở Bắc lâu ngày : Về 
Gia-định sẽ bàn lâu về thương wóc giữa hai nước. 


` 


Tháng mười hai, Pháp Soái định qua đầu năm về 
Тау, y bèn phái Lê-Na (Rheinart) ra Hà-nội thay Hoắc- 


242 QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


đạo-Sanh. Và у giục Nguyễn-văn-Tường cùng đi với Hoắc- 
đạo-Sanh về Gia-đinh dë thảo luận về thương ибс. 


Vua Tự-Đức dụ sứ thần Lê-Toán, Nguyễn-tăng-Doän 
phải chờ Nguyễn-văn-Tường vì Nguyễn-văn-Tường bị đau. 


« Ngày hai mươi bảy, tháng giêng, năm Giáp-Tuất (1874), 
là năm Tự-Đức thứ hai mươi bảy, hài-quàn Thiếu-tướng 
Dupré và ông Lê-Toán, ông Nguyễn-văn-Tường ký tờ hoà 
ước cả Шау hai mươi hai khoản ». 


Hoà ước này như thể nào ? 


Tôi không bình luận g) cả và tôi bây giờ kết luận 
về đề tài mà tài đã nêu ta. 


Việc thành На-пӧі, năm 1873, Nguyễntri-Phương bà 

Nguyễn-uăn- Tưởng đã xử tri như thë nào ? 
Кыл 

1.— Nguyễn-tri-Phương đã có thiện chỉ đối với người 
Pháp, đối với tèn lái buòn Tù-phổ-Nghĩa và ngay cả đến 
tên quan ba An-Nghiệp. Nhưng hai tên này đã ngoan cố. 
Từù-phô-Nghĩa.tự tiện dem tàu chở muối và súng đạn sang 
Vân-nam, dùng bọn Tàu làm hưởng đạo, phủ nhận sự độc 
lập của nước ta. Rồi tên An-Nghiệp trái với sự hứa của 
у là phải đuồi Từ-phô-Nghĩa đã «thinh linh > đánh thành 
Hà nội. Hồi lại cho quân đi đánh lấy thành Ninh-bình, 
Nam-định và Hải-dương. | 


Ba thành nầy đều mất trong vòng hai mươi ngày. 


Nguyễn-tri-Phương đã chết sau khi thành Hà-nội thất 
thủ. 


'KHAO-SỬ 243 


Nhưng tai sao ba thành kia lại mất một cách nhanh 
chong và dë dàng như thế ? 


Có phải vì ta không đủ quân lực đề chống giữ không ? 


Theo ý lôi thời ta đã đề thành không cho quân Tây 
vào. Họ vào. Nhưng quân ta bố trí ở ngoài. Ta đã rút 
lui đề bảo toàn lực lượng và đề đánh du-kích : giữ thế. 
thủ là hai, trải lại, ra ngoài ta có thề khói thế công. 


Chứng cớ là ta đa nhi tên An-Nghiệp ra ngoài thành 
và ta đã giết nó. 


Quan Pháp biết là họ đã quá khinh ta. Hoàng-tá- 
Viêm và Tòin-thất-Thuyết đã cho họ biết là họ sẽ bại. 


VÌ уйу mà có việc Hoắc-đạo-Sanh ra Hà-nội, do Soái 
phủ Pháp ở Saigon cử ra, cùng với Nguyễn-văn-Tường 
là Khàm-mạng của Vua Tự-Đức. 


2.— Nguyễn-văn-Tường đã xử trí như thế nào? 


Trần-đình-Túc chắc dà phải liên-lạc với Nguyễn-văn- 
Tường. Còn tình hinh quân sự như thế nào, chắc Hoàng- 
tá-Viêm và Tôn-thất-Thuyết đã cho Nguyễn-văn-Tường biết : 
chúng ta đã có thề tiêu diệt quân Pháp về quân lực. 
Nhưng sự chỉ-huy tối сао là do Vua Tự-Đức quyết định. 
Hoà thì hơn và hoà là người Pháp phải trả lại cho ta 
tất cả các thành mà họ đã chiếm. Vậy Nguyễn-văn- 
Tường chỉ việc ra tiếp thu các thành đó mà thôi. 


lên Hoắc-đạo-Sanh đã cố ý doa nạt Nguyễn-văn-Tường. 
Nhưng dù hậu thuẫn quân sự mạnh, Nguyễn-văn-Tường 


cũng đã là một nhà ngoại giao khôn khéo khiến cho sự 
\ 


244 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


chiến hoá thành sự hoà này ta có thề coi như là sự 
thắng. 


Nguyễn-tri-Phương và Nguyễn-văn-Tường đã là hai người 
mà lịch sử ghi tên. Một người là võ, chết vì nước. Một 
người là văn, khôn khéo, đề gò. 


Dù sao, Hoàng-tá-Viêm và Tôn-thất-Thuyết dš ở sau 
Nguyễn-văn-Tường và chúng ta đã phải hùng hận thời 
người Pháp mới chịu lui. 


NGHĨA САМ VƯƠNS 


LỜI NÓI BẦU 


Nghĩa Cân Vương - là cuộc toàn dân kháng chiến, dưới 
chính nghĩa vua Hàm-nghi. Lễ tất nhiên là đã có nhiều 
người không theo chính nghĩa đó. Họ có một chính nghĩa 
khác: ấu là không chống Pháp mà phải hòa обі Pháp. 
Hoà nghĩa là thể nào ? 


Tôi theo chính sử có một số tài liệu, vun ойі, lễ tê... 
xin irinh bầu ra đâu. 


Nghĩu Cần Vương là một nghĩa lớn. Chính sử, їп 
lrong thời dó hộ Pháp đã rất аё ай... cũng dà có nhiều 
đoạn xuyên tac... nhưng cũng có nhiều đoạn rất tế nhị... 
ai hiều thoi hiều. 

Bài nhỏ này та tôi dưa trình độc giá có hai mục 
đích : ` 

1.— Một là: trinh bày mót cách tông quát Nghĩa Cần 
Vương, theo địa lý và sử ký của Chính sử. 

2.— Hai là: nhờ các vi độc già có tài liệu theo Dà 
Sử cho biết, trên bất cứ một tè báo nào, một ойі chỉ tiči. 


Dà sử có khi rất ích cho nhà khảo cứu. 


NGUYỄN-THIÊỆU-LÂU 


246 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Nhà Nguyễn trung hưng và giấy nghiệp từ khỉ vua 
Gia-Long lên ngôi (1802) và các vua truyền nhau trị nước; 
cho đến khi nước mất. 


Đứng về phương diện lịch sử, ta có thể nhận thấy 
ba giai đoạn sau này : 


Đoạn đầu là đời vua Gia-Long (1802-1820). Minh-Mạng 
(1240-1807) và Thiệun-Trị (1840-1847). 


Trong đoạn này, dài bốn mươi lắm năm, nước ta 
độc lập và thống nhất. Chế độ như thế nào ? Tôi không 
nói tới, 

Đoạn thứ hai từ đời vua Tự-Đức (1847-1883) đến khi 
vua Đồng-Khánh lên ngôi (1885): đây là giai đoạn chiến 
tranh của ta đối với người Pháp sang xâm lăng, dë lập 
cuộc (Bảo hộ >. Theo một chế độ chính trị mà ta đã biết. 


Chinh năm Ấtvị (1847) là năm thứ bảy triều vua 
Thiệu-Trị, tháng ba, tàu Pháp dš lần đầu đánh phá Cửa 
Hàn (Tourane). Мат Binh-thìn (1856) tháng tám, tức là 
năm thứ chín triều vua Tưự-Đức tàu Pháp lại đánh Cửa 
Hàn, rồi sau vào đánh Nam-Kỳ. 

Khi vua Tụ-Đức băng hà, cả Nam-kỳ lục tỉnh đã phải 
nhường cho người Pháp, thành Hà-nội đã hai lần bị hạ 
và các khâm sứ, lãnh sự Pháp đã đặt ở mọi nơi, đề chỉ 
huy nội tri! 


Tuy vậy các vị như Nguyễn-văn-Tường, Tôn-thất-Thuyết 
và Hoàng-tá-Viêm lo sự chống cự. Tôi nhớ tới Hoàng-hoa- 
Thám nhưng sử chính ghi rất ít chỉ tiết. Còn nhiều vi 
nữa mà nôm na ta nhớ là Đốc Tit, Đề Kiều. 


KHẢO SỬ 247 


Dù sao, sự kháng chiến này đã thất bại. Vua Hàm: 
Nghi đã ra ở chiến khu. Ngài bị bắt và bị Tây đem ds 
đày. 


Đoạn thứ ba khởi đầu từ đời vua Đồng-Khánh (1885). 
Đây là lịch sử sự «Bảo hộ» xếp đặt theo một phương. 
pháp mà ta đã biết, do người Pháp điều khiền, thành 
triều đình По đối với quõc dân không còn trách nhiệm 
nữa, hay có còn cũng ít mà thôi. Sau này nhà lịch sử, 
khảo cứu về đoạn này sẽ xét cách bảo hộ của người 
Pháp hon là cách cai trị của vua, quan ta ở Huế. 


Tôi nhận thấy rằng lịch sử đời vua Đồng-Khánh từ 
năm 1885 đến năm 1888 nên khảo cứu vì đã kết liễu 
"(tạm thời mà thôi) sự kháng cự của ta và lại mở đầu 
cho sự bảo hộ triệt đề của người Pháp ở cả ba kỳ. 


Đời vua Đồng-Khánh có liên lạc tới đời vua Hàm- 
Nghi. Đời vua Hàm-Nghi là Nghĩa Cần Vương. Ta còn gọi 
là nghĩa Văn Thân, tức là sự kháng cự của các nho sĩ, 
không chịu đề nước mất. Lễ tất nhiên là đã phải có sự 
hưởng ửng của một số dân. 


Tôi chép ra đây mấy sử liệu về Nghỉa Cần Vương, 
tuy cụ Trần-trọng-Kim dà cho ta biết nhiều chi tiết. 


Bộ Quốc triều chánh biên cho ta biết nhiều chuyện, 
nhưng chép theo lối biên niên. Tôi sẽ sao lại những 
chuyện ấy ra đây. Nhưng tôi sẽ xếp đặt theo các vấn 
đề đề độc giả dễ hiều. 


248 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Vua Đồng Khánh là con trưởng đức Hoàng thúc Phụ, 
Thuần-Nghị Kiên thái Vương. Sinh mẫu là Bùi thị, sinh 
Ngài năm Giáp-tí (1864). Năm Ngài mới lên hai tuổi, vua 
Tự-Đức truyền bà Thiên-Phi họ Nguyễn nuôi Ngài ở trong 
cung làm Hoàng tử thứ hai. Năm mười lăm tuôồi, Ngài 
ra đọc sách ở Chánh mông đường và năm mười chín 
tuổi, Ngài được phong tước Kiến Giang Quận Công. Đây 
là vào tháng giêng năm Qui vị (1883) nghĩa là sáu tháng 
trước khi vua Tự-Đức băng hà. 


Sử ta ghi gọn ghë như sau này : 


« Tháng năm, ngày hai mươi ba, năm Ất-dậu (1885), 
kinh thành hữu sự Tôn-thất-Thuyết thấy thất bại bèn rước 
vua Hàm-Nghỉ và Tam cung ra Quảng Trị >. 


Kinh thành hữu sự, nghĩa là thế nào? 


Nghĩa là ta đã phải đánh Tây. Ông Ích-Kiêm đẩ tô 
chức từ lâu và Tôn-thất-Thuyết, Nguyễn-văn-Tường và lễ 


tất nhiên là Hoàng tá Viên 'dš biết việc. 
Vua Tự-Đức dš xét Tôn-thất-Thuyết như thế nào ? 
Có một sử liệu rất quý, tôi dẫn ra đây : 


« Năm Tân-tị thứ ba mươi tư (đời vua Tự-Đức) (1881), 
tháng ba, nguyên Hiệp đốc Tôn-thất-Thuyết từ Thanh-hóa 
về, xin vào chiêm bải. 


Ngài nghỉ Thuyết còn thác cớ tránh việc, chưa chịu 
biết lỗi, không cho vào chầu. I 


Thuyết sợ, liền tàu xin chịu tội. 


KHAO SỬ 249 


Ngài ban rằng : « Tánh mày kiêu căng mà lượng mày 
hẹp nhỏ nên cố công học vấn hàm dưỡng mới thành 
người khá được. » Tôn-thất Thuyết sau này như thế nào ? 

Nguyên Tôn-thất-Thuyết, vì một lý do gì mà tôi không 
biết, năm Tự Đức thứ ba mươi hai, tức là năm Kỷ Мао 


41879), xin về Thanh hóa dưỡng bệnh. Dù sao hai nắm 
sau mói bị аб. 


Lời quở của vua Tự Đức có đúng không ? 


Còn đúng năm Nhâm Ngọ (1882), tháng ba, vua Tự 
Đức đòi Ông Ích-kiêm đến kinh. Sử cho biết chi tiết 
sau này: « Khi ấy Ông-Ích-Kiêm đang cáo bệnh ở nhà, 
Ngài đòi đến Kinh, khôi phục hàm Hường lô tự khanh 
làm Tá lý bộ hộ. » 


Khi mà vua Tự-Đức đòi Ông-Ích-Kiêm về kinh, dù 
m đến đâu mặc lòng cũng phải về, thời Hoàng-tá-Viêm ở 
gần Hà-nội, thống đốc quân đội và dàng sở đánh Tây. Ñgười 
“lây đã trả thành Hà-nội, đứng về phương diện ngoại 
giao mà thôi. Còn quân đội họ vẫn còn đóng ở trong thành. 
Vi vậy Hoàng-tá-Viêm muốn đánh. 


Nhưng vua Tự-Đức không cho. 
Dù sao ngày hai mươi ba, tháng 5 năm Ất dậu (1885) 
kinh thành hữu sự. » 


Nghĩa là ta đã đánh Tây. Người tô chức là Ông-Ích- 
tiêm, người chỉ huy tối cao là Tộn-thất-Thuyết và người 
уйп tán thành là Nguyễn-văn-Tường. 


Tôn-thất-Thuyết đã phải đánh Tây. Đã bị thất bại, 
đã rước vua Hàm-Nghỉ và tam cung ra Quảng-trị. 


250 QUỐC-SỬ TẠP LỤC. 


Tam cung là đức Tù-dũ Thái hoàng thái Hậu, đức Thuần-- 
Hiếu Hoàng thái hậu và bà Ngọc-Phi. 


Vua Hàm-Nghi là con thứ năm đức Hoàng thúc phụ, 
Thuần-Nghị kiên thái vương, sinh mẫu là bà Phạm thị,. 
sinh ngài năm Tân Tị (1871). Vậy ngài là em vua Đồng: 
Khánh, cùng cha khác mẹ và kém vua Đồng-Khánh bầy 
tuôi. 


Bây giờ tôi chép một cách rất sơ sài các sử liệu, bở 
hết những chi tiết mà tôi đã biết theo các bài của người. 
Pháp. Sử liệu sơ sài nhưng cũng tạm đủ đề ta тб việc và 
suy luận. 


Tháng sáu, ngày ba, Tam cung từ Quảng-trị ngự về 
kinh. Còn Tôn-thất-Thuyết thời phò vua Hàm-Nghỉ ở 
Sơn-phòng Quảng-trị, đề khởi nghĩa Cần Vương. 


Về kinh, Tam cung xuống dụ, chỉ nhờ quân Pháp đóng. 
giữ các tỉnh, phía Nam từ Quảng-nam đến Bình-thuận, phía. 
Bắc từ tỉnh Quảng-trị đến Thanh-hóa. (Vậy chỉ trừ có tỉnh. 
Thừa-thiên là không có quân Pháp đóng.) 


Rồi Kiến-Giang quận công được rước lên làm vua :: 
tức là vua Đồng-Khánh lên ngôi ở điện Thái hòa ngày Đinh. 
siru, tháng tám năm Ất dâu (1885). 


Tình thế nước ta khi vua Đồng-Khánh lên ngôi như: 
thể nào ? 


Một là quân Pháp chiếm cứ khắp các tỉnh. Viên khâm. 
sứ Pháp ở Huế, Đô thống Cô-ra-Xy (De Courcy) giữ quyền. 
chính. Trước khi vua Đồng-Khánh lên ngôi Cô-ra-Xy 4% 


KHAO SỬ 251- 


bắt Nguyễn - văn - Tường, Pham-thân-Duật và Lê-Dinh 
đề cho xuống tàu trở ra biệt lưu. Giữa đường Phạm thân. 
Duật bị bệnh mất thây bị ném xuống biên. Lê-Dinh № 
thân phụ Tôn thất Thuyết : sở di gọi là Lê-Dinh vì bị 
gạch tên trong họ Tôn thất là họ vua và phải theo họ 
mẹ. Vì con là Tôn-thất-Thuyết đã đánh Тау! Đây là một 
sự quyết định của vua Đồng-Khánh !` 


Hai là vua Hàm-Nghi và Tôn-thất-Thuyết khởi nghĩa 
Cần Vương. Có thân hào ở nhiều tỉnh hưởng ứng. 

Người Pháp muốn vua Đồng-Khánh giúp họ về sự 
đánh dẹp đề thi hành cuộc < Bảo hộ > ở Trung và ở Bắc, 
hai Kỳ. 


Cả lịch sử đời vua Đồng-Khánh là giúp người Pháp 
dep Cần Vương vậy. 


Các quan thời bấy giờ như Nguyễn-Thân, Cao-xuân- 
Dục, Hoàng-cao-Khải đã giúp vua Đồng-Khánh một cách 
rất đắc lực và đã có ích cho người Pháp. 


Cần Vương là thế nào ? 
Cách người Pháp và triều đình vua Đồng Khánh đánh 
đẹp ra làm sao ? 


* 
* * 


Nghĩa Cần Vương nồi lên từ sau khi vua Tự-Đức băng hà. 


Các tưởng tá ở Bắc-kỳ thấy triều đình thất bại thời 
hoặc theo. về kinh hợp tác với Tôn-thất-Thuyết như Đề 
đốc ở Quân thứ Bắc-kỳ là Trần-xuân-Soạn, hoặc bỏ quan 


-252 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


đước, theo quân Tầu như Та-Ніёп, Đề đốc Nam-định, và 
“Nguyễn-thiện-Thuật, Tán tưởng quân thứ Sơn-tây. 


Sau này, người về kinh nhiều nhưng người nạp ấn từ 
quan đi lên miền thượng du xứ Bắc-kỳ hay sang Tàu 
о № i 

.cüng lắm. 


Các vi này đã chống lại cuộc lập «Bảo hộ» của 
mgười Pháp. Nhưng nghĩa Cần Vương thực sự khói lên 
chỉ từ khi vua Hàm-Nghi và Tôn-thãt-Thuyết bó kinh 
thành ra ở Sơn-phòng Quảng-trị, nghĩa là bắt đầu từ tháng 
-Sáu năm: Ất-Dậu (1885). 


Nghĩa Cần Vương nồi lên như lửa cháy, bừng lên ở 
đỉnh này lan sang tỉnh khác, và tất dập ở đây lại nhóm lên 
„© kia. 


Vua Đồng-Khánh phái quan đi đánh dẹp nhưng người 
Pháp cũng có quân đi tiễu trừ. Thường khi quân Nam 
triều hợp sức với quân xâm lăng. 


Muốn hiểu rõ sự Cần Vương khởi lên như thế nào và 
:sự đánh dẹp ra làm sao, tôi tưởng ta cù theo thử tự tháng 
năm mà xét. 


Năm 1885 


Tháng tám và tháng chin năm Ất-Dậu (1885), Cần Vuong 
nói lên ở nhiều tỉnh. 


Khỏi dầu là Quảng-nam. 


KHAO SỬ Р 9253: 


Thân hào tỉnh ấy kết nhau làm nghĩa hội cử Chánh: 
Sử Sơn-phòng Trần-văn-Dư làm thủ hội, rồi) nhóm dân: 
chúng chiếm giữ tỉnh thành, quân Pháp kéo đến đánh 
ra khỏi. 


Ở Phú-yên thân? hào cũng giữ tỉnh thành. Bố Chánh 
Phạm-như-Xương bị thân hào bắt giam còn Án Sát và 
Lãnh: Binh đều bỏ trốn. 


Ở Hà-tĩnh con Bố Chánh Lë-Kién là Lê-Ninh người 
huyện La-sơn nhóm dân chúng chiếm giữ tỉnh thành. Bố: 
Chánh Lê-Đại bị giết, Án Sát Trần-văn-Bưu bị bắt (rồi 
sau phát bệnh chết) các phủ huyện đều bỏ thành chạy 
trốn. Cà tỉnh thân hào đều khởi binh ứng tiếp nhau. 


Khi vua Hàm-Nghi tói Sơn-phòng, Hà-tnh, Chánh Sử 
Sơn-phòng là Nguyễn-Chánh đem quân tới rước và thân 
hào nhiều người tới chầu. Ngài đóng ở Sơn-phòng, cho 
sức dân đồng lập thêm tạm xá đề Ngài có thể. ở lâu 
được. Nhung chẳng mấy lâu sử chép là Nguyễn-Chánh 
trốn bó về tỉnh Nghệ, ta không biết là vì lý do gi. Sau 
này nghĩa Cần Vương ở Hà-tinh mạnh hơn hết mọi nơi. 


2 ` а r ч А ч 

Ò Thanh-hoá, sử chép rằng: < Thô tù Hà-văn-Mao đem 
giặc Tàu về huyện Cảm-thủy dụ dó dân lừa dịp quấy rối 
ăn cướp ». 


Hà-văn-Mao là một quan lang Mường ; y đã theo nghĩa 
Cần Vương hay chỉ là một tên tướng cướp mà thôi ? 


б Bắc kỳ, tĩnh Hà-đông cựu thần và thân hào ái quốc 


đã nổi lên, ta gọi là giặc Bãi /Sậy. Bãi Sậy là miền đồng 
Chiêm như Đồng-tháp-Mười vậy. 


-254 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Có Đề Đốc Ta Hiện và Tán-Tường Nguyễn-thiện-Thuật 
chỉ huy sự kháng-chiến. Sử chép là giặc Bäi Sây hiệp đẳng 
với những tên bị tội bỏ trốn tại huyện Thanh-trì, Thanh- 
oai, phủ ƯỨng-hoà, Thường-tín và thường về khuấy rối 
tinh Hà-nội. 


Ta nhận thấy là nghĩa Cần-Vương ở Bắc-kỳ đã mạnh 
và dà đánh ngay quân xâm lăng ở ngay gần Hà-nội. 


Thái độ của Triều đình Huế như thế nào? Lë tất 
nhiên là theo lệnh người Pháp mà đánh dẹp Cần-Vương. 
Người có công với Pháp là Cao-xuân-Dục. 


Sử chép như sau này : 


«Вб chánh Cao-xuân-Dụe thân hành đốc thuc người 
trong tỉnh là tên Bát phàm Nguyễn-Chúc, tên Cửu phầm 
Phùng-văn-Thoan đem các toàn bình đánh nhau với giặc. 
Giặc thua trốn chém và bắt sống rất nhiều: lấy lại được 
‚сас phủ huyện Ì» 


Việc ấy tàu lèn, vua Đồng-Khánh truyền chỉ thưởng 
Cao-Xuân-Dục quân công kỷ lục hai thứ, một cải khánh 
vàng quân công và dây đeo. Bọn tên Chúc, tên Thoan 
cũng được thưởng mỗi tên một cái bài tử-kim và thăng 
trật. Vua lại truyền chỉ thông lục việc ấy khắp cả Tà- 
kỳ, từ Bình-định đến Bình-thuận và Hữu-kỳ từ Hà-tỉnh 
đến Thanh-hoá đề nhàn dân đều biết. Triều đình đã dẹp 
-Cần-Vương như thế nào và đã thưởng cho những người 
cò công giúp Pháp. 


Từ tháng mười đến cuối năm sự đánh đẹp tiếp tục 
ở mọi nơi. 


HẢO SỬ 255 


Theo một điều khoản trong hoà ước mới, vua Đồng- 
'Khánh khiến từ Thanh-hoá trở vào Bình-thuận phải kén 
lính tập. Các đội lính này, do Pháp điều khiền dš giúp 
Pháp nhiều về sự dẹp Nghĩa Cần-Vương : Pháp đã đúc bạc 
Bà đầm xoè. 


Miền rừng núi phủ Cam-lộ và huyện Do-linh, thuộc 
tỉnh Quảng-tri, thân hào đóng quân khởi nghĩa nhưng quân 
NÑam-triều hiệp với quân Pháp đánh phá. Đầu mục Trương- 
đình-Hội và Nguyễn-tự-Nhu chống không nồi phải bỏ chạy, 
không án рот được đường cái quan nữa. 


Thân hào trong các phủ huyện tỉnh Nghệ-an đều khởi 
nghĩa củ đốc học Nguyễn-xuân-Ôn và Chánh sứ Sơn-phòng 
Lê-doän-Nhã làm đầu, Quân Pháp kéo tới đánh được luôn, 
vua Đöng-Khánh truyền Cơ mật làm thư ủy lao các quân 
Pháp đã có công đánh đẹp Cần-Vương : Pháp-Việt đề huề. 


Thân hào ở phú Quảng-trạch, huyện Tuyên-hoá, huyện 
lố-trạch thuộc tỉnh Quảng-bình đều khởi nghĩa, cử Tri 
phủ Nguyễn-Pham-Tuân làm đầu, dựng hiệu cờ « Cần 
Vương » và cờ « Cử Nghĩa ». 


Bố chánh Quảng-bình là Nguyễn-đình-Dương chắc đã 
theo Pháp một cách triệt đề nên bị Cần-Vương hại. 


Vua Hàm-Nghiỉ ở Sơn-phòng, Hà-tỉnh. Ngài đặt quan 
đóng đồn giữ ở các nơi. Nhưng quân Pháp kéo đến Sơn- 
phòng. Tôn-thất-Thuyết chống lại không nồi bèn phò Ngài 
về đồn Vé thuộc tỉnh Quảng-bình, chỗ Thôồ-ty Trương- 
quang-Thủ. Ngài ở đó, còn Tôn-thất-Thuyết và Trần-xuân- 
Soạn ra Bắc mộ quân. | 


256 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Các thân hào giữ tỉnh Hà-ỉnh nghe nói Sơn-phòng: 
mất rồi đều bỏ tỉnh chạy trốn. Tỉnh bị quân Pháp lấy 
lại được. 


Nhiều người khởi nghĩa thấy việc thất bại đều bó 
về nhà làm ăn, cũng có người tới tỉnh đầu thú, chỉ cé 
Phan-đình-Phùng không chịu về. 


б Quảng-nam quân Pháp tiến lên đánh nha `Ѕоп- 
phòng, bắt được Chánh-sứ Trần-văn-Dư, chém ngay. Nguyên 
Trần-văn-Dư đã đầu hàng triều đình Huế, bèn bỏ Sơn- 
phòng về kinh đợi chỉ vua Đồng Khánh khi xuống tới 
tinh Quảng-nam thời không hiều vì lë gì bị quân Pháp 
bắt, đem chém ngay. Có phải vì dã tâm của người Pháp: 
hay vì sự thù һап gì của một người Việt không ? (tôi nhớ 
tới việc Đặng-trần-Thường và Ngô-thời-Nhiệm.) 


« б Thanh-hoá, Hà-văn-Mao hoạt động ở Huyện Câm- 
thủy và phủ Thọ-xuân, quân tỉnh Thanh và quân Pháp 
họp nhau đánh phá tan.» Trên kia tôi có nói tói Hà- 
văn-Mao. Sử ¿ta có một đoạn chép là «dụ dân Thổ lừa 
dịp quấy rối ăn cướp». Sử liệu mà tôi vừa dẫn trên 
cho ta biết rằng đây là một sự kháng chiến chống Thực 
Dân của người Mường ở Thanh-hỏa chứ không phải hàm 
là một đẳng cướp. 


Vậy từ tháng mười đến cuối năm Ất-đận (1885), quan: 
quân Nam triều và quân Pháp hiệp sức dẹp Nghĩa Cần- 
Vương ở Quảng-trị, Quảng-bình, Hà-tĩnh, Nghệ-an, Quảng~ 
nam, Thanh-hóa. 


Ngoài sự đánh dẹp bằng gwom súng vua Đồng-khánh' 


KHẢO SỬ 257 


còn nghỉ tới sự dẹp bằng cách chiêu an, bằng sự phái 
quan đi kinh lược. | 


? 


Sau khi mà thân hào ở Nghệ-an và Nguvễn-xuân-Ôn 
nồi lên, vua Đồng Khánh xuống du biều thị các thân hào 
trong Trung-kỳ « phải mau mau tỉnh ngộ trở đầu về với 
triều đình » nghĩa là không phò vua Hàm-Nghỉ nữa, bô. 
Nghĩa Cần-Vương. Vua Đồng Khánh lại truyền dụ sĩ dân 
Bắc-kỳ đều biết những việc Tôn-thất-Thuyết chuyên quyền 
trộm phép, giả danh nghĩa mà dối dân. » 


Tôi tiếc là không biết toàn hai bài dụ này. 


Vua Đồng-Khánh còn khiến, chắc về cuối năm Ất-dậu, 
Hiệp tá đại học sỉ lãnh Lại bộ Thượng thư là Phan- 
đình-Bình đi kinh lược tỉnh Quảng-bình. 


Tôi không biết là Phan-đình-Bình đã chiêu dụ dân 
như thế nào ? | 


Năm 1886 


Năm Binh-tuất (1886), Nghĩa Cần-Vướng còn có nhiều 
tỉnh vẫn theo hay bắt đầu theo. Ngọn lửa âm i rồi lửa 
lại bùng lên hay đã ngấm ngầm bén sang nơi khác. 


Nam triều vẫn hợp tác chặt chë với quân Pháp đề 
đánh dẹp Cần-Vương. Vua Đồng-Khánh sai đi dụ dân rồi 
chính Ngài là Thiên-tử cũng ra ngoài kinh thành đề làm 
công việc phủ dụ dân chúng đi theo chế độ bảo hộ, dùng: 
trường kỳ kháng chiến nữa. 


258 QUỐC-SỬ Тар LUC 


Ngay tháng giêng, ở Quảng-ngäi con Tông-đốc Nguyễn- 
bá-Nghi là Nguyễn Loan hiệp cùng Bùi-điền, Đặng-Đề ở 
Bình-định tụ quân Cần-Vương ' chia làm ba đạo kéo tới 
đánh lấy tỉnh Quảng-ngãi. Sơn-phòng sử của Vua Đồng- 


Khánh là Nguyễn-Thân đón đánh phá tan. 
Ò В&с-кў nhiều nơi nôi lên. 


Tháng mười năm trước, Bố chánh Cao-xuân-Dục tuy 
đánh Cần-Vương ở Ваі-ѕау (Hưng-yên) được thẳng nhưng 
miền bùn lầy này khó chiếm, nên Cần-Vương chưa bị 


hoàn toàn thất bại ở chiến khu đó. Sau này đến năm 
Định-hợi (1887), Cần-Vương ở Bẩi-sậy vẫn mạnh. 


Sử còn chép rằng về tháng giêng « từ khi kinh thành 
có việc, mấy đẳng giặc Hải-dương hoành hành trong сас 
phủ, huyện. Hoặc yêu bức huyện Mỹ-hòa và huyện Cầm- 
giang, bắt quan huyện Gia-Lộc. Còn các phủ huyện khác 
cũng dần dần mất cả. Quan Tông-đốc là Nguyễn-thành-Y 
dem việc ấy tư Cơ mật xin tàu Ngài rõ. » . 

Tôi không biết là ai đã chỉ huy Cần-Vương ở Hải- 
đương và dà có liên lạc với Bãi-sây không, dù sao thế 
Hải-dương mạnh và Triều đình Huế đã không có cách 
đánh dẹp cho có hiệu quả ngay đề chóng có đại công 
với người Pháp. 


Tháng hai ở Thanh-hóa ba trăm người, nhân ngày 
phiên chợ giả làm cu-H giấu dao vào trong đòn ống, 
mưu ấy phát giác, sợ bị bắt, toàn thề chạy trốn cẢ. ˆ 

Tháng ba, thân hào tỉnh Bìnhthuận phá phủ Ninh- 
thuận, kéo tới vây tỉnh thành. Tuần phủ, Bố chánh, Án 
sát sợ bỏ trốn cả. Thân hào bèn chiếm tỉnh. 


KHẢO SỬ 259 


Tháng tư, Thượng tá Quảng-trị là Lê-Thâm và Phó 
Lãnh-binh Lê-xuàn-Tranh đi tuần ігар đến làng Võ-xá thuộc 
về phủ Triệu phong bị văn-thân đánh. Lê-Thâm bị bắt, 
Lê-xuân-Tranh bị giết. 


Thân hào tỉnh Bình-định phân đạo ra quấy rối tỉnh 
Quảng-ngãi, không гб vào tháng nào, nhưng sau tháng nắm 
trước tháng tám. 


Cùng như Cao-xuân-Dục đã đánh phá Cần-Vương ở 
Bäy-sậy và Hải-dương thời NÑguyễn-Thân dà làm công việc 
đó ở miền Nam Trung-Việt, ở Quảng ngải và Bình-định. 
Tháng năm, Nguyễn-Thân được thăng làm Tham-tri Bô- 
bình, tước Diên lộc nam, chức Nghĩa-định chiêu thảo xủ- 
trí sử. 


Tháng tám, tỉnh Quảng-trị hiệp với quân Pháp đánh 
Cần-Vương tại phia nam cửa Việt bắt được tưởng Cần- 
Vương là Hoàng-văn-Phúc đem chém ngay.. 


Tháng chin hay tháng mười không rổ, quân Pháp 
đi tuần tiễu trong huyện Quế-sơn tỉnh Quảng nam đánh 
phá tan đồn Cần-Vương' đóng ở làng Trung-lộc. 


Ta nhận thấy rằng trong năm Binh-tuất (1886), Nghĩa 
Cần-Vương bị đánh dẹp ở các tỉnh Thanh-hóa, Quảng- 
trị.. thế đã yếu nhưng mấy tỉnh miền nam Trung-Việt, 
Quảng-ngäi, Bình-định, Bình-thuận theo phong trào mà nồi 
lên mạnh. Ở Bắc sức Cần-Vương hãy còn mạnh. 


Vua Đồng-Khánh trong năm Bình-tuất (1886) rất chú ý 
tói việc phủ du dân chủng về với Triều đình Huế, về với 
chính phủ Bảo-hộ, về với Pháp. 

# | 


260 QUỐC-SỬ TẠP LỤCG 


Ngay tháng hai vua khiến Phan-Liêm làm khâm-sai 
đại-thần, Phạm-phú-Lâm làm phó khâm-sai cầm cò tiết 
mao đi từ Quảng-nam trở vào, khắp trong các tỉnh hiều 
dụ thân hào phải nên về thú. Vua lại sai hai vị khâm- 
sai nghĩ thảo một tờ cáo thị dâng vua Ngự bút sửa lại. 
Rồi vua truyền Quốc-sử quán in một trăm lờ dụ và 
một trăm tờ: cáo thị đề giao cho bai vị khâm-sai tới đâu 
yết đó. 


Tôi không biết tờ dụ và tờ cáo thị này nói những gì ? 


Tôi cũng không biết là nhà vua đã khiến Vồ-bá-Liêm 
đi khâm phái ở các tỉnh phia Bắc kinh thành từ tháng nào, 
nhưng sử chép là tháng tư «đẳng thân hào Quảng-bình 
bắt giết quan khảm phái,là Võ-bá-Liêm >. 


Một quan khâm-phái mà bị < bắt giết > thời ta đủ biết 
là chính phủ vua Đồng-Khánh đã bị các thân sĩ соі như 
thế nào. Và sở di như thế là khòng giữ được nền độc lập 
và thống nhất. Vấn đề chính thê hồi đó chưa đặt ra. 


Vua Đồng-Khánh đã xử trí như thế nào? 


Chính nhà vua dà thay Võ-bá-Liêm mà đi thông tin, 
tuyên-truyền đề cho dân chúng theo nhà vua mà nhận 
sự đô hộ của người Pháp. Nhà vua đã có lý hay không? 
Đó là một câu hỏi mà tôi không có đủ đảm bảo đề 
trả lời: tôi không phải là nhà quản sự và chính tri. 

Dù sao sử chép là «Ngài muốn ngự ra Bắc tuần, tới 


Hà-nội trước đề kiềm quân rồi ngự về Thanh-hóa trổ vào 
phía Nam dần dần tới đâu dẹp loạn yên dân đó. » 


Sử còn chép tiếp : 


KHẢO SỬ 261 


« Ngài truyền Co måt tw ra quan Toàn quyền Bắc- 
kỳ. Được ít lâu thấy trả lời rằng thành Hà-nội dš triệt 
phá rồi, xin đạo ngự đóng tại Thanhhóa thời yên ôn 
vững vàng hơn. » 


Vậy vua Đồng-Khánh đã muốn tự đi phủ-trấp từ kinh tới 
На-пӧї` nhưng viên Toàn quyền nhủ nhà vua nên chỉ ở 
địa hạt Trung-kỳ thôi ! Có phải là người Pháp sợ không 
có thề đảm bảo được trật tự trong hành trình của Ngài 
không ? Hay là Bo muốn rằng toàn thề Bắc-kỳ sẽ phải 
thuộc quyền cai trị trực tiếp của họ, cũng пш, Nam-kỳ 
sẽ là một thuộc địa, chứ không phải là một nước bảo 
hộ mà họ, bề ngoài chỉ là những người cố vấn mà thôi 1 


Thật vua Đồng-Khbánh đã tën. 


Bây giờ ta theo hành trình của vua. Đồng-Khánh. Vì 
Ngài là thiên-tử, phải đi tuần du cho trăm họ được nhờ. 


Ngày mười tháng năm (ngày Đinh-vi) đạo ngự từ kinh 
đô khởi hành. 


Ngài ngự đóng tại Châu-thị thuộc Quảng-trị, truyền 
sắp ngự xem dân phong, ban bạc cho linh mục. ở làng 
Yên-ninh và các giáo dàn xứ ấy còn mấy người giáo dân 
ti nạn thời Ngài ban cho một tăm đồng bạc. Thật là 
một cử chỉ mà sử đã ghi: có phải là tự lòng Ngài không 
hay người Pháp đã đề nghị với Ngài ? Vì là một cử chỉ 
chinh trị. 


Ngài ngự tới tỉnh Quảng-bình truyền yết sức những 
<r mục phải га đầu thú. 


962 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Ở' Quãng-bình it lâu, sử chép là «vì thánh thề hơi 
se», Ngài cho một người quan ba (lề tất nhiên là người 
Pháp) ra Hà-nội, thương với quan Toàn quyền cho tàu thủy 
161 cửa Nhật lệ rước Ngài về kinh. 


Ngày mồng bảy tháng tám, ngày Đinh-mão vua Đồng- 
Khánh cùng quan quân theo hầu xuống tàu, ngày hôm 
sau về tới kinh. 


Vậy cuộc đi phủ-trấp Cần-Vương của vua Đồng-Khánh 
dù chỉ ở trong địa hạt mấy tỉnh Trung-kỳ hình như không 
có hiệu quả mấy cho Hoàng triều, người Pháp chắc cũng 
chẳng lấy làm buồn. ` 


Hoàng-tá-Viêm đã về kinh bao gió, tôi không biết. Trong 
trường hợp nào, tôi cũng không biết. Dù sao Hoàng-tá- 
Viêm không tham du chỉnh quyền và chỉ là một người 
dân mà thôi. Bây giờ, vì lý do gì một người đã về phe 
chủ chiến. chống Pháp lại bỏ thân ra làm kinh lược cho 
triều đình, tôi không biết. Có phải là vì thấy quân Pháp 
tàn sát đàn ta quả và vì thấy quân đội Cần-Vương thua nên 
mới nhận та đề lấy uy tin của mình mà chống йб được 
một phần nào chăng? 


Dù sao, sử chép là tháng chín, vua Đồöng-Khánh phục 
hàm cũ cho Hoàng-tá-Viêm mà sung Hữu trực kỳ, yên 
phủ kinh lược sứ Hữu trực là hai tỉnh Quảng-trị, Quảng- 
bình. Trước phải ra Quảng bình xử trí cho yên rồi tới 
Hà-tỉnh, Nghệ-an, Thanh-hóa tùy nghi sắp đặt. 


Vua Đồng-Khánh cho Hoàng-tá-Viêm bài dụ sau này 
đề đem đi yết cho thân hào được rổ. 


KHẢO SỬ 263 


Tôi ' chép theo đây toàn bài dụ đó. Vì là một sử liệu 
rất qui. Ai dà thảo ra ?Mót vị Hoàng gia, một đại-thần 
trong Triều hay một tên Việt nào làm với Pháp thảo ra, 
rồi giao cho Nam Triều đi niêm yết ? 


« Hào kiệt biết thời mới phải quân tử, đôi lỗi là hơn. 
Năm ngoái kinh thành có việc, vua Hàm-Nghi ra đi. 


Trong các thân hào, có người tức vì việc nước, khởi 
lên giúp: vua như người trót cưởi сор, bước xuống cũng 
gay, nên phải trốn trong rừng rú, thường thường mượn 
tiếng pho vua Hàm-Nghi. | 

Đã mấy phen ta đã xuống dụ rước vua Hàm-Nghi 
về phong cho tưởc công hoặc phong làm Tông trấn Bắc-kỳ. 

Còn thân hào ai ra thú đều được tha lõi. 

Mới đây ta lại ngự ra Đồng-nhung 161 Quảng-trị trước, 
hào mục ra thú, đân trông lại gần yên. 

Khi tới Quảng-bình thân hào phần nhiều cứ còn tụ 
hội. 

Vả. chăng trong triều có lời chiếu khoan dung mà ngoài 
dàn không chút lòng thành ứng, bụng nghĩ làm sao? 

Hay là bảo rằng nước mình không thề bảo toàn được 
chăng ? 

Sao không nghỉ bây giờ đại cuộc thiên bạ đã định, 
cách chánh trị đôi mới, hòa với đại Pháp đều giữ như cũ, 


chánh lệnh thi hành đều là quyền mình tự chủ, nào có 
ai trở ngai? | 


264 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Sao còn lấy điều ấy làm ngơ mà thập thò như chuột ? 


Hay là chúng mày bảo rằng nếu bây giờ vua Hàm 
Nghỉ trở về e không quyền lộc, chúng mày cũng không 
được nhờ gì chăng? | 


Chúng mày phải biết rằng người lớn ở với em, thân 
thời muốn cho sang, yêu thời muốn cho giầu. Hàm Nghi 
là em ta, ta nay suy rộng lòng nhân. Nếu Hàm Nghi về 
ta sẽ phong làm Tông trấn ba tỉnh Thanh, Nghệ, Tỉnh, 
cấp cho bồng lộc rất hậu, đồ thường dùng cũng như 
vua chứ không biếm truất gì đâu? 


Nay ta cho tôi cü là Hoàng-fá-Viêm khai phục hàm 
Đông các đại học sĩ, sụng làm Hữu trực kỳ Yên phủ kinh 
lược đại sứ, thế là lòng ta muốn xếp cho yên không phải 
muốn đánh cho được. 


Từ nay trở đi thân hào chúng mày nên mau tỉnh ngộ, 
đuôi hết quân lính bó thân về với triều đình, hoặc tới 
tỉnh boặc tới các sở quân thứ đầu thú. 


Trừ ra tên Lê Thuyết (tức là Tôn thất Thuyết, Triều 
đình không thể dùng lại được. Nhưng nếu nó biết trở 
về thời cho nó lui về ngạch nhờn tán. 


Còn mấy tên cừ mục khác tên nào có chức quan cũ 
như Trương văn Ban, Nguyễn Trực, Nguyễn Chư, Lê mô 
Khởi, Nguyễn nguyên Thành, Phan trọng Mưu, Nguyễn xuân 
Ôn, Lê doän Nhà, Ngô xuân Quỳnh sẽ cho chiếu theo nguyên 
hàm bó làm quan Quảng-bình, Quảng-trị trở vào mấy tỉnh 
phía nam đề.lo báo bô về sau. 


KHẢO SỬ, 265 


Còn mấy tên trước chưa có chỉ tha như Trần xuân 
Soạn, Nguyễn phạm Tuân, Phan đình. Phùng, nếu biết thì 
thú, quả có thiệt trạng xét như thiệt sẵn lòng đổi lỗi 
thời cũng khoan giảm tội cũ, sẽ thưởng phầm hàm đề yên 
người phån trắc. | 


Còn mấy tèn khác khi nào về thú xét quả thiệt lòng 
rồi sẽ nghi, 


Những mấy khoản nói trên đó, khi trước quan Toàn 
quyền Côn Pha (Paul Bert) tới kinh vào yết, ta đã thương 
miệng, ông ấy cũng đã bằng lòng, chắc là không nói sai 
đâu. Е 


-Chúng mày phải tỉnh ngộ cho mau. 


Nếu ta đã hiều hết lời mà chúng mày còn dùng dàng 
không quyết, ngu dại không biết lo trước, đến khi đại 
binh kéo tới, ngọc đá đều phải ra tro, ta tuy sẵn lòng thương 
cũng không biết nghỉ sao cho chúng mày nhờ được. » 


Bài dụ này có thể do Paul Bert, ай bó buộc vua Đồng 
Khánh phải ra: y chắc đã dọa nat tiêu diệt kháng chiến ! 
Chắc lực lượng của ta đã yếu đi nhiều lắm rồi. Chiến 
nữa vô ích lại có hại: Có. lề vì lý do dó mà Hoàng tá 
Viêm được vua Đồng Khánh khai phục cho hàm cũ. Có 
lë Hoàng tá Viêm đã bó buộc phải ra làm kinh lược sứ 
đề dó đòn cho các anh em. 


Ở Tả trực kỳ, Phó khàm sứ là Phạm phú Lâm. Tả 
trực là miền Nam-Ngãi. là 


Sử chép là kinh lược ở Hữu trực và khâm sử ở Tả 
trực có phủ dụ được nhiều thân hào га. đầu thủ. 


266 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


« Tháng mười bai năm Binh-tuất (1886) các сї mục 
trong bọn thân hào Bình-định tới tỉnh đầu thú rất nhiều 
Ngài truyền ấn chỉ cho bảy người được chiếu theo nguyên 
hàm bô làm việc tỉnh ấy, còn bao nhiêu cho về làm ăn.» 


© Quảng-bình, сї mục cũng tới đầu thú tại đồn 
Hoàng tá Viêm « nhiều lắm >. Sử chép là từ ải Quảng- 
bình trở vào đều được yên lặng. 


Hoàng tá Viêm đi kinh lược, đó là một cử chỉ: hay 
hay là dó? 


Năm 1887 


Sang năm Đinh-hợi (1887), Nghĩa Cần Vương còn có người 
hưởng ứng ở nhiều nơi nhưng thế kém trước nhiều lắm. 


О Bắc kỳ «giặc» Bãi Sây kéo tràn qua phía Đông 
bắc. Quyền kinh lược Nguyên trọng Hợp tàu < Hoàng cao: 
Khài có tài cán mưu lược, lại quen thuộc tinh thế xứ 
đó. » Hoàng cao Khải nguyên là Tuần phủ Hưng-yên, vua 
Đồng-Khánh cho thực thụ Tổng đốc kiêm chức Tiễu phủ 
sứ. Sau này Hoàng cao Khải sẽ lập được nhiều công to. 
với người Pháp, con cháu hiền hách lắm. 


© Thanh-hóa, thuộc hạt huyện Nga-son, Thị độc lãnh 
Án ‘sát Nghệ-an là Phạm Bành xứng tán lý khói nghĩa 
Cần-Vương vào tháng giêng cùng Hoàng bật Đạt, Đỉnh 
công Tráng, giữ chỗ hiềm ở Ba-đình, lập đồn. Đây là 
mấy làng ở vùng đồng chiêm, lối đi vào đề kiềm soát. 
(Đình công Tráng là người Mường mà cũng hưởng ứng). 


KHẢO SỬ 267 


Quân Pháp đánh không được kéo về, rồi phi tú га 
Ninh-bình, Nam-dịnh lấy thêm quân vào hội vây đến vài 
tháng (Có hai võ quan Pháp Foch và Joffre hồi đó còn. 
trẻ, đánh Cần-Vương ở Ba-đình, nhưng đánh không nồi). 
Quân 'Cần-Vương xông vây chạy ra. Đồn sau bị quân Pháp: 
phá tan vì có lính khë xanh của Nam .triều giúp sức. 


Tháng tư, Pham Bành. ở tỉnh Thanh thấy con là Phạm 
Tiêu bị bñt bèn tới tỉnh đầu thủ. Phạm Tiêu được tha, 
liền đêm ñv Phạm Bành tự tử. 


Hohng-bất-Đạt bị dân bắt giải tới quân Pháp, bị giết 
ngay. « Dân» đây chắc là công an của Tây, một số người 
Việt đã lĩnh bạc Bà đâm xòe ! | 


Đinh-công-Tráng sau trốn vào phủ Tương-Dương tỉnh 
Ñghộ-nn, cũng bị quân Pháp, hợp lực với quân của triều 
đình Пис bắn chết, như sử đã ghi đề tổ công của Triều 
đình. 


= Quân Pháp ở bồn Minh-Cầm thuộc huyện Tuyên-Hóa 
tỉnh Quảng-Bình bắn chết Nguyễn-Phạm-Tuân về tháng 
ba. Triều đình Huế cảm ơn quân Pháp bằng sự ban tặng 
một cái kim khánh, đề tỏ lòng hòa hợp. 


Tháng tư nhuận ở Hà-nội quân Pháp bắt Bố Chánh 
сӣ là Nguyễn-Cao. Nguyễn-Cao không chịu khuất bèn: tự tử. 


© Nghệ-an quân Pháp bắt được đốc hoe Nguyễn- 
xuân-Ôn. Tháng tư năm sau bị giải về kinh, nhưng các 
quan ta thương với viên Khâm-sứ Pháp nên được ở ngoài 
khổi bị giam. Nhưng được it lâu NÑguyễn-Xuân-Ôn bị bệnh 
mất. 


268 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


= Ó Binh-định quân Pháp bắt được Củ-nhân Mai-xuân- 
Thưởng. Bùi-Điền, Nguyễn-đức-Nhuận và tám cü mục nữa, 
cả thấy là mười một người đều đem chém cả, 


Tháng năm, quan tỉnh ta ở Thanh hỏa bắt được Tú 
tài Nguyễn-Phương và -con là Nguyễn-Quỳnh. Nguyễn-, 
Phương liền tự tử. 


Tháng sáu ở tỉnh Quảng-nam tại núi An-lâm, Nguyễn- 
Thân đánh phá quân của Nguyễn-Hiệu chém nhiều người 
kỳ mục, lấy được khi giới tiền lương nhiều lắm. Nguyễn 
Hiệu nguyên đâu Phó bảng hàm Hồng lộ tự Khanh. Bị 
thua, Nguyễn-Hiệu lui vào miền thượng nguyên miền Phước- 
sơn. Nguyễn-Thân về tháng bảy dò được noi trú, liền 
bắt sống tám người cù mục và thân quyến. Chính Nguyễn- 
Hiệu cũng bị bắt. Nguyễn-Thân cho người chạy cờ dó vë 
báo tiệp với triều đình. (Chỉ có tin thắng trận mới cho 
phu trạm chạy ngựa, ngày đêm, có hiệu cờ đỏ). Còn 
Nguyễn-Hiệu thời bị đóng cüi giải về sau. Nguyễn-Thân. 
lại khoản cho сї mục phải ra đầu thủ trong hạn là mười 
ngày. Vì Nguyễn-Thân có tài đánh giết như thế nên tỉnh 
Quảng nam trở nên yên lặng. Triều đình biết công gia cho 
làm Thượng thư sung Nghĩa-Đinh tiểu phủ sứ, lại thưởng 
thêm một cái kim khánh hang lớn khắc bốn chữ « Lao 
năng khả tướng ». Nguyễn-Thân nguyên khi trước sung 
chức khâm sai. Nguyễn-Thân giỏi thật ! 


Vậy đề kết Таап trong đoạn .này, ta nhận thấy là 
Nghĩa Cần-Vương khởi đầu nổi lên ở Quảng nam về 
tháng tám năm Ất-đậu (1885). Nhưng sau khi mà phần 
đông các tỉnh hưởng ứng, Nghĩa Cần-Vương đã bị đánh 


KHẢO SỬ 269 


dẹp. Nhưng Quảng-nam vẫn còn chống cự quân xâm lăng. 
Sự chống cự của Cần-Vương và sự chỉnh phạt của triều 
đình Huế, một triều đình đã bị quân xâm lăng chỉ phối, 
tất cả các cuộc binh đao này đã làm cho dân phải chịu 
nhiều điều khó sô... Nên sau khi Nguyễn-Thân đã bắt 
được Nguyễn-Hiệu, vua Đồng-Khánh phái Nguyễn-Thuật. 
sung chức TẢ trực kỳ tuyên úy xử trí Đại thần tới Quảng- 
nam, Quảng-ngäi xem tình hình nhân dàn như thế nào. 


Sử chép rằng Nguyễn-Thuật đem tình hình điêu háo: 
trong tỉnh Quảng-nam tàu lên và xin rằng trong nănr 
Hàm-Nghỉ tỉnh ấy còn thiếu thuế đỉnh điền và thuế các 
hạng bao nhiêu thời gia ân tha hết. Nhưng thuế nha phiến, 
thuế yến sào, thuế mó than và thuế rượu „phải chiếu lệ 
nạp đủ. | | 


Vua Đồng-Khánh у cho. 


Vậy vua Đồng-Khánh đã nhận rằng sự tàn sát của 
Nguyễn-Thân đã đưa đến sự điêu háo toàn tỉnh Quảng-- 
nam, và lại dân cư hữu tình hay vô ý, hay vì không 
đủ năng lực, nay không có thề nộp thuế cho chính phủ 
được, chỉ có mấy thử thuế phụ do mấy nhà giầu nộp. 
là trà cho nhà vua mà thôi. Š 


Trong khi đó, ở Nghệ-an, có lẽ vì tinh hình kiệt quê 
về người, về gạo, sử chép là «thân hào dàn dần ra đầu 
thú đến bốn trăm bốn mươi hai người ». Nuững vị kháng 
cự xâm lăng < đều được cho về làm ап». 


Đến cuối năm Đinh-Hợi (1887), ta có thề nói được 
rằng Nghĩa Cần-Vương hoàn toàn bị dẹp yên ở khắp các 


970 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 


tỉnh Trung-kỳ và cả ở Bắc-kỳ nữa. Nghĩa đó khói lên, 
không phải là hoàn toàn hưởng ứng với vua Hàm-Nghi 
đâu. Nào dân có biết vua là ai ? Đây là sự kháng cự của 
nhân dân, dưởi sự lãnh đạo của những nho si, hoặc xuất 
sĩ, hoặc sử sỉ, của tùng dia phương một. Đây là ngọn 
lửa thiêng của toàn thề dân tộc, định bùng lên trong khi 
mà nước nhà lâm vào cảnh đêm tối của xâm lăng. 


Dân. ta, hồi đỏ, chỉ biết có nền quân chủ cho nên. 
phò vua Hàm-Nghi là vua đương ngôi đã thân ra khỏi kinh 
thành ban hịch Cần-Vương. Chính Tôn-thất-Thuyết, phụ 
chỉnh đại thần đã pho Ngài. Chính nghĩa rë ràng. Vậy 
ai đã nghĩ tói nước, tới dân, thứ nhất là 101 chữ trung, 
chữ ái thời phải trung quân, ái quốc. Cho nên giai cấp 
lãnh đạo Cần-Vương là các nho sỉ, các văn thân trước 
hết. Những giai cấp đã tranh đấu cho nền độc lập của 
nước nhà là nông dân, tranh đấu bằng xương máu. Nhưng 
thực dân đã có một số nho sĩ khác hoặc vì lý do quốc- 
gia, hoặc vì lý do cá nhân dà đi theo thực dân. Cho nên 
có sự đàn áp của triều đình vua Đồng-Kbhánh: các Nho 
sĩ này «bết » lắm. Họ giỏi thật! Lịch sử ghi tên. 


Tình hinh về mùa đông năm Ất dậu (1885) như thế 
nào ? 


Nghĩa Cần-Vương đã yếu lắm. 


Tôn-thất-Thuyết đề vua Hàm-Nghi ở lại cho hai con 
mình phù tá còn đã theo đường Sơn la, Lai Châu sang 
Тап cầu cứu. Nhưng nước Tầu không cứu ta và Tôn-thất- 
Thuyết gần như bị giữ lại ở bên Tàu, không về được nữa 
dù ý có muốn về. Ва có những cuộc mà người Pháp áp 


KHẢO SỬ 271 


bức hay mua chuộc người Tầu.. Dù sao vua Hàm-Nphi 
vẫn ở miền thượng du tỉnh Quảng-Bình. 


Tháng mười, năm Mậu Ty (1888), quân Pháp ở Quảng- 
Bình bắt được vua Hàm-Nphi. | 


Tôi chép đúng nguyên văn trong Sử của ta. 


« Nguyên khi trước tên Trương-quang-Ngọc và tên Nguyễn 
đình-Trình tới đồn quân Pháp đầu thú, xin dẫn quân Pháp 
qua miền thượng nguyên huyện Tuyên-Hóa, gọi là Xứ Thằng 
Cuộc (tên nòm) bắt vua Hàm-Nghi. 


Quân Pháp đưa Ngài về cửa Thuận-an rồi viên Toàn 
quyền thương xin đưa Ngài qua xứ khác < đợi khi nào 
trong nước yên lòng rồi sẽ đưa về >. 


Vua Đồng Khánh truyền cơ mật viện đại thần là Đoàn 
văn Bình tới cửa Thuận-an thăm vua Hàm-Nghi rồi täu 
thủy nhó neo đi ngay. 


Ủy tin của vua Đồng-Khánh ở đâu? 


Тап thủy đưa vua Hàm-Nghi sang xứ Anh-Xê-Nhi (Algérie) 
là một thuộc địa Pháp ở Phi-châu. I 


Sau quan Toàn quyền là Ông Lê Na (Rheinart) thương 
rằng tiền chỉ phí về khoản vua Hàm-Nghi ở nước người 
thời ta сї mỗi năm chịu 4980 đồng bạc và một tên bồi 
hầu, mỗi năm cấp lương hai trăm chin mươi chín đồng. 


Đã nhiều người Việt-Nam ta chết trong vụ vua Hàm- 
Nghi bị bắt. Trong số người chết có 2 con Tôn-thất-Thuyết 
là Tôn-thất-Thiệp và Tôn-thất-Đạm. 


272 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Cụ Trần-trọng-Kim có cho biết cảm tưởng của cụ như 
sau này: 


« Ông Tôn-thất Thuyết làm đại tướng mà cư xử ra 
một cách rất hèn nhát không đáng làm người trượng phư 
chút nào. Nhưng hai người con thì thực là bậc thiếu niên anh 
hùng có cho thề che được cái xấu cho cha уйу». 


Câu. này tôi trích trong bản in năm 1953 do nhà 
xuất bản Тап, Việt іп ở Saigon. 


Cụ Trần-trọng-Kim là người trượng phu, ngài đã là 
thủ tưởng trong thời gần đây. Cụ nghỉ như thế nào? Tôi 


đà một người dân, đâu dám bàn tói ý kiến của Ngài. 


Tôi chỉ nhắc lại thôi. Tôi đâu có dám bảo một vị phụ 
chánh kháng chiến đến cùng, rồi bị người Tầu lừa, gần 
như bị bắt ở bên Tầu, sống một minh trong một cái chùa, 
là một người hèn nhát. Cho đến khi chết, ngày ngày đem 
thanh kiếm cũ ra sân chùa chém đá, người Тап gọi Tòn- 
thất Thuyết là « Bà thạch nhân >. 


Thật 1а cả ba đời đều chết về người Pháp xâm lăng. 


Vì thấy vua Hàm-Nghi đã bị bắt, đề đốc Lê-Ìrực, 
nguyên Tấn sỉ vë đem hơn 100 quân và khi giới tời đồn 
Thuận-bài tỉnh Quảng-bình đầu thú. 


Về việc Lê-Trực ra đầu thú, Sử có cho ta biết chỉ 
tiết sau này: 


« Các quan cơ mật thấy biên lời khầu cung, Lê-Trực 
nói nhiều câu vô phép, liên thương hỏi quan Toàn quyền 
xử trí thế nào. 


KHẢO SỬ 573 


Các quan cơ mật đã xử trí có lễ, 
Quan Toàn-quyền thương rằng : 


«КЫ Lê-Trực ra thú; quý quan trót đã hứa tha tội 
mà lại hậu thưởng. Кау nên đừng thưởng nữa nhưng 
tha nó khói tội đề khiến nó dụ giặc ra thú, chắc rằng 
nó cũng hết lòng gắng sức. | 


Quan cơ mật đem việc ấy tâu lên, Ngài cho. » 


Cử chỉ của các quan cơ mật có lễ và rất chính trực. 
Cá nhân hay quốc gia chính trị ? Tôi không biết các quan 
cơ mẬt này là các quan nào. Dù sao cử chỉ của viên 
Toàn quyền Pháp thì thật là chính trị! Y khôn và các 
quan cơ mật chắc cũng đã suy nghỉ. 


Thế là Nghĩa Cần Vương hoàn toàn thất bại. 


Đối với quân Pháp, vua Đồng-Khánh và các quan to 
ni Cao-xuân-Dục, Hoàng-cao-Khải, Nguyễn Thân công không 
phải là 1. 


бі với quân Pháp vua Đồng-Khánh đã tỏ ra một thái 
độ гїї trung thành trong sự hòa hợp đề người Pháp lập 
cuộc \« bảo hô». 


|а vua thường phong tặng cho nhiều người Pháp 
những tước rất to của triều đình ta. 


Ngay sau khi lên ngôi báu, Ngài truyền làm quốc 
thư đưa qua đại Pháp cám ơn và tặng viên toàn quyền 
Cô Ra Xi tước Bảo hộ quận vương, khám sứ Sâm Во 
tước Bảo hộ công. Bồi sau quyền khâm sứ là Ba Duy 
Đam được tặng tước Bảo Quốc Công, thượng thư đại Pháp 


`274 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


là Sanh Bich tước Vệ Quốc Công... (tôi theo chữ hán đã 
phiên âm tiếng Pháp ra, nên rất tiếc không biết tên khai 
sinh các vị Pháp này). 


Công việc trả àn người Pháp xong xuôi, về phương 
diện chức, vua Đồng-Khánh phong riêng năm Binh-Tuất 
(1886) cho Nguyễn-hữu-Độ làm Toàn quyền đại thần, Nguyên- 
Thuật làm Phó toàn quyền đưa tờ hòa ước về việc khai 
khoáng qua lầu sứ cùng viên khàm sứ Hách-Tô, hai bên 
giao nhận với nhau. Khi hòa tước xong, ngài truyền làm 
quốc thư, sắm phầm vật, tặng hảo Đức giám quốc đại 
Pháp và các «quan đại Pháp ở Bắc kỳ ». Ngài lại sai 
Nguyễn-hữu-Độ ra Hà-nội tuyên ý ngài cho các quan 
Pháp rổ. 


Sử ta chép тё ràng như thế, tôi không thêm bớt một 
chỉ tiết hay thay đổi một chữ gì. 


Công việc khai khoáng ở trên là việc nhượng cho 
< chinh phủ bảo hộ» nghĩa là cho nước Pháp đã thắng 
nước ta về quân sự những quyền lợi tối cao của chỉnh 
phủ ta đối với kinh tế quốc gia. Ta đã thất bại về quân 
sự. Sau đây tôi sẽ trình mấy thiền kiến của tôi. Dù sao 
đã có một hiệp ước nghĩa là một sự thất bại của triều 
đình, thất bại do quân sự chính quy phải chịu. Lại còn 
sự thất bại thứ hai do du kich địa phương phải chịu: 
ấy là sự thất bại của toàn dàn kháng chiến, do nho sĩ 
lãnh đạo, dù là xuất sỉ hay sử sỉ. 


Đó là ở trên phạm vi từ chính phủ này tới chính 
phủ khác. 


Phạm vi này có rộng khòng ? 


KHẢO SỬ 275 


Đối với người Pháp thời họ coi ta như là hoàn toàn 
bị thất bại và họ có nhiều yêu sách. Ngay những tên thường 
đân Pháp cũng yêu sách Nam triều. Có những người Pháp 
đã từng giao thiệp với triều đình vua Đồng-Khánh đề xin 
lãnh trưng thô sản. 


Tôi lấy mấy thí dụ sau đây, do sử ta ghi một cách 
rất văn tắt, 


Như tháng sáu năm Mậu-Tý (1888), người tây buôn 
tên là Đô-Phối trước dà lãnh trưng thuế gỗ, nửa, шау 
thuộc về tỉnh Thanh, tỉnh Nghệ nay xin trưng hạn trong 
ba năm hết thầy các thuế sản vật trên rừng. Vua Đồng- 
Khánh xuống chỉ giao bộ hộ bàn đỉnh điều lệ giao cho 
Đô-Phối làm. Đô-Phối tức là Bogaert, có nhà máy làm đá 
ở gần Huế. 

Cũng năm Mậu-Tý (1888), tháng tám, vua Đồng-Khánh 
đem xứ Hàm (thành phố Tourane), thành phố Hà-nội 
xà Hải-phòng, định ró chu vi rộng rãi làm nhượng địa 
cho nước Pháp: khóng biết người Pháp có trả tiền bán 
đất này cho Ngài không, và là bao nhiêu bản Bà Đầm 
xòe, ` 

TS 

Tháng mười hai, ngày hai mươi bảy vua Đồng-hhánh 

băng, sau khi trị vì được ba năm bốn tháng. 


Ngài thọ hai mươi lăm tuôi. 


Lăng Ngài ở gần thành Huế, gọi là Tri-lăng. Tòi đã 
tới chiêm bái lăng vị thanh niên thiên tử này. 


276 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Ngài tuy trê tuói nhưng khi băng đề lại tói sáu ông 
Hoàng tử và ba bà Công chúa. Không biết ngài có bao 
nhiêu là Phi. Mấy ông Hoàng còn nhỏ không nối ngôi 
được. Triều đình mới rước con thứ bảy Cung huệ Hoàng- 
đế (Dục-Đức) vào nối ngôi, tức là vua Thành-Tháải vậy. 


Ngài được truy tôn là Cảnh-Tòn Thuần hoàng đế. 


Sự chết non, chết yêu của vua Đồng-Khánh là một 
sự không may cho người Pháp. Dù sao vua Đồng-Khảánh 
đã giúp người Pháp một cách rất đắc lực trong công cuộc 
người Pháp đánh giặc Cần Vương. Cần Vương là sự quật 
khởi của nhân dàn, dưới sự lãnh đạo của vua Hàm-Nghĩ 
và Tôn-thất-Thuyết. 


KẾT LUẬN 


Bây giờ, tôi theo nguyên tắc khảo cứu lịch sử, căm 
cứ vào các tài liệu xác đáng của Quốc sử quán, tài liệu 
тб ràng mà không ai phải kiềm điềm lại nữa, tôi trả lời 
mấy câu hỏi sau đây. 


1.— Câu hỏi thử nhất: Định nghĩa thế nào là Cần 
Vương hay Văn-Thân. 


Trả lời : Cần Vương hay Văn-Thân là sự kháng chiến 
của ta, chống lại quân xâm lăng Pháp, sau khi kinh thành 
Huế. thất thủ. Sau ngày 23 là ngày Ất mão, tháng năm, 
năm Ất-dậu (1883). Còn ngày cuối cùng là ngày mà ta có 
thề cho là ngày vua Đồng-Khánh băng, tức là ngày bai 
mươi bảy tháng mười hai năm Mậu-tý (1888). 


KHAO SỬ 277 


Nhưng định nghĩa như thế có thể bị xét như hẹp hại 
lắm. 


Nghĩa Cần Vương, còn gọi là Nghỉaz Văn-Thân là sự 
chống cự của cả dân tộc Việt-Nam ta, chống với quân 
xâm lăng đất nước. Dù cho giới nho sỉ hay giới nông 
dàn lãnh đạo mặc lòng: tôi không tham gia ý kiến gì 
vë vấn đề giai cấp này. Dù sao, dàn tộc Việt Nam ta đã 
đánh Pháp sau khi mà quân đội chính quy của Triều 
đình đã thất bại. Nghĩa Văn-Thân là cuộc chiến tranh du 
kích của nhân dân ; tuy sự chỉ huy là do các nho sỉ, 
dù là các quan cũ của triều đình hay là các nhà nho đã 
chưa ra làm quan. Tinh đại khái thời Nghĩa Văn-Thân độ 
bốn mươi ba tháng. 


Tôi đã trả lời câu hỏi thử nhất: Bao giờ ? 
2.— Câu hối thứ hai: Ở đâu ? 


Trước hết là ở Quảng nam rồi đến Hà-tỉnh, Phú yên, 
Thanh-hóa, Hưng-yên, Hà-đông, Quảng-trị, Nghệ-an, Quång- 
поді, Bình-thuận. 


Nói tóm lại, toàn cói Trung-Việt trừ miền Thửa-thiên 
đều nỗi dày. Trung-châu Bắc-Việt thời là miền На bạn 
(miền bề) mà thôi. Nhung ta đừng quên Hoàng-hoa-Thám, 
người anh hùng áo vải đã hoạt động ở miền Vinh-yên, 
Bắc-giang, Tuyên-quang. Miền núi đã là một chiến khn 
quan trọng. Và cụ Phan-bội-Châu đã cho tôi biết, khi đương 
thời cụ, là cụ có đến gặp cụ Hoàng-hoa-Thám ở chiến k' +, 
Đồng bằng sông Cửu-long đã hưởng ứng với Nghĩa Cần 
Vương như thế nào? Sử không chép gì cả. Мау tôi khôn + 
được biết. 


278 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


3 — Câu hỏi thứ ba: Như thế nào? 


Câu hôi này, tôi đã trả lời rồi, ấy là tất cả các binh 
sự, tùy theo tháng, năm và tùy địa phương mà đã xây ra. 


Nhưng còn một ý kiến mà tôi phải nói ra, tuy tôi 
không được là nhà quân sự. Ấy là Cần Vương đã đánh theo 
lối du kích, đã chiếm nhiều thành, đã đóng ở nhiều địa điềm 
(nhữ Ba-đình). Sự chiếm thành tỉnh, đem xử các quan 
của triều đình vua Đồng-Khánh cử ra là một sử trí chính 
trị Những đóng quân ở trong thành hay một địa điềm 
mà địch đã biết là một sử trí nguy hiềm: Quân đội Cần 
Vương chỉ là bia dŠ đạn mà thôi. Nhưng cái tai hại là 
có lë quân đội Cần Vương đã bị dồn vào những địa điềm 
đề nhận những đạn trái Phá của Pháp hay bị vây (như 
ở Ba đình)., 

Dù sao, Cân-Vương đã đánh Tây bằng đủ mọi cách : 
đánh lén, đánh bằng dao, súng, đã chiếm thành, đóng 
thành, dá bị dồn vào BIẾN: địa điềm và đã kháng cự 
ở những địa điềm đó, đánh ở bùn lầy, đánh ở đồng bằng, 
đánh ở trên núi, có khi thắng, có khi bại. Cuộc kháng 
cbiến của nhân dân, tùy theo từng địa phương, với những 
điều kiện eo hep thô sơ, không có một sự điều độ tõi 
cao, ấy thế mà kéo dài hơn bốn mươi tháng, tôi nhận 
thấy đây là một chứng сб của sự anh dũng của dân 
tộc tả, chống lại xâm lăng, dù triều dinh theo quân 
xâm lăng mặc lòng.. 

4.— Câu hỏi thứ tư: tại ai (mà có Cần-Vương) ? 


Như trên tôi đã trình, Nghĩa Cần-vương là tại nhân 
dân đem xương máu ra giữ nền độc lập. Sự lãnh đạo là 
do các nho sỉ, tức là do giới trí thức ; nhưng giới nông 


KHAO SỬ 279 


dân (như Hoàng-hoa-Thám) cũng đã lãnh đạo một cách 
rất anh hùng. Lịch sử nhà Nguyễn không ghi Hoàng-hoa- 
Thám ! có lề muốn làm hài lòng quan Bảo-hộ chăng ? 


Người lãnh đạo tối cao và tượng trưng là Ưng-Lịch, 
tức vua Hàm-Nghi và. Tôn-thất-Thuyết. 


_Những vị mà lịch sử đã ghi tên, ấy là Trần-văn-Dư, 
Lê-Minh, Nguyễn-Chánh, Hà-văn-Mao, Nguyễn-xuân-Ôn, 
Nguyễn-phạm-Tuân, Trần-xuân-Soạn và: Phan-đình-Phùng. 
Hoàng-tá-Viêm ở vào một tình trạng đặc biệt : đã chống 
nhau với Tây rồi sau lại đi phủ dụ anh em kháng chiến, 
nhưng rất « 180 » đối với Tây và triều đình, cũng như 
Lê-Irực vậy. Hai con Tôn-thất-Thuyết là Tôn-thất-Thiệp 
và Tôn-thấtĐạm dà xửng đáng với cha. (Về vua Hàm- 
Nghi, tôi së nói mấy câu phụ chép). 


Bà giúp người Pháp lập chính phủ « Bảo-Hộ >, đắc 
lực nhất là Cao-xuân-Dục, Nguyễn-Thân, Hoàng-cao-Khải. 
Quan to ở triều, tức là người lãnh đạo sự chống Cần-Vương. 
ấy là Nguyễn-hữu-Độ và Nguyễn-frọng-Hiệp. Hai vị này 
chắc đã có rất. nhiều ảnh hưởng tới một thanh niên là 
Chánh-Mông, tức là vua Đồng Khánh. Ta nêu tên các vị 
này nhưng ta cũng đừng quên rằng các vị đó: chỉ là 
tay sai của quân Pháp xâm lăng mà thôi. 


5.— Câu hỏi thứ năm : tại sao lại có Cần-Vương ? 


Câu này đã trả lời rồi ở chỗ định nghĩa thế nào là 
Cần-Vương. 


280 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


PHỤ CHÉP 


Tôi chép ra đây mấy tài liệu về vua Hàm-Nghi. Các 
tài liệu này, ta có nên tin không ? Dù sao đây là tài liệu 
của Nhà Nguyễn. 


« Tháng năm, ngày hai mươi ba là ngày Ất-mão (năm 
Ấu-dậu 1885) kinh thành hữu sự. Tôn-Thất-thuyết đem Ngài 
(vua Hàm-Nghi và Tam cung tới tỉnh Quảng-tri, đóng tại 
Hành-cung. Ngày hai mươi bảy, Ngài ngự toi Sơn-phòng 
Quảng-trị. Còn Tam-cung thời cư trú tại Hành-cung. Nguyễn- 
văn-Tường tâu xin Tam-cung ngự về Thiêm-cung đề cho 
yên lòng thần dân. Khi ấy, Nguyễn-văn-Tường ở lại thương 
thuyết với quan đại Pháp, hẹn trong bai tháng xin rước 
ngự giá về kinh. 


Tháng sáu, ngày ba, Tam-cung từ Quảng-trị ngự về. 
Ngày năm tới Khiêm-cung. Tôn-thất Thuyết phò Ngài ở 
lại Sơn-phòng Quảng-trị. Thuyết thiện tiên truyền ban 
Ngài dụ khắp trong nước khởi nghỉa Cần-Vương, lại truyền 
một tờ dụ cho Nguyễn-văn-Tường, một tờ dụ cho các 


hoàng phái ở kinh, đều phát trạng đưa về kinh cả. Mấy 
việc ấy đều là từ ngày bảy tháng sáu trở về trước. 


Sử còn chép tiếp như sau này : 


« Tam-cung truyền dụ chỉ sai người tới Sơn-phòng 
Quảng-trị tước Ngài về kinh.» Vậy Tam-cung đã không 
muốn cho Vua Hàm-Nghi chống Tây. Đây có phải là sự 
áp bức của Tây hay không ? 


Dù sao, hành trình của vua Hàm-Nghỉ như thế nào? 
Sử cho ta biết mấy chỉ tiết sau đây : 


£&HÀ0-SÜ 281 


< Ngày chín tháng sáu năm Абада, Ngài ngự tới 
Bửu-đài. Nghe làu đại Pháp đóng ở cửa Nhật-lệ (Quảng- 
bình, Đạo ngự liền trở lại Sơn-phòng đề đi đường thượng- 
đạo. Ngày mười một 401 thành cũ, phủ Cam-lộ. 


Ngày mười làm, Ngài ngự đường thượng đạo Mai-lãnh 
đởi Lao bảo. 


Ngày hai mươi, Ngài ngự tới sách Bạn can (sách là 
một làng mọi) rồi ngự tới sứ Hàm-tháo (Hàm-tháo ở gần 
Phia bắc sông Cửu-long mà sử chép là sông Khôn) từ 
đó tới Sơn-phòng Hà-tĩnh đường đi bảy ngày. Ngài truyền 
các quan Sơn-phòng Hà-tỉnh chở lương lên và dọn đường 
rước Ngài trở về Sơn-phòng. 


Vậy vua Hàm-Nghỉ ở vào tình trang là Ngài và lë 
tất nhiên là do sự hướng đạo của Tôn-thất-Thuyết, đã phải 
tránh đề cho Tây khỏi bắt. Ngài đã không thề đi đường 
thủy đề ra Hà-tĩnh. Ngài đã phải đi đường núi, qua Lao- 
bảo, trải nhiều nỗi vất vả mới tới được xứ Hàm-tháo. Xứ 
mày là một làng nhỏ ở trên даду núi Hoành-sơn, thuộc về 
một vùng đất hẻo lánh, phải mất bảy ngày mới đi tới 
Sơn-phòng Hà-fïnh. 


Ấy thế mà việc bại lộ. Địa điềm Ngài đóng đã bị 
« quan ta » biết sử chén như sau này : 


« Các quan tỉnh Hà-tnh đem việc ấy (việc chở lương) 
đâu vào Huế. Tam cung phê rằng: mừng lắm và truyền 
chỉ ai mà rước Ngài về được sẽ được hậu thưởng tiền bạc 
đề cho họ đua nhau rước Ngài mau về, khỏi điều quản ngại > 


282 QUỐC-SỬ ТАР LYC 


Vậy chính Tam cung khuyến khích người đi bắt vua 
Hàm-Nghi ? 


Sử chép Hếp : 


« Quan khâm-sai là Tôn-thấtKhoan đem ba trăm năm: 
mươi quân Hà-tnh và một quan lãnh binh tới Sơn-phòng 
rước Ngài. Người ta đồn rằng quân Đại Pháp tới quyết 
phò Ngài đi nơi khác. Nên rước Ngài không: được. > 


Vậy địa điềm Ngài đóng đã do quân Pháp và lë tất 
nhiên quân Nam triều (Vua Đồng-Khánh? chưa lên ngôi) 
tới đánh. 


Nguyễn-văn-Tường ở kinh, cả với Tam cung. Còn Tôn- 
thất Thuyết phò vua Hàm-Nghi chay trốn vì chiến khu 
đã bị tiết lộ. 


Quân Pháp không bắt. được vua Hàm-Nghi bèn khủng 
bố. Đô-thống Pháp: Cô-ra-xy (De Courcy) «bắt Nguyễn- 
văn-Tường xuống tàu chở vào Gia-định. Rồi chổ Nguyễn- 
văn-Tưởng, và Pham-thân-Duật, Lê-Điính (tức là thân phụ 
Tôn-thất-Thuyết) qua nước Đại Pháp. Nhưng đi giữa đường 
Phạm-thân-Duật bị bệnh mất, thây bị ném xuống biền. 
Nguyễn-văn-Tường sau bị đi đầy ở đảo ‡Ta-hi-t. 


Rồi ngày Đinh-sửu tháng tám, cũng năm Ất-dậu, hoàng 
tử thứ hai, Chánh-Mông lên ngôi vua, tức là vua Đồng- 
Khánh. 


CHƯƠNG HAI 


VIỆC TRI QUỐC. 


MẤY SỬ LIỆU VỀ SỰ KHẨN HOANG 
ĐỒNG BẰNG NAM-VIỆT NĂM KỶ-DẬU (1789) 


Năm Kỷ-dậu (1789) tức là trước đây 170 năm, Chúa: 
Nguyễn-phúc-Ánh chưa lên ngôi vua, vì Ngài hãy còn đánh 
nhau với nhà Tây-Sơn. Ba năm sau, Ngài mới lên ngôi 
vua, lấy niên hiệu là Gia-Long, sau khi thắng nhà Tây-Sơn.. 


Trong các lý do thắng trận của Chúa Nguyễn-phúc- 
Ánh, có một lý do 'căn-bản, ấy là lý do kinh-tế. 


Nguyên Ngài căn-cứ vào đất Nam này là một упа. 
thóc đệ nhất ở Việt-Nam. 


Về điện-tích, đồng bằng sông Cửu-long rộng bằng ba 
đồng bằng sông Nhị-hà. Chất đất lại tốt, trừ mấy miền 
đồng chua nước mặn. Khi hậu lại đều hòa, nạn lụt và 
nạn hạn hán không có, bão cũng không. Nhưng cách đây độ 
một thế kỷ гибі, dân chúng ta ít, và lại vì nội chiến nên 
vườn ruộng bỏ hoang nhiều lắm. 


Vậy vấn đề đặt ra cho Chúa Nguyễn-phúc-Ánh 1а phải 
lập các đồn điền. Các đồn điền vừa đề lấy gao nuôi quân, 
vừa đề lấy дао cho vào kho làm lương đem đi trận mạc, vừa đề 
xuất cảng ra ngoại quốc, lấy tiền mua quân-nhu, quân-dụng. 


Cho nên việc xét Ngài đã khai khẩn ruộng hoang 
là việc ta tìm hiều non nước Nam-Việt ở miềng đồng 


-286 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


ruộng, cách đây một thế-kỷ rưởi. Đồng thời ta xét cách 
Ngài tồ-chức kinh-tế đề chống lại NHà Tây-sơn. 


. 
Về năm Kỷ-dậu (1789) sử chép như sau này : 


< Ngài — tức là Chúa Nguyễn-phúc-Ánh — đặt quan Điền 
đoán, cho bọn Hàn-lâm-chế-cáo là Trịnh-hoài-Đức, Lê- 
quang-Định, Ngô-tùng-Châu, Hoàng minh-Khánh cả thấy 
mười hái người kiêm việc điền toán đi các tỉnh Phiên- 
"Trấn, Trấn-biên, Vỉnh-trấn, Trấn-định đốc suất dân chăm 
.việc làm ruộng. 


Theo số đỉnh kề từ hạng phủ binh cho đến hạng cùng 
.cố đều khiến chăm làm ruộng. Tên nào không làm ruộng 
phải cấp làm lính phủ binh. Đến lúc đập lúa rồi, thời xét 
‚8б lúa được bao nhiêu. Giả như một người cày ruộng. 
sâu mà được trăm thúng lúa, mỗi thúng là bốn mươi 
hai bát, cày ruộng cao mà được bảy mươi thúng trở lên, 
phủ binh thời tha một năm khỏi đi đánh giặc, dân thời 
-tha một năm khỏi làm việc quan. Nếu lúa không đúng 
-sõ ấy, lệ không được tha. 


Lại mộ dân ngoại tịch làm lính cày ruộng, thuộc về 
.quan Điền toán cấn ruộng hoang cho cày. 


Như thiếu ngưu canh điền khi thời quan cho mượn 
điền mua, chờ КЫ có lúa, nạp lúa trả lai. 


Tài liệu trên đối với ta rất qui vì cho ta biết mấy 
¿diêm sau nầy : 


ЌНАО SỬ 287 


Một là : khuyến khích dân và quân làm ruộng. Nhưng 
không phải là một sự khuyến khích suông, vì có thưởng; 
eó phat phân-minh, tùy theo năng lực sàn xuất. 


Hai là : Có một sự canh tác các ruộng bỏ hoang, có 
sự giúp đỡ của Chính-phủ. 


Đến tháng mười nắm sau là năm Canh-tuất (1790), 
Ngài đặt sở Đồn-điền. 


Ngài dụ các quan rằng : 


«Phép trị nước, trước hết phải tính cho đủ ăn. Bốn 
đinh trong Gia-định đất ruộng rộng lắm, lâu nay binh cách 
chưa rồi đói khát luôn luôn, đến nỗi ruộng vườn bổ 
hoang, dân chưa chăm nghề cày ruộng. Nên chỉ, của Nhà 
nước, lương quân lính chưa được đầy đủ. „Хау khiến các 
đội túc trực dinh Trung-quân và quân các vệ thuyền khẩn 
ruộng tại Thảo-mộc-câu (Thảo-mộc-câu tức là miền Đồng- 
tháp-mười) gọi là Trại ' Đồn-điền. 


Nhà nước cấp ngưu canh điền khi và lúa giống, đậu 
bắp. Hễ cắt hái xong rồi đem nạp vào kho cho Tiền 
duc hiệu. Chánh-cơ Nguyễn-Bình coi việc ấy. x 


Ngài lại sai văn võ các Nha mộ dân lập đội Đồn- 
điền Mỗi năm mỗi người nộp sáu hộc lúa. Dân có ai 
mộ được mười người trở lên cho làm quản-trai, trừ tên 
trong số làng. 


Vậy sự tăng gia sản xuất tiếp tuc. Nhà nước hết sức 
giúp đổ và khuyến khích. Sự lập đồn điền này là do 
quân đội phụ-trách. Sự lập các trai là do dân tự họp 
nhau lại mà làm. | 


288 QUỐC-SỬ ТАР LỤCŒ 


Sang năm sau, là năm Tân-hợi (1791), vào cuối xuân, 
sử chép là: < Ngài khiến dàn các dinh lãnh trưng ruộng 
đất hoang. Định ba năm mới thâu thuế, bọn đầu đơn 
lãnh trúng trong hai mươi ngày thôi. Ngoai hạn thời 
cho quân cày, dân không được dành nữa ». 


Tài-liệu này cho ta biết là dân dš quay về với đồng 
ruộng vì dân sợ quân-đội xung công làm đồn điền. Vậy 
quân và dân đã thi đua canh tác. Ta có thề kết luận 
một cách chắc chắn rằng chính sách của Chúa Nguyễn- 
phúc-Ánh đã đưa đến kết quả mỹ mẩn. Ấy là, mot: mặt, 
nâng cao đòi sống của dân bằng cách tăng gia sản xuất. 
Đồng ruộng bao nhiêu năm bỏ hoang dà được chăm nom, 
thêm phần sinh sắc. Các làng mạc, vườn tược được thành 
lập, dân chúng thi đua... 


Một năm nữa là Nhà nước có của kho đề chỉ 
dùng về việc chiến tranh. Quân-đội có lương ăn. Но cớ 
ăn vi chỉnh họ phải cày sân cuốc bẫm. 


Thời bình họ làm nông phu, nến Nhà nước gọi, hợ 
vác súng ống, giáo mác lên đường làm quân. 


Nhờ có sự tô chức này nên đất Nam có thêm nhiều 
làng, nhiều trại, định cư được cho biết bao nhiêu. đân 
ly tán. Dân có đủ ăn. Nhà nước có của dùng... và cớ 
quân-đội trừ bị. 


Trước đây hơn một thế kỷ rười đồng bằng sông 
Cửu-long là một kho lúa và một kho người. Đó là một 
lý do đề Chúa Nguyễn-phúc-Ảnh thắng nhà Tây-sơn. 


KHÁO SỬ 20 


NHÀ NGUYỄN, NHÀ LÊ 


По Trịnh đoạt quyền, áp chế nhà Lê: năm 1737, Lê- 
duy-Chúc (con vua Lê-hy-Tôn) và Lê-duy-Quý, Lê-duy-Mật 
(con vua Lê-duy-Tôn) đã khởi nghĩa chống cự lai. Vì cơ 
mưu tiết lộ, Duy-Chúc và Duy-Quý bị bắt đem giết, Duv- 
Màt trốn được, chay vào thượng miền Thanh-hoá. Vi bị 
quân Trịnh giang thúc bách, Duy-Mật chạy sang vùng, 
Trăn-ninh (vào hồi năm. 1740). Năm 1753, Trịnh-doanh muốn 
mượn chúa Nguyễn (Vä-Vương) đường cam lộ đề tấn binh 
đánh Lê-duy-Mật, nhưng ŸVồ-Vương không nghe. Tuy vậy, 
Irịnh-doanh cũng bắt được nhiều quân Lê-duy-Mật đánh 
phá ở địa hạt Bắc-kỳ. Năm 1764, Duy-Mật cầu cứu Võ- 
vương nhưng không được. Khi Trịnh-Doanh mất (1767). Lê- 
duy-Mật quá tin ở lực lượng của mình khởi thế công, 
dành thẳng về Thăng-long, Trịnh-Sâm, con Trịnh-Doanh 
phải Bùi-thế-Đạt đem rất nhiều quân lính và súng ống. 
chống cự, Duy-Mật phải lui quân về Trấn-ninh, nhưng 
Thế-Đạt đuồi theo tới tân Trấn-ninh, vây häm thành trì, 
đánh phá đến nỗi Lê-duy-Mật — vì không muốn hàng — phải 
xếp thuốc súng đốt đề tự tử (1770) (chép theo Ch. MAYBON). 


Trong hơn ba mươi năm, Lê-duy-Mật đã chống cự 
với họ Trịnh. Sau này, con cháu nhà Lê không có thề khởi 
nghia đánh đồ họ tim quyền được nữa. 


Tháng hai năm sau (năm Ất-sửu, 1805) tôn thất và cựu 
thần nhà Lê như Lê-duy-Aun, Trịnh-Hiến, Lý-bỉnh-Đạo) 
Nguyễn-hựu-Củng, hồi trước có theo vua Lê sang Tàu ở 
mười sáu năm, đều được vời vào Kinh làm quan (Trinh- 
Hiến và Lý-binh-Đạo làm Thị trung học sỉ, Nguyễn-hữu- 
Cung làm chánh cơ). 


290 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tháng sáu năm Đinh-mão (1807), gặp lễ Thất tuần Khánh- 
tiết đức Hoàng thái-hậu, con cháu nhà Lê, họ Trịnh xin 
về Kinh chầu Khánh-tiết. 


Năm Kỷ-ty (1809), tháng giêng, vì nhớ công < Vua Thánh- 
Tôn phá Chiêm-thành mở đất đến Phủ-yên đem dân vào 
ở» khởi đầu sự khai thác nước ta về phia Nam, Gia-Long 
truyền lập miču thờ ở xã Phú-xuân, ngay ở Kinh. 


Vậy Gia-Long đối véi các vua Lê, con cháu vå bầu 
101. nhà. Lé, không 1б ra là một óng Vua hẹp lượng. Có 
lề vì muốn thu phục nhãn tâm dân Bắc-hà. Vả lại Gia-Long 
sau khi được vua Tàu phong vương (tháng giêng năm 
Giáp-tỷ (1804) sau khi lên ngôi Hoàng-đế (tháng năm ngày 
К-ү năm Binh dần, 1806 — không sợ con cháu nhà Lê khởi 
nghĩa nữa). 


Bắc-kỳ hoàn toàn ở обі quyền họ Trịnh cũng như 
Trung-kỳ ở dwi quyền họ Nguyễn. 


Những sau thời kỳ rất ngắn của nhà Tây-sơn, thứ 
nhất là sau khi Nguyễn-Ánh thu phục lại cả ba xử nước 
nhà bó hẳn nhà Lê, con cháu nhà Lê có lần nào khởi 
nghĩa lên không ? Họ đã chống cự như thế nào ? 


w 
+ k 


Năm Nhâm tuất (1802) tháng sáu ngày Canh thân, Gia- 
Long đến thành Thăng-long, Nguyễn-quang-Toản đã bỏ thành 
chạy (chả bao lâu sẽ bị bắt ở Bắc-ninh), 


Gia-Long thân yết miču vua Lê-thái-Tô và tháng chín 
phong cho con cháu nhà Lê là Lê-duy-Hoán làm Diêm-tự- 


KHẢO SỬ 291 
Công, cấp cho 1.010 lên từ phu, 10.000 mẫu tư. điền và 
tha binh diêu và thuế thân cho tất cả họ. Trịnh-Tư, 
giòng піді họ Trịnh, được cấp 500 mẫu tư điền đề coi 
việc tế tự, 240 người con' cháu họ Trịnh được tha binh 
điêu và thuế thân. x 


Năm Giáp-tý (1804), con cháu nhà Lê xin dời miếu nhà 
Lê từ Thăng-long về làng Bố-vệ (huyện Đông-sơn, Thanh- 
hóa) Gia-Long truyền quan trấn Thanh-hóa bắt dàn làm 
miču lại, rồi cho 100 dân làng Bố-vệ làm miču phu. 


Tháng tám năm ấy, quan tài vua Lê-chiên-Thống ở 
Tàu về, Gia-Long sai quan Bắc thành sửa sang quan tài, 
cấp tiền gạo cho lính hộ tống về táng tại tỉnh Thanh. 


Nhưng tháng mười một năm Binh-tý (1816), có 
người phát giác Diên-tự-Công Lê-duy-Hoán mưu phản. 


Lê-duy-Hoán bèn bị bắt bỏ ngục rồi bị giết về tháng 
5 năm san (năm Đinh-vi, 1817). 


Tháng 12 năm Đinh-vị (1817), Gia-Long khiến quan Bắc 
thành lựa một người con cháu nhà Lè — thay giòng Lè- 
duy-Hoán — đề coi việc tế tự. 


Tháng Giêng năm Kỷ-mão (1819) Gia-Long sai Lê-văn- 
Duyệt ra Kinh lược trấn Thanh, trấn Nghệ, vì hai trấn 
ấy, năm nào cũng mất mùa, tròm cướp nhiền, quan sở 
tại không kiềm chế được. 


` Tháng sản, Lẻ-văn-Duyệt xin cho Quách-tấ-Công và 
Quách-tất-Tại — hai con của Quách-tất-Tự đi quân thứ 
'vởi Duyệt — làm chức Phòng-ngự Thiêm-sự, Quản-xä Son- 


292. QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


âm, ха Chân-lại, xà Trường-môn, và xà Băng-lương — phòng 
giữ đồn Chi-nê (Ninh-bình). Đến năm Nhâm-thìn (1832), con 
Lê-duy-Hoán là Lê-duy-Lương sẽ hợp với họ Quách ở Sơn- 
àm khởi loạn. i 


* 
k k 


Lê-duy-Lương cùng Thô tỉ xà Sơn-âm (châu Quan-Hoá} 
là anh em Quách-tất-Công hợp đảng khởi nghĩa. 


Duy-Lương xưng là là Đại Lë Hoàng tôn, tạo ấm, phong 
chức (như những chức Tiền, Hậu, Trung, Tả, Hữu năm 
quân và Thống tướng, thống chế, thống-lỉnh). Dân ba thê 
huyện Lạc-thô, Phụng-hoá, An-hoá (thuộc tỉnh Ninhabinh, 
sung bắt làm quân : những tü phạm trốn và dân đói ở 
các bạt gần đấy theo nhiều, ước đến vài nghìn. Quan quân 
thường bị bại. 

Tháng hai nắm Nhâm-thin (1832) (tức là năm Minh- 
Mạng thứ 13) Lê-duy-Lương đưa thư cho Trần-Tử, Đỗ-Bảo 
ở phủ Trấn-ninh, Trần-Tứ và Đỗ-Bảo xướng suất. cho binh 
các đội giết chánh đội Đỗ-trọng-Thai và tám người lính, 
cướp khi giới, theo đường núi phận E$-sơn, Hội-nguyên 
mà đi ra Bắc. 

Ta-quang-Cự, Tông đốc An-tinh chia quân đón bắt và 
đem việc tâu lên: Minh Mạng khiến các địa phương Thanh 
hóa, Ninh bình, Sơn-tây phòng triết cho nghiêm, lần lần bắt 
được Hết thầy. Trần-Tử và Đỗ-Bảo đền phải tội lăng-trì. 


Tháng Ba năm Quí-ti (1833) Quách-tất-Công đánh vây 
thành phủ Thiên quan. Lê-duy-Nhiên hiệp đông người làng 
Thach-Bi là Đinh-thế-Giáp, Đinh-thế-Đức, Đinh-công-Trịnh, 
Quách-công-Tiến. Dem đảng hơn ba nghìn người xâm nhiễu: 
châu Đà-Bắc, tỉnh Hưng-hóa, hầm đồn - Vạn-pha. 


KHAO-SỬ 293 

Minh-Mạng khiến Tông-đốc An-Tinh là Tạ-Quang-Cự 
thân đốc hai nghìn biën-binh, năm con voi mau đến Ninh- 
bình dë làm ТһапЬ-уіёп : lại khiến hộ-phủ Thanh-hoá 
là Nguyễn-đăng-Giai qua đồn Phố-cát hội tiễn. ` 


Tháng sáu, Ta-quang-Cự bắt sống được Lê-duy-Lương 
xà Lê-duy-Nhiên, đóng cũi giải về Kinh. 


Đảng Lê-duy-Lương tan rã. 


Khi dân sự đẩ được yên ón, Minh-Mạng (tháng tư năm 
Binh-thân, 1836) đặt lưu quan ở ba thô huyện, Phụng-hóa, 
An-hoà, Lạc-thồ Tri-huyện kiêm lnh giáo chức. 


Nhưng nửa năm sau, con cháu nhà Lê lại khởi nghĩa, 
chinh lại ở xã Sơn-àm. Vì anh em họ Quách vẫn chwa 
bi bắt vì giòng giỗi nhà Lê còn Lê-duy-Hiến. 

ык 

Lẻ-duy-Hiến — là con Lê-duy-Trạch — không biết họ 
hàng với Lê-duy-Lương như thế nào. Người tinh Bắc-ninh 
là Hoàng-đồng-Nguyệt dẫn Duy-Hiến vào làng Sơn-âm, tôn 
xung là Bai-lë hoàng thân hiền còng. Còn Đồng-Nguyệt 
tự xưng là Quốc-sư. 


Ô Sơn-âm, anh em họ Quách, sau khi bị đánh thua 
уйп tụ họp đồ đẳng. Tháng 12 năm Qui-ti (1833) Hộ-phủ 
Ninh-hinh là Lẻ-nguyên-Hy có mật tâu rằng: « Trong tỉnh 
hạt huyện Lạc-thô, An-hoá, Phung-hoá -thói dân giảo trá. 
Địa phận tiếp giáp với Thanh-hoá, Hà-nội, Sơn-tây và Hưng 
hoá rừng rú rộng xa, núi khe hiểm trở. Tựu trung họ 
nhóm các xà chỉ có bọn nghịch phạm Đinh-thế-Đội, Quách- 


294 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


tất-Công, Cao-viết-Khoái. Mấy họ ấy đời đời kết hôn với 
nhau mà dân đó cử theo các tên Thồ-ty, Thồ-mục, chỉ 
biết tình hôn nhân mà không biết phép cười, thường, 
dung ân cho nhau. Lè-duy-Lương, Lê-duy-Nhiên bắt được 
ở đó đều là người nơi khác mà tới ! Nay nghe bọn Quách- 
tấ-Công tụ đẳng hơn ba trăm người ra vào. phia rừng 
các làng Sơn-âm, Thượng lung, Hiệu-lũng, Trung-hoàng. 
Còn đẳng tặc trốn ở Thanh-hoá bốn năm trăm người ra 
vào núi Song-lãänh gần núi < Tam-điệp >, Lê-nguyên-Huy sức 
lãnh binh Nguyễn-văn-Tưởng đi nà bắt và xin Minh-Mạng 
sức cho các đạo đi hội tiễu. Nhưng Minh-Mang mật dụ 
rằng : < Phải dụ dân Thô га sức tìm bắt, đừng khiến chúng. 
nó có bụng ngờ sợ mà thất sách!» 


Họ Quách nuôi giấu Lê-duy-Hiền, tôn làm Minh-chủ 
chiêu dụ đồ dàng, đúc ấn đặt quan, mật dụ những Thó- 
iy, Thó-muc ở châu Thanh-hóa, Câm-thủy, Long-chánh 
thuộc về tỉnh Thanh-hoá. Bọn giặc lại khiến Quách-phú- 
Thành, Đinh-kim-Bảng đi xui người xử Ái-chữ là Pham- 
công-Nho, người Cô-lững là Hà-công-Kim, người Hốc xuân 
là Phạam-bả-Nho đem đồ đảng-hơn năm trăm đến động 
Hồi-xuân giết Tri-châu là Tô-danh-Cân bó thây xuống sông. 
Những việc đó xây ra vào tháng 10 năm Binh-thân (1836) 
tức là năm thứ 17 đời Minh-Mạng. 


Minh-Mang cho Ta-quang-Cự làm kinh-lược đại sứ đạo 
"Ninh-bình, Hà-duy-Phiên làm Tham-tán đại thần, đều ban 
cho ấn quan phòng làm việc quan. Ngài lại dụ tỉnh Nghệ- 
an và Hà-tĩnh đều phái một quản vệ đem về biền binh. 
năm trăm đi theo quân thứ sai khiến. Tháng 11, bọn 
Hà-công-Kim, Đinh-kim-Bảng hiệp với tên Pham-thúc Liêm. 


KHẢO SỬ 205 


tụ chúng hơn một nghìn, từ châu Lang-khánh kéo xuống 
hai huyện Thuụy-nguyên và Lôi-dương, Kim-Bảng làm tờ 
hịch xưng niên-hiệu. Vĩnh-tại có nhiều người theo lắm. 
Đồng dàng là Lê-phi-Ất người động Khương-cải và Lê- 
phi-Bài người động Thồ-nang, bắt giết Tri châu Lang-chánh 
là Hồ-tố-Thiện Bố-chánh Nguyễn-nhược-Sơn phi tư các 
quan quân thứ hội Нё. 


Lãnh binh Thanh-hoá là Nguyễn-văn-Kỳ đóng ở Ái-chữ 
bị Pham-công-Nho tói vây : quan triều đình chết và bị 
thương nhiều lắm. Thư Tông đốc , Hoàng-văn- Ấn lui về 
làng La-khán. Giặc chia đồn đóng giữ. Thấy thể giặc mạnh 
mà các quan địa phương không đẹp nồi, Minh-Mạng cho 
binh bộ Thượng-thư Cơ mật viện đại thần Trương-đăng- 
Quế sung Kinh lược sứ tỉnh Thanh-hoá, Doàn-Uån và Nguyên- 
đăng-Giai sung chức Phó-sử. Lại truyền dụ tỉnh Hà-tnh 
lượng phải một vệ binh tính tùy. theo sai phái. 


Năm BDBinh-dàu (1837), tháng giêng, Tông đốc An-tÏnh 
là Phạm-văn- -Điền tiếp được phủ Quý-châu báo rằng quan 
triều đình đánh giặc ở Nông-cống bị thua, giặc xâm tới 
hạt Quý-châu, Văn-Điền phái lãnh binh Мааз аа Diye 
từ Quý-châu thẳng tới địa đầu tổng Lâm tự tỉnh Thanh- 
hoá đề hội tiễu. Trong khi đó thì Đô-đốc Hà-ninh là 
'Tôn-thất-Bật đánh phá giặc ở Cao-trï, đuôi theo đến thẳng 
địa đầu châu Lang-chánh. 


Trương đăng-Quế tới đóng ở Langchánh vào hạ tuần 
tháng giêng, quân giặc từ khi bị thua đều chạy cå: giặc 
ở Tam-lư (thượng du châu Lang-chánh, tiếp giáp huyện 
Man-duy và Тгіпһ-сӧ) và Tứ-động (thượng du châu Quan- 


236 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


hóa, tiếp giáp tỉnh Hưng-hoá) đều chạy về sào huyệt cà, 
còn toán giặc ở Lang-chánh thời trốn vào rừng Tú. 


Đăng-Quế liền thương ủy Nguyễn-đăng-Giai tới Tú-động, 
'Tôn-thất-Bạt tới Tam-lư đề đuổi theo giặc, còn mình 
cùng Doän-Uần ở lại Lang-chánh yết thị chiêu an. 


Đăng-Quế đem hết tình trạng tâu lên vua và xin rằng 
< Động Khương Chánh đường di thông bốn ngå rất là: 
xung yếu xin lập một đồn lớn đề trấn áp và sau đề 
làm châu ly ở đó luôn: chúng tôi đã sức đòi dân huyện 
Lôi-đương 300 tên hiệp với quân binh xây đắp rồi, đặt 
tên là đồn Ninh-lương, phải quân đóng giữ ». Minh-Mạng 
liền cho quan bị cách là Lẻ-nguyên-Trung làm tri châu 
Lang-chánh. 


Tháng hai, Kinh-lược-sử ở Ninh-bình la Tạ-quang-Cự 
và tham tán Hà-duy-Phiên tự РЬй-Віёп đem quân trổ về, 
chia đạo tuần tiễu giặc Sơn-am, 


Tháng ba, RKinh-lược phó sứ Thanh-hoá là Nguyễn- 
đăng-Giai, Đề-đốc Tôn-thất-Bật đóng binh ở Ái-chữ, bắt 
được tướng giặc Phạm-công-Nho đóng cüi đem về Kinh 


giết ngay. 


Quan binh đạo Ninh-bình bắt được tưởng giặc Quách- 
tấn-Tại đóng cũi đưa về Кіпр -làm tội. 


Trương-đăng-Quế ап: < Trong châu Lang-chánh các xử 
Trinh-vạn, Mậu-lộc, Quân-thiên, Lâm-lự — ở phia tả sông 
Lương — dân cư giữa núi mỗi đám một hai nhà, chẳng 
thành làng xóm, mà rừng rú núi khe đi lại rất là gian 
hiềm và xa cách châu-ly, thiệt khó xem xét. Huống chi 


КНАО SỬ 297 


xử ấy, hai mặt Tày, Bắc tiếp giáp Quý-châu tỉnh Nghệ 
và xứ Sầm-tộ Trấn biên cũng là một nơi quan yếu, nếu 
gìn giữ nơi ấy thì xứ Lâm-lự và Quan-thiên không cậy 
hiëm được nữa. Vậy xin chia Trịnh-vạn làm hai xã với 
xã Thọ-thắng, xš Mậu-lộc đặt tên là Tổng Trịnh-van chia 
tám xã thôn ở Lâm-lự và Quan-thiên đặt làm tổng Quan- 
nhân, lại trích tông Như-lăng ở huyện Nông-cống, tông 
Luận-khê ở huyện Lôi-dương đặt làm châu Thường-xuân. 
Đắp thành Trịnh-vạn đề làm Châu ly. Còn huyện Cằm- 
thủy chưa có huyện ly mà xét huyện ấy dân cư trù mật 
lạ không núi khe hiềm cách, xin bắt linh đắp thành 
tại xã Thạch-lâm ở về phia tả sông Mà cho huyện viên 
tới © đó làm việc ». 


Minh-Mạng y cho đủ cả các điều tâu ấy. Kinh-lược 
Ninh-bình là Ta-quang-Cự, Tham-tản Hà-duy-Phiên lại bắt 
được vợ con Quách-tấn-Công, Quách-tất-Tễ đều đem chỉnh 
pháp. 


Tháng tư, Trương-đăng-Quế giao cho Thồ-ty Quan-hoá 
là Hà-văn-Vân đi bắt giặc, Vân bắn chết tên tướng giặc 
là Phạm-bá-Nho ở rừng Lực-canh bỏ đầu vào thùng phát 
về Kinh. 

Tạ-quang-Cự và Hà-duy-Phiên bắt được Lê-duy-Hiến 
chay cờ dó về báo: tiệp. Tên Hoàng-đông-Nghiệp xưng làm 
quốc-sư cũng bị binh dân bắt giải: hắn cắn lưỡi tự tử. 

Nguyễn-đăng-Giai bắt được Dinh-kim-Bảng đóng cüi 


đưa về Kinh, lại bỏ đầu Phạm-phúc-Hiền vào thùng đệ 
- về luôn. 


Trương-đăng-Quế đem những Kinh lược sự nghỉ bầy 


298 QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


tàu, Minh-Mạng dụ rằng : « Thuế dinh, thuế điền năm 
nay và tiền lúa trích khiếm mấy măm trước trong 6 
huyện, châu bị giặc đều gia.ơn tha hết, Trong bầy xã về 
huyện Lôi-dương, huyện Nông-cống, huyện Thụy-nguyên 
cũng vậy >. 


` Tháng năm, Trương-đăng-Quế пдмёт đốc bọn thú 
đỉnh bắt lần đem nạp cả thẫy người thân thích bọn tướng 
giặc Hà-eòng-Tư, Lê-phi-Hiếu, Lê-phi-Ất, Lê-phi-Bài, Hà- 
công-Kim, Phạm-thúc-Liêm rồi Trương-đăng-Quế được linh 
'đòi về Kinh. 


Việc Kinh lược tịnh Ninh-bình đã xong, Tạ-quang-Cự 
và Hà-duy-Phiên về Kinh. 


Minh-Mạng truyền đồi huyện Lạc-thồ làm huyện Lac- 
an, tước tên хӣ Sơn-âm, dời dân xã ấy cả Шау 133 người 
ra ở các xã duyên hài tỉnh Ninh-bình та" phải quản thúc 
một cách rất nghiêm, còn ruộng đất Sơn-âm thời cấp 
cho các xà lân cận nhận lĩnh cày và ở, 


. Tháng ba, Ngự-sử đạo Bìnhphu là Ngô-văn-Dịch và 
Ngư-sử đạo An-hà là Ñgô-văn-Thạc có tàu rằng : < Những 
gò đất ở Sơn-âm nhiều chỗ như hình súng, hình gươm, 
họ Quách đời nào cũng có kë phân nghịch, cũng tại phong 
thô xui khiến ra vậy, xin cho phá bằng mấy gò đất ấy 
đề khỏi sinh giặc >. Không biết Minh-Mạng có sai làm 
theo lời tâu ấy không. 


Tháng bảy, có dụ dời con cháu nhà Lê, và Tả-trực- 
Ky, từ Quảng nam trở vào 3 tỉnh trong, cho ở mỗi huyện 
15 người, mỗi người cấp 10 quan tiền, 1 mẫu ruộng công. 


KHẢO SỬ 208 


Tháng sáu nắm Át-vi (1835), Minh-Mang đã có dụ tước 
trừ các ngạch con cháu nhà Lê, họ Trịnh. 


L3 
* 


Con cháu nhà Lé còn có lần khởi nghĩa nữa. 

Lê-duy-Cự hiệp cùng Cao-bá-Quát giáo thụ phủ Quốc- 
oai nồi lên. Duy-Cự làm Minh chúa, Bá-Quát làm Quốc- 
sư, quấy rối miền Hà-nội, Sơn-tây được: vài năm. Đến 
tháng mười hai năm Giáp-dần (1854) Phó lãnh binh Sơn- 


tày Lê-Thuận phá hết đẳng пешер ở núi An-sơn : Cao- 
há-Quát bị bắt. sống. 


‚ Năm Tân-dậu (18611), tháng 12, ở Quảng-yên, cố. đạo 
tên là Trường nỗi loạn, tôn Tạ-văn-Phụng làm -minh chúa 
Văn-Phụng tự xưng là Lê-duy-Minh con cháu nhà Lê, không 
biết là thật hay dối (1). 


Năm Nhâm-tuất (1862), ở Bắc-ninh, viên chánh. tông là 
Nguyễn-Thanh tự xưng Nguyên-soái, tôn tên Huân làm Minh 


(1) Hiện giờ ở Nghệan, còn có họ Lê-duy : có phải là con 
cháu nhà Lê không ? Đến ở Nghệ tu bao giờ. 

Năm Giáp-tuấn (1874) tức là nắm thứ 27 triều Tự-Đức, tháng giêng 
vua Tự-Đức chuần phong cho соп cháu nhà Lê là Lê-duy-Kiến ở 
Bình-định làm phó Quẳn-cơ, Diên-tự nam, cho đi trạm về Thanh- 
hoá đề chủ tự nhà Lê, Duy-Kiến tàu rằng: «КМ trước (nhà vua} 
cho vào ở, Bình-định, chỗ ở đã yên, Nay cho về Thanh, được gần 
tiên tổ, vẫn là muốn lắm, nhung e hoặc có kë nhân đó sinh sự, 
lại thêm tội cho tôi, phụ ơn Triều đình châu toàn. Tôi xin ở lại 
Binh-định đề nhờ ơn lâu dài», Ngài cho nhưng đình việc lập 
tước và giám tự, Còn việc tế tự miến vua Lê với các đời vua 
trước thời thuộc về quốc-tế. Rồi ngài chuần cho Lê-duy-Kiến được 
thà thuế trọn đời, С Е 


298 QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


tâu, Minh-Mạng dụ rằng : « Thuế đỉnh, thuế điền năm 
nay và tiền lúa trích khiếm mấy năm trước trong 6 
huyện, châu bị giặc đều gia.ơn tha bết, Trong bày xã về 
huyện Lôi-dương, huyện Nông-cổng, huyện Thuy-nguyên 
cũng vậy ». | 


` Tháng năm, Trương-đăng-Quế nghiêm đốc bọn thú 
đỉnh bắt lần đem nạp cả thầy người thân thích bọn tưởng 
giặc Hà-công-Tư, Lê-phi-Hiếu, Lê-phi-Ất, Lê-phi-Bài, Hà- 
công-Kim, Phạm-thúc-Liêm rồi Trương-đăng-Quế được linh 
đòi về Kinh. 


Việc Kinh lược tỉnh Ninh-bình đã xong, Ta-guang-Cur 
và Hà-duy-Phiên về Kinh. 


Minh-Mạng truyền đổi huyện Lac-thô làm huyện Lac- 
an, tước tên xã Sơn-âm, đời dàn xã ấy cả thấy 133 người 
га ở các xã duyên hải tỉnh Ninh-bình mà: phải quản thúc 
một cách rất nghiêm, còn ruộng đất Sơn-âm thời cấp 
cho các xã lân cận nhận lĩnh cày và ở. 


Tháng ba, Ngự-sử đạo Bình phu là Ngô-văn-Dịch và 
Ngự-sử đạo An-hà là NÑgô-văn-Thạc có tàu rằng: < Những 
gò đất ở Sơn-âm nhiều chỗ như bình súng, hình gwom, 
họ Quách đời nào cũng có kẻ phản nghịch, cũng tại phong 
thô xui khiến ra vậy, xin cho phá bằng mấy gò đất ấy 
đề khỏi sinh giặc >. Khòng biết Minh-Mang có sai làm 
theo lời tàu ấy không. 


Tháng bảy, có dụ dời con cháu nhà Lê, và Tả-trực- 
Kỳ, từ Quảng-nam trở vào 3 tỉnh trong, cho ở mỗi huyện 
15 người, mỗi người cấp 10 quan tiền, 1 mẫu ruộng công. 


KHẢO SỬ 299 


Tháng sáu nắm Ất-vi (1835); Minh-Mạng đã có dụ tước 
trừ các ngạch con cháu nhà Lê, họ Trịnh. 


= 
*.. 


Con cháu nhà Lë còn có lần khói nghĩa nữa. 

Lê-duy-Cự hiệp cùng Cao-bá-Quát giáo thụ phủ Quốc- 
oai nồi lên. Duy-Cự làm Minh chúa, Bá-Quát làm Quốc- 
sư, quấy rối miền Hà-nội, Sơn-tây được. vài năm. Đến 
tháng mười hai năm: Giáp-dần (1854) Phó lãnh ` binh Sơn- 


tây Lê-Thuận phá hết dàng HENEN ở núi An-son : Cao- 
há-Quát bị bắt. sống. 


‚ Năm Tân-dậu (18611), tháng 12, ở Quảng-yên, cố. đạo 
tên là Trường nồi loạn, tôn Tạ-văn-Phụng làm -minh chúa 
Văn-Phung tự xưng là Lê-duy-Minh con cháu nhà Lê, không 
biết là thật hay dối (1). 


Năm Nhâm-tuất (1862), ở Bắc-ninh, viên chánh tông là 
Nguyễn-Thanh tự xưng Nguyên-soái, tôn tên Huân làm Minh 


() Hiện giờ ở Nghệ-an, còn, có họ Lê-duy : có phải là con 
chảu nhà Lê không ? Đến ở Nghệ tự bao giờ. 

Nắm Giản-tuấn (1874) tức là nám thử 27 triều Tự-Đức; tháng giêng 
vua Tự-Đức chuần phong cho con: cháu nhà Lê là Lê-duy-Kiến ở 
Bình-định làm phó Quẳn-cơ, Diên-tự nam, cho đi trạm về Thanh- 
hoá đề chù tự nhà Lê. Duy-Kiến tàu rằng: «КЫ trước (nhà vua) 
cho vào ở Binh-định, chỗ ở đã yên. Nay cho vë Thanh, được gần 
tiên tó, vẫn là muốn lắm, nhưng е hoặc có kể nhân đó sinh sự, 
lại thêm tĝi- cho tôi, phụ ơn Triều đình châu toàn, Tôi .xin ở lại 
Bình-định đề nhờ ơn lâu dài», Ngài cho nhưng đình việc lập 
tước và giám tự, Còn việc të tự miču vua Lê với các đời vua 
trước thời thuộc về quốc-tế. Rồi ngài chuần cho Lê-đuy-Kiến được 
{һа thuế trọn đời. `: 


300 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


chua. Năm Tự-Đức thứ tám (1855), Huân đã khởi nghịch, 
tự xưng là con cháu nhà Lê rồi sau dàng tan, hắn trốn 
đi, đến bây giờ mới xuất đầu lộ diện. Đẳng Huân liên 
lạc với đảng Phụng và giặc Tàu tràn sang bên ta : đến 
cuối năm Binh-dần (1866) Tự-Đức mới dẹp xong. 


* 
ж ж 


Những việc chép trên đây là theo sách Quóc-tri#u 
chánh-biễến іойі-уёп сда bộ Hạc ở Huế xuất bản năm 1923. 


Theo sách đó, ta chỉ biết đại lược mà thôi; muốn 
biều rổ, ta cần phải khảo-cứu theo Thật-Lục và theo nhiều 
sách khác nữa : xin dành công ріёс cho. các nhà sử ‹học 
заи пау. 


Nhưng ќа cũng có thể, theo tài liện trên đây — tài liệu 
chắc chắn vì trích trong Thái-Lục — hiều được it nhiều. 


1.— Người Mường, Thái ở thượng-du Thanh-hỏa, Ninh- 
bình (họ Quách) dš giúp Lê-duy-Lương khởi nghĩa (từ đầu 
năm Nhâm-thìn 1832 đến giữa năm Qui-tị 1833) trong vòng 
một năm rưởi và Lê-duy-Hiến (từ tháng 10 năm Binh- 
thân 1836 đến giữa năm Đinh-dậu 1837, trong vòng bảy 
tám tháng). . 


= 9.— Tạ-quang-Cự, Tôổng-đốc An-tinh đã đánh được Lè- 
đuy-Lương một cách rất dễ đàng chỉ cần binh linh ở 
Nghệ-nh và chỉ nhờ các tỉnh lân cận phòng giữ đón bắt 
quân nghịch. Quân nghịch thất bại ngay từ đầu vì không 
xui được quân Trấn-ninh nồi loạn ; chỉ khởi thế công có 
hai lần: vây thành phủ Thiên-quan, hầm đồn Vạn-pha. 


KHẢO SỬ 30L 


3.— Họ Quách không bị bắt giết ngay năm Qui-Tị 
(1833) vì là họ Mường, được thô dân nghe theo vì ở nơi 
rừng núi, khó cho quân tri triều-đình tập nä. Tháng tư 
năm Bính-thân (1836), Minh-mang đặt lưu quan ở Phung- 
hóa, An-hóa. Lạc-thồ : đó là một cë cho các Thồ-ty ở nơi 
đó khởi loan рї guyền lợi của họ, đời đời truyền lại, bị 
mất оё cách cai-tri mới, | 


Họ Quách có liên lạc gì với nhà Lê không ? Họ làm 
loạn đề phù nhà Lé hay đề giữ quyền lợi của họ ? ho có 
lợi dung Lê-duy-Lương, Lê-duy-Hiến đề cho vậy cánh họ 
thêm đông hay không ? Nhà Lê hồi xưa khởi nghĩa ở 
Lam-sơn, dụng binh ở thượng-du Thanh-hóa, ở đất đai 
của người Mường, Thái, lẽ tất nhiên là có ảnh hưởng đến 
các thô-đân, Thô-ty. 


Dù thế nào mặc lòng, ta nhận thấy là dân tfrung-châu 
Bắc-kỳ оа Thanh, Nghệ йй hướng ứng rất ü vói con cháu 
nhà Lê. 


4.— Khôi nghĩa lần thứ hai, phò Lê-duy-Hiến, họ Quách 
đánh từ thượng-du Thanh-hóa trở xuống đồng bằng và 
Quỳ-châu (Nghệ-an): quân địa phương không đẹp nói, Minh- 
Mạng phải sai binh bộ thượng thư Trương-đăng-Quế đi kinh 
lược ; lại dụ lính Hà-lnh ra trợ lực. 


Quân nghịch dần dần bị tiễu trừ, Trương-đăng-Quế đắp: 
đồn Ninh-lương, đặt chàu Thường-xuân, đắp thành Thạch- 
Lẫm, xin tha thuế đỉnh, điền trong một năm. 


SỰ DEP LOẠN ĐƯA ĐẾN SỰ AN DÂN, SỰ CAI- 
TRỊ NGƯỜI MƯỜNG, NGƯỜI THÁI Ở THANH- HOÁ, NINH- 
BÌNH, НОА-ВІХН ВАҮ GIỜ. 


802° QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Ngoài sự bắt giết các đầu lĩnh, sự trừng phạt xóa bỏ 
ха Sơn-âm, đầy con cháu nhà nhà Lè vào phía nam Trung- 
kỳ (nhưng có lề đầy không hếU (1) 


(1) Xã Sơn-âm bây giờ là đồn điền của ông Lecomte. trong tỉnh 
Hoà-Binh. " | | 

Những. dân ly-tán — sau khi làng bị triệt hủy nắm 1837 — có trở 
về tụ-họp nhưng không dám xin khỏi phục lại tën và địa bộ của 
làng, cüng không đám xin lập một làng mời. 

Có 18 vì những điều kề trên mà ông Borel được chinh-phů 
Bảo-hộ cho đứt đất đai xã Sơn-âm làm đồn điền riêng (tuy những 
đất đai đó đã sát nhập vào các làng lân cận) Những dân xà tụ 
họp lại có lễ thành cu-li trong đồn điền hay đã xiêu bạt đi nơi 
khác. f 

Ông Borel sau bán lại đồn điền cho ông Lecomte. 

Tôi kề trên theo lời ông Lý-trưởng ở Kể-sở không biết соб 
đúng không: cần phái khảo cứu tại chỗ mới được. | 

Но Quách cũng hình như hãy còn nhiều con cháu ở vùng 
lân cận. | 


CÁC VUA GIA-LONG VÀ MINH MẠNG ĐÃ 
XÉT XÚ VÀ DÁN GIA-ÐINH NHƯ THẾ NÀO ? 


Nắm Giáp-Tuất (1814), tháng tư, nhân việc lựa lính 
ở Gia-Điịnh, Vua Gia-Long có day trong đạo dụ rằng : 
«Gia-Đinh là nơi trung hưng, ngày xưa chỉ có đám đất 
và một toán quân mà khôi phục: đất сй». 


Năm Đinh-Vị (1817), tháng tư, Ngài day các quan rằng : 
« Đất trong Gia-Đinh rất tốt. Liệt Thánh mở mang bờ 
сӧї, chưa được một trăm năm mà lính mạnh, của giàu. 
Ta đem tính đánh Тау-Ѕоп, một trăm người địch được 
một vạn người. Vải trăm năm nữa, càng giàu mạnh thêm 
cũng chưa biết chừng ». Ngài lai dạy thêm là: < Địa-thể 
Châu-đốc, Hà-tiên cũng không kém Bắc-Thành ». 


Theo lời dụ ở trên, ta nhận thấy rằng : < Ngài đã 
khen Gia-định là xứ đất діди, dân mạnh. Lời khen đó 
không phải là quá đáng, tuy cân «trăm người địch nồi 
vạn người » chỉ có nghĩa rằng người. Gia-định  hùng-hồ, 
anh-düng trái või người Bắc vå người Trung có tính điềm-đạm 
nho gia. | 


Vì Ngài nhận thấy xử Gia-dinh giàu nèn. vë phương- 
diện quản-sự, Ngài đã có у đề phòng cho. khỏi ngoại xâm. 


Ngay từ năm Giáp-Tý (1804), tháng mười một, Ngài 
dụ quan tỉnh < phải trữ lúa thuế vào kho cho nhiều > 


304 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


vì € Gia-đinh là nơi hệ trọng của miền Nam » ; mỗi năm số: 
lúa ngự trở về Kinh chỉ có 1.000 phương mà thôi. 


Năm Giáp-tuất (1814), tháng tư, về việc lựa lính, như 
trên kia đã nói, Ngài chuần lời tấu của quan Tồng-trấn 
và dụ là cứ theo số tuyền năm Qui-dàu (1813) mà trong ` 
tám người đỉnh thì lấy một người linh. Lính sẽ chia làn 
năm ban, một ban ở, bốn ban về nhà. Hễ đến tháng 
ba và tháng mười một phải tới tràn tâp võ tháng rồi sẽ 
cho về. Trong bài dụ Ngài có day: « Gia-định tiếp giáp 
biên phương, phải phòng bị mới khỏi lo >. Biên phương 
dày đối với Ngài là nước Xiêm. 


Ngái dà không nghi tới nước Pháp là nước ban sẽ 
có thề mở cuộc chiến tranh xâm-lăng, đề lập nền thực 
dán ở nước 1а ра trước hết ở Gia-định. Với độ lượng. 
thành-thực của một vị Hoàng-đế, Ngài ай không nghĩ nước 
Pháp cũng như Ngài, đã tin dân Gia-định trung-thành với 
nền độcláp và thống nhất, dưới sự lãnh-đạo của Ngài. 


Vua Minh-Mang vốn Шат nho học, không đứng về 
phương-điện. quãn sự mà xét xứ Gia-định. Ngài đã nghĩ 
tới mặt giáo-hoá xý йу. 

Năm Tàn-ty (1821) tháng ba, Ngài day Thượng-thư 
bộ hộ Nguyễn-hữu-Thận rằng: 

«Người Gia-định tính bën trung-nghĩa, nhưng ít học 
nên hay wa khích khi. Nếu được kë học giỏi làm thầy 
đem lễ mà dạy thời dễ hoá làm thiện mà thành tài được 
nhiều ». 


Rồi theo lời đình-thần cử lên, Ngài cho Hàn-Lâm tu- 


.KHẢ0-SỬ .305 


soan Nguyễn-đăng-Sơ làm Đốc-học Gia-dinh, người học trò 
trấn Nghệ-an là Nguyễn-trọng-Võ Phó Đốc-học. 


Năm Qui-vị (1823) tháng chín, Nguyễn-đăng-Sơ được 
linh dời về Kinh làm tu-nghiệp trường Quốc-tử Giám. 


Nguyễn-đăng-Sơ vào bệ kiến, Ngài hỏi : 

— Học trò trấn Gia-định như thế nào ? 

Tàu rằng : 

— Học trò xứ ấy nhiều kẻ tuấn-tú, dë dạy. 
Ngài ban rằng : 


— Маш ngoái truyền cho cống-củ học sinh, sao không 
thấy có tên nào ? 


Tâu rằng : 


— Tờ sắc xuống không thấy hỏi tói học thần nên 
tôi không dám vượt chức mà cử. 


Ngài liền khiến quan Tông-trấn hỏi quan Đốc-học lựa 
người nào nên sung cống thời tàu lên. (Sở di Nguyễn- 
đăng-Sơ tàu rằng : «Tờ sắc xuống không hỏi tới học thần 
nên tôi không dám vượt chức mà cử » là vì đã không giữ 
chức đốc-học : mà là phó đốc học chắc dš có một sự 
mâu thuẫn nào với Tông-trấn). 


Có phải Nguuễn-đăng-Soơ không tn cử học-sinh vì 
không có học-sinh xuất sắc hay vì dà không được tờ 
sắc hỏi tới ? 

Dù sao. năm Nhâm-thìn (1832), tháng tư, về việc đỉnh 


xá 


phép học ở Gia-đinh, sử chép rằng : 


306 QUỐC-SỬ TẠP LUC 


« Ngài nghi Gia-dinh nhiều người anh tuấn nhưng nhác 
học. Có kë đã hạch tấu tám lần mà chưa đủ văn-thể 
bồn trường khiến bộ Lễ bàn định điều lệ, coi sồ học trò 
nhiều hay it mà định truất trắc >. 


Vậy Vua Minh-Mạng nhận rằng học-sinh Gia-định kém 
về tài giỏi nhưng Ngài biết là dân thời < biết nghĩa dë 
дау » Như năm Nhâm-Ngọ (1822) tháng mười một, bô 
bốn tri phủ vào Gia-đinh. Ngài có dụ rằng : Tiến-sĩ triều 
ta, từ bọn ngươi là đầu mà dân Gia-đinh biết nghĩa dễ 
dạy, phải nghỉ sfuyên đức hoá, khuuến phong lục, cho xứng 
Ú ta». 


Nói tóm lại, đất Gia-dinh có phải «lính mạnh của giàu > 
như vua Gia-Long đã dụ và có phải «it học hay ưa 
khích khi » dân tuy « biết nghĩa dễ dạy » nhưng học sinh 
< nhắc học» theo lời Vua Minh-Mang day không ? 


Có một phần đúng trong lời hai Ngài đã dụ. 


Nhưng ta cũng nên nhận rằng Vua Gia-Long đã đứng 
về phương diện quán sự mà muốn đề phòng xứ Gia-định 
cho có thể chống được ngoại xảm, cũng như vua Minh- 
Mạng đã đứng về phương-diện giáo dục mà muốn « tuyên 
đức-hoá, khuyến phong-tục >, cho dân Gia-định có một tinh 
thần vå păn-hoá dân-tộc. 


Hai Ngài đã hiểu rổ xứ Gia-định và đã thương уёи 
xứ ấy, muốn cho xứ ấy có một văn-hoá, một tâm hồn 
đề có địa vị trong gia-đình Việt-Nam. 


VUA GIA-LONG VỚI VIỆC ĐÚC TIỀN, BAC 


Xứ Bắc-kỳ tiêu tiền Nhà Lê, Nhà Tây-sơn cho đến 
khi Vua Gia-Long đúc tiền, bạc mới (1803). 


Vua Gia-Long đã đúc tiền, bạc như thế nào? 


Vua Gia-Long đã đúc tiền vàng, bạc, tiền đồng, tiền 
kẽm, giá đối với nhau như thế nào? 

Đó là mấy câu hỏi mà tôi tạm trả lời sau đây, tài- 
liệu đánh số đề sau này ai kiếm được thêm thời bö 
chính vào (tài-liệu trích trong quyền Quốc-triều chánh- 
biên -toát yếu.) 


Tài-liệu : 


1.— Мат Quý-hợi (1803), tháng năm, quan coi việc 
Hộ ngoài Bắc-Thành là Nguyễn-văn-Khiêm vào chầu, nhân 
tàu: «Вас đời Tây-Sơn đúc có pha lộn kềm và thiếc 
nhiều lắm, vậy nên phân lượng không đủ ; bây giờ đúc 
bạc, phải khắc chữ làm tin >. 


Ngài cho là phải, sắc: nhà đồ ở Bắc-thành là Trần- 
bình-Ngũ làm dấu « Trung-bình >, phàm đính vàng, đính 
.bạc của công hay của tư có in dấu < Trung-bình > mới 
được thông dụng, ai làm gian sẽ phải tội (Nhà đỗ là 
sở đúc bạc đính, bạc nén. Trần-Bình-Ngũ là người Tàn). 


2.— Tháng mười, ngày Đinh-sửu, Ngài ngự giá đến 
Hành-cung Thăng-long, chờ sứ Tàu sang phong). 


308 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Ngài cho mở cuộc đúc tiền ở Bắc-thành, cho Chánh- 
Cơ Nguyễn-văn-An làm Giám-đốc, Iê-Duy-Đạt làm phó. 


Cho mấy tên thợ kiếm đồng riêng làm lò, y theo 
thứ tiền mới mà đúc, cấm không được đúc tư và đúc 
trộn. Tiền mỏng hay pha chế nhiều thời sẽ phải tội. 


Ngài truyền các quan ràng: « Bây giờ đúc tiền mà giá 
đồng cao, vì dân ham lợi mua sỉ hết đồng, nên chỉ giá 
cao, muốn cấm tệ ấy, phải xét đến gốc mới được. Trẫm 
nghỉ rằng mua đồng ở dân thời giá đồng cao, thâu đồng 
ở quan thời giá đồng rẻ, ấy là lë tất-nhiên >. 


Liền sắc cho từ rày về sau, ai có đồng đỏ, đồng linh- 
tính, cho đem bán tại sở đúc tiền, không được mua bán 
riêng. Lại sai Giám-đốc xét mấy tên chủ lò đúc ở sở 
công, nếu không có tư bản thời cho lãnh tiền công mua 
đồng đúc thành tiền nạp vào kho, được lãnh tiền ngoại 
phu. 


3.— Маш Tân-vị (1811) tháng tư. Ngài sai quan Quảng- 
đức Cai bộ là Lý-gia-Du ra Bắc, thành Giám-đốc sở đúc 
và coi các mỏ đồng, mỏ këm. 


Gia-Du tàu rằng : 


« Nhà Lê lập ba sở đúc tiền, thường đúc luôn luôn, 
cho nên thừa tiền tiêu. Đến đời Tây-Sơn đúc không phải 
phép, tiền mỗi ngày một ít, giá lúa hạ mà dân chịu đỏi, 
lụa, vải rẻ mà dàn chịu rét. Nay nhờ có Thánh-minh soi 
xét cho mở trường đúc tiền, nhưng mấy người đúc tiền, 
nhà giàu thời ít, tay không thời nhiều, mua đồng, mua 
këm, nhà giàu phần nhiều mua được giá ha, mấy người 


KHẢO SỬ 309 


tay không phải mua giá cao. Vả lại lấy tiền mới, đồi 
tiền cũ, thời lúc thu, lúc phát, mấy tèn tư lại, thường 
hay sách nhiễu ; vì cớ ấy cho nên người ta không dám 
đúc tiền. Xin từ nay về sau, hễ mua bán đồng këm thời 
quan đỉnh giá đề cho vật giá không đến nỗi cao hạ. Đã 
đúc thành tiền, cho đem ra dùng. Như thế thời người 
fa tranh nhau mà đúc, tiên càng thêm nhiều ». 


4.— Ngài cho y, khiến lập thêm sở đúc.tiền, sức cho 
dàn biết rằng: ai có đồng këm, phải nạp cho nhà nước, 
sẽ theo quan giá trả tiền, сат không được mua bán riêng. 


5.— Năm Nhâm-thân (1812) tháng mười, mới đúc thứ 
bạc đình nặng một lượng, đề phòng khi có gặp số lẻ, 
thu vào phát ra cho tiện. Ban cho thiên hạ tiêu dùng. 


6.— Định giá vàng ngoài Bắc-thành, 1 lượng vàng giá 
mười lượng bạc. Vàng của dàn dôi lấy vàng của công 
phải nộp một quan tiền đóng đấu. 


7.— Năm Qui-dậu (1813), (khòng biết rë về tháng nào, 
nhưng trước tháng sáu) Ngài cho chế cân thiên-bình và 
cân trung-bình. Cân thiên-bình đề câu sắt, đồng, chì, thiếc ; 
cân trung-bình đề cân vàng, bạc. 


8.— Năm Ất-hợi (1815), tháng sáu, đúc bạc đỉnh trung- 
bình đề thâu phát số lẻ cho tiện. Mỗi đình nặng năm 
đồng сап, hai mặt có dấu іп, một mặt in bốn chữ Gia- 
Long niên-fqo, một mặtin sáu chữ 7rung-bình ngân-phiếu 
ngĩũ-tiền. Mỗi đình giá một quan tiền. 


9.— Năm Binh-tý (1816) tháng chín, phát tiền Gia-Long 
thông biru. 


310. QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


' Kết luận : 


‚А.— Tại sao Vua Gia-Long, ngay sau khi lên ngôi, đã 
nghỉ tới vấn đề tiền tệ trong nước, thứ nhứt là ở Bắc- 
thành ? 


Có mấy cở sau này: 


1.— Như Nguyễn-văn-Khiêm, quan coi việ Hộ ngoài 
Bắc-thành, tâu lên Ngài năm Qui-hợi (1803) : « Bạc đòi 
Tây-Sơn đúc có pha lộn këm và thiếc nhiều lắm, våy nên 
phán lượng không đủ ». 


Lại như quan Саі-Ьф Quảng-đức sung Giám-đốc sở đúc 
tiền ở Bàc-thành, tàu lên Ngài năm Тап-уі (1811) : < Nhà 
Lê lập 3 sở đúc tiền, thường đúc luôn luôn, cho nên thừa 
tiền tiêu. Đến đời Тӣау-8оп, đúc không phẩi phép tiền mỗi 
ngày một ít, іа lúa hạ mà dán chịu đói, lụa, ải rẻ må 
dán chịu rét ». 


Vậy tiền, bạc lưu hành ở Bắc-thành hồi đó có bai 
điều khuyết điềm sau này : 


a— Tiền nhỏ (như tiền đồng, tiền këm) thời số lưu 
hành ít. Dân không có đủ đề dùng trong sự mua bán, 
thành phải chịu đói. | 


_ b.— Tiền lón như các nén bạc, đều bị pha lộn këm 
và thiếc, phân lượng không đủ, làm cho sự mua bán hay 
đổi lấy tiền đồng phåi khó khăn. 


Vậy Vua Gia-Long phải vira cho đúc nhiều Бас nén 
có phân lượng nhất định юта phải cho đúc nhiều tiền 
đồng, tiền kềm cho sự mua bán hàng hoá trong dân gian 
được dễ dàng. 


KHẢO SỬ 831? 


2.— Còn một cớ nữa, mà tài-liệu trên dày không nói 
tới nhưng là dự đoán được — 1а Vua Tây-Sơn, Quang- 
Trung và Cảnh-Thịnh đã cho đúc bạc nén và tiền đồng, 
tiền kẽm: bây giờ Vua Gia-Long đã đánh đồ được Nhà 
Tây-Sơn, lë tất nhiên là Ngài cho đúc tiền, bạc mới, có 
dấu biện của Ngài đề cho dàn dùng và cho thu tiền cũ 
của Nhà Lê và Tây-Sơn về. 


Ta hãy xẻt về các thứ «tiền lớn > vàng nén và bạc 
nén. 


B.— Vàng và bạc. 


Ngày tháng năm, năm Quí-hợi (1803). Ngài sắc quan: 
nhà Đồ ở Bắc-thành là Trần-bình-Ngũ phải làm một cái 
dấu mới gọi là dấu < Trung-binh » < Phàm đình vàng, 
đình bac của công hay tư, có іп dấu trung-bình тобі được 
thông dụng. Ai làm đồ gian sẽ phải tôi». 


Vậy Ngài nhận cho vàng và bạc cùng được đem tiêu 
cả, những thoi vàng, nén bạc mà không có dấu nhà nước 
không được coi là tiền (monnaie). Phải do nhà nước 
đóng dấu Trung-bình mới được : ai làm < đồ gian» nghĩa 
là làm giá cái dấu ấy sẽ phải tội. Nhà nước lễ tất nhiên 
là phải định mỗi thoi vàng, nén bạc là bao nhiêu, xem có 
lẫn đồng, kẽm, thiếc không, rồi mới đóng dấu Trung-bình. 
Như thế một người thợ kim hoàn có thề tự đúc vàng hay 
bạc được, rồi đem ra quan nhà Đồ xin đóng dấu, đề lưu 
hành. 


Năm Nhâm-thân (1812) nhà nước định giá vàng « một 
lượng vàng giá mười lạng bạc ». Như thể, bạc về phương 


312 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


diện tiền tệ là một phần mười của vàng cũng như bây 
giờ một xu, là phần mười của hào vậy. Sự tiêu thụ trong 
dân gian chắc nhờ đó rất dễ dàng, khỏi phải tính việc 
đôi chác, vàng bạc пау cao, mai hạ lôi thôi. 


Cũng nhân khi định giá vàng như thế, nhà nước đổi 
vàng công cho vàng của dân nhưng lấy thêm một quan 
tiền đóng dấu. Như trên kia ta dà biết, người thợ kim- 
hoàn nào cũng có thê đánh thoi vàng — theo cân lượng 
đã định, như mười lượng chẳng hạn — rồi ra xin quan 
nhà Đồ đóng dấu cho. Nhưng khô thoi vàng đó có thể 
dài, ngắn bất thường, tùy theo người thợ kim-hoàn. Và 
lại cách đánh thoi đó có thể vụng hay khéo. 


Bây giờ nhà nước đúc lấu những thoi vàng, theo khuôn 
khô rộng, Һер, nặng nhẹ nhất định. Có lề dàn không được tự 
đánh lấy vàng, bạc nữa và phải đem ra đổi lấy «vàng 
công >x, nghỉa là vàng của nhà nước đúc. 


Vậy ta có. thề dự đoân rằng, sau năm Nhâm-thân 
(1812) àng là căn-bån cho Нёп tê (système monoméialli- 
que élaton or) ра nhà nước đúc lấu những thoi bàng tiên 
thụ, dán không được tự đúc nữa. 


Đó là một sự tiến bộ vậy. 


Những thoi vàng ấy là : (theo sách của Ông Désiré 
Lacroix Numismastique, in tại Saigon, năm 1900). 


1.— nên vàng, nặng 10 lượng (390 grammes 500). 
2.— Nửa nén vàng, thường gọi là thoi vàng, 5 lượng. 


3.— Lượng vàng hay đỉnh vàng (39 grammes 05). 


KHẢO SỬ 313 


4.— Nửa lượng hay nữa đỉnh vàng. 
5.— Một phần tư lượng (9 grammes 762). 


Vàng nén hay vàng thoi thường không đem ra tiêu thụ. 
Dân gian giữ làm của gia bảo hay dùng làm đồ sinh lễ, 


Vàng thoi như một thoi mực tàu, mặt trên hơi. trùng 
xuống cũng giống như mặt dưới, không có chữ hay hình 
vë gì cả, ở bốn bên có đóng dấu. Một bên (theo bề dài) 
có chữ < Trung-bình, bên khác có chữ Công, ngũ lượng và 
ở dưới chữ ấy, chữ giáp. Còn © hai bên về hai đầu có 
chữ bứu. 


Bac thời có nhiều thứ nén khác nhau. Tài liệu trên 
không thấy nói tới nhưng ông Lacroix có tìm thấy một 
thứ hai lượng hình xấu xi, không đề đúc đời vua nào 
nhưng ông ấy dự đoán là đã đúc về đầu đời Vua Gia- 
Long. 


Mặt phải có chữ 7rung-binh hiệu. 

Mặt trải có chữ íính-ngán nhị-lượng. 

Dày sáu ly tây. 

Ông Lacroix cũng có tìm thấy thứ nén mát lượng đúc 


năm Nhâm-thân (1812) còn thợ đúc năm Ất-Hợi (1815), 
nặng nám đồng cân, thời không tìm thấy. 


Trước năm Quý-dậu (1813), không biết theo cân gì, 
nhưng sau năm ấy, có cân Trungbình của Nhà nước 
chế ra đề cân vàng, bạc, cũng như có cân thiên-bình đề 
cân sắt, đồng, chì, thiếc vậy. 


314 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 


С.— TIỀN ĐỒNG VÀ TIỀN КЁМ: 


Tháng 10, năm Qui-hợi (1803), trong khi ở Thăng- 
long chờ sứ Tàu sang phong, Ngài dụ mở cuộc đúc tiền, 
do quan vö cai quản : Chánh-cơ Nguyễn-văn-An làm Giám- 
đốc, Lê-duy-Đạt) không biết chức quan gì) làm Phó Đốc. 


Lệ đúc tiền như thể nào ? 


« Cho mấy tên thợ kiếm đồng riêng làm lò... Mấy 
tên chủ lò đúc ở sở công) nếu không có tư bản thời 
cho lãnh tiền công mua đồng, đúc thành tiền, nạp vàơ 
kho, được lãnh Hền ngoại phụ ». 


Vậy nhà nước chỉ cử quan ra Giám-đốc mà thôi, 
còn việc đúc thời cho các chủ lò, nghĩa là tư gia, nhận 
làm. Nhà nước cấp vốn cho chủ lò, cho tiền ngoai phụ. 
Vì mua đồng khó, Nhà nước bắt « ai có đồng đỏ, đồng 
linh tỉnh, đem bán tại sở đúc tiền, không được mua bán 
riêng >, Được giúp võn vå được độc quyền mua nguyên 
liệu chủ lò < y theo thử tiền mới (không biết tiền nào} 
mà đúc » nhưng «không được đúc tư và đúc trộm »: đúc 
bao nhiêu phải nộp cho nhà nước « Tiền mồng hay là 
pha chế nhiều thời sẽ phải tội ». 


Đó là lệ năm Quí-hợi (1803): có bao nhiêu chủ lò ? 
Đúc mỗi năm được bao nhiêu tiền ? Ta không được biết. 
Nhưng. chắc kết quả ít, nếu không, sao năm Tân-Vị (1811y 
lại có lời tàu của quan Giám-đốc Lý-gia-Dụu ? 


Lời tàu rằng: <... mấy người đúc tiền, nhà giàu thời 
ít, tay không thời nhiều Миа đồng, mua këm, như giàu 
phần nhiều mua được giá hạ, тӣу người tay không phẩt 


KHẢO SỬ 315° 


mua giá сао...» nghĩa là thế nào? Đạo dụ năm Qui-hợi 
(1803) không thi hành hay sao? Nếu đã thi hành thời: 
những chủ lò «tay không» có thề «lãnh tiền công mua 
đồng > và các thú đồng phải đem bán tại sở đúc tiền 
cho các chủ lò theo một giá nhất định, chứ không hạ đối: 
với chủ lò giàu và cao đối với chủ lò nghèo được. 


« Xin từ nay về sau, hê mua bán đồng, këm, thời 
quan định giá đề cho vật giá không đến nồi cao, hạ. Bà 
đúc thành tiền cho đem ra tiêu dùng. Như thế thời người 
ta giành nhau mà đúc, tiền càng thêm nhiều >. 


< Ngài cho y, khiến lập thêm sở đúc tiền sức cho: 
dân biết rằng : ai có đồng, kẽm phải nạp cho nhà nước, 
sẽ theo quan giá trả tiền cấm không được mua bản 
riêng ». | 


Vậy sao năm Tân-vị (1811), nhà nước vẫn сб tìm cách 
cho các chủ lò mua nguyên liệu rẻ, nhưng sau khi đã 
đúc thành tiền rồi, chủ lò «được đem ra tiêu dùng » chử 
không phải « nạp vào kho» đề « lãnh tiền ngoại phụ » 
như năm Qui-hợi (1803) nữa. 


Cho các chủ lò được dễ-dàng như thế là đề cho họ 
kiếm 101. Có được lợi họ mới đúc, chứ tiền ngoại phụ, 
nghĩa là một thử tiền hoa hồng, tiền lãi khoán công, chắc 
không đủ đền công cho họ. 


Nhưng chắc quan Giám-đốc sở đúc tiền phải xem tiền 
đúc có đúng kiều mẫu thời mới cho chủ lò tiêu thụ. 
Năm Biính-tý (1816), tháng chin, phát tiền Gia-Long 


ká 


"thông bửu. Tiền nầy ở sở đúc tiền Bắc-thành phát ra hay 


316 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


ở Kinh phát ra? Các thứ tiền đồng, tiền kẽm đã đúc từ 
năm Qui-hợi (1803) không có chữ Gia-Long thông biu 
hay sao ? Ông Lacroix có phân biệt được đến 20 thứ tiền 
Gia-Long thông bửu khác nhau? 


Dù sao? ta nhận thấy là lệ đúc tiền, tiền këm như 
San này : 


Nhà nước bắt dân như có đồng, këm thời phải đem 
ra sở đúc tiền bán cho các chủ lò theo một giá nhất định. 
Ba cung cấp nguyên liệu cho các chủ lò. Tuy cách cung 
cấp gián tiếp, ít hiệu quả. Nhả nước lại còn cho các chủ 
lò vay tiền công làm võn. Lúc đầu, chủ lò đúc được tiền 
phải nộp vào kho, không được đức tư. Nhà nước thưởng 
cho tiền ngoại phụ thay tiền lời. Nhưng chắc vì số tiên 
ngoại phụ ấy it nên chủ lò không muốn làm nữa. Nên 
Nhà nước sau cho chủ lò đúc được bao nhiêu thời cứ tự 
do lưu hành, không phải nộp vào kho nữa. 


Xót ra, lệ đó không được hoàn toàn. 


Nhà nước phải đảm đương lấy công việc đúc tiền, phải 
thuê lấy thợ, trả lương tháng cho họ, mua nguyên liệu. 
Số tiền đúc ra phải biết nhiều hay ít và tiền đúc phải 
theo những khuôn khó đã định. Аі giả mạo thì trị tội. 
Cho các chủ lò đúc lấy tiền đề rồi họ được tự do lưu 
hành tiền ấy thời thế nào họ cũng pha chì, pha thiếc hay 
làm mồng bé đi : Quan Giám-đốc không có thê: coi хиё được. 


Tiền kẽm Vua Gia-Long cho đúc tiền có những đặc 
điềm sau này (theo Ông Lacroix). 


1.— 18 đồng đề thẳng liền nhau dài một thước mộc, 
30 dài một thước may. 


KHẢO SỬ 317 


2.— 600 đồng tiền këm, nghỉa là một quan, nặng 1 
kiô rưởi, ⁄2 quan rưởi nặng một ta thóc hay một tạ 
gao. 45 quan nặng một tạ muối, 50 quan nặng một ta sắt. 


Nhưng vì đó là theo lệ định. Còn sự thật thời khác 
vì có lë đã có đồng to, đồng nhỏ, đồng nặng, đồng nhẹ, 
tại nhà vua cho nhiều chủ lò được phép đúc! Và có lẽ 
tai dân gian có cân thước khác. 


Thi dụ một thước mộc dài Om424 còn 18 đồng tiền 
kẽm thời dài Om434 ; thước may dài 0m644 mà 30 đồng 
tiền kẽm dài 001720! 


42 quan rưởổi nặng 1 tạ nghĩa là 63,750 kilo nhưng 
đó là tạ thóc. Còn tạ gạo thời chỉ nặng 60,700 kilo thôi. 


Nhưng dù sao, (iền kèm đã đúc theo cách đo lường 
của ta. Hiện giờ, ở nhà quê tôi còn thấy, có nơi cân 
thịt bằng quan tiền këm của ta. 


Một quan là 600 đồng tiền këm hay 100 đồng tiền đồng. 
Theo như dụ năm Ẩt-hợi (1815) thời một đỉnh bạc nặng 
năm đồng cân ăn một quan bốn tiền. (Một quan là 10 
ёп). 


TRƯƠNG-PHÚC-GIÁO 
УА SỰ MỞ TÍNH HÀ-TIÊN VÀO NĂM 1811 


Về lịch-sử ly sở Hà-tiên, ta có nhiều chỉ tiết nên chú ý. 


Trước hết miền Hà-tiên là miền Chân-lạp, tức là Cao- 
miên bây giờ. Đất cao, giáp bờ biền, ở trong một cái vinh 
-sâu, ngoài khơi có một dày cù lao bao bọc, địa thế Hà- 
„tiên không những là đẹp mà còn hiềm yếu về phương- 
“điện quân-sự và quan-trọng về phương diện canh-nông vì 
„có đất cao và tốt. 


Sau nữa, về phương-diện dân-cư, thật là nơi tứ chính 
.quần-cư, dân chúng rất phức tạp. 


Nguyên là hồi Minh mạt, Thanh-sơ vào khoảng cuối 
thế kỷ thứ mười bày, đầu thế kỷ thứ 18, vì muốn trung- 
thành với Nhà Minh, một số đông người Tàu, phần nhiều 
thuộc miền Triết-giang, Phúc-kiến, Triều-châu dùng thuyền, 
theo gió bấc thôi mà di cư vào Nam. 


Đồng thời, từ miền Quảng-nam, Quảng-ngäi, Bình-định 
„сас đồng bào ta, cứ theo bờ biền mà di cư vào Nam, 
Ta dần dần khai phá và chiếm cứ miền Gia-định và Biên- 
¿hoà bây giờ. Còn người Tàu thời chiếm miền Hà-tiên. 


Dưởi sự lãnh-đạo của thủ lãnh Mặc-Củu, người Tàu 
‚йа lập ra một khu tự trị ở miền Hà-tiên. 


KHÅO SỬ ` 319 


Trước, thần phục Vua Cao-miên, sau, thần phục Chúa 
Nguyễn vì quân-đội ta mạnh, sau khi ta đã tồ-chức miền 
“Tiền-giang. 


Người Tàu đã 101 Hà-tiên vào khoảng suốt thế kỷ thứ 
18. Vào đầu thế kỷ thứ 19, sử cho biết là số lượng họ 
đông. Nhưng họ đồng hoá với thô dân là người Cao-miên. 
Còn có một số người mà sử ta gọi là người Đồ-Bà, tức 
là người Mã-Lai, một giống trong những giống mà nôm 
na ta gọi là Tây-đen, ở Nam-dương quần-đão di cư sang miền 
Hà-tiên. 


Vậy, ta nhận thấy là miền Hà-tiên, vào đầu thế kỷ 
thứ 19, là một miền mà dân-cư phức tạp, sự cai trị khó, 


Sử cho biết chỉ tiết sau này : 


« Tháng tám, năm Tân-vi (1811) tức là năm thứ mười, 
triều Vua Gia-Long, Ngài cho Quản-đạo Kiên-giang là Trương- 
phúc-Giáo làm Trấn-thủ Hà-tiên, Định-tường ký lục Bùi- 
đức Mân làm Hiệp-trấn. 


Ngài nghĩ cho rằng Hà-tiên là một chỗ quan yếu, hai 
người ấy biết rõ biên tình, cho nên Ngài bó qua trấn ấy. 


Bọn Trương-phúc-Giáo đến trấn, chánh sự khoan giản, 
không làm phiền nhiễu. Chỉnh đốn trại quân, chiêu tập 
lưu dân, lập trường học, khần ruộng hoang, sửa sang 
phố chợ. Phân biệt người Nam, người Tàu, người Cao- 
miên và người Đồ-Bà, người nước nào, thời ở chỗ nấy. 
Thành một nơi đô thị lớn trong Nam-kỳ ». 


Sử liệu dẫn trên đây trích trong bộ Quốc-triều chánh 


320 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


biên cho ta biết một chỉ tiết rất quý về lịch sử tỉnh ly 
Hà-tiên, vào đầu thế kỷ thứ 19, vào năm Tân-vị (1811). 


Hà-tiên là một cửa biền quan trọng của ta, dân cư 
phức tạp, giáp giới biên thùy Сао-тіёп và quân Xiêm 
muốn đồ bộ lúc nào cũng được. Hà-tiên là đất phải phòng 
bị, phải có đồn ải ở sau, đề tiếp ứng. 


Sử cho biết là năm Binh-tý (1816) vào tháng giêng Vua 
Gia-Long cho đắp đồn Châun-đốc. 


Vào tháng chạp năm ấy, sử cho biết chị tiết sau này : 


« Ngài xem địa đồ xứ Châu-đốc, truyền các quan thị 
thần rằng: Xứ này nếu mô đường thủy thông với Hà- 
tiên thời nông thương đều lợi cả. Ngày sau dân ở càng 
đông, đất mở càng rộng sẽ thành một trấn to». 


Vậy thành Châu-đốc là hậu thuẫn cho thành Hà-tiên. 
Sau vài năm sẽ có một con sông đào, từ Châu-đốc đến 
Hà-tiên, gọi là sông Vinh-Té. Con sông đào này là một 
công tác vỉ đại của ta, dưới sự Thống-đốc của Tông-trấmn 
Lê-văn-Duyệt, vào cuối triều Vua Gia-Long (1820) và дач 
triều Vua Minh-Mạng. Hà-tiên được lièn-lạc với Châu-đốc 
một cách dễ-dàng, nông thương đều lợi, nhưng sự canh 
giữ biên phòng cũng được bảo đảm. 


v.v 


Đề kết luận, chúng ta mơ tưởng tới ly sở Hà-tiên, 
trước đây trên một trăm năm muoi năm. 


Vua Gia-Long phái Quản-đạo Kiêng-giang là Trương- 
phúc-Giáo làm Trấn-thủ Hà-tiên... 


KHẢO SỬ 321 


Trương-phúc-Giáo đến trấn, chánh sự khoan giản, không 
làm phiền nhiễu. Chỉnh đốn trại quân, chiêu tập lưn dân, 
lập trường học, khần ruộng hoang, sửa sang phố chợ. 
Phân biệt người Tàu, người Cao-miên và người Đö-Bà. 
Người nước nào thời ở khu nấy, thành một dó hội lớn trong 
Nam-kỳ. 

Lịch sử đã ghi гб ràng công của Trấn-thủ Hà-tiên 
Trương-phúc-Giáo, một vị trấn thủ đầu tiên, của miền Việt- 
Nam quan-trọong này, cách đây 150 năm. 


GIA-ĐỊNH THÀNH TÔNG-TRẤN LÊ-VĂN-DUYỆT 
VỚI VIỆC ĐÀO SONG VĨNH-TẾ 


Từ Châu-đốc đến Hà-tiên dọc theo biên-thùy Cam-bốt, 
ta có một con sông đào to, dài trên dưới một trắm cây 
số. Sông näy là sóng Vỉnh-tế. 


Người phu-trách đào là Gia-Định Thành Tông-trấn LÉ- 
VĂN-DUY}T. 


Đào từ năm 1819 đến năm 1824 mới xong, có tháng 
huy-động đến năm sáu chục ngàn nhân-công. 


Thật là một công-tác vỉ-đại, một vinh-dự cho nông-dân 
và Quân-đội Việt-Nam, vì đây là một công-tác cộng-đồng. 


Lịch-sử con sông đào Vinh-të như sau này: 


Chúng ta tưởng tượng là miền Châu-đốc đến Hà-tiên, 
trước đây ngót một thế-kỷ гиб. 


Nào là bùn lây nước đọng trong mùa mưa. Các rạch 
đầy cỏ, đầy rắn, mà nhiều thứ rắn độc. Làng mạc lơ thơ 
chỗ nầy dăm nhà, chỗ kia vài nhà. Mùa mưa cấy lúa gạo, 
mà là thử lúa không tốt, vì chất đất là đất phèn. Mùa 
hanh đất nút n, dân trồng bày bạ củ khoai, củ sắn, 


KHẢO SỬ 323 


Còn dân-cư ở ly sở Châu-đốc, Tịnh-biên, Gianë-thành 
thời ra sao ? 


Nào là người Miên, người Tàu đủ các bang, nào là 
người Đồ-bà. Còn người Việt ta rất it, phần dòng là thành- 
tích bất hảo. 


Thỉnh-thoảng từ bên Cam-bốt các đảng cướp tràn sang, 
cướp của, đốt nhà, hầm hiếp đàn bà, con gái. 

Nói tóm lại, có nhiều vấn đề đặt ra cho Chính-Phủ ta. 

Một là phải bảo-vệ biên-thùy. 

Hai là phải đem an-ninh và trật tự cho đân-chủng. 

Ba là phải có đường thông thương bằng thuyền to. 


Bốn là phải đem nước ngọt của sông Cửu-long vào các 
đồng ruộng đề rửa chất đất-phèn, đề cho cây lúa tốt 
thời mực sống của dân mới lên cao được. 


Cả một vấn-đề quốc-kế, dàn-sinh mà miền Châun-Đốc, 
Hà-Tiên đặt ra cho vua Gia-Long. 

Ngài đã giải quyết như thế nào ? 

Ta đọc sử, trong Bộ Chảnh-biên, thấy ghi gọn ghế 


một câu sau này : 


e Tháng chin năm Kỷ-Mäo (1819) tức là năm thứ 18 
triều Vua Gia-Long, đào sông Châu-đốc thông với Hà-tiên, 
gọi là sông Vĩnh-tế ›. 


Một công-tác quan-frong như thế này mà sử thần chỉ 
ghỉ cho một câu mà thôi. 


324 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 
Nhưng sử cũng ghỉ mấy câu dụ của Ngài cho dân 
Vĩnh-Thành (tức là Vĩnh-Long và An-Giang). 


« Công-trình đào sông ấy rất khỏ. Việc nhà nước và 
cách phòng giữ bờ сӧі quan-hệ rất lớn. Chúng ngươi tuy 
là khó nhọc một lần mà ích-lợi cho muôn đời ngày sau. 


Dân ngươi phải báo cáo cho nhau biết, chớ nên sợ 
nhọc ». 


Vậy công việc bát đầu vào cuối thu sang đông năm 
Kỷ-Mãäo (1819). Vua Gia-Long băng vào tháng chap năm 
Kỷ-Mão (1819). 


Vua Minh-Mạng lên nối ngôi, ra giêng năm Canh-Thìn 
(1820). 


Công việc dào sông Vỉnh-tế như thế nào? 


Ngài có lời dụ như sau này (tháng 10 năm Mậu-Ngợ 
1822, tức là năm thứ ba triều Ngài). 


Tôi chép nguyên-văn đoạn sử sau nầy : 


Vua Chân-lạp (Cao-miên) là Nặc-chân đưa thư đến 
thành Gia-Định xin biệp-lực đào sông Vinh-të. 


Ngài khiến DUYỆT sắp đặt trước. 


Duyệt xin đem binh dân ở thành và ở đồn Vinh- 
Thanh, Định-Tường, Oai-Viễn, hơn 39.000 người. Binh dân 
nước Chân-lap hơn 16.000 người, chia làm ba phiên định 
đầu mùa xuân sang năm sau thời làm. 


Ngài Minh-Mạng- cho. 


KHẢO SỬ 325 


Ngài đã dụ ràng: 


« Đường sông Vĩnh-tế liền với Tân-Cương. Xe thuyền 
qua lại tiện-lợi lắm. 


Đức Hoàng Khảo Thế-Tô Cao-hoàng-Đế іа, mưu sâu, 
nghỉ xa, chú ý việc ngoài biên, vừa mới mở đào. Công 
việc chưa xong. 


Nay ta theo chí Tiên-Hoàng, chỉ nghỉ cách khó nhọc 
một lần mà được thong thả lâu dài >. 


Đến tháng 2 năm Quý-ty (1823) Ngài khiến Tông-trấn 
Lê-văn- Duyệt phải chinh mình đồng-lý việc đào sông 
Vỉnh-tẽ. 


Đến tháng 4 công việc hoàn vì tiết mùa bạ. 
Ngài ban thưởng cho cả các quan Miên cộng đồng. 


Vậy, nếu ta tỉnh ra thời dà có tới 55.000 nhân công, 
vừa người Việt ta, vừa người Міёп, làm việc suốt 3, 4 
tháng dưới sự lãnh дао tại chỗ của Gia-định-Thành Tông- 
trấn Lê-văn-Duyệt. 


Nếu ta nghỉ tói đến vấn đề tiếp tế, gao, muối, rau 
cỏ, vấn đề đào giếng nước ngọt, vấn đề cư-frú... cho số 
nhân-công không-lồ này... trong một miền rậm-rạp, hoang- 
vu... thời ta thấy công-trình đào sông Vinh-tế đã thật 
là vï-đại. Са một sự tô-chức. 


Đứng về phương-diện chuyèn-môn, các cụ ta dà có gì? 
Các cụ đã có cái địa bàn đề định phương-hưởng. Cái 


dây thừng đề căng thẳng và đề đo bề ngang. Cái cây 
tre, toàn cây, đề cắm giữa lòng sông mà đo bề sâu. 


326 QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


Chẳng có một sự viện trợ nào cả. Các Cụ đã chỉ lấy 
sức của dân mà làm. Ai đến làm thời phải đem cái thuồng, 
cái cuốc đi theo mà dùng. Thành công-quÿ chẳng tốn kém 
gì са. Chỉ có ít gạo, it muối, gọi là của Vua ban. 


Xét trong các dân-tộc sống về nông nghiệp, dân-tộc 
Việt-Nam ta thật dà tài-giỏi, kiên-gan, bền-trí, chống lại 
thiên-nhiên. 


Đến tháng hai năm sau là năm Giáp-thân (1824) vì 
còn một ngàn bày trăm trượng, khúc nối với Hà-tiên chưa 
đào, nên công việc lại tiếp-tục, đến tháng năm mới xong. 


Ngài cho dựng bia đá làm ghi. 
v 


Ấy là xong công việc đào một con sông lớn, dài trên 
dưởi một trăm cây số; con sông Vĩnh-tế, công của ông 
cha ta. 


Bây giờ, ta tói Châu-đốc, Tỉnh-ly vui-vẻ. Ta nhờ một 
thuyền chở hàng cho ta đi, tùy theo các bến đỗ, cất 
hàng rồi lại đi.. 101 Hà-tiên là một ly sở rất đẹp. 


Ta nằm trên thuyền to, ở đầu mũi, nhìn trời, nhìn 
mây, nhìn nước, nhìn các mương lấy nước sông Cửu-long 
vào ruộng. Thinh-thoảng gặp xuông máy của chính-quyền 
đi tuần-tiễu. 


Ta nhớ ơn ông cha ta ngót bốn mươi ngàn vị đã 
hàng năm: đào con sông nầy, dưới sự lãnh-đạo trực- 
tiếp của Gia-đinh-Thành Tông-trấn Lê-văn-Duyệt, từ năm 
1819 đến năm 1824. 


VUA MINH-MẠNG (1820-1840) 
VỚI MÁY MÓC VÀ KHOA HỌC 


Dân ta ngày xưa không hiều гӧ khoa học và máy 
móc như thế nào; đời sống chỉ dwa vào nghề làm ruộng 
và các nghề mọn, lấy nhân công làm gốc. Cách nhà nước 
đúc súng ống, đóng tàu bè cũng chỉ hơn các thợ rèn, thợ 
mộc một chút mà thôi, lấy cải khéo thay khoa học. 


4 


Sau này, đời sống của ta mà được tiến bộ là nhờ ở 
khoa học, là nhờ ở phép « kỹ-nghệ-hoá > nền kinh-tế của ta. 


Nhưng xét cho kỷ, các pua trước cũng đầ biết chế 
ra máy móc bà cũng đã có một ý Кіёп vë khoa-học ! 


Tôi mong là së có một nhà sử học khảo cửu kỹ vấn 
đề này đề cho ta biết là về đời các vua triều nguyễn 
chẳng hạn nước ta < hủ lậu > hay dà « tiến bộ » về đường 
khoa học. Tiến bộ như thế nào ? 


Tôi theo một ít tài-liệu trích trong quyền Quốc-triều 
chánh biên toát yếu đề cho ta tạm biết qua về vấn đề 
này, thuộc đời vua Minh-Mạng. 

* 
ж ж 

« Năm Kỷ-hợi (1839), tháng tư, Ngài ngự chơi cầu bến 

Ngự, xem thí nghiệm tàu chau máy hơi. 


328 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


< Khi trước khiến Võ-Khố chế tạo tàu ấy, đem xe chở ra 
sông, giữa đường vở nồi nước, máy không chạy, người 
đốc công bị xiềng, quan Bộ Công là Nguyễn-trung-Mậu, 
Ngô-kim-Lậu vì cố tâu không thiệt đều bị bỏ ngục. 


« Bây giờ chế tạo lại, các máy vận động lanh, thả 
xuống nước chạy mau, Ngài ban thưởng người Giám-đốc 
là Hoàng-văn-Lịcb, Vồ-huy-Trinh mỗi người một cải nhàn 
pha 18 độ vàng, một đồng tiền vàng Phi-Long hang lön. 
Đốc công và binh tượng được thưởng chung một ngàn 
quan tiền. 


Ngài truyền rằng: « Tàu này mua bên Tây cũng được, 
nhưng muốn khiến cho công tượng nước ta tập quen máy 
móc cho khẻo, vậy nên chẳng kề lao phí gì. » 


Tháng mười, lại chế thêm một chiếc tàu máy lớn, phi 
tồn hơn 11.000 quan tiền. Ngài truyền Bộ Hộ rằng: « Ta 
muốn công tượng nước ta đều biết tập nghề máy móc, 
vậy nên không kề phi tồn ». | 


Theo hai tài-liệu trên đây, ta nhận thấy là Vua Minh- 
Mạng đã «muốn công tượng nước ta đều biết tập nghề 
máy móc > : các thợ công, ở Kinh đã phải cố mà đóng 
được tàu « chạy máy hơi >. 


Đóng theo cách nào ? Chắc là do theo kiều mấy chiếc 
tàu máy mà vua Gia-Long đã sai mua của người Pháp đề 
đánh nhau, với Tây-Sơn, cách bắt cbước đó chắc phải ¿di 
thời tàu mới chạy được nhưng nó không phải là kết quả 
của trăm nghìn công nghệ máy móc nhỏ hợp lại và... ?... có 
thề không có chút khoa-học gì cả. Chắc tương tự cũng 


&HẢO SỬ 329 


như lối các thợ rèn, thợ nguội bắt chước kiều mẫu mà 
làm ra những «xe đạp nội hoá» trong thời buồi bây giờ. 


Đúc hai thu máy như thể tỏ ra tính bắt chước, tài 
khẻo, lòng kiên nhẫn của người thợ ViệtNam và trí Vua 
Minh-Mạng muốn cho nước ta tiến bộ về máy móc. 


Xét ra, piệc đúc tàu máy khó nhưng không lạ bằng 
viêc. chế xe < Thủy hóa ký ё». 


Sử cho ta biết là năm Giáp-ngọ (1834), tháng ba, Ngài 
sai quan hộ thành binh mà Phó sứ là Trương-viết-Soải 
đến Hữun-Trach Nguyên (một nguồn suối thuộc tỉnh Thừa- 
thiên) chế ra xe < Thủy hỏa ký tế» (nhờ nước chảy làm 
cho máy chạy, không cần dùng sức người) và chiếu 
theo cách mới mà chế thuốc súng, hống phương, hùng 
phương, hộc phương, mỗi thứ hai van cân. Lại phái ty 
viên các bộ, viện, thi-vë và lính pháo thủ đến đó thi 
nghiệm. | 


Cách тобі chế thuốc súng như thế nào ? 


Xe < Thủy hoà ký tế» rất la : có lë là một thứ máy 
giống như thứ Turbine. 


Biết dùng sức nước chảy ở chỗ thác Houile blanche 
là biết dùng một thứ động lực (force mofrice, source 
d'énergie) tối tân. Аі đã chỉ bảo cho Vua Minh-Mạng biết ? 
Hay chính Ngài đã có sáng kiến ấy ? Máy chạy dùng đề 
làm gì? Có liên lạc gì tới việc chế thuốc súng không ?(1) 

(1) Năm Binh-Thân (1836), tháng giêng, Ngài khiến các tỉnh Thừa- 
thiên, Quảng-nghĩa, Bính-định và Quảng-trị tu bô xe «thủy hỏa ký 
tế» đề giả thuốc súng. Vậy xe nầy là một thứ máy діа (Pilon 


mécanique). Nhưng sau, sức nước chảy dùng đề cưa gỗ (1837), như 
ta đã biết, 


330 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Sau này, ta biết là xe € Thủy hỏa ký tế > dùng đề 
cưa gỗ (scierie mécanique). 


Sử chép rằng : < Năm Đinh-dậu (1837), tháng båy, làm 
те máu đề dùng cưa ván. Lúc trước dùng trâu kéo, sau 
dùng máy cưa chạy bằng nước, đặt tại thác dài làng 
Dương-hoà nơi Hữu-trach-Nguyên >. 


Có lề chỉnh vua Minh-Mạng đã chế ra một thứ « thủy 
xa» tương tự như những máy bơm nước (pompe aspirante 
et foulante). 


Nhưng chắc là Ngài đã cho một kiều mẫu Thái-tây 
nào. Sử chép rằng : « (Năm Giáp-ngọ (1834), tháng ba, Ngài 
nói : «Ta nghỉ rằng trong cung dùng nước, đài đệ rất 
phiền, nhân chế ra xe thủy xa, tự đó 10 được sức người 
nhiều lắm. Lâu nay những chỗ nhà ở chật hẹp, mùa 
bè nhiều hoà hoạn, ta dà chế хести hỏa, nếu đem ra 
dùng thời sức người không khó nhọc bao nhiêu mà lửa 
cũng phải tắt >. Bèn truyền đem thê thức хе Яу cho quần 
thần xem > (Xe cứu hóa này) pompe d'incendie, cũng như 
xe thủy xa ở trên là một thứ máy bôm (pompe aspirante 
et foulante). 


Жж 

Vậy Vua Minh-Mang đã biết lợi dụng sức hơi nước 
dë cho chạy máy, sức nước cháu đề làm máy cưa, Ngài 
lại chế ra máu bơm nước và đã biết cách mới chế thuốc 
súng (không biết cách này như thế nào). Ngài đã sức cho 
Võ-Khố chế tạo ra hai tàu máy. Không ngại tồn phí, Ngài 
muốn cho thợ công được tập nghề mày móc. 

t 


KHẢO-SỬ 33t 


Vậy Ngài không phải là một ông vua thủ cựu, Ngài 
dà có trí duy tán. Nhưng Ngài chưa hiều rằng máy móc 
là do khoa học mà ra, do kỹ-nghệ mà thành. Ngài đã 
chỉ theo oài kiều mẫu có sẵn mà cho bắt chước. Sự bắt 
chước đó rất tài và sở di có kết quả là do ở hoa tay 
của người thợ Việt Nam. Та không có thề dựa vào đó 
mà nói là nước ta đã hiều biết khoa học và dà chế-tạo 
ra được máu móc như các nước Thái-lây. 


Dụng cụ mà ta đã cần đến chắc là thô thiền lắm. 


Một chứng со là ѓа đã không khai được mó. Sử chép 
rằng : « Năm Kỷ-hợi (1839), tháng năm, Ngài truyền Hộ Bộ 
Tá-Lý Phan-Thanh-Giản di ra TháiNguyên khai mó bạc 
Tống-tinh (thuộc phủ Thông-hoả). Nguyên khi trước Ngài 
xem nhật báo Tàu, thấy nói quan Tóng-dóc Trực-lệ nước 
Tàu tên là Kỳ-Thiện có nói: mỏ bạc Tống-tnh nước ta 
rất vượng mà chỉ trưng thuế buôn cho người Tàu lấy 
mỗi năm được hơn 2.000.000 lạng bạc tốt đem lén về Tàu. 
Vậy nên Ngài dà phái Nguyễn-văn-Chấn đến nơi khám 
xét thời thấy công việc làm cũng dë. Bây giờ Ngài sai 
Giản đem thị vệ tới nơi thuê thợ đào lấy. Rồi bởi vì 
công trình khó nhọc, lấy không được mấy, lại bãi đi 
mà giao cho khoáng trưởng lãnh tring». 


° 


Vậy ta đề không biết cách khai mó bạc ở Tống-tỉnh 
như người Tàu, cũng như không biết khai các mỏ đồng, 


mỏ këm, mỏ than ở nhiều nơi khác. Công việc giao cho 
người Tàu, Triều đình chỉ đánh thuế mà thôi. 


Óc khoa học của Vua Minh-Mạng như thế nào ? 


Tài liệu sau đây cho ta được rổ : 


332 QUỐC-SỬ TẠP LUC 


« Năm Giáp-ngọ (1854), tháng ba, Ngài bàn chuyện với 
quần thần về phép chế luuện hoá thán, nhân nói rằng : 
« Ta ở trong cung thường lúc trước tiết đông chỉ hạ chỉ, 
cân đất và than nặng nhẹ bằng nhau, nhân lấy đó thi 
nghiệm khi hậu. Kịp đến tiết hạ chỉ thời đất nặng mà 
than nhẹ: đến tiết đông chỉ thời đất nhẹ, than nặng. Là 
vì bởi đất thuộc аш, hạ chỉ nhật ат sanh, thời đất nặng. 
Than thuộc về dương đóng chí nhất dương sanh thời than 
nặng. Âm dương loài nào theo loài ấy, suy lề ấy ra 
thời lý âm, đương lành ай, có quân tử, tiêu nhân bên 
nào thanh, bên nào suy cũng có thể biết được ». 


Cân đất và than dë thi nghiệm khi hậu là một cách 
mà ta khó hiều. Bàn về âm, dương và bàn về quân-tử, 
tiêu nhân là bàn ngoài phép khoa học vậy. 


MỘT SỬ LIỆU ĐÁNG CHÚ Ý: 


SỰ CHẾ TẠO TÀU MÁY HƠI NƯỚC 
VÀO сиб! TRIỀU VUA MINH-MẠNG 


Tôi đọc sử, thấy trong bộ Chánh-biên shi mấy câu sau 
này : 

« Tháng tư năm Kỷ-hợi (1839), Ngài Ngự chơi cầu Bến- 
ngự xem thí nghiệm tàu chạy máy hơi. 


Khi trước, khiến só Vð-khố chế tạo tàu ấy, đem xe 
chô ra sông, giữa đường vỡ nồi nước, máy không chạy. 


Người đốc công bị xiềng, quan Bộ-công là Nguyễn- 
trung-Mậu, Ngô-kim-Lân vì cớ tàu không thiệt, đều bị 
bó ngục. 


Вау giờ chế tạo lại, cách máy bán động lanh, thả 
xuống nước chạy mau. 


Ngài ban thưởng người giám đốc là Hoàng-văn-Lịch, 
Võ-huy-Trinh mỗi người một cái nhẫn pha 18 độ vàng, 
một đồng tiền vàng Phi long hạng lớn. Đốc công và binh 
tượng được thưởng chung một ngàn quan tiền. 


Ngài truyền rằng : 


Tàu này mua bên Tây cũng được, nhưng muốn khiến 
cho công tượng nước ta tập quen máy móc cho khéo, 
vậy chẳng kề lao phí gì. » 


334 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tháng mười, cũng năm ấy sử chép là ta chế thêm 
một chiếc tàu máy lớn, phi tồn hơn mười một ngàn quan 
tiền. Ngài truyền Bộ-Hộ rằng : 

« Ta muốn công tượng nước ta đều biết tập nghề 


máy móc, vậy không nên kề phí tồn. » 


Vào năm Canh-tỷ (1840), tháng bảy, Ngài đặt tên cho 
ba chiếc tàu máy: hơi. 

. Chiếc lớn gọi là Yên-phi. 

Chiếc vừa là Ván-phi. 

Chiếc nhỏ là Vü-phi. 


Mấy sử liệu nhỏ này đặt cho ta vài câu hỏi. 


1.— Các tàu lớn, vừa, nhỏ, dài rộng là bao nhiêu, 
trọng tải bao nhiêu tấn, chạy bằng nồi xúp-de nhưng có 
cánh quạt hay bằng có guồng, tốc độ пос độ bao nhiêu, 
có thề mắc súng được không, và có ё chở được bao nhiêu 
binh sỉ, ra biên có thê lènh đênh được bao nhiêu ngày 
mới phải cập bến đề ăn than ? 


2.— Dù sao, các cụ ta dà có những công binh xưởng 
như thể nào ? 


Hai câu hỏi trên đặt cho các vị kỹ sư tân thời. 


Tòi chỉ nhận thấy là vua Minh-mang đã có những lời 
du rất quý, cùng những cách thưởng, phạt khiến ta phải 
suy nghi. 


ẤN NGỌC TỈ CỦA NƯỚC TA 
VÀO GIỮA ТНЁ-КҮ THỨ XIX 


Ngày tế Giao năm Ất vị (1847), tức là năm thi bảy 
triều vua Thiệu-Trị, Ngài mật cáo TrờiĐất việc làm 
Quốc-ti. 


Liền ngày ấy, Ngài ban lệnh khắc chin chữ trên một 
hòn lương ngọc lớn. 

Chin chữ ấy là: 

« Đại nam thọ thiên vinh mệnh truyền quốc ti. » 

Hơn một tháng khắc xong. 


Khắc xong vào một ngày trong Шапа năm, dúng với 
ngày Lễ Vạn thọ, ấn ngọc khắc xong. 
Nội các tâu rằng : 
< Ngọc lành xuất hiện ứng về năm tốt. Ấn thần khắc 
rồi lại gặp lễ vui ». 
Bồi đem ấn và sở dâng lên. Ngài lấy làm vui lòng. 
* 


+ ж 


Tài liệu trên đây, tôi thấy chép ở trong bó Chính sử 
của Nhà Nguyễn. 


Tài liệu tuy ngắn nhưng đặt cho ta vài câu hôi: 


336 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 


1.— Câu hỏi thứ, nhất. 
Vua Gia-Long đã có ngọc tỉ không ? 


Nếu có, thời ngọc tỉ này đã truyền cho vua Minh- 
Mạng. 


Và, lë tự nhiên lại truyền đến vua Thiệu-Trị, Tự-Đức... 
và các vua sau nữa. 


Tại sao vào năm Ất vị (1847), vua Thiệu-Trị lại khắc 
ấn ngọc tỉ truyền quốc ? 


Chắc chắn là từ năm 1802 khi vua Gia-Long lên ngôi 
đến năm 1847 nước ta không có ngọc ti. 


2.— Câu hỏi thứ hai. 
Thế nào là ngọc tỉ? 


Chỉ là một cái ấn to, khắc lên trên một thứ ngọc 
rất quý gọi là «lương ngọc ». 


Có những con lương ngọc to bằng bàn tay và rất dày, 
mầu thời thường xanh sống ở những biền rất sâu và nước 
lạnh thí dụ như ở Nhật. 


Nhưng cũng có thề có những con lạc xuống ngoài 
vịnh Hải-nam... và xuống xa hơn nữa... lạc theo luồng 
nước nóng với nước lạnh giao nhau. Đến khi muốn về 
không đi nồi ngược lại được luồng nước nữa, nên 48 
có thề bị bắt được ở hải phận nước ta. 


Sử chép rằng vào lễ Van thọ năm Binh-ngọ (1846) có 
người dâng hỏn lương ngọc lớn, Ngài bèn truyền thợ ngọc 
giữa thành hình cái ấn ? 


KHAO SỬ 337 


Hòn lương ngọc lớn độ như thế nào ? 
Người dâng là ai ? 


Là người Việt ta hay một người ngoại kiều nào ? Nếu 
là người Việt thời đã phải có dịp đi sang Tâu, sang 
Nhật và đã là một người giao thiệp nhiều với người Tầu, 
người Nhật và biết chọn ngọc. 


3.— Cân hồi thứ ba. 

Ý nghĩa ấn ngọc tỉ như thế nào ? 

Hồi tôi còn ở trường Viễn đóng Bác cô, tài liệu về 
ngọc ti, mà tôi vừa dẫn ở trên, tài liệu này tôi đã tìm thấy rồi. 


Tôi sang hỏi Cu Nguyễn-văn-Tố về sự tác dụng của 
cái ngọc ti. 


Cụ nhờ nhân viên ban chữ Нап tìm tài liệu trong 
cái rừng sách ấy, rồi cụ trả lời tôi tương tự như sau này : 


Ấn quốc ЇЇ phải làm bằng một thứ ngọc qui, không 
phải là ấn cho một nhà vua, cho một họ vua, nà chơ 
một nước có vua. 


Vua là thiên tử, là con trời, 


Nếu không có quốc tỉ thời làm Ië Giao vua chỉ khẩn, 
lễ, không có só. 


Vì muốn có sở lên thiên đình thói phải có ấn, khắc 
trên hòn ngọc lương. 


` Chin chữ: 


Đại nam thọ thiên wnh mệnh truyên quốc tỉ. 


338 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Không nói tới Nhà Nguyễn ! 
Chỉ nói tói nước ĐẠI NAM và nghĩa là : 


Đâu là cái ấn của nước Đại Nam, các vi vua ойпд 
mệnh Trời (mà giữ nước)... 


Một ông Vua đánh mất quốc tỉ thời Кё nào, bắt được 
quốc ti đó sẽ tự coi như TRỜI cho mình được làm vua. 

Lăng vua Gia-Long gọi là lăng THIÊN THỌ. 

Thiên thọ và Thọ thiên khác nhau như thế nào ? 
= Trước khi lên ngôi Vương ở Gia-định (Năm Canh-ti 1780 
tháng giêng) Nguyễn-phúc-Ánh đã đem theo được cái Bửu 
của « NHÀ CHÚA NGUYÊN » 

Bửu này chắc đã được Vua Lê phong cho CHÚA 
NGUYÊN vào năm nào tôi không biết, nhưng tôi chắc là 
sau năm 1558 mà Nguyễn-Hoàng vào #rán thú đất Thuận-hoá. 

Vì họ Trịnh được phong chúa có lề họ Nguyễn mới 
xin phong chúa chăng? Dù sao sử sách không ghi rổ... 
và lại đã mất mát nhiều... hay đã bị sửa chữa lại nhiều. 

Nhưng có hai điểm, ấy là: 

1)Bủu Nhà Chúa Nguyễn chữ là: 

Dai Việt Quốc, Nguyên Chúa binh trấn chỉ bửu. 

Bửu này là do vua Lê phong cho giòng giống Nguyễn 
Hoàng, đời đời làm Chúa ở trấn « Thuận-Quảng » trong nước 


Đại Việt. (Thuận là Thuận-hoá, Quảng là Quảng-nam). 
Nghĩa là từ sông Gianh trở vào... không biết vào tới đâu... 


KHẢO-SỬ 339 


vào tới Chiêm-thành, Chân lạp mà biên giới hồi đó không 
định được rổ. 


Nguyễn-phúc-Ánh có bửu chúa. nhà Nguyễn. Bây giờ 
vì lý do chính trị nào dó, muốn lèn ngôi Vương... nhưng vua 
Lê còn ở Thăng-long... cho nên không dám khắc bửu 
Vương. Bửu phải do Vua Lê cho khắc vào và рап cho 
trong một lễ tấn phong. 


Nếu không có lễ tấn phong và ban Bửu Vương 
thời việc làm của Chúa Nguyễn là một việc mạn quản 
vương và phi pháp. 


Ta hiều lý do tại sao một mặt Chúa Nguyễn-phúc-Ánh 
lên ngôi Vương (ở Gia-định) một mặt vẫn phải dùng Bửu 
của Vua Lê dà ban cho từ mấy thë kỷ, con cháu Chúa 
Nguyễn chỉ là thần đối với Nhà Lė. Nhưng mà bị anh 
em Tây-sơn cùng quần chúng đánh thua liêng xiêng chạy 
tung các nơi ở đồng bằng song Cửu-long. 


Nhờ chưởng dinh Đỗ-thành-Nhàn cùng thuộc tưởng là 
chánh đội Lê-văn-Duân tập trung quân nghĩa dũng ở miền 
Hậu-giang, đánh lên miền Tiền giang mới lấy lại được 
thành Sai-gòn vào cuối năm Binh-thân (1777). 


Năm Mậu-tuất (1778), tức là năm thứ ba mươi chín 
cảnh hưng Nhà Lê, Ngài được Đỗ-thành-Nhân và các tướng 
tôn Ngài lên làm Đại nguyên Soái quyền coi việc nước. 
Năm đó Ngài mới mười bẫy tui. 


Mười bag tuôi làm Đại nguyên soái. 


Rồi năm mười chin tui lên ngôi Vương ở Sài-gòn. 


340 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Kẻ vị thành niên này tại sao được dàn chúng miền 
Nam này suy tôn ? 


1) Vì lý do đã giữ được quốc bửu có từ đời chúa 
Hiểu Minh là cháu sáu đời Nguyễn Kim. 


Nguyễn-Phúc-Ánh là cháu ba đời Hiếu Minh. 

Giòng Nguyễn-Phúc đến Nguyẫn-Phúc-Ánh đã có chín 
đời làm chúa từ chúa 54. 

2) Phải chăng có những anh hùng hảo hán muốn ra 
giúp chúa trị nước ? 


3)Phải chăng có kẻ muốn buôn chúa {уі chỉ là một 
gã vị thành niên chạy loạn ? 


Dù sao, cái Bửu : 
Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa binh trấn chỉ biu. 


đã là cái bùa hộ mệnh cũng như là một vật gian nan 
cho Nguyễn-phúc-Ảnh. 


4) Cuộc nội chiến kéo dài mãi đến năm Nhâm-tuất 
(1802) giữa Chúa Nguyễn-phúc-Ánh và Nhà Tây-sơn mà 
Chúa Nguyễn cho là giặc. 


Sau khi đã nhờ quân Pháp thắng Nhà Tây-sơu vì nhờ 
quân Xiëm đã bị thất bại và sau khi đã làm chủ được 
đất Nam và vựa thóc giàu nhất trong nước, chúa Nguyễn 
рһас-Апһ lập đàn tại xà An-ninh, hiệp të Trời Đất, cáo 
tiệc đặt niên hiệu Gia-bong. 

Làm lễ Giao, đặt niên biệu là Nguyễn Chúa sẽ không 


phải là chúa nữa mà là Vương... và sẽ là Đế đề thay... 
Nhà Lê. 


KHẢO SỬ 341 


Các công việc này xảy vào tháng năm năm Nhâm-tuất. 
Rồi là cuộc « Bắc phạt » tàn quân của Nhà Tây-sơn. 


Rồi là việc sai sứ sang Tầu xin cầu phong. Sứ sẽ nói 
với vua Tàu là «giặc Tây-sơn > đã bình và «Nhà Lê» 
đã tàn... vì vua Lê-chiêu Thống dà băng ở bên Тап! 


Cử chỉ này của Nguyễn-phúc-Ánh đáng chú у: 
— Giết Nhà Tây-sơn là loạn ở Thuận-quảng. 
Không tôn phò Nhà Lê vì Nhà Lê dà. tàn. 


Trên đây tôi phải kề lại hơi dài dòng mấy chi tiết 
lịch sử. 


Kết шап là : 
1.— Chúa Nguyễn së lên ngôi Hoàng đế của Nhà Lê. 
2.— Së có niên hiệu là Gia-Long. 


3.— Sẽ có chịu lễ tấn phong của vua Tàu, có nhận 
sắc phong và nhận quốc hiệu là Việí- Nam do vua Tàu 
đặt ra cho ta. 


4.— Có làm lễ Giao, có quốc ấn do vua Tàu ban cho. 

Tôi không nhở тё Quốc Ал này có những chữ gì 
và bằng gì? 

Chắc là bằng vàng, khắc bốn chữ : Việt Nam Quốc 
Vương. 


__ Bây giờ, chúng ta khảo cứu mất công. Tôi nhớ có 
đọc một bài, cách đây độ mười lăm năm đề tài đại đề 
Jà < Les sceaux des Empereurs d'Annam >x. Tõi không nhớ 


342 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


là có ở trong tập Đô thành hiếu có ха không ? (Bulletin 
des Amis du VieuxHuế). Chẳng qua chỉ là những bài vớ 
vần như bài của Soguy chẳng hạn. Còn riêng tôi chưa 
được tay cầm một cái ấn thật nào cả: ở viện Bảo tàng. 
Hà-nội và Huế, tôi thấy nhiều thứ giả lắm 1 


Về lễGiao của Hoàng-đế Bảo-Đại, trong Đô thành hiếu 
có xã đã có một bài xoàng. 


Tôi rất tiếc là không biết lễ hồi trước như thế nào ? 
Ta không biết! Một ông vua bị nộ lệ trong một dải đất 
nhỏ hẹp là đất Trung mà làm lễ Giao thời lễ này chỉ là 
một trò hát bội cho thực dân xem mà thôi! 

Tôi đi lại Huế nhiều lần. 

Trong hồi Pháp thuộc, quan là gì! Vua là - gì ? 

Có liên lạc gì với sự mất Ngọc Tí không ? 


ж 
ж ж 


Ở tren tôi đã dẫn mấy chỉ tiết về ấn Ngọc ТЇ. 


Ấn Việt Nam Quốc Vương chắc là đã dùng trong 
các chế, cáo, chiếu của vua Gia-Long, Minh-Mạng và Thiệu 
Trị cho đến mãi sau... Tôi nhắc tại là tôi không đủ điều 
kiện sử liệu đề khảo cứu về vấn đề Ап của các vị Chúa, 
Vương, Đế. 

Tôi chỉ nói tới mấy chữ triện khắc trên hòn Ngọc Ti. 

« Đại Nam Thọ Thiên оїпһ mệnh truuền Quốc Ti. > 


Ấn пау có mấy chữ khiến ta phải chú ý. 


KHẢO SỬ 343 


1.— Thọ Thiên nghĩa là phụng mạng Trời chứ không 
phải là Vua Tàu, vì chính vua Thiệu-Trị ban lệnh cho 
Ấn quan khắc chin chữ đó. 


Ấn này là tự Ngài đặt ra, không phải là ấn của Hoàng 
để Trung hoa Бап cho. 


2.— Đại Nam. Tại sao có chữ này ? Tên nước ta do 
vua Gia-Long đề ughị với vua Tàu là Nam Việt Vua Tàu 
không ưng, và đặt cho nước ta chữ Việf-Nam. Vua Gia- 
Long ưng thuận đề nhận lễ thụ phong. Lễ có cáo sắc 
và ấn của vua Tàu ban cho đề mà dùng trong nước. 
Và tôi nhắc lại là chắc chỉ có bốn chữ Việt-Nam quốc-Vương 


Nay vua Thiệu-Trị được người dâng hòn lương ngọc 
Ngài nghĩ rằng đây là điềm trời rất tốt,tựa nước Việt-Nam. 


Nguyên là ảnh hưởng của nước ta ở Cao-miên, trong 
triều vua Minh-Mạng và ngay trong triều Ngài nữa, ảnh 
hưởng này đã rất mạnh. 


Chữ Việt Nam hay chữ Nam-Việt không thích hợp nữa. 
Vi: 
1.— Nướởc dà manh. 


2,— Trời cho lương ngọc nên Ngài mật cáo Trời Đất 
vào ngày tế Giao, năm Аі-уі (1847) việc làm Quốc tỉ. 


Quốc tí này là quốc tỉ của Nhà Nguyễn và tên nước 
ta trên quốc ti là Đại-Nam. 


Và sự xưng Hoàng-đế là có y nghĩa. 


344 QUŐC-SÙ' TẠP LỤC 
Nước Đại--Nam có Thiên tử vì có Quốc tỉ cũng như 
Trung-quốc có Thiên tử vì có Quốc tỉ, 
Vì vậy cho nên các bộ sách của ta nhan đề là : 
Đại-Nam hội điền sự lệ 
Đại-Nam tiền biên liệt truyện 
Đại-Nam chánh biên liệt truyện 
Đại Nam thật lục. 


* 
k ж 


Đai-Nam hay Viét-Nam ? Chữ Bai-Nam thời đúng hon 
nhưng tiếc là đã bỏ chữ Việt là tên của giòng giống. 
Còn sự tích Ап Ngọc-tÍ thời như thế nào ? 


Tháng tư năm Ất-đậu (1885) quân Pháp xâm lăng đánh 
được kinh thành Huế. 


Vua Hàm-Nghỉ và Tôn-thất-Thuyết ra chiến khu Quảng 
trị ban hich Cần-Vương. 


Trong lúc loạn ly ấn Ngọc-tf đã mất... 


Phải chăng vì Ấn Ngọc- đã mất cho nên không còn 
chiếu mà mấy chữ đầu là : 


Thừa thiên hung vån Hoàng-để chiếu rằng... 


VUA TỰ-ĐỨC VỚI VIỆC КІМН LƯỢC . 


NGUYÊN-ĐĂNG-GIAI, KINH LƯỢC ĐẠI SỨ 
Ở HỮU KỲ VÀ BẮC-KỲ (1850-1854) 


Năm Ất-vị (1847), tháng chin ngày Qui-mäo, vua Thiệu- 
Trị băng tại cung Càn-thành, di chiếu lập Hoang ti thứ 
hai là Phước-tuy-Công lên nối ngôi. 


Tháng mười, ngày Kỷ-sửu, Phưởc-tuy-Công lên ngôi 
tại điện Thái-hòa, đặt niên hiệu là Tự-Đức, kề từ năm sau là 
năm Mậu-thân làm đầu. 


TỈNH HINH TRONG NƯỚC LÚC BẤY GIÒ NHƯ THẾ NÀO ° 


Theo lời tàu của thự Tả Tham tri bộ Công là Trương- 
quốc-Dung (së tàu tháng mười hai năm Ất-vị 1847) thời 
< Tài lực trong dân, so vởi năm trước mười phần kém 
đến năm sáu, mà các quan địa-phương thường hay trau 
giồi tiếng tốt? hỏi số dân thời tâu tăng, hỏi mùa màng 
thời tâu rằng được, chỉ muốn cho mình được, tiếng khen 
mà lòng thiệt vì nước vì dân thời it... > 


Những sở của các quan điều trần vë viêc củi cách ích 
quốc lợi dán tàu lên rất nhiều: 


Chinh Trương-quốc-Dụng điều trần năm việc : 
1.— Bót việc chi phi. 
2.— Cần việc hình ngục. 


346 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


3.— Chỉnh đốn quan lại. 
4.— Giảm bớt văn án. 
5. — Sửa sang phép học. (tháng 12 năm Ất-vị 1847). 


Năm Mậu-thân (1848), tháng tư, Thị lang sung nội-các 
Nguyễn-văn-Trường dâng sở tâu việc : 


1.— Chuẩn tiền công phí cho linh. 
2.— Tha việc hoà mãi cho dân. 
3. — Tăng giá thuê cho các thuyền chở. 


Tháng năm, thự Hiệp-tá Nguyễn-đăng-Giai điều trần 
mười khoản về việc hình án. 


1.— Tội làm giặc; 2.— tội ăn cướp; 3 — tội đánh chết 
người. 

4— Nghiêm sức các sở іга ап; 5— Lệ tra xét ап 
kiện. 

6— Phép đoán định tội danh; 7— Nghiêm nghị tội 
các quan viên. 

8.— Các án bán ra xét; 9— Quan viên bị kiện ; 10— 
Quan viên can nghị. 


Tháng sáu, Nguyễn-đăng-Giai lại tâu mười ba việc như 
là định lệ duyệt tuyển dân đỉnh, báo Кп ruộng đất 
hoang, vỗ yên dân điêu háo, bắt điền lính thiếu ngạch 
vân vân... 


Ngài dụ đình thần xét lời sở tấu của Trương-quốc- 
Dụng, phúc tấu thi hành còn ngài cho thi hành ngay 


KHẢO SỬ 347 


những lời điều trần cfa Nguyễn-văn-Trường và của Nguyên- 
đăng-Giai. 


Ngài chăm việc chính trị, cách một ngày lại ngự triều 
bàn việc chánh thi hành. 


Tháng sáu năm Mậu-thàn, ngài có lời dụ răn các 
quan rằng : 


< Quan vui, thời dân khô, trên ích thời dưới tôn. 
Chẳng qua vì quan, lại, vỗ, văn, lộng phép tạ sự hại 
dân, hoặc nhân đoán ngục xét hình dụng tâm làm nặng 
nhẹ mà sách người lấy của, hoặc nhân bắt lính đòi thuế 
giả đốc sức đề kiếm miếng chia nhau; hoặc đem đồ thỉnh 
thác quan trên, đề nhờ nưng đở; hoặc sinh việc góp 
lườm người đưởi, đề lấy tiền riêng, tình tệ còn nhiều, ta 
thiệt lấy làm buồn lắm! người xưa thường có nói bầy 
một điều lợi không bằng trừ một điều hại, sinh ra một 
việc không bằng giảm đi một việc. 


' «Bây giờ việc nên làm trước, chỉ hơn hình thời khoan 
chánh thời giảm, quan thời thanh, lại thời liêm. Các người 
phải nghỉ thế nào cho quan lớn giữ phép, quan nhỏ thanh 
liêm, đều bỏ hết thói tệ. Thức khuya dậy sớm, lòng lo 
cần thận siêng năng, trên giúp ta đều nghĩ chưa tới, dưởi 
khiến cho trăm họ đều được yên vui: ấy là ta trông lắm 
mà thiên hạ cũng may lắm. » 


Theo những tờ điều trần của các quan bà lời dụ của 
vua Tự-Đức, іа có thề nói được rằng chính trị của ta lúc 
bấu giờ suy đốn lắm : dân khó vi tệ quan lại. Nhà vua 
nhận thấu như thế ра lời dụ của ngài có vé cầu khần, 
ngài rất siêng biéc chánh mà các quan lại không như ngài! 


348 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Cuối năm Kỷ-dậu (1849), tả, hữu trực kỳ và Nam-kỳ 
lục tỉnh lại nhiễm bệnh dịch : về đầu năm Canh-tuất (1850), 
bộ Hộ thông tính cả Nam, Bắc các hạt bị bệnh hơn 
589.400 người! Nhiều nơi lại bị mất mùa nữa. 


Có lề vì các quan địacphương cai-tri hại dân và dân 
bị nhiễm bệnh dịch, chết hại rất nhiều lại bị mất mùa, 
cho nên về tháng giêng năm Canh tuất 1850 vua Tự-Đức 
phái ba đại thần đi kinh lược trong nước. 


1.— Thượng thư bộ Công là Nguuẫn-tri-Phương sung 
kinh lược đại sử Nam-kỳ, lĩnh tồng-đốc Định, Biên, kiêm 
Tông-đốc Long-an. 


2.— Thượng thư bộ Hình là Nguyễn-đăng-Giai sung 
kinh lược đại sử Hữu-k, lĩnh Tồng-đốc An, Tịnh, kiêm 
"Thanh-hóa. 


3.— Thượng thư bộ Lại là Phan-thanh-Giẳn sung kinh 
lược đại sử Tả-kụ, lĩnh Tồng đốc Bình, Phú kiêm Thuận, 
Khánh. 

Ba quan Kinh-lược đều là ba quan thượng thư tại 
triều đình — linh cờ tiết mao tới li, < Cốf đề bầu điều lợi, 
trừ điều lệ, cấm trấp quan lại, chiêu yên nhân айп.» 


Các bạn đọc chắc nhận với tôi rằng ba quan thượng 
thư đi kinh lược như thế, là một sự không thường xây 
ra, phải có những tình cảnh khó khăn sui nên. Tôi đã 
xét những tình cảnh ấy ở trên tuy xét không được thiết 
thực cho lắm. Bây giờ ta phổi xem công viêc của cúc 
quan Kinh lược như thế nào. 


KHAO SỬ 349 


Tài liệu mà tôi dùng được rất it, đó là một điều đáng 
tiếc ; vì đầu đề bài này — chắc bạn cũng nhận thấy — 
cần phải khảo cứu chắc chắn và đầy đủ. 


*'** 


Kinh lược Tả-kỳ Phan-thanh-Giàn ở Kinh ra di vào cuối 
tháng giêng năm Canh-tuất (1850) thời đến tháng hai năm 
sau (1851, năm Tân-hợi) được lịnh đồi làm kinh lược phó sứ 
Nam-kỳ lĩnh Tông-đốc Gia-định, kiêm Biên-hòa, Vỉnh-long, 
Định-tường, An-giang, Hà-tiên nghĩa là cả lục tỉnh. 


Trong thời gian một năm ở Та-ку, Phan kinh lược 
dà làm những công vic gi? 


Tôi không được biết. 


Về quan kinh lược đại sứ Hữu-kỷ, Nguyễn-đăng-Giai, 
sử có chép (không тб về tháng nào nhưng ở trong khoảng 
từ tháng bầy đến tháng 11 năm Tân-hợi 1851) là được 
thưởng quận công, gia một cấp và được ngọc đeo, tiền 
vàng, đoạn, sa, sâm, quế các hạng « Vì Đăng-Giai, từ 
khi lĩnh cờ tiết mao đến li sở, xét hồi tình dân, sửa 
sang việc Châu quận, cử người liêm giỏi, truất người tham 
những, tha thuế thiếu, vỗ yên chỗ điêu háo. Bây giờ dân 
được đủ ăn, khói bị trộm cướp, ngài cho là không kém 
với bực Tuần lương đời xưa nên ban lời dụ khen tốt 
lắm. » 


Tôi không thể chứng dẫn những còng việc mà sử chép 
qua ở trên, Riêng về việc sửa sang châu quận thời theo 
như sau пау: 


350 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tháng sáu năm Canh-tuất (1850) (nghïa là nửa năm 
sau khi Nguyễn-đăng-Giai ra Kinh lược) chắc là theo lời 
đề nghị của quan kinh lược, ngài dụ dồn bớt các 
phủ huyện, châu ở tỉnh Nghệ, Thanh. 


Thuộc tỉnh Aghệ-an : 
1.— Вет huyện An-thành giao về phủ Diễn-Châu kiêm lý. 
2.— Huyện Lương-sơn giao về phủ Anh-sơn kiêm lý. 


3.— Huyện Nghĩa-đàn, Quế-phong Túy-vàn đều giao vë 
phủ Qui-châu kiêm lý. 


4— Huyện Tương-dương, Kỳ-son, Hội nguyên, Vĩnh- 
hòa đều giao về phủ Tương-dương kiêm lý. 


Thuộc tỉnh Thanh-hóa : 
1.— Вет huyện Hậu-lộc giao về phủ Hà-trung kiêm lý. 


2.— Hai huyện Quảng-tế, Thạch-thành về phủ Quảng- 
hóa kiêm lý, 
3.— Hai châu Lương-chánh. Thường-xuân giao về phủ 


"Thọ-xuàn kiêm lý. 


4— Hai huyện Hoằng-hóa, Mỹ-hóa hiệp làm huyện 
Hošng-hóa nhưng thuộc phủ Hà-trung. 


5.— Huyện Cầm-thủy và Châu Quan-hóa hiệp làm huyện 
Câm-thủy nhưng thuộc về phủ Quảng-hòa. 


Dön bớt các phú, huyện, châu như trên có ích lợi 
gl cho sự cai-trị không? Sao lại cần có quan kinh-lược 
tởi mới hiều rö sự ich-lợi ấy? 


KHẢO SỬ 851. 


ĐÓ LÀ NHŨNG CÂU HÓ] MÀ TÔI KHÔNG- TRÅ LỜI 
ĐƯỢC. (1) 


Ngay sau khi được vua khen — nghĩa là sau một năm 
гибі, hay hai mươi tháng — Kinh lược ở Hữu-kỳ Nguyên- 
đăng Giai được lĩnh Tông đốc Hà, Ninh sung kinh lược 
các tỉnh Hà-nội, NÑinh-bình, Bắc-ninh, Thái-nguyên, Lạng-. 
sơn, Cao-bằng. 50 di có sự thuyên chuyền đó vì < ngài 
nghỉ xử Hữu-kỳ дап đã bớt khô x. Ngài truyền dụ quan 
Kinh lược Bắc-kỳ < phải chăm việc điều tế binh dân và 
sửa trị bờ cối. » 


Vậy công việc kinh lược ở Hữun-kỳ xong, Nguyên-đăng- 
Giai ra Kinh-lược ở Bắc-kỳ уду. 


Tháng mười hai năm Tân-hợi (1851), nghĩa là sau khi 
mà quan Kinh-lược Nguyễn-đăng-Giai tới Bắc-kỳ mấy 
tháng, sử có chép sự đồn các phủ huyện ở Lạng-§ơn, 
Нипд-уёп, Hưng-hóa. | 


Nhưng chính tháng sáu năm Canh-tuất (1850) — nghĩa 
là một năm rưổi trước — ở Quảng-yên cũng đã có sự đồn 
phủ, huyện như sau này : 


1.— Вет Châu Vạn-ninh đặt làm phủ Hải minh, nhưng 
trích châu Tiên-an, nguyên thuộc phủ Sơn-định bây giờ, đôi 
thuộc phủ Hải-ninh. 


(1) Cũng tháng 12 năm Tân-họi (1851), cùng một đạo-dụ, tỉnh 
Wïnh-long trong Nam-kỳ đồn bót phủ, huyện như các Паһ Lang- 
sơn, Hưng-yên, Hưng-hỏa. 


Ai đề xướng ra sự dồn phủ, huyện ở tỉnh Vĩnh-long ? 


352 QUỐC-SỬ TẠP LUC 


2.— Những huyện Nghiêu-phong, An-hưng, Hoành-bồ 
nguyên thuộc phủ Hải ninh đem đồi thuộc phủ Sơn-định 
nhưng cho quan huyện Hoành-bồ kiêm lý cả ba huyện. 


Ở Lạng-sơn thay đồi như thế này: 

1.— Вет huyện An-bác giao về phủ Tường-khánh. 

2.— Вет châu Thoáảt-läng giao về phú Trường-dịnh 
kiêm nhiếp.. 

ở Нипд-уёп : 

1.— Pem huyện Thiên-thi giao vë huyện Phù-cử, 

2.— Вет huyện Hưng nhân giao về huyện Diên-hà 
kiêm lý. 

3.— Còn huyện RKhoái-châu phân phú thời bớt đi. 

ở Hưng-hóa : 

1.— Вега châu Đà-bắc hiệp về Châu Mai. 

2.— Châu ПЕТЕ về châu Mộc. 

3.— Quỳnh-nhai hiệp về châu Lái. 

4.— Huyện Thanh-thủy nhập vào huyện Thanh-sơn. 


5.— Ba làng Cao-phong, Thạch-an, Quỳnh-lâm, nguyên 
thuộc về huyện Thanh-thủy nhưng xét địa phận gần huyện Bất- 
bạt tỉnh Sơn-tây, cho nhập vào huyện Bất-bạt (1). 


(1) Cũng một tháng sáu паш Canh-tuất (1850), cùng theo một 
chỉ dụ, tỉnh Quảng-yên cũng đồn bớt Phủ, Huyện, Châu, Ai đề 
khói lên vua ? Dön như thế có ích-lợi gì cho sự cai-trị không ? 


KHẢO SỬ 353 


Năm Nhâm-ti (1852), tháng giêng, Kinh-lược Nguyễn-đăng- 
Giai tâu xin gia phái trọng thần đặng giúp việc ngoài biên. 


Nguyên có những tưởng giặc Tàu (giặc Tam-đường} 
tới hàng, 

Ngài liền cho Tông-đốc Sơn, Hưng, Tuyên là Nguy- 
khắc-Tuần sung Kipnhlược phó sử kiêm lãnh Tông-đốc 
Ninh, Thái, Lạng, Bình (nhưng Ngụy-khắc-Tuần sau thôi 
chức ấy, chỉ coi việc Sơn, Tuyên, Hưng, sau lại đôi làm 
Thượng-thư bộ Hộ). 


Năm Giáp-đần (1854) mùa thu (sau tháng bày nhuàn, 
trước tháng 12) Kinh-lược Bắc-kỳ Nguyễn-đăng-Giai mất : 
Ngài dụ tặng Hàm Thái-Bảo. 


Уйу hai lần làm Kinh-lược sứ ở Hữu-kỳ оа Bắc-kụ, 
Nguuãn-đăng-Giai hình như dà thi hành được nhiều điều 
trong bài dụ của vua Tự-Đức : 


« Вау điều lợi, trừ điều tệ, cấm ігар quan lại, chiêu 
yên nhân dân >. Nếu không, sao ngài lại ban khen, và 
ban thưởng ? 


Nhưng ngoài sự dồn các phủ, huyện — mà ta không 
hiều sự ích lợi và không тё là chỉnh ai đề xướng, tuy 
có câu « sửa sang việc châu quận > chỉ ró là quan Kinh 
lược thi hành — 701 không có tài liệu dẫn chứng lời 
khen của vua Tự-Đức là Kinh-lược sứ Nguyễn-đăng-Giai 
dà « Xét hỏi linh dân, сї người liêm giỏi, trut người 
tham những, tha thuế thiếu, võ yên chỗ điện hảo > đồ cho 
dân Hữu-kỳ < được đủ ăn khối bị irm cướp. » 

Công việc của Kinh-lược đại sử Nam-kỳ Nguyễn-tri- 
Phương như thế nào? bài sau tôi së nói tói. 


NGUYÊN -TRI-PHƯƠNG 
КІМН ШОС ĐẠI SỨ NAM-KỲ 
(1850-1858) 


Tháng giêng năm Canh-tuất (1850), tức là năm thứ ba 
triều vua Tự-Đức, Thượng-Thư.bộ Công là Nguyễn-tri- 
Phương sung Kinh-lược Đại-sử Nam-kù, lĩnh Tồng-đốc Định, 
Biên kiêm Tổồng-đốc Long-an. 


Tháng hai năm sau (năm Tàn-hợi, 1851), Kinh lược 
đại sử Tả-kỳ Phan-thanh-Giản sung Kinh-lược Phó-sửứ Nam- 
ký, lĩnh Tông-đốc Gia-định kiêm Biên-hòa, Vinh-long, Định- 
tường, An-giang, Hà-tiên. 


Vậy Nguyễn Kinh-lược vào Nam-kỳ từ đầu năm Canh- 
tuất (1850), một năm sau lại có Phan Kinh-lược vào giúp 
việc (chức phó sử). 


Tháng ba năm Quí-sửu (1853), ngài cho Tham-tri Pham- 
thế-Hiền làm Tuần-phủ Gia-định, Tham tá Kinh lược sự 
pu (nhưng sau — không rõ về tháng nào Phạm-thế-Hiền 
được thăng Tông-đốc Định, An: có thôi làm Tham-tá kinh 
lược sự vụ không? tôi không được bičt). 


Kinh-lược phó sử Phan-thanh-Giản giữ chức của mình 
từ năm Tân-hợi (1851) đến năm nào tòi cũng không гё. 
Nhưng Kinh-lược đại sử Nguyễn-tri-Phương giữ trọng trách 
mãi đến mùa thu năm Мӣи-пдо (1858) (sau tháng bảy, 
trước tháng mười hai). | 


KHẢO SỬ 356 


Vì mùa thu năm Mậu-ngọ (1858) là khởi đầu một trang 
lich së mới của nước ta! 


Tháng bảy (năm Mậu-ngọ) mười hai chiếc tầu đại Pháp 
xào cửa Hàn bắn phá; rồi quân Pháp hầm lấy hai thành 
An-hải và Điện-hải, đánh vào làng Mỹ-thi : tình thế ở 
Quảng-nam rất là bối rối ! 


Ngài mới gọi Kinh-lược đại sử Nguyễn-tri-Phương ở 
Nam-kỳ về, sung chức tổng thống quân vụ dë chống lại 
với quân Pháp. (1) 


Vậy từ đầu mùa xuân năm Canh-tuất (1850) đến thu 
năm Mậu-ngọ (1850) nghĩa là trong một thời gian rất dài 
là tám năm, Nguyễn Kinh-lược đã ở Nam-kỳ, Phan phó 
sử giúp việc (không biết là trong bao nhiêu năm) và có 
Phạm Шат tá giúp việc nữa (nhưng hình như chỉ có 
trong một thời gian rất ngắn). 


CÔNG VIỆC CỦA CÁC QUAN KINH-LƯỢC — MÀ 
PHẦN LỚN LÀ СОА QUAN KINH-LƯỢC ĐẠI-SỨ 
NGUYÊN-TRI-PHƯƠNG — NHU THẾ МАО? 


Đó là đầu đề của bài này vậy. 

Tôi së nói rõ những việc mà tôi đã theo tài liệu tìm 
thấy, nhưng tôi sẽ nói гб hơn những điều khuyết điềm 
của sự khảo cứu nhỏ này. 


() Tháng bẩy nắm Canh-thân (1860), ngài sai Nguyễn-tri-Phương 
vào Gia-Định, 


356 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Sử chép là tháng tám năm Nhâm-tý (1852), Nguyễn- 
tri-Phương, Phan-thanh-Giản, dàng sở tàu tám việc: (nhân 
hai quan về kinh). 


1.— Xin thánh thể nên thận trọng. 
2.— Bãi hát xưởng. 

3.— Xin ức chế kẻ hầu cạn. 

4— Xin chuộng điều tiết kiệm. 

5.— Xin giảm bớt cận thần. 

6.— Xin chăm việc tuyền cử. 

7.— Xin khoan việc làm sâu cho dân. 
8.— Xin thêm bồng hướng các quan. 


Từ đầu năm Canh-tuấi (1858) đến tháng tám năm Nhâm~ 
їй (1852) các quan kính lược không trù nghị piệc gì Һау 
sao ? (tôi nhắc tôi thiến tài liệu). 


Tôi rất lấu làm lạ оё tám điều іди của hai quan Kinh 
lược vì không có điều nào nói về việc kinh lược © Nam- 
kỳ cå. Mới nghe ta.có thề cho là những lời tàu của 
một quan ngự sử tại triều. Có hai điều hơi có liên lac 
tõi sự quan sát của quan kinh lược ở ngoài, ấy là điều 
xin khoan việc làm хап cho dân và xin thêm bông hưởng 
các quan (1). 


(1) Tôi chắc là hai quan kinh lược có sở tàu về việc kinh lược 
Nam-kỳ nhưng tôi không được biết sở ау: Quyên Quốc-triều Chánh 
biên ѓоаѓ-уёп mà tôi dùng chỉ nói tới tờ sở tàu tám việc Кё trên, 
Xét ra, cũng không có gi lạ. Vì hai quan kinh lược ở xa về triều 
định nên mới nhận thấy môt cách гё rệt mấy điều tệ ở triều 
như hát xướng, xa xi, kẻ cận thần lộng pháp... Vậy nên mới có 
bài sở nói trên, 


KHẢO SỬ 357 


«һап được tờ sở nói trên, vua Tự-Đức có dạy 
rằng : các người (chỉ Nguyễn-tri-Phương và Phan-than-Giãn) 
đã tổ lòng trung ái, sẵn có mưu kế gì hay, nên thường 
thường vào tàu >. 


Lời vua dạy tó ngài không bằng lòng. 


Chắc vi nhận thấy thế nên hai quan kinh lược liền 
xin nạp cờ ličt mao từ chức Kinh-lược: chắc hai quan 
cũng không bằng lòng vua. 


Ngài dụ rằng: « Các người phải gắng ổ đó, nghĩ việc 
sắp đặt vë sau khi nào thành hiệu ta sẽ đòi về cũng 
không muộn chỉ. > 


2 Công việc chính của quan Kinh-lược đại sứ Nguyễn- 
tri-Phương ở Nam-kỳ thời theo ý tôi là công việc: CHIẾU 
DỤ LƯU DÂN VÀ LẬP ĐÔN ĐIỆN. 


Công việc này vừa thuộc về phép tri dân vừa thuộc 
về cách 910 nước. 


Tôi sao ra đây và đánh số thứ tự theo tháng năm 
những tài liệu mà tôi góp được, rồi ta sẽ theo tài liệu 
đó mà suy. xét. 


Năm quí sửu (1853) ілапу giêng, chuần cho xứ Nam- 
kỳ làm phép đồn-điền, lập ấp. Đình thần tâu : 
< Xin cho xứ Nam-kỳ cùng các tỉnh từ Bình-thuàn trở 


ra Bắc, thông sức người bốn hạt, cho tình nguyện ứng mộ. 


Mộ được bao nhiên, giao cho dàn bai tỉnh An-giang 
và Hà-Luên còn dw cho qua Vĩnh-tế, Ba-xuyên, Tỉnh Biên, 
chỗ nào đất hoang cứ ở mà сау. 


358 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


« Như mộ người Đồn điền thời thúc làm lính đồn 
điền chia 50 người hán dân làm một đội, 500 người làm 
thành một cơ. 


« Nhưng mộ người lập ấp phải được 10 người trở 
lên, mới cho tùy chỗ khai khẩn, lập bộ, người Tàu đầu 
mộ cũng cho. 


« Người nào mộ linh đồn điền được một đội cho bó 
suất đội, được một cơ cho bó chánh đội thí sái phó 
quản cơ. 


« Ngày sau thành căn cước, một đội làm một ấp; 
một cơ làm một tôug, còn Quản cơ, suất đội đều linh 
chức Tông-trưởng, ấp-trưởng. 


« Người nào mộ dân lập ấp được 30 người thời tha 
xâu thuế trọn đời, được 50 người thời thưởng chánh cửu 
phẩm, được 100 người thời thưởng chánh bát phầm, nhưng 
lĩnh chức Tông lý. 


« Còn thuế ruộng đất hiện khần và thuế đình đều 
cho khoan hạn đề khuyến khích cho người ứng mộ. 


Nguyễn-tri-Phương lại tàu : 


« Phủ Na-xuyên và phủ Tỉnh-biên ‹dân thổ mới theo 
về. Nay chẳng cho hết lục lỉnh làm mà chỉ cho hai phủ, 
e hoặc sinh sự chăng? Xin thông sức lục tỉnh, bao nhiêu 
người ứng mộ ai muốn qua Tỉnh-biên, Ba-xuyên, ai muốn 
tìm đất không khoáng trong bốn hạt, khai khẩn lập ấp, 
đều cho tình nguyện nhưng phải thuộc vào các Tông đã 
lập thành rồi. 


KHẢO SỬ 359 


« Lại xin cho tù phạm ở lục tỉnh như có đứa nào 
xin lập một đội hoặc một thôn, đều được 30 người, thời 
cho làng bọ cbúng nó đứng bảo kiết, sẽ tha tội, giao 
cho tỉnh An-giang phân tháp về cho Vinh-tế, hoặc giao: 


kd 


Hà-tiên phàn tháp về cho Giang thành, ở đó cầy ruộng, 
sau xét quả được thành biệu sẽ nghỉ ›. 

Ngài đều cho thi-hành са. 

2,— Cũng năm Quísửu (1853), tháng ba, ngài khiến 
Nguyễn-tri-Phương chuyên làm kinh lược đại sử trong 
Nam Kỳ và Tham-tri Phạm-thế-Hiền làm tuần phủ Gia- 
định tham tá Kinh-lược sự vụ. 

Ngài đem năm việc quan yếu ở NÑam-kỳ hỏi Thế-Hiền : 

1) Chiêu dụ luu dân. 

2) Luyện tập quân lính. 

3) Bầy mưu kế hay đề giữ chốn biên cảnh. 

4) Cấm hút nha phiến. 

5) Trừ những tệ các quan lại. 

Thế Hiền kê khoản tàu lên даі lược rằng : 

1) Lập ấp, khần ruộng đề dụ lưu dân về. 

2) Cấm sách nhiễu, chăm luyện tập đề đồi lần thói 
lính nhác. 

3.— Tinh việc biên phòng chỉ bằng mộ dân qua chốn 
biên cảnh cóng đồn, tập nghề vö. 


4— Muốn cấm nha phiến thời trước phải cấm quan 
lại bút. 


360 QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


5.— Muốn trừ lại tệ thời trước nên bớt việc, 


Ngài dạy rằng : < Người tàu уду đã nhằm сбі gốc đó, 
nhưng biết vậy mà nói không khó gì, chỉ có làm được như 
vậy là khó mà thôi. » 


3.— Năm Giáp-dần (1854) tháng bầy, khi trước xứ Nam- 
kỳ lục tỉnh làm việc đồn điền, nhiều người nói bất tiện. 
Ngài có truyền. du quan Kinh-lược Nguyễn-tri-Phương xét 
kç thể nào, tàu lên. 


Đến đây, TriPhương tâu : 


« Đất Nam-kỳ liên với giặc mọi, dân xiéu tán nhiều. 
Mượn điều chiêu mộ đề dụ dân về, đốc việc khai khẩn 
đề nuôi dàn làm ăn, thiệt là một cách quan yếu và yên 
dân đó. 


< Hiện bây giờ dân mới hồi phục, đã thúc thành cơ 
đội, được 21 cơ, lập thành làng xóm, phỏng chửng 100 
làng, chia ra đồn khẩn, thế dà nghiêm, hình đã vững, 
không đến nỗi ly tán. 


< Nhung tôi xét việc đồn điền vẫn lợi nước, lợi dân, 
mà không lợi cho Tông, Lý; уау nên Tổng, Lý đặt điều 
đề phỉnh dân. Những người nói bất tiện đó chẳng qua 
chúng phỉnh mà thôi. > 


Ngài khen lời nói khần thiết, nghe theo; còn chương 
trình xét còng, thưởng phạt, chuần cho Tri-Phương kê 
khoản tâu lên. 


Tri-Phương tàu: 


KHẢO SỬ 361 


« Chương trình mộ Кап, xin chờ sắp đặt xong sẽ nghị. 
Chỉ cần về phần Phủ, Huyện, Khuyên đốc, hoặc siêng hoặc 
nhác phải nên xét, đáng thưởng, đáng phạt phải nên định. » 


Tri-Phương nhân dâng chương trình xét công Phủ, 
Huyện. Ngài cho thi-hành. (các Phủ, Huyện đều chiếu hiện 
số mộ đỉnh, khán điền nhiều it, chia làm 4 hạng, mỗi 
hạng chia làm 10 thành, hạn cho ba năm lập cho chánh 
thành căn cước.) 


4.— Năm Ãí-mäão (1855) tháng bầy, Nguyễn-tri-Phương 
© Nam-kỳ lâu ngày thường lấy điều nhở cung-khuyết tàu 
xin về triều. 


Ngài muốn khiến tại chức cho lâu, đề chóng thành 
hiệu, mới ban lời dụ và bài thơ khuyên gắng ở lại. 


5.— Cũng tháng bầu mới định lệ thưởng phạt về sự 
chiêu dụ lưu dân. 


Trong 10 thành mà thiếu đến 6 thành thời quan địa 
phương bị phạt. Trong 10 thành mà quan địa phương chiêu 
dụ được 6, 7, thành trở lên thời được thưởng. 


Năm Binh-thin (1856) tháng tám, tāu đại Pháp sinh 
sự tại vũng Sơn-Trà, thuộc cửa Hàn tỉnh Quảng-nam. Có 
18 vì thấy việc đề phòng bờ cõi trở nèn khần cấp, hai 
quan kinh lược có sở tâu về triều đình. Sử chép như 
sau này : 


6.— Kinh lược Nguyễn-tr-Phương và Phạm-thế Hiền 
tàu (tháng mười một năm Biính-thin, 1860). 


« Trong các cửa biền ở Nam-kỳ lục tỉnh như cửa Cần- 


362 QUỐC-SỬ TẠP LỤC- 


Giờ tỉnh Gia-định, đã sâu lại rộng, tāu lớn đi được, chỗ 
ấy quan yếu lắm. Còn thử nữa là cửa Nhỏ tỉnh Định- 
tường. 


< Vậy chúng tôi xin lựa cho hẹp dưới đồn Tam-kỳ, 
bờ bên tả thuộc làng Lương-thiện, tỉnh Biên-hòa, bờ hữu 
ngan thuộc làng Bình-khánh, tỉnh Gia-đinh, lập hai đồn 
ở phía tả và phía hữu đề nương йб nhau. Còn cửa Nhỗ 
tỉnh Định-tường thời xin do quan Tông-đốc Long, Tường 
tới khám chỗ nào nên lập đồn, bảo thêm, tàu lên së 
xét. » 


Ngài nghe theo : 


7.— Năm Đỉnh-lj (1857) tháng tư, Kinh lược sứ Nguyën- 
tri-Phương, vào chầu. 


Ngài hôi hết tình trạng đồn điền, lại hỏi : 

« Tuôi khanh đã cao, được khoẻ mạnh không ? 
Tân rằng : 

« Tôi nay 58 tuôi, sức trong mình hơi yếu, > 
Ngài ban cho một ітар áo mặc mát. 


Tri-Phương lại đem các điều trù nghị bô cứu về việc 
đồn điền, kê khoản tâu lên. 


Ngài dạy rằng: «Thôi ! cũng y cho ngươi đề cầu cho 
nên việc. » 


§.— Cũng năm Binh-ti (1857), không rö tháng nào, nhưng 
sau tháng tư trước tháng bây, Trương-đăng-Quế, Nguyễn- 


KHẢO SỬ 363: 


tri-Phwong, Phan-thanh-Giản Tôn-thấtCáp tàu công việc: 
Nam-kỳ rằng: (1) 


Các hạt Nam-kỳ, mấy năm trước nhờ ơn triều-đình- 
điều të, đã hơi sanh sắc, chỉ có một hai khoản nên tùy: 
thời sửa sang. 


Nhân kề xin bốn việc : 


1.— Số thuyền täu công trong Nam-kỳ xin chiếu 'theo: 
ngạch lính biện tại đề đủ dùng. 


2— Xin đào rộng đường sông ở hai huyện Long~- 
xuyên và Kiên-giang đề cho thêm hiểm trở. 


(1) rrương-đằng-Quể làm quan tại triều cố mạng lương thần, Phụ 
chánh đại thần, cần-chánh điện đại-học-sĩ, tước Tuy thanh quận 
công (từ năm ất-vị 1847). 

Tón-thết-Cáp lám quan bộ Hộ, có đi công cán ở cửa Hàn đề 
trù nghị cách đề phòng quân Pháp. 

Nguyễn-tri-Phương được tước bá ngay từ nám ất-vị (1847) : Trång- 
liệt-Bả. Hàm Đông các Баі-ћос-5ї không rë tr năm nào nhưng nắm 
Canh-thân (1860) mới thấy nói, \ 


MỘT CUỘC CÁCH-MẠNG, 
NÕNG DÂN THẤT BAI 


Vào khoảng 1944, 1945, báo THANH-NGHỊ có đăng 
môt bài tôi viết về việc Nguyễn-công-Trử khai thác hai 
huyện Kim-Sơn và Tiền-Hải. | 

Bài khảo cứu nhỏ đó dà căn cứ vào những sử liệu chắc 
chắn mà tôi không phải giải thích một cách khác ; nhưng 
vì chúng ta đã trải qua — vào năm 1944 — một nạn đói 
-kinh khủng là vì một vài trường-hợp đã không thuận tiện 
đề tôi trình bày rổ ràng vấn đề, nên tôi nhận thấy là 
đối với bài đó đã không được đây đủ và có ý nghĩa 
nên tôi xét lại đầu đề, căn cứ vào những tài liệu đã 
dàn mà tôi còn giữ được, thêm vào một số tài liệu mà 
tôi chưa dẫn. | 

Tôi sẽ vẫn theo dàn bài сй mà trình bày các sử liệu 
theo lối biên niên: sử liệu trình bầy như thế nầy có 
tính cách khô khan, nhưng, vì tìm ra khó, nhất là trong 
lúc các sách dễ bị tiêu hủy, sẽ có thê ích lợi cho nhiều 
vị chuyên về Việt-sử : tôi sẽ có lời bàn rất dë айі, căn: 
сї vào sử liệu mà tôi sẽ dẫn : 


PHẦN THỨ NHỨT 
SỬ LIỆU 


1.— Năm (iáp-thán (1824) (thứ năm triều Minh-Mạng), 
tháng năm, trấn Sơnnam, Nam-đinh, Sơn-tâv và Bắc- 


KHAO SỬ 365- 


ninh từ mùa Xuân đến mùa ha không mưa : lúa, khoai, 
đậu khô héo nhiều mà dân không báo tai trấn không 
có án khám: quan Tông-trấn đem tình trạng dân cực 
khô tâu lên, Ngài truyền tùy bực tha thuế. 


2.— Năm Ã¡-dáu (1825), tháng bây, có năm huyện ở 
Hãi-đương, Namr-đinh thuộc về Bắc-thành, nhàn trời han,- 
nước mặn lên, có nơi không cấy được, có nơi cấy mà 
bị hạn, quan Tổng-trấz tàu lên, Ngài khiến khám xét 
nơi nào không cấy được, thời tha thuế, nơi nào tồn hại 
thời cứ lệ mà tha cho. 


Nam-đinh (cũng như Nghệ-an) lại bị gió bão, thuyền 
chìm, nhà hư, người chết đuối cũng nhiều. Ngài khiến: 
phát tiền chšn cấp. 


3.— Năm Binh-tuất (1826) tháng giêng, quan Bắc thành: 
tàu < Trong mười ba huyện trấn Hải-dương, vì đói, lưu 
tán hết một trăm tám làng, ruộng bô hoang hết một van 
hai nghìn bầy trăm mẫu, thuế mùa đông năm ngoái không 
lấy gì nạp được ». Ngài khiến tha thuế cả. 


4.— Tháng hai, giặc thê trấn Nam-định là Уб đức Cát 
(nguyên làm thủ ngự ở đồn Ba-thắc, vì của giết người 
nên phải cách) củ tập bọn Phan-bá-Vành, Nguyễn-Hạnh:- 
mưu khởi ngụy cướp phủ Trà lý và Lân-hải Thủ ngự 
Đặng-đình-Miễn và Nguyễn-trung Diễn bị hại, Trấn thủ Lë- 
mậu-Cúc ra đánh bị chết, quan quân chết đến vài mươi 
người, còn thời tan chạy chạy cả : súng, khi giới, thuyền 
mất hết. Quan tông-trấn nghe báo, liền khiến Thống-chế 
Trương-phúc-Đặng theo đánh : giặc tan ở làng Đồng-hào 
(về huyện Dao Thủy): bắt được Võ-đức-Cát đem nạp, giết ngay.. 


:366 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 


5.— Tháng bảy, thuộc trấn Hải-dương, thường năm mất 
mùa luôn, giặc phá, dân ly tán, quan Tổng-trấn không 
tâu. Ngài dụ ban quở. Nguyễn-hữu-Thuận mới trích những 
ви сүс khô iba mươi bày làng tàu lên. Ngài khiến những 
thuế phải nạp năm ấy và tiền lúc trước còn thiếu đều 
tha cả. 


6.— Tháng mười một, tưởng giặc ở Sơn-Tây là Lê- 
drọng-Liên ăn cướp làng Viên-Lãng hạt Phù-Ninh : dân 
làng bắt được sáu tên trong đẳng ấy, Tri-huyện Phù-ninh 
Nguyễn-thế-Cát đi khám, giải về, qua rừng Tử-đà giặc 
xông ra đánh cướp lấy tù, Cát bị hại. Sau quan bắt 
được tên Liên, đem giết. 


7.— Tháng mười hai, giặc 15 ở Nam-định là Phan- 
bá-Vành với Nguyễn-Hạnh (Nguy xưng Hữu quân) đem hơn 
năm nghìn quân xâm cướp các huyện Nghi-Dương và Tiên 
Minh ở Hải-dương, lại liên kết với dàng Tàu Ó cướp ngoài 
biền chống với quan quân. Quan Trấn Thủ là Nguyễn- 
đăng-Huyên đánh không được quan Tông trấn Bắc-thành 
tâu lên. Ngài thăng cho Trương-văn-Minh hàm Tiên-phong, 
Đô Thống chế chuyên quản lính Bắc-thành hiệp đồng với 
Nguyễn-hữu-Thuận coi việc quân. 


8.— Cũng tháng mười hai, Ngài chuẩn cho Tham 
hiệp Thanh hoá Nguyễn-Công-Trứ, Tham-hiệp Nghệ-an 
Nguyễn-đức Nhuận theo Nguyễn-hữu-Thuận Trương-văn- 
Minh tham tán việc quân binh, Nghệ-an thời giao cho 
Đức-nhuận đem qua sai phái ; khiến quân cơ Thanh- 
hóa là Vồ-văn-Bảo coi bốn chiếc thuyền quân; Quản 
со Nghệ-an là Trương-văn-Tin coi mười bốn chiếc đều 
tới Hải-dương hội tiễu (Nguyễn-công-Trứ năm 1824 nghĩa 


ЖНАО SỬ 367 


là trước đấy ba năm làm .Lang trung bộ lại sau thụ chức 
tu nghiệp trường Quốc tử giám ở Kinh cùng với Thân 
văn-Quyền, vì có thề « làm khuôn phép được ». 


9.— Năm Dinh-Hoi (1827) tháng giêng Phan-bá-Vành 
lại tụ chúng ở phủ Thiên-trường và Kiến-xương, quan 
Bắc-thành xin phái thêm lính kinh với thuyền và súng 
cho mạnh thêm thế quân. Ngài khiến quan phó “Tướng 
Ngô-văn-Vĩnh đem quân Hậu bảo vệ nhì qua Bắc thành 
hội tiễu, lại phái Trung-dinh, Tả-dinh vệ quân Thần sách 
ở Nghệ-An mỗi Dinh một viên Vệ Úy theo sai phái ngoài 
Bắc-thành. 


10.— Tháng hai, Trần-văn-Duy quyền соі (ао binh Bác. 
thành tham tán việc quân : Duy thấy giặc lâu chưa yên, 
dàng só xin đi, Ngài khen mà cho, 


11.— Cũng tháng hai, tên Vành đem quây vây Pham- 
đình-Bửu ở chợ Quán. Phạm-văn-Lý và Nguyễn-công-Trứ 
chia ba đạo quản đến cứu, trong ngoài giáp đánh, giặc 
lan. Vành chạy vào làng Trà lä đắp thành đảo hào, lập 
mưu cố giữ. 


Vành ở làng Trà-löä, quan quân vây giữ. Thế giặc cùng, 
toan nhân đêm chạy ra biển, phái Phan-bá-Hùng đóng 
giữ. Quan quận thẳng vào đến nơi, bắt được tên Vành 
và đồng đảng hơn bẩy trăm sáu mươi người, thuyền và 
súng lấy được hết. Tờ báo tiệp tàu lên, Ngài tùy bực ban 
thưởng. 


12.— Tháng ba, Ngài khiến Thống-chế lãnh Trấn-thủ 
Nghệ-an là Nguyễn-văn-Hiếu, Hình-bộ Thượng-thư là Hoàng- 


368 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


kim Хап Kinh-Lược trấn Sơn-nam và Nam-đinh. Thân-văn-: 
Duy tham-tá việc kinh lược. Ngài khiến đình thần bàn 
mấy điều khoản « thương yêu dân điêu tàn-chỉnh đốn các 
quan lại » rồi chuẩn cho thi-hành. 


13.— Tháng tư các quan kinh lược đến Nam-đdinh. 
Xét hỏi những điều khồ cực của dân, nơi nào bị giặc 
phá, đốt thời cấp tiền, lúa, nơi nào bị hai thời cho tiền 
tuất. Xét việc kiện cáo về việc gian tham quan lại ai 
cũng sợ hãi. Chánh-án Nam-định là Phạm-Thanh, thư ký Bùi- 
khắc-Kham tham những lắm, khiến giải đến chợ chém ngắng 
lưng, tích thu gia-sản, phát cho dân chúng. Tri-phủ Nguyễn- 
công Tuy tham tàn, phải tội chết ; lại xét Đông-Tri phủ 
ứng hòa, Pham-Thọ-Vực, Tri-huyện Đại-an Nguyễn-văn- 
Nghiêm đề nha lại làm điều tệ, phải cách-chức cả. Còn 
người nào không xứng chức cũng phải bäi về hết thảy. 


14.— Tháng năm nhuận, Ngài cho giảm thuế ruộng trấn 
Sơn-nam, Sơn-tây, Bắc-ninh, Hải-dương vì mùa đồng năm 
trước phải tai nạn. 


Kinh Lược sứ Nguyễn-văn-Hiếu lai tàu хіп trù të trấn 
Sơn-nam, và Nam-định. Ngài cho tha thuế năm nay (Binh- 
hợi 1827) và thuế còn thiếu năm trước, binh điêu tạp dịch 
cũng đều hoàn cho cả. 


15.— Tháng bẩy, Bắc-thành lụt lớn. Sơn-tây, Sơn-nam 
và Nam-định vỡ đê, ruộng ngập, người chết đuối nhiều. 
Quan Bắc-thành phái người đi phát chần và đem việc ấy 
tâu lên. Ngài dụ cho quan trấn cấp thêm. 


16.— Tháng ba năm Мап-їй (1828), Ngài cho Thị-lang. 
Nguyễn-công-Trứ làm chức Dinh-điền sứ. Nguyên khi 


KHẢO SỬ 369 


trước Công-Trứ dâng 56 xin ba điều : 1) Nghiêm pháp 
cấm đề tuyệt bọn trộm cướp ; 2) Во thưởng phạt đề 
khuyên гап quan lại; 3) Mó ruộng hoang đề giúp cho 
đân nghèo. Ngài cho, vì thế cho làm chức ấy. 


16.— Tháng mười, đặt huyện Tiềnhải thuộc về phủ 
Kiến-xương, trấn Nam-định. 


9 


Nguyên trước, ở gần biên, có một dài bài Tiền-châu 
bó hoang, giặc thường trốn núp tại đỏ. Khi Dinh-điền 
sứ Nguyễn-công-Trứ đến, chiếu dụ, dạy bảo dân, ngắm 
đo đất bỏ hoang ở Тіёп-сһап và hai bên bờ, chia cấp 
cho đân-chúng, cả ау được mười bốn lý, hai mươi bầy 
ấp, hai mươi trại mười giáp ; số đỉnh hai nghìn hai 
trăm năm mươi người, ruộng hơn một vạn tám nghìn 
chín trăm bảy mươi mẫu, chia làm bảy tông. Tàu xin 
lập một huyện đặt tên là huyện Tiền-hải. Lại ở làng 
Ninh-cường, Hàải-cát, mở được bốn lý, bốn ấp, một trại, 
xin lập một tông thuộc về huyện Nam-chấn. Ở tổng Hoàng- 
nha, mở được năm ấp, một trại, ba giáp, cũng là một 
tông, thuộc về huyện Giao-thủy. Còn bao nhiêu, tùy gần 
tông nào, thuộc vào tổng ấy. Đến như ngưu canh điền 
khí lượng lấy tiền công chỉ cấp cho. 


Ngài ban khen. 


Mới cho Tri-huyện Quỳnhlưu là Võ-danh-Dương, 
người trấn Sơn-nam, làm trì huyện Tiền-hải. Công-Trứ lại 
tàu : Những dàn nghèo muốn xin lãnh ruộng hoang mà 
khần còn đến hơn một nghìn người. Tôi xét huyện An- 
khánh, An-mô thuộc vë Ninh-bình đối ngan với buyện 
Nam-châu trấn Nam-định, theo một dài bờ biên, còn nhiều 


370 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


поі bó hoang, cày được, cũng chẳng kém gì huyện Tiền- 
hải: tôi xin qua đó ngắm đo, lập thành ấp, lý. 


Ngài khiến hội với quan đạo Ninh-bình mà làm. 


17.— Tháng ba, năm К-ти (1829) đặt huyện Kim-sơn 
thuộc phủ Yên-khánh, đạo Ninh-bình. Lựa người đặt làm 
tri huyện đề khuyên dạy dân. Nhà cửa, lương tháng, ngưn 
canh, điền khi thời дёп cấp cho dân, y như lệ huyện 
Tiền-hải : còn ruộng thiệt trúng và ruộng đã thành thuộc 
thời lấy thuế từ ` năm nay ruộng lưu hoang thời đến năm 
Minh-Mạng thứ mười hai (hai năm sau) sẽ đánh thuế ; 
đó là theo lời Nguyễn-công-Trứ хіп. 

Công-Trứ lại đâng sở, xin lập qui ước, khiến cho 
đân biết kiềm thúc, lâu cũng nên thói hay được. 

1) Lập nhà học (đặt ruộng học, tha thuế, khiến dân 
cầy ruộng đề làm học bồng, học trò tám tuổi phải vào: 
học). 

2) Đặt ха thương, chăm dạy bảo dàn làm ăn. 

3) Cần việc phòng giữ. 

4) Nghiêm việc khuyên răn. 

Ngài khen phải. 

18.— Tháng năm (cũng năm ấy), Thự Tham Tri lãnh 
Dinh điền sử Nguyễn-công-Trử về kinh phục mang. Nhân 
dịp tàu: < Làng Bồng-hải, ruộng đất bỏ hoang, trước phải 
đo, dư được bảy trăm mẫu, dân không chịu ký-nhận ; 


sau phải khám lại, chỉ dư ba trăm màu, xin sắc сһә quan 
đạo đo lại >. 


&HẢO SỬ 371 


Ngài cho đình thần bàn. 


Rồi sau, dàn chịu thú nhận ruộng lậu hơn sáu trăm 
ba mươi mẫu và ruộng hoang đã khai khần mà lậu thuế 
hơn bốn trăm mẫu. Qnan đạo tâu lên, Ngài khiến trước 
vào 50 thuế nhưng tha tội cho dân. 


19.— Năm Canh-dần (1830) tháng hai, Ninh-bình (ап: 
< Trong huyện Кіт-ѕоп, mấy ấp mới lập, nhiều nơi bị 
nước mặn, phải nhờ nước ngọt nhuần thắm mới thành 
ruộng được ; хіп tha ba năm thuế ». Ngài cho. 


20.— Năm Тап-тдо (1831) tháng giêng, tham tri Nguyễn- 
công-Trử, Hiệp trấn Nam-định Nguyễn-nhược- Sơn bị cách. 


Nguyên khi trước, Trứ làm Dinh-điền sử, có tèn quyền 
sai đội trưởng Phí-qui-Trại tùng theo sai dịch. Tri cùng 
Nhược-Sơn bảo cử tên ấy làm huyện thừa huyện Tiền- 
hải. Thị Lang Bộ Hộ là Hoàng-Quỳnh nghỉ nhà tên Trại 
giầu mà không có khoa mục mới tham hạch ; Trứ và 
Sơn đều phải cách. Trử giáng bồ kinh huyện, Sơn giảng 
làm trí huyện Tiền-hải, tên Trại phải trượng một trăm, 
cách về làm dàn. 


21 —Năm Nhâm-thin (1832) tháng bảy, Ngài cho Nguyên- 
cóng-Trü làm Вӧ-сһапһ sứ tỉnh Hải-dương, lần thăng chức 
tuần phủ, thự Tóng-dóc Hải-an. 


22.— Tháng chín nhuận, thự Tông-đốc Наі-ап Nguyễn- 
công-Trứ tàu : < Đất Quảng yên nhiều nơi bỏ hoang, khán 
trị được đến chừng một trăm mẫu ; nhưng dân xứ ấy 
chỉ quen nghề đánh cá, đi buôn, không từng làm ruộng. 
Xin theo phép đồn điền lượng phái lính thú, quản cấp 


372 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


cho công nhu, khiến khai khần cầy cấy, chỗ nào nên đắp: 
bờ đê thì tùy nghỉ mà đắp, đến khi cắt lúa, coi được 
bao nhiều chia làm ba phần, đem hai phần nạp vào kho 
còn một phần cho quân cấp ;khi thành ruộng rồi mà 
dân lãnh quản mà theo lệ công điền đánh thuế ». 


Ngài dụ khiến phải tới nơi xem xét, 


Công-Trứ mới hội đồng với Tuần phủ Lê-đạo-Quẳng 
lựa được ở làng Lưu-khê, làng Vi-dương (thuộc huyện 
Yên-hưng), làng Yên-phong (thuộc huyện Da-cam) có đất 
hoang cày được cả thầy ba nghìn năm trăm mẫu, nghĩ 
xin йар đê ngăn nước mặn dài hơn hai nghìn bảy trăm 
bốn mươi trượng đem lính thú Quảng-vên và phái thêm 
linh cơ Hải-dương hiệp nhau mà làm ; khi đẻ xong rồi, 
lượng đề lính lại khần trị. Ngài cho. 


PHÂN THÚ HAI 
LÒ! BÀN 


Trong phần thứ nhất, tôi đã theo lõi bièn niên, chép 
theo thứ tự tháng năm, tất cả hai mươi hai sử liệu (đã 
đánh số) thuộc một đề sử học : ấy là sự Phan-bá-Vành 
nồi loạn và Nguyễn-công-Trứ dẹp loạn. 


Tôi nhận thấy, phải nối liền hai nhân danh Phan-bá 
Vành và Nguyễn-công-Trứ vì có liên lạc với hai giai đoạn, 
sự nội loạn và sự đẹp loạn và vì là hai chủ động chính. 


Bây giờ, đứng về phương-diện hoàn-toàn khách quan 
của sự khảo-cứu lịch sử, cố theo tỉnh-thần khoa-họec, chúng 


KHẢO SỬ 373 


ta sẽ căn cứ vào những tài liệu dš dẫn ở trên mà trả 
lời những câu hỏi cần thiết mà chúng ta sẽ đặt ra. 


Tôi phải nói trước rằng tôi dà dẫn tất са. những ійі 
liệu та lôi đã biết, một cách khánh quan, thực thà. Có 
thề có những tài liệu mà lôi không biết và đó là lỗi của 
iôi. Những dù sao, tôi đã thấy là tài liệu tam đầy đủ 
đề cho chúng la có thề có một khái niệm về vấn đề 
lịch sử mà chúng tôi muốn hiều rõ. (Về loạn Phan-bá- 
Vành, tôi không biết đã có ai khảo cửu chưa; về Nguyễn 
công-Trử dà có nhiều bài, sách,ta chủ у tới bai tác giả 
Lê-Thước và Nguyễn-bách-Khoa, một vị có tinh cách khảo 
cứu, một vị có tính cách theo một quan điềm chỉnh trị 
mà giải thích. Xem Lê-Thước Sự nghiệp ра thi păn Uy- 
miễn Tướng-công Nguyễn-công-Trứ, in lần thr nhất tại 
ấn-quán Lê-văn-Tân — Nà-nội — 1928 và Nguyễn-bách-Khoa 
Тат lý và tư lưởng Nguyẫn-công-Trử, іп làn thứ hai tại 
ấn quán Thế-giởi — Hà-nội — 1951. 


Các sử liệu mà tôi 48 dán ra đều trích đăng trong bộ 
Quốc-triều chánh-biên toát-gốu, quyền ba, bàn dịch, do bộ 
Học ở Huế, theo chỉ dịch, in năm 1953. Vị nào muốn 
khảo cứu đầy đủ hơn sẽ theo tháng và năm đã dẫn mà 


° 


tìm các tài liệu ở trong bộ Thái Luc. 
Chúng ta sẽ lầm lượt đặt những câu hôi cần thiết, 
1.— Câu hỏi thứ nhấi: Tại sao tại có loạn Phan-bd-Vành ? 


Theo sử liệu nghĩa là theo lời ghi của sử thần, của 
Quốc-sử quán thời giặc thề Irán Nam-định Vö-đức-Cát 
nguyên làm Thủ ngự đồn Ba-thắc, vì con giết người 


374 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


phải cách, nên củ tập bọn Phan-bá-Vành và Nguyễn-Hạnh 
mưu khởi ngụy (xem tài liệu số 4). Nhưng Võ-đức-Cát sẽ 
bị bắt một cách rất nhanh chóng và bị giết. 


Уйу chúng іа phải. đặt câu hôi như sau này : Nếu Về-. 
đức-Cái- là thủ lĩnh như là trùm một đám giặc cổ thời 
sau khi bị bắt bị giết đám giặc có đó tất dà phải tan : 
nguyên nhân рап cho Võ-đức-Cát mưu nghịch chỉ có tinh cách 
hèn hạ, cá nhân, không có thề cho Vồ-đức-Cát sưu tập. 
được một số người theo làm < đồng chi» và một số rất 
lớn dân chúng, đã phải có một «chính nghĩa > gì cũng 
như đã phải có uhững lý do kinh tế, xã hội đề thu thập. 
đồng chí và hướng dẫn một số nhân dân. Vậy tôi không 
nhận lý do của sử thần dẫn ra là đúng. (Nhw không đám nói 
là sử thần mà tôi không biết là ai đã không có trí xét 
đoán hay đã cố tình ghi sai đề hậu thế không hiều biết được 
sự thực. Vì trong chế độ quân chủ độc đoán) mà người 
ta phải che đây nhiều sự thực hay phải ngoan cố thời 
dù ở địa vị một sử gia cũng phải theo chế độ mà làm 
việc). 


Theo ý tôi thời nguyên nhân sự mưu nghịch của Phan- 
bá-Vành đã do những điều kiện thực tế rất cụ thề gây nên ? 


Các tài liệu sẽ chứng minh. 


Trước hết, các tài liệu số một, hai, ba, cho ta biết 
là trong các năm 1824, 1825 và 1826 iất сй các miền hạ-bạn 
trung-châu Вйс-Кй đều lâm vào nạn đói vì đại hạn 1824 
« lúa, khoai, đậu khô hẻo »; năm 1825 thời < nước mặn 
lên, có nơi không cấy đượn, có nơi cấy mà bị hạn ». 
Sau đại han, ở Nam-định, «gió bão, thuyền chìm, nhà 
hư,. người. chết đuối nhiều >. 


KHẢO SỬ: 375 


Sau những thiên tai như thế, dán chúng điêu linh : « Trong 
mười ba huyện trấn Hải-dương, vì đói, lưu tán hết một 
trăm tám làng, ruộng bô hoang hết một vạn hai ngbin 
bầy trăm mẫu », và không thề đóng thuế được. 


Vậy tôi kết luận như sau này, theo ba tài liệu đã 
dẫn. Kinh tế nước ta là kinh tế nông nghiệp ; các miền 
bạ bạn, đồng chiêm bị hạn, nước mặn ngấm lên ; tröng 
màu rất it, vì hạn màu cũng hỏng ; nông dân đã lâm vào 
nạn đói trong hơn hai năm trời, lưu tán đến hàng hơn 
trăm làng, ruộng,bỏ hoang hơn một vạn mẫu, đó là lý 
do kinh 1 cho cuộc khởi loạn của Phan-bá-Vành. 


Nhưng có còn lý do nào không ? 


Tôi tin là còn có một một lý do nữa, theo tài liệu 
số năm, mười hai, mươi ba, mười bốn. Ấy là sự thuế 
má nặng në quá sức đương được của đàn, binh điêu tạp 
dịch luôn luôn bắt: dân cày phải xa ruộng đất của họ. 
khiến họ không có thì giờ chăm nom công việc đồng áng. 
Và là sự quan lại tham ó khiến dân à khó về thiên 
tai, thuế má, sưu dịch, lại đau đớn vì sự cá nhân hạch 
sách, bóc lột cá nhân. Chứng cở là ngay các quan bản 
hạt như chánh án Nam-định Phạm-Thanh, Thư-ký Bùi-khắc- 
Kham vì «tham nhũng lắm », đã phải < giải đến chợ, chém 
ngang lưng » nghĩa là chịu một tội hình ghê gớm nhất, 
lại bị «tịch thu gia sản » đề phát cho dân cùng « Trì 
phủ Nguyễn-công-Tuy tham tàn phải tội chết. Đồng tri 
phủ Ứng-hoà Phạm-tha-Vực, Tri huyện Đại-an Nguyễn- 
văn-Nghiêm, nhỏ lại làm nhiều điều tê, phải cách cả >; 
Đã rất nhiều người không xứng chức · йй không đáng cho 
sử ghi tên. Nói tóm lại, sưu dịch nặng nề, quan lại tham 


376 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


ó đã khiến dân quê nghèo đói khó pi thiên tai, phải chỗi 
айу đề chống lại chính quyën và đề mưu một đời sống 
khác có thề ngự được sự thất thường của Trời bà tránh 
được sự tản ác của người. 


Sử thần đã quá quan trọng hóa Vồ-đức-Cát nhưng 
người lãnh đạo sự khởi loạn là Phan-bả-Vành. Tôi dẫn 
ra đây một câu hát, thành ca dao, mà tôi đã được nghe 
ngay ở miền Тга-1й, cách đây độ mười läm năm, do 
mấy cụ già còn nhớ lại : 


« Trên trời có ông sao 1па, 
2 
О dưới Һа giới có có vua Bá Vành». 


Câu hát này chắc đã do cơ quan tuyên truyền của 
Phan-bá-Vành đặt ra, dù sao chứng tỏ Ва Vanh đã là người 
lãnh đạo tối cao vå đã không phải là một lên giặc cổ, 
vi có ў muốn thay vua Minh-Mạng, bằng vë lực đề hưởng 
dẫn nước ta. | 


Đề trả lời сап hồi thứ nhất, tôi nói: vì thiên tai, 
vì sưa dịch nặng nề là vì ngay các quan bản-hạt tham 
ò, nghĩa là vì các lý do sâu xa về kinh-tế, xã hội, chính 
trị dàn quê miền hạ bạn trung châu Bắckỳ đã nôi loạn, 
dưởi sự lãnh đạo của Phan-bá-Vành (khác với dàng giặc 
Lê-trọng-Liên tài liệu số вай). 


2.— Câu hỏi thứ hai: Những ai dà ở phía giặc, những 
ai dà ở phía quan quân ? đánh nhau thể nào ? 


Về phia Phan-bá-Vành, ta thấy có Võ-đức-Cáf nguyên làm 
thủ ngự ở đồn Ba-thắc, đó là một viên trưởng đồn, võ 


®%4HẢO-SỬ 377 


quan cấp nhỏ. Nguyễn-Hạnh chắc là một bạn thân của 
Bá-Vành, đã điều khiền nóng dân vì dà tự xưng là Hữu 
quân. Phan-bá-Hùng chắc có họ hàng gì với Bá-Vành. 
Ngoài Võ-đức-Cát là một viên vë quan nhỏ của Triều đình 
bị cách, đi làm loạn, thời ba người Phan-bá-Vành. Nguyễn 
Hạnh và Phan-bá-Hùng đã là dân. Chữ Vành là một chữ 
rất nôm na, khiến ta có thề dự đoán rằng người có tên 
йо đã là một nông dân, chử không phải là một nho sĩ 
xuất thân. Nếu các bản chữ Hán không ghi rë chữ < bá > 
và nếu không có nhân danh Phan-bá-Hùng, thời căn cứ 
vào câu ca dao mà tôi đã dẫn ở trên, tôi có thề nghỉ 
tên thực là Phan-bá-Vành chứ không phải là Phan-bá- 
Vàng. Bá-Vành nghĩa là : tên là Vành và là con thứ ba. 
Dù sao bây giờ ѓа có biết được lịch sử діа đình оа са 
nhân của người đã lãnh đạo một phong trào nông dán 
rất quan trọng ào đầu thế ký thứ ХІХ. 


Còn về phia quan quân, sử đã cho biết tên và chức 
vụ công nghiệp. ` 


Trước hết, Thủ ngự Đặng-đình-Miều và Nguuễn-trung- 
Diễn bị hại (nghĩa là bị giết chết) cả Trấn thủ Lë-mán- 
Cúc ta đánh bị chết (tại trận). 


Nhưng sau, có một cuộc phản công của Thống chế 
Trương-phúc-Đũng đưa tới kết quả là bắt được Võ-đức-Cát 
dem giết. 


Ta nhận thấy là trong giai đoạn đầu này, các quân 
lính địa phương đã thua, quan quân, chết đến vài mươi 
người, còn thời chạy tan cả, vì những người phụ trách 
đều bị giết chết; phải nhờ đến sau khi < qunn Tông trấn 


378 QUỐC-SỬ TẠP LUC 


nghe bảo > phái quân đến cứu viện mới bắt được Vö- 
đức-Cát. Việc xảy ra trong mùa xuân năm Binh-tuất (1826). 


Đến mùa đông năm đó, Phan-bá-Vành khởi cuộc tấn 
công < đem hơn năm ngàn quân xâm cướp Nghi-dương 
và Tiên-minh (hai huyện thuộc tỉnh Hải-dương), lại liên 
kết với đẳng Tầu-ô, cướp ngoài biền », nghĩa là đã tấn 
công mặt bộ và mặt thủy. Trấn thủ Nguyễn-đăng-Huuên 
bị thua. 


Việc tâu về triều, phải có một sự tô chức lại cơ 
quan Bắc-Kỳ, nên quyền được Ngài giao cho 7rương-oăn- 
minh và Nguyễn-hữu-Thận những quan vö các cấp, thuộc 
cấp kỳ. 


Nhưng các quân lực ở Bắc-Kỳ có thề không đàn áp 
nồi sức giặc nên Ngài liền phái ngay 7Tham-hiệp Thanh-hoá 
Nguyễn-công-Trứ ой Tham-hiệp Nghệ-an Nguyễn-đức-Nhuận 
nghĩa là hai vị quan cao cấp ở Thanh Nghệ ra trợ tá; 
đồng thời mười tám chiếc thuyền chiến ở Thanh Nghệ 
phải ra giúp sức chiến đấu, do bai quản cơ điều khiën 
Үд-ойп-Вдо và Trương-năn-Tín. 


Dó là giai đoạn thứ hai. 


Tôi chắc là quan quân dà thua, trong suốt mùa đông 
năm Binh-tuất (1826) dù có sự cải tô lại cơ quan tham 
mưu và sự trợ chiến của quân Thanh Nghệ. 


Chứng cớ là ra giêng năm sau (Đinh-hợi 1827), Phan- 
bá-Vành lại mở cuộc tấn công (ở Thiên-trường và Kiến- 
xương) và quan Bắc-thành đã xin Ngài < phái thêm lính 
Kinh või thuyền vå súng, cho mạnh thêm thế дийп». Ngài 


KHẢO SỬ : 379 


đã ưng thuận: уі thế Hậu quân phó tướng Ngô-văn-Vĩnh 
ở kinh đã phải đem quân Hậu bảo (vệ nhì ở Kinh ra 
Вас; khi ra, qua Nghệ-an, lại lấy thêm hai viên Vệ-úy 
của Trung-dinh và Tả-dinh thần sách ở Nghệ-an đề sai 
phải. 


Rồi đến ngày ТАйп-ойп-Риу, có Tảo bình Bắc thành, 
cũng phải < dàng sở xin di ». 


Nghĩa là, vào dịp Tết ra, đầu xuân năm Đinh-hợi 
(1827), các quan quân, từ kinh, Nghệ và trung ương Bắc- 
kỳ đã hợp sức đề đối phó với Phan-bá-Vành. Đó là 
giai đoạn thứ ba, sửa soạn sự đại tấn công hay đợi phòng. 
bị của Triều đình. 


Dù sao, tôi chắc là quân Kinh, Nghệ đã chưa có 
dịp đánh nhau vì ngay tháng hai năm ấy (tài liêu số mười 
một), Phan-báả-Vành, chắc đã quá sinh kiêu, lâm vào một 
lỗ về quân sự, ấy là «đem quân vây Phạm-đình-Bữu 
ở Chợ-quản >. < Phạm-văn-Lý và Nguyễn-công-Trứ chia ba 
đạo quân đến cứu, trong ngoài giáp đánh ». Bá-Vành thua. 


Vậy người đã bị đánh tan, lại «chay vào làng Trà 
lũ, đắp thành, đào hào, lập mưu cố giữ », đó là lỗi thứ 
hai của Phan-bá-Vành. Đáng lë phải theo lối chiến tranh 
du kích, xuất hiện bất ngờ, đề làm tiên hao quân đội 
Triều đình thời Bá-Vành đã lại thu hình ở một chỗ, trong 
khi mà quân Triều đình ngoài quân thắng của Phạm-văn- 
Lý và Nguyễn-công-Trử, có quan quân từ Kinh, Nghệ đến 
trợ lực. | 


© Bi уйу ở Trà-lü là một làng rất to, lũy tre гат 
ram, ao sâu, nhưng đông dân khỏ tiếp tế cho đầy đủ 


380 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


nên Phan-bá-Vành đã không giữ được lâu ; thế cùng vì 
không nuôi nồi số dân và quân, nên đã phải tỉnh < toan 
nhân đêm chạy ra biên ». Chạy ra là bị bắt cũng như 
ở trong sẽ bị đói hay sẽ bị bắt. Đó là giai đoạn thứ tư 
bà cuối cùng của sự khởi loạn. 

Số quân hai bên đã là bao nhiêu ? 

Tôi không có tài liệu đề trả lời. Ta chỉ biết là Bá 
Vành dà một lần, (mùa đông năm Binh-tuất 1826) sử dụng 
một lúc đến «hơn năm nghìn quân» nghĩa là đã có thê 
có số quân lên tới độ một vạn người, hay hơn nữa : 
đó là một số quân rất lớn. Còn quân của Triều đình 
chắc chắn là đã phải đông hơn nhiều. 


Nói tóm lại, sử đã ghi rất it tên các người lãnh đạo 
sự khởi loạn, và lại ta không biết gì về tiêu sử các người 
này, ta biết một số quan đi đánh dẹp trong đó có Nguyễn 
công-Trử mà tiều sử dš được biết гб. Số lượng quân 
đội đôi bên cũng không được ghỉ, nhưng ta biết là Triều 
đình đã phải cử quan quân Thanh Nghệ và ngay ở Kinh 
ra trợ lực. Trong sự đánh nhau, ta có thề phân chia 
ra bốn giai đoạn như trên đã nói. Đứng về phương điện 
quân sự, tôi không có một điều kiện nào đề phê bình 
Phan-bá-Vành, nhưng tôi phải trình bày у nghĩ của tôi : 
ấy là Phan-bá-Vành đã phạm vào bai lỗi lớn : vây Pham- 
đình-Bửu ở Chợ-quán và tô chức làng Trà-l như một 
làng chiến đấu, đề bị vây ; dù sao, tôi nhận rằng Phan- 
bá-Vành đã là một quân nhân có tài lãnh đạo được 
một lúc hơn năm nghìn quân đề mở cuộc tấn công và 
đã làm cho quan quân và chính ngài Minh-Mạng phải náo 
động. 


KHẢO SỬ 381 


3.— Сац hồi thứ ba : Hai bên đã có chính-trị như thế пао ? 


Dân chúng lâm vào cảnh đói, sưu dịch nặng nề, quan 
lại tham ó, đó là những điều kiện rất thuận-tiện đề 
khởi nghĩa đề lôi cuốn dân chúng. Nhưng ngoài cái mà 
ta tạm gọi là chính nghĩa ra, phải có một chính trị có 
khi rất mềm dẻo, có khi rất cương quyết thì dân chúng 
mới sẽ tin tưởng ở sự lãnh đạo và chịu hy sinh. 


Tôi chắc Phan-bá-Vành không phải dà chỉ là một nhà 
quân sự mù trước hết đã là mól nhà chính trị Mà mục 
đích, như trên đã nói, không phải chỉ họp một số dân 
đói đề đi cướp phá mà thôi. Đã chí hưởng muốn làm vua, 
chắc đã có phương tiện tô chức lại xã hội và chính 
trị trong nước. Tôi không biết Phan-bá-Vành dà bao nhiêu 
tuổi nhưng chắc đã già giặn, có nhiều kinh nghiệm về 
việc đời ; tôi đoán là khi nhà Tây-sơn thất thế, khi vua 
Gia-Long ra đánh Bắc-hà thời Bá-Vành -đã đến tui hiều 
biết quân sự và chánh-trị. Tôi muốn kết luận rằng Phan- 
bá-Vành đã là một nhà chính trị giới. Nhưng rất tiếc không 
có một tài liệu nào đề khảo cứu. ` 


Đối lập với Bá-Vành là Ngài Minh-Mang và các quan 
trong số đó có Nguyễn-còng-Trứ. 


Chính-trị của ngài Minh-Mạng đã như thế nào ? 


Trước hết, đối với dân, trong những năm mùa màng 
hỏng, thu hoạch kém, Ngài đã hoặc tha thuế, hoặc giảm 
thuế, lại còn phát trần nữa (tài liệu số một, hai, ba, năm, 
mười bốn, mười lắm. mười chin). Nếu dân chúng khó sở 
mà quan địa phương khòng tàu lên Ngài ró thì dù là 


382 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tông-trấn cũng bị Ngài quở. Nói tóm lại, Ngài đã có 
lòng < nhân > đối véi dân: dó là một điềm mà ta không 
có thê, chối cãi được. 


Cũng vi lòng nhân пау < thương yêu dân điêu tàn > cho 
nên Ngài đã phái bênh рис dán đề trừ những kẻ tham 
б đứng giữa Ngai обі айп. 

Các quan lại là những người trung gian giữa dân và 
vua, nếu đã không biết phụng sự dân làm cho đân bị 
bóc lột, sinh thù oán, khởi loạn chống lại quyền tối cao 
của Ngài thời chính Ngài phải trừng trị (cũng như rnót 
số đã bi dân giết). < Chỉnh đốn các quan lai», dó là điều 
mà Ngài đã giao cho đình thần bàn, đề các kinh lược 
эш thi hành. | 


Quan kinh lược sẽ thay Ngài tới địa phương thi hành 
pháp luật sau khi giặc bị đánh tan. Ngài đã chọn hai vi, 
một võ tưởng, Thống chế lãnh Trấn thủ Nghệ-an Па Võ- 
văn-Hiếu và một văn quan Hình bộ thượng thư là Hoàng- 
kim-Xán. Chức Trấn thủ Nghệ-an là một chức rất hệ trọng 
(vì ngoài nhiệm vụ cai trị dàn lại phải đề phòng biên 
giới về phía Тао); phải có một уб tưởng uy tín mới 
đảm nhận nồi. Hình bộ thượng thư vào những năm mà 
nước chưa được hoàn toàn bình trị, giặc дїй vẫn nhiễu 
dàn, lưu manh vẫn lắm, phải là một vị nghiên nhưng 
không ác, có đức nhưng không nhu nhược. Nói tóm lại 
theo ý nghi của tôi, Ngài đã khéo chọn hai vi kinh lược, 
đề đại điện cho Ngài mà, ngoài nhiệm vụ xây dựng là 
< thương yêu dân điêu tàn > phải < chỉnh đốn các quan lại >. 


Сас quan kinh-lược có quyền «tiền trảm hậu tấu > 
cũng như có quyền sử dụng thóc và tiền của nhà nước. 


KHẢO SỬ . 383 


Ngoài việc phủ dụ dân chúng «nơi nào bị giặc phá 
đốt thời cấp tiền, lúa ; nơi nào bị hại thời cho tiền tuất »; 
lại xét < việc kiện cáo và việc: gian tham >. « Quan lại 
ai cũng sợ hãi > không đủ, phải có những sự trừng trị 
đề làm gương, гап Кё khác. < Chánh án Pham-Thanh, 
Thư ký Bùi-khắc-Kham tham những lắm khiến giải đến chợ 
chém ngang lưng, tịch thu gia sản phát cho dân cùng. 
Tri phủ Nguyễn-còng-Tuy tham tàn phải tội chết. Đồng 
Tri phủ Ứng hòa Phạm-thọ-Vực, tri huyện Đại-an Nguyễn- 
văn-Nghiêm đề nha lại làm nhiều điều tệ, phải cách chức 
cả. Còn người nào không xứng chức cũng phải bãi về 
hết Һау ? (tài liệu số mười ba). Đọc sử liệu này ta không 
có thề không khâm phục uy tín của chính quyền, gọi là 
quân chủ độc đoán nhưng đề xem phụng sự dân thời đã 
thi hành chẳng khác gì chỉnh quyền nhân dàn, bài trừ 
một cách quyết liệt các kë đã hai dân. 


Nói tóm lại, chính sách của Ngài Minh-Mang là một 
mặt rất < thương yêu dán điêu tàn >, một mặt chỉnh đốn 
các quan lai» một cách khắc nghiệt đề được sự tin 
nhiệm của dân. Chinh sách đó đã thi hành trong sự việc, 
chú không phải chỉ nêu lên trên giấy tờ và nếu ta so 
sánh với nhiều giai đoạn lịch sử nước nhà thời ta không 
có thể không khâm phục được. 


Nhưng làm vua nghĩa là ở địa vị tối cao đề dùng 
người hiền, Ngài Minh-Mạng đồ có một wu điềm nữa ấu 
là biết dùng Nguyễn-công-Trứ одо một vic ích quốc loi 
dân mà Nguyễn-công-Trứ. có thề làm hơn người khác. 


Nguyễn-công-Trứ vào hồi đó là một quan văn tại Triều, 
tuôi hơn năm mươi, văn chương giỏi, dức độ cao nên 


384 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


mới được bó làm tu nghiệp ở Quốctử giám đề «làn 
khuôn phép » cho sĩ tử. Người khác thời đã yên phận 
vì danh phận có, bồng lộc có, lại được nhàn hạ. Nhưng 
Nguyễn-công-Trứ không phải là một nhà nho chỉ biết сб 
văn chương từ phú lại muốn làm « nho tưởng» « xếp 
bút nghiên theo việc kiếm cung, đem hai chữ trung trinh 
báo quốc», đề «có danh gì với núi sông ». 


Phải < tang bồng hồ thi» vì đó là cái. « trí của пат: 
nhỉ » thời không muốn sự an nhàn : « Người trần thế 
muốn nhàn sao được » ? Nói tóm lại, Nguyễn-công-Trứ 
đã là người có đủ điều kiện về tuôi, học thức, đức độ: 
và tỉnh thần đề Ngài giao cho trọng trách dẹp loạn và 
vên dàn. 


Sau một thời gian làm Tham hiệj ở Thanh-hóa, đề 
có kinh nghiệm địa phương, Nguyễn-công-Trứ được hợp: 
với các quan đại thần đi đánh Phan-bá-Vành ; đã có công 
trạng to vì đã cùng với Pham-văn-Lý giải vây cho Pham- 
đình-Bửu ở Chợ-quản, lại vây và bắt được Phan-bá-Vành 
ở Trà-lũ. 


Tôi chắc Nguyễn-công-Trử đã không thuộc vào đoàn 
kinh lược, lại phải gọi về Triều, tuy được thăng chức 
(lên làm Thị-lang, không biết ở Bộ nào). Ở triều được 
khoảng một năm, chắc nghỉ rằng cóng piệc đẹp giấc chưa 
đủ, phải đưa tới môt sự Кіёп thiết kinh të, хй hội vå 
vän hóa và chắc cũng không thích các công việc văn thư 
ở Bộ nên Nguvễn-công-Trứ đã dàng só xin ra miền đã 
có giặc đề làm công việc dinh điền (tài liệu số mười sáu, 
mười bảy, mười tám, các tài liệu này rất đồi dào và rỡ 


KHẢO SỬ 385 


гапа). Nguyễn-công-Trứ đã ở ngoài chỉ đúng có một năm 
hai tháng rồi lại về Triều, thời gian này xét ra rất ngắn 
so với kết quả đã lượm được (xin xem lại các tài liệu 
vì bàn là thừa). 


Ta nhận гб chính sách của Nguyễn-công-Trứ đã đầy 
đủ, đứng về đủ mọi phương diện kinh tế, xà hội, văn hóa 
và quân sự, muc đích đề nuôi dán, dau dân оа như thể 
thì mới có thề tránh được một giặc Phan-bá-Vành lần thứ 
hai Nhìn xa, nghỉ rộng muốn kiến thiết sau khi 
bó buộc phải phá hoại (trừng trị), Nguyễn-công-Trử đã 
tỏ ra có đủ tài, xứng đáng đề thi hành chính sách của Ngài 
Minh-Mạng. (Sau này sẽ lập được rất nhiều công. trạng). 


KẾT LUẬN 


Tôi đã đặt ba câu hỏi và dà cố trả lời cho đúng 
theo các sử liệu của Quốc sử quán, nghĩa là theo chỗ 
tôi biết, thời không còn tài liệu nào thêm cả. Trong bộ 
Thật lục chắc có thêm một ít chỉ tiết Dù sao chúng 
ta có thể tóm tắt như sau này những điều nhận - xét. 


Trong luôn vài năm (Giáp-thân 1824, Ất-dậu 1825) vì 
nan hạn hán, mầu hỏng và lúa cũag hỏng (tại nước mặn 
пойт lên), rồi sau lại vì gió bão, thuyền chìm, nhà hư 
người chết đuối nhiều nên miền hạ bạn Trung-châu Bắc- 
Ку lâm vào cảnh đói khổ, thứ nhất là ở trấn Nam-định. 
Nhà vua có cho tha thuế, cho chân cấp, nhưng dàn chúng 
phải bó ruộng, một số lập ra đẳng cướp. Quan lại địa 
phương đã rất tham ô, dàn chúng căm hờn: đó là lý 
do chính trị đề cho dân chúng dễ theo mệnh lệnh của 


386 QUỐC.SỬ ТАР LỤC 


Phan-bá-Vành đề cướp đồn, cướp phủ, giết quan lại. Phan- 
bá-Vành chắc đã có tham vọng làm bành trưởng cuộc 
nói loạn của nòng dân thành một cuộc cách mệnh đề 
lật đồ chính quyền nhà Nguyễn, nhưng sau những thắng 
trận nhỏ đầu tiên, chỉ tung hoành được đúng một năm 
thời bị quan quân bắt sống ở Тга-1й và đem giết. Phan 
bá-Vành dš có lần đem tới hơn năm nghìn quân đề tấn 
công, nhưng một lý do thất bại, ấy là đã cậy thế mạnh 
đem quân vây đồn, bị đánh thua, lại bị vây bởi một 
số quan quân có thê đông hơn nhiều. Vì quân địa phương 
ngay cả quân Bắc-Kỳ уіёп trợ đã không đánh nồi nên 
vue Minh-Mạng đã phái quân thủy, quân bộ ở Thanh, 
Nghệ và cả ở Kinh ra trợ chiến. _ 


Một người lập được công to, ấy là Nguyễn-công-Trứ 
nguyên dạy học ở Quốc tử giám, nhưng muốn chuyền từ 
văn sang võ đề lưu lại danh tiếng. 


Nhà vua được tin giặc tan liền phải các quan Kinh 
lược đến đề phủ dụ nhân dân và thứ nhất đề trừng trị 
tham quan ô lại, mục đích chấn chỉnh chính quyền và lấy lại 
lòng tín nhiệm của nhân dân. Dà có những sự trùng 
phat rất nghiêm khắc. Nhưng dân chúng đã điêu (tàn, 
phải tìm cách nuôi dân, dạy dân, tó chức làng xã và 
các cuộc tuần phòng thì mới có thê tránh được loạn về sau. 
Đó là công nghiệp kiến thiết của Nguyễn-công-Trứ, lập 
hai huyện Tiền-hải và Kim-sơn (năm Mậu-tý 1828 và Kỷ-sửn 
1829) trên những đất bồi ven bờ biên, hồi trưởc bỏ hoang và 
là sào huyệt của giặc. Dân chúng sau khi nồi loạn đã bị dẹp, 
bây giò trở lại làm dân cày, nhưng được một số rất lớn ruộng 
đất mới, nhờ chính quyền chỉ dẫn mà tự mình khai thác 


КНАО SỬ 387 


ra đề sinh sống, chính quyền đó cũng được cải tô lại 
ngay từ cấp xã và dân an cư lạc nghiệp. 


PHỤ CHÉP 


1.— Nguyễn-công-Trứ đã khai thác đất đai ở hai huyện 
Tiền-hải, Kim-sơn như thế nào? 


Ai đã đi qua miền Phát-diệm chắc đã nhận тё ngay 
được phương pháp кр nông của Nguyễn-công-Trứ. Xem 
bản đồ 1/25.000, đối với ai dà có một chút nhận xét về 
địa lý nông nghiệp nước ta, cũng có thë có những ý 
kiến xác đảng. 


Đọc theo bờ biên, có những bãi cát pha nồi lên, do 
phù sa của sông Nhị hà đọng lại vì có nước thủy triều 
ở ngoài đánh vào. Trên bãi đỏ (chữ һап gọi là tiền châu) 
lau sày mọc và mỗi khi nước triều lên thời có những 
lạch nước nhỏ ăn sâu vào trong bãi. Vì vậy nên giặc 
đã có chỗ ап пар rất thuận tiện. Những bãi cát dần 
dän nhập vào bờ thành đất cứ lan rộng mãi ra trên biên. 


Nguyễn-công-Trứ người làng Uy-viễn, thuộc về miền 
cửa sông Lam (sông Са, là con sông chính của miền 
Nghệ-tỉnh), dà biết cách nông dân khai thác các bãi bề 
này như thế nào ; chỉ khác là miền Nghệ Tỉnh thì bãi 
nhỏ mà ở đọc bò bề Nam-đỉnh thì bäi dà nhiều lại rộng. 


Khai khần các bãi này không phải là một việc công- 
chính khó. Phải đào những đường mương, ngang dọc như 
bàn cờ đề cho nước chảy theo các mương chứ không 
tràn lên tất cà mặt đất, đắp một cái đẻ ngăn những 
sông lớn có thề đánh vào, những đê này có cống; đào 


388 ` QUỐC-SỬ TẠP LUC 


một con sông đề lấy nước ngọt của những sông ở gần 
đấy. Nước sẽ chảy như ' thế này: khi nước triều lên, 
dóng cống ở đê lại đề nước mặn không vào được trong 
mương : vì cống đóng, nước ngọt do sông đào đem tới 
së ăn sâu vào tất cả các mương và có thể lấy vào ruộng 
khi nước triều xuống, mở cửa cống đề tháo một phần 
nước ngọt nếu nhiều quá, có khi thảo cà nước và nước 
mới vào mương thì ngọt nhưng sau thành chua tại chất 
phèn ở dưới đất пойт lên. Nói tóm lại đắp đê, làm 
cống, đào mương là giữ ruộng không cho пибс mặn 
tràn vào được và đề dùng nước ngọt của sông đào 
đem lại đề гта đất cho khỏi chua, lấy nước ngọt cho 
lúa sau vài ba năm trông coi. 


NÑguyễn-công-Trử đã theo những phương pháp mà nông 
dân đã áp dụng ở nhiều nơi, chỉ khác là ở đây điện 
tích rất rộng : đó là một cái « may» đề lưu danh với 
núi sông. 


Là một ông quan văn võ kiêm toàn, thắng một đẳng 
giặc đông hàng van người, trong Triều được nhà vua tin 
dùng, cho nhiều quyền hạn, nay lạira miền mà oai danh 
lừng lẫy, được thiên nhiên ưu đãi vì miền này dà rộng 
lại rất dë khai khán, tôi tưởng Nguyễn-công-Trứ đã có 
đủ điều kiện đề đạt được kết quả mỹ män: tài cá nhân 
có, nhưng cũng có tất са các sự thuận tiện. 


9.— Một cái không may của Nguyễn-công-Trứ. 


Sau khi dà đẹp giặc, yên dân, lập nën được biết bao 
nhiêu làng, mổ ra được biết bao nhiêu ruộng, Nguyễn- 
công-Ilrứ được thăng chức, lam thự Tham tri, nghĩa là 


KHẢO SỬ 389 


sẽ có thề lên làm Tham tri, rồi làm Thượng thư (năm 
Kỷ-sửu, 1829). 


Nhưng tháng giêng năm Tân-mão (1831), sau khi được 
lên hẳn làm Tham tri lại bị cách chức, giáng bồ xuống 
làm tri huyện như tài liệu số hai mươi cho biết. Tại 
vìi đã со lỗi bảo cử một tên quyền sai đội trưởng Phi- 
quL-Trai không phải là khoa mục xuất thân, lên làm 
huyện thừa Tiền-hải. Nhà Qui-Trại lại giầu nghĩa là Bộ 
Hộ có thê nghỉ Nguyễn-công-Trứ 4 ăn hối lộ của Qui- 
Trại. Hoặc Nguyễn-công-Trứ dà chỉ nghỉ đến công việc 
đắc lực của Qui-trại mà vượt cả phép vua đề đề cử, 
hoặc đã ăn hối lộ thật, ta khòng biết; dù sao đã phải 
chịu tội. Nhưng một năm rưởi sau được cất lên chức bố 
chánh tỉnh Hải-dương chứ không phải làm tri huyện ở 
Kinh па; ba tháng sau được thăng lên làm Thự Tông- 
đốc Hải-an, nghĩa là hơn chức Tham-tri. Nói tóm lại, nhà 
vua rất trọng dung Nguyễn-công-Trứ nhưng Ngài đã giáng 
chức trong một năm rưởi vì đã có lỗi. 


VIỆC LẬP ĐỒN ĐIỀN Ở MIỄN HẬU GIANG 
CÁCH ĐÂY MỘT TRÄM NĂM 


Danh-từ đồn-điền bây giờ, khiến ta nghỉ tới một công 
cuộc tièu tư-sản Việt Nam hay đại tu-bàn ngoại quốc. 
Một người hay một hội bỏ ra một số vốn. Rồi mô 
nhân-công mà người ta gọi là cu-ly đồn-điều dë phá 
rừng, trồng trà, cà-phê, hay cao-su. 
Trước đây nghĩa chữ đồn-điền khòng phải như thế. 
Nghĩa nầy đẹp. 
Đồn nghĩa lå đồn lính. 
Điền nghĩa là ruộng. 
Linh là dân cày. 
Dân cày là lính. 
Đóng phần nhiều là ở chỗ chưa có an-ninh, hay ở 
gần biên-thùy, hay ở nơi hoangvu mà phải khai-khẩn. 
Trên đồng bằng sông Cửu-long và sông Đồng-nai nầy, 
cách đây một trăm năm, nào là loạn lạc nào là sự đe 
doa của ngoại xâm, nào là ruộng đất bỏ hoang, nào là 
rừng nước nhung nhức những rắn độc, cá sấu... 
Kinh-lược Đại-sứ NGUYỄN-TRIPHƯƠNG đã hiều rõ. 
vấn đề và Người đã lập đồn-điền vào năm 1853.. 


ж 
з e 


KHẢO SỬ 391 


Bài nhỏ này nói về việc lập đồn điền và lập ấp, 
trước đây một trăm năm ở Hậu-giang. Chúng ta đọc sử 
thấy chỉ tiết sau nầy : 


« Tháng giêng năm Quý-sửu (1853) (tức là năm thứ sáu 
triều vua Tự-đức), Ngài chun cho xứ Nam-Kỳ được phép 
làm đồn-điền, lập ấp. 


Đình thần tàu: 


«Xin cho xứ Nam-Kỳ cùng các tỉnh Bình-thuận trở 
ra Bắc, thông sức người bồn hạt, cho tình nguyện ứng. mộ. 


Mộ được bao nhiễu, giao cho hai tỉnh An-giang và 
Hà-tiên. Còn dư cho qua Vinh-tế, Ba-xuyên, Tỉinh-biên 
chỗ nào đất hoang thời cứ ở mà cày. 


Còn như mộ người đồn điền thời tức làm lính đồn- 


điền. 


Chia 50 người Hán dàn làm một đội, 500 người làm 
một Cơ ». 


Нап dàn tức là người Viét-Nam ta, chứ không phải 
người Miên hay người Tàu. 


« Về việc lập ấp chỉ cần có mười gia đình cũng có 
thể xin khai. đề lập địa bộ >. 


Người Tàu xin khai khần ta cüng cho. 


Đã có cả một tô chức lính đồn-điền và các gia-đình 
lập ấp. 


Những kẻ lưu-manh, phạm pháp, bị giam-tù ở các 


392 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


đề-lao, theo lời tình-nguyện cũng được thả ra và tùy ý 
chọn, được cơ-hội đề trở nên người dân lương-thiện, tự- 
do cày cấy. 


* 
ж ¿ 


Vậy đã có cả một chính-sách lập đồn-điền, lập ấp, 
đại quy-mô đưới sự länh-đạo của Kinh-lược Đại-sửứ NGUYEN- 
TRI-PHƯƠNG. 


Kết quả ra sao ? 


Công việc làm cứ tiếp tục hết năm nầy qua năm khác 
ở trên toàn cối Nam-Kỳ Luc tỉnh. 


Mới sang năm Giáp-dần (1854), sau một năm NGUYÊN- 
TRI-PHUONG đã tàu về triều như sau пау: 


« Đất Nam-Kỳ liền với giặc Mọi, dân xiêu tán nhiều. 
Nay mượn điều chiêu mộ đề dụ dân về, đốc việc khai 
khần đề nuôi dân ăn, thật là một cách quan yếu đề giữ 
giặc, yên dàn đó. 


Hiện bây giờ (tức là vào tháng tám năm Giáp-dần 
1854) dân mới hồi phục, đã thúc thành cơ, lập thành 
làng, xóm, phỏng chừng một trăm làng, chia ra đồn Юп. 


« Thế đã nghiêm, hình đã. vững >. 


Hai mươi mốt Cơ tức 10.500 (mười ngàn năm trăm) 
quân tự tùc. Cầm cái cày cũng được, vác cái súng cũng 
được. Bám lấy đất, tăng gia sản xuất và nếu lúc cần 
thời đem xương máu ra bảo vệ giang sơn và giữ vững 
-dân-tộc. 


KHẢO SỬ 393 


Một trăm làng mới thành lập, tức là số dàn cà nam- 

phu-lão-ấn độ hai trăm ngàn (200.000) người. 
sẽ 

Bây giờ chúng ta đi về miền Hậu-giang nhìn đồng 
тофор. bát ngát, vườn tược xanh tươi, các đường muong 
ngang dọc như đường Bàn-cờ, làng mạc san-sáảt, chợ búa 
đông-đảo, trường học đầy trẻ con, ta nhở lại công lập 
làng, lập đồn-điền của Kinhlược Đạisử NGUYÊN-TRI- 
PHƯƠNG cách đây một trăm (100) năm. 


MẤY TÀI-LIỆU VỀ : 


« GIẶC » TRƯƠNG-QUANG-THỦ VÀ 
TRẦN-QUANG-CÁN 
năm Giáp-tuất (1874) ở Hà-tinh, Quảng-bình. 


О Hà-tỉnh, vào mùa xuân năm Giáp-tuất (1874) tức là 
năm hai mươi bảy triều vua Tự-Đức, cách đây tám mươi 
tư năm, có một đẳng « giặc » to. Ấy là «giặc» Тгӣп- 
quang-Cán. 


Các sử liệu về giặc nầy rất ít, ta khóng có thê khảo 
cứu một cách đầy đủ được. Dù sao bộ Quốc-triều chánh 
biên cho ta biết một vài chi tiết. 


* 
ж ж 


Trằần-quang-Cán là người Huyện Hương-sơn, tỉnh Hà- 
tỉnh. Vào tháng ba, năm Giáp-tuất (1874), y khởi loạn. 

Liên hiệp với y là một viên thô ti, sử ta gọi là man 
ій; ій là tù trưởng; тап là mọi гө. Viên thô tỉ đó tên 
là Trương-quang-Thủ trấn ở Đồn Ve ở Quảng bình. Đồn 
Ve là một đồn thuế quan, ở về miền nủi, đề thu thuế 
của người Mọi, người Mường xuống buôn bán với dàn 
đường xuôi. 


Đồn Ve thuộc về huyện Tuyên-hoá, tỉnh Quảng-bình, 
và ăn thông với thung lũng sông Gianh. Về phía Đông- 


KHẢO SỬ 395. 


nam. Cũng ăn thông với thung lũng một con sông con, 
chảy vào sông Lam ở phia Tây-bắc. Một đải đất thấp, 
ruộng tốt, hưởng Tây-bắc — Đông-nam, rộng độ vài ba 
chục cây số, dài độ hơn một trăm cây số, chung quanh 
toàn núi. Có những núi đá vôi nồi bật lên trên đồng 
ruộng, gọi là lèn. Những lèn đẹp nhất ở về vùng Linh- 
cảm. Các nhà địa lý đặt tên cho miền thung lũng này là 
thung lùng sông Hương-khê. | 


Đây là một nơi hiềm yếu, ở miền núi. Có hai đầu 
dễ chặn, ở trong có ruộng lúa. Thực là một chiến khu. 


Trần-quang-Cán, mà ta không biết lai lich như thế 
nào, đã cùng với thô ti, chắc là người Mường, tên là 
Trương-quang-Thủ khởi loạn ở Huyện Hương-khê và Tuyên- 
hoà, vào đầu xuân năm Giáp-fuãt (1874). 


Đảng « Сіёс» này mạnh. Họ có một người, chắc là 
một quân-sư của họ tên là Nguyễn-huy-Điền tục danh là 
Tú Khanh chắc đã đậu Tú-tài. 


Tủ Khanh dà xa cơ, bị bắt, giam ở đề lao thành Hà-tïnh. 


Các ông tưởng sơn lâm Trằần-quang-Cán và Trương- 
quang-Thủ đem quân vượt qua núi, và đánh hàm thành 
Hà-tỉnh. Rồi chiếm được thành, mở giam cho Tú Khanh. 
Rồi giữ lấy thành chứ không rút lui về núi, về thung 
lùng Hương-khê. 


Việc nầy là viêc to. 


Trong đảng « giặc > này, có nho s? là Tú Khanh, có 
một thổ tỉ có ảnh huong tới dân Mọi, ấy là Trương- 


396 QUỐC-SỬ. TẠP LỤC 


Quang-Thủ, còn Trần-quang-Cán, ta không biết là như thế 
nào.. Đẳng < giặc > dš chiếm giữ. thành Hà-tïnh. 


* 
ж ж 


Việc tàu về Triều đình. Vua Tựụ-Đúc рһаі.. йс phái 
Lã Bộ Thượng thư là Lá-bá-Thận đem bình di đánh. 


-Sử chép là quan quân dà bắt sống được Trần-Quang- 
Сап và Nguyễn-huy-Điền tức là Та Khanh. Hai tên < giặc > 
này đều bị đem chém. 


Vì lý do gì mà họ khởi loạn ? Vì đỏi chăng ? Vì 
muốn xưng bá đồ vương chăng ? Ta không biết rö. 


Còn tên Thổ ti Trương-quang-Thủ. Y га thế nào ? Ta 
tra cứu trong sử, không thấy nói. 


Nhưng sử cho biết rằng vào năm Ất-dậu (1885), sau 
ngày hai mươi ba tháng năm mà Kinh-thành thất thủ, vua 
Hàm-Nghỉ cùng với Tôn-thất-Thuyết ra ở chiến-khu Quảng- 
Trị, ban hich Cần-vương, biệu triệu toàn dân kháng chiến. 
Rồi Ngài ra ở chiến-khu Quẳng-bình, ở ngay Đồn Ve, chỗ tên 
Thö-i Trương-quang-Thủ làm loạn mười một năm về trước. 

Vua Hàm-Nghi ở một nơi gọi là xý Thằng Cuộc. Ngài 
bị Việt-gian đến bắt sống Ngài ở đó. Ai đã bắt 'Ngài đề 
nộp cho Pháp ? Ai ? Chính là tên Trương-quang-Ngọc, 
chắc là con cháu gì của tên thô tỉ Trương-quang-Thủ. 


* 
жж 


Trong việc đẹp giặc Trần-quang-Cản và Trương-quang- 
Thủ vào năm Giáp-Tuất (1874), ta ghi tên một nhân-vật 
Việt.Nam ; ấy là Lễ bộ Thượng thư L2-bá-Thận. 


15 sẽ phê bình vị nầy. 


HAI BÀI THƠ СОА VUA TỰ-ĐỨC 


Ở Huế, trong viện bào-tàng tạ còn có thấy cải nghiên 
mà vua Tự-Đức đã dùng. 

Vua Tụ-Đức có tiếng là hay chữ. Ngài đã làm ra nhiều 
thi, văn, hoặc là nôm, hoặc là chữ. Di sản văn-hoá này 
đã mất gần hết. Tôi không biết rằng sau này có ai thu 


thập được it nào khòng và cho ta biết một chút về vị 
văn-hào này. 


' Tôi sao luc ra đây hai bài thơ chữ. 


Hai bài thơ này không những có giá-trị văn-chương 
mà đối với tôi lại còn là sử liệu nữa vì giúp cho ta 
biết một vài điềm về vua Tự-Đức. 


* 
* җ 


Bài đầu là bài thơ Ngài ban cho Trương-đăng-Quế 
vào tháng ba năm Qui-hợi 1863, khi Trương-đăng-Quế là 
Cần-chánh Đại-học-Sĩ, tước Tuy-thanh Quận-công. Thơ nầy 
nhà vua làm năm Ngài ba mươi bốn tuôi. 

1.— Кё đồn hữu thực thượng phi an, 
2.— Thần thị hi ngưu sức тї quan. 

3.— Нас hiềm giang thám hoàn hải khoát, 
#4 — Xuân thu hạ mầu phục đông hàn. 


398 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


ð.— Lâm trung dị thề trường sanh dược, 

6.— Lâu thượng nan cầu bất 1йо đơn. 

7.— Vị thức chỉ cùng sơn thủy tú, 

8.— Long-thành, Trúc-dự khẳng hồi khan. 
Bài thơ này đã dịch ra nôm như sau này : 

1.— Gà, lợn, vì nuôi, sợ chó ngày, 

2.— Huống gì trâu tế trọng lâu nay. 

3.— Khe sông, đến biên càng lai láng, 

%4 — Xuân, hạ, rồi đông bán đỗi thay. 

5.— Hái thuốc trường sinh vë núi dễ, 

6.— Tìm phương bất läo ở lầu gay. 

7.— Biết chăng ? Chống gậu vui non nước, 

8.— Còn nhớ Thành-long Dự-rúc này. 


Bà có một vị dịch bài thơ. 
Tôi không biết vị nầy là ai. 


Tôi xin chép nguyên văn. Bài dịch у bài thơ như sau 


Câu thứ 71: Là ám chỉ các quan nhỏ, nói gà, lon vì 
ăn của người, còn sợ có ngày không yên được. 


Câu thứ 2: Chỉ các quan khanh, tưởng. Hi ngưu là 
con trâu đề tế Giao. Chữ sách Trang-tử nói: Huống chỉ 
con trâu tế Giao nuôi đến vài năm, mặc gấm vóc, sự thề 
trang trọng thời lo sợ biết chừng nào ? 


KHẢO SỬ. 399 


Câu thứ 3: Chỉ thời cuộc nói càng mở rộng chừng 
nào thời càng hiềm nghèo chừng nấy, chẳng khác chi 
khe hiềm, sông sâu, đến biền lại càng rộng lắm, 


Câu thứ 4 : Là ám chỉ vận nước có lúc thanh thời 
có lúc suy, người sanh có hồi tráng thời có hồi lão 
chẳng khác chỉ mùa xuân КЫ trời thư hoà, mùa ha, vật 
thạch tốt, qua mùa động thời lại lạnh rồi. 


Câu thứ 5.— Ông nói về chốn lâm hạ (dưới rừng) 
thong thả dưỡng được tudi Trời, tức là hái thuốc trường 
sanh (sống lâu) dễ. 


Câu thứ 6: Ngài lo việc quân quốc khó nhọc, thêm 
mau già, tức là cầu thuốc bất lão khó. 


Сап kết : Là nhận khi ấy Nam, Bắc-dương có việc 
(Tây xâm lăng) Long-thành là thành Thăng-long (tức Hà- 
nội) ngoài Bắc-kỳ. Trúcdự là một hòn cù lao ở Nam-kỳ. 
Câu nầy nói rằng: chẳng biết từ rày về sau ở nhà chống 
gây dạo chơi non nước, ông có còn ngó lại chốn Long- 
thành Trúc-dự hay không (nghĩa là ông có còn nghỉ tói 
việc nước không). 


* 
ж ж 


Trương-đăng-Quế đối với Vua Tự-Đức như thế nào ? 


Tôi sao ra đây một đoạn sử. Đoạn sử пау là chính sử, 
do Quốc-sử quán ghi, іп trong tập Quốc-triều chánh biên. 


« Tháng tám, паш” Ất-vị (1874), Ngài se đòi Cố mạng 
lương thần Trương-đăng-Quế và Đạithần Vö-văn-Giải, 
Nguyễn-tri-Phương, Lâm-duy-Thiếp vào chšu. 


406 QUỐC-SỬ ТАР ШС 


Ngài truyền đuôi mấy người tả, hữu, rồi ban rằng : 

Ta nối nghiệp lớn dš bảy năm qua, ngày đêm lo 
lắng, không dám thong thả vui chơi. Mấy lâu se mình 
hôm nay mệt lắm. 


Ta lo nghiệp lớn të tôn phó thác cho tanên ta phải 
lựa người nối nghiệp đề yên xã tắc. 


Trong mấy người соп ta, Hường-Bảo tuy lớn nhưng 
vì thứ xuất, mà lại ngu độn, it học, chỉ ham vui chơi 
nối nghiệp không đặng. 


Con thứ hai là Phước-tuy-Công, thông minh, ham hoc, 
giống in như ta, đáng nối ngôi làm vua. 


Hôm trước ta dà phẻ vào tờ di chiếu đề tại trong 
long đồng. Các ngươi phải kính nơi đó, đừng trải mạng 
tal (Long đồng là ống bằng đồng có khắc rồng). 


Vua Thiện-Trị băng năm Ngài bốn mươi mốt tuôi. 


Phước-tuy-Công, tức là Vua Tự-Đức sau này, lúc ấy 


mới mười tám tuôi. 


Trương-đăng-Quế hồi đó, it ra cũng năm, sàn mươi 


tuổi. 


Trương-đăng-Quế, cố mang lương thần, theo di chúc 
Vua Thiệu-Trị sẽ còn ở Triều trong mười sáu năm. Rồi 
sau vì già quá, và vì vua Tưự-Đức dà trưởng thành, nên 
mới xin về hưu. 


Về hưu vào tháng ba năm Qui-hợi (1863) thời đến tháng 
hai năm Ẩt-sửu (1865) thời mất. 


KHẢO SỬ 401 


Vua Tự-Đức được tin bèn bãi triều 3 ngày. Sử chép 
như sau này : 


«Сап chánh điện, đai-họcsï, Tuy thanh quân công 
trí-sĩ Trương-đăng-Quế mất, Ngài bài triều ba ngày tăng 
hàm Thái-sư, cấp thêm tiền, lụa, sai đem rượu thượng 
phương và bài thơ (chép ở thi sơ tập) tới nhà ban tế, 
dựng bia ở phần mộ khắc mười một chữ : 

« Lưỡng triều, cố mạng lương thần, Trương-văn-Lương 
chỉ mộ. » 


Thụy hiệu Trương-đăng-Quế là Văn-Lương. 


Vua Tự-Đức truyền chỉ chờ hết tang sẽ « tuân lời 
tiên đế cho tòng tự thế miếu >. 


Tiên-để tức là vua Thiệu-Trị. 
+. 


Bài thơ thứ hai mà tôi dẫn ra đây, vua Tự-Đức làm 
vào tháng tám năm Đinh-Mão (1867) tức là năm thứ hai 
mươi Ngài trị vì. 

Sự thề nước ta hồi đó như thế nào ? 

Về tháng sáu sử chép như sau này : 

< Nước Đại-Pháp lấy ba tỉnh Vĩnh-long, An-giang, Hà- 
tiên.» Ó ngoài Bắc, giặc Tàu hoành hành : giặc này là 
Vi-Tái-Thọ, Phan-thanh-Giản đã nhịn đói mà chết ở Nam. 
Ông-Ích-Khiêm, tuy đã già rồi, Ngài cho sung Tiều phủ 
sứ ở Đắc. 


402 QUỐC-SỬ TẠP LUG 


Vậy tình hình hồi đó không được vui vẻ cho lắm. 
Vua Tự-Đức làm bài thơ mà tôi së sao lục ra đây năm 
Ngài năm mươi tư tuôi. 

Bài thơ này làm theo thể bài < minh >. Thề này ít khi 
dùng vì khó. 

1.— Dương Xuân chỉ thượng hề (1) 

2.— Duy dự chỉ trach hỹ. 

3.— Sơn ti nhi địa tịch hề. 

4 — Ріёс trạng dư khiêm ý dì tự trách hj. 

5.— Thùy dù dư đồng tâm dt hoàn dư chí hề. 
6.— Y cầu chỉ nhỉ vi hoạch hb, duy thiên kỳ giám hề, 
7.— Май tám hữu như thử thạch hj. 

Bài thơ đã được dịch như sau này : 

Trên Dương Xuân Кіа, kiêng nhà ta ở đâp. 
Núi thấp mà đất quanh ха, cũng giống ú ta 

khiêm tụ đề trách mình оду. 
Ái cùng ta đồng tâm cho thoả chỉ ta? 
Than бї! Cầu mà chưa được thấu ! 


Xin trời xét cho, lòng ta có như virng đá ấu. 


CHỦ THÍCH: (1) Dương Xuân: Là mệt tên trái núi ở gần 
kinh thành Huế chỉ cao có hơn một trắm thước, ở/ phía Nam 
núi Ngự. Ở trong cung nhìn ra thấy rö lắm. Người Pháp có trông 
ở trên đó một ít thông : đâu chỉ có độ mười sáu cây. Dù ở 
phia nào mà nhìn thời chỉ thấy có bốn cây ‘cheo leo trên ngọn 
núi. Cho nên ở trên bản đồ quân-sự, tỷ lệ 1/10..000, người Pháp 
ghỉ núi này là MONTAGNE DES QUATRE CHEVEUX. 


&HẢO SỬ 403 


Trên đây, lôi sao lục hai bài thơ chữ Hán của Vua 
Tụ-Đức. Hai bài thơ này đã được ghi ở trong bộ Quốc-triều 
chảnh biên. Đối vöi chúng ta bây giờ là những sử liệu 
rất quỷ về hai phương diện : đề ta tìm hiều Vua Tų- 
Đức và đề ta biết Hán-văn hồi dó như thể nào. Về 
phương-diện Hán-văn tôi khong dám phê bình hai bài thơ 
mà tôi đã dàn ra ở trên. Tôi chỉ xin dẫn ra một chi- 
tiết, ấy là hồi đó, không phải vì ninh Ngài mà nhiều 
văn-sĩ đã nhận Ngài là một vị rất hay chữ. 


Tôi tin rằng hai bài thơ сһ Hán này sẽ được văn- 
học sử ghi. Và së có vị giáo-sư giảng cho sinh viên. 


SỰ TÍCH MỘT CHIẾC NGHIÊN XƯA 


Ở viện Bảo-tàng, tại Đế-đô (Huế) có một cái nghiên. 
Ông coi viện rất lấy làm vinh hạnh, khi có một người 
lạ đến thăm viện... Ông được dịp chỉ cho xem cái nghiên 
đó, mà người ta thường gọi là nghiên của vua Tự-Đức. 


Tôi 44 có nhiều dịp vào Huế đề nhìn cái nghiên này. 
Đã biết bao báu phẩm của ta bị mất! 


Chỉ còn có cái nghiên này. 
Tôi xin hiển bạn đọc sự tích chiếc nghiên xưa đó. 


Năm Nhàm-dần (năm thứ hai triều vua Thiệu-Trị) (1842) 
tháng mười, có người dâng cái nghiên xưa. 


Dài bảy 1&с bốn phân, rộng bốn tấc bảy phân, dày 
năm phân. 


Chất bền mà láng bóng, kiều xưa mà đơn sơ. 


Rö ràng một phiến, < ngói âm duong » mà người 
xưa đã nhân hình dạng đục ra chỗ chửa nước, chỗ mài 
mực. 


Đầu nghiên có khắc bài minh (bài minh là một bài 
thơ, theo cỗ уап): 


KHẢO SỬ 


1.— Кў sắc ôn nhuận. 
2— Kỳ chế có phác, 

3 — На dt trí chỉ, 

Жз Thạch ст Ы eáe, 
5.— Cải phong tức mặc, 
6.— Lan dài liệt tước, 
7.— Vĩnh nghỉ biu chỉ, 
8.— Thơ hương thị thác. 


Bài thơ bằng chữ Hán đó khó dịch lắm. Có những chữ 


không thề dịch được. 
Dai khải nghĩa bài thơ như sau này : 


1.— Sắc nghiên ôn nhuận, 
2.— Kiều nghiên cồ phác, 
3.— Nên đặt chỗ nào? 
4.— Thạch cü bi các, 
5.— Tức mặc đồi phong, 
6.— Lan dai (1) dự tước, 
7.— Ошу báu đời đời, 
8.— Thơ hương phủ thác. 


Bài minh bằng chữ Hán đã được các quan bộ 
dịch như trên. | 


Có một điền tích, ấy là : 


học 


406 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Đời xưa phong cái nghiên là Tức mặc hầu. 

Tức mặc là tên đất, mà nghĩa chánh iức là tói, mặc 
là mực. Vậy nên đời xưa, nhân tên đất mà phong hầu 
cho cái nghiên, lại có ý riêng là cái đựng mực. 

Lan dài là nơi làm sách. Nơi ấy phải cần nghiên bút. 

Nghiên là Tức mặc hầu, 

Bút là Quản thành tử. 

Nghiên và bút đều dự tước trong Lan-đài cả. 

Sau bài minh đä dẫn ở trên, ông Tó-Thức xưa có 
khắc hai cái ап. 

Một cái khắc hai chữ : 

Ку trân nghĩa là диў lạ. 

Một cái khắc hai chữ : 

Tàng bửu nghĩa là báu kín. 

Ông Tô-Thức là một vị hay chữ đời Tống. 

Sau lưng nghiên có khắc bốn chữ : 

Thạch cử các ngo, nghĩa là ngói ở Các-thạch-Cừ. 

Dưới, lạc khoản mấy chữ rằng : « Nghiên này chế 
vào tháng tám, năm thứ ba, hiện Nguyên-Phù. » 

Ngài truyền đem nghiên ấy dâng vào sở Kinh diên. 


Rồi Ngài truyền Nội-các như sau này : (Ta đừng quên 
rằng Ngài Thiệu-Trị rất hay chữ). | 


KHẢO-SỬ 407 


« Nghiên này làng hiên Các-thạch-Cừ xưa. » 


Nguyên các ấy từ Тіёи-На lập ra đề chứa đồ tịch. 
Đến năm thử ba, biệu Cam-Lộ, vua Tuyên-Đế nhà Нап 
hội các Nho thần giảng ngũ kinh tại đó. 


Từ năm thứ ba hiệu Cam-Lộ đến năm thứ ba hiệu 
Nguyên-Phù đời Triế-7ón nhà Tống, Tô-Thức mới được 
phiến ngói ấy, làm thành nghiên, са thảy một ngàn một 
trăm bốn mươi chín năm (1149). 


Từ khi ấy đến nay, lại được hơn bảy trăm bốn mươi 
năm nữa (740). Thời nghiên này gốc tích từ đời Hán, làm 
thành ở đời Tống mà xuất hiện ra đời nay, thiệt là một 
vật báu về việc hàn mặc. 


Bây giờ, cách sau Hán, Tông đến hơn hai ngàn năm, 
nghiên đó há chẳng phải là vật qui báu Trời, Đất đề 
dành, đợi thời mới bày tỏ ra hay sao ? 


Trong đạo chuộng văn, khác thời thế mà chung một 
vật báu, đời này cùng đời Hán. Tống xưa, chừng có cơ 
duyên khế hiệp với nhau chăng ? 


Âu-dương-Tu đời Tống xưa có câu rằng : 
« Ai ưng vật gì thời vật ấy thường tụ hội tới. > 


Nghĩa là vậy đó. 


Trên đây tôi sao nguyên văn một sử liệu trong bộ 
Chúnh-biên. 


408 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 
Một câu hỏi đặt га: Ai 4а dâng nghiên xưa này lên 
Ngài Thiệu-Trị ? 


Phải chăng là một người Trung-Hoa ? Người này đã 
biết giá trị của cái nghiên và dà biết đem cái nghiên ấy 
dàng lên nhà vua. 


Vua Tự-Đức đã thường dùng cái nghiên đó. 


Thực là một quốc bảo, còn giữ được đến bây giờ, 
cũng là một sự lạ, vì không bị thất lạc hay đập уб. 


Phần thứ ba 


Danh-nhân lịch-sử 


CHƯƠNG МОТ 


THO VUA GI1A-LONG 


TÌM HIẾU LAI BỘ THƯỢNG THU NGÔ-THỜI-NHẬM 
MỘT ANH-HÙNG DÂN-TỘC TRONG ĐỜI NHÀ TÂY-SƠN 


Vua Gia.Long muốn được vua Tàu phong buong cho: 
đã có nhã ý dâng vua Tàu các sách, ấn Nhà Tâu-Sơn. Ngài 
cũng йй có uương ў không muốn cho dán-chúng đời sau 
làm loạn, nên Ngài đã cho thu thập tất cả các tài-liêu vě 
Nhà Tâg-Sơn... đề tiêu Һу. 


Thành thử ra, anh em chúng ta bây giờ muốn hiều 
biết một. cuộc Cách-Mạng lớn lao nhất của nước Việt-Nam 
từ nám 1775 đến năm 1803, chúng ta dành chịu bó tay. 


Trong mấu năm ở Trường Вас-Сӧ, tôi có hôi cụ 
NGUYÊN-VĂN-TỐ, ông NGUYÊN-VĂN-HUYỆN vå ông TRẦN- 
VĂN-GIÁP, các vi йу đều chép miệng, thổ dài... 


Đến bộ Thái-lục còn chép đề xu ninh nhà Nguyễn thời 
làm gì còn tài-Hệu vë Nhà Tâu-Sơn ? 


Nhưng sự khảo cứu trong dân gian còn ra nhiều manh 
mốt ! 


Những manh mối näy, phần nhiều là do sự may mà thôi. 
Tôi аа được biết ở Trường Viễn đông Bác-cỗ có một số 
lài-liệu vë họ Ngô-thời-Nhậm, tôi cũng đã vë làng vi danh- 


nhân nầu.. và biết nhiều người trong họ đề thu thập 
tài-Hệu. 


414 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Và bài nhỏ näy gọi là một nén hương thắp trên bản 
thò Ngô-thời-Nhậm та con cháu còn nhớ là Си Đại-Vương 
và dân miền Lạng-sơn обп đến lễ bái ở động Tam-thanh. 


Nhưng Ngô-thời-Nhậm chi là mội người trai trong thời 
cách-mạng lớn lao ấu ! Biết bao nhiêu người trai khác mà 
nhà Nguyễn dà tiêu diệt, ngay trong lịch sử ! 


PHÂN THÉ NHẤT 
LÀNG VÀ HỌ NGÔ-THỜI-NHẬM 


Tü Tinb-ly Hà-đông đi dọc theo con sông Nhuệ độ 
bốn năm cây só ta sẽ tới một làng. Ấy là làng Tả-thanh- 
Oai mà nôm na người ta gọi là làng Tó. Làng ở về tả 
ngan sóng Nhuệ. 


Làng nầy đối với tôi khóng phải là xa lạ, 


Trước khi vào làng phải qua một cái chợ. Rồi ta theo 
con đường cái chạy theo bờ sóng. Các nhà đều ở về phia 
tay trái. Hai xóm trên ở liền nhau. Rồi tói một сай đồng, 
sau mới tới xóm dưới. 


Ó ngay đầu làng có một cải đình rất có kính thờ 
một bà phi đã nuôi vua Lê-đại-Hành. Ó giữa cánh đồng 
nói trên lại còn một cái đình nữa thờ vua Lê-đại-Hành. 
Làng có bốn cái chùa. 


Dân-cư đông đúc, trên bến duoi thuyền, thực là một 
làng đẹp ở miền һа-рап trung châu miền Bắc. 


Các nhà địa lý theo lối huyền bi của các cụ ta ngày 
xưa bảo rằng đây là một nơi đất đắc-địa: nào là tay long, 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 415 


tay hồ, cải bút, cái nghiên, hình long, hình phượng. Tôi 
không hiều địa lý nầy như thế nào. Dù sao, làng Tả- 
thanh-Oai là một làng trù phú và cỏ văn-hiến. I 


Trong làng nầy, ở xóm giữa có một ho là họ Ngô. 
Họ nầy về thế kỷ thứ 15, về đời vua Lê-thánh-Tôn đã 
sinh ra nhiều anh tài như Ngô-sĩ-Liên tác giả bộ Bai- 
Việt Sü-ky toàn thư. Họ Ngô đông lắm và một chi là 
chỉ Ngô-hời mà có hai người nồi tiếng, ấy là Ngò- 
thời Nhậm và Ngô-thời-SỈĩ mà dân làng thường gọi là Cu 
Thượng anh và Cụ Thượng em. 


Hai vị nầy đã đỗ tiến sĩ trong đời nhà Lê. Кё số 
tiến sĩ, trong gia-phà họ Ngô rất nhiều, khiến con gái 
họ Ngô rất lấy làm hãnh diện. Vi vậy có câu «con gái 
họ Ngo, một bồ tiến-sỉ »: sự văn-học phái cả đến ngành 
họ ngoại. | 


Ngò thời Nhậm sinh năm nào ? Tôi không biết rổ, 
nhưng vào khoảng 1735, 1740 chi đó. Đỗ tiến-sĩ vào năm 
nào, và hoạn lộ trong đời Lê mạt như thế nào, tôi không 
có thể tra cứu được. 


Nhưng có một điềm mà tôi không biết gia phả họ 
Ngô là người đã làm trấn thủ trong một thời gian khá 
lâu ở Lạng-sơn. 


Trấn Lạng-sơn là trấn biên-thùy, tiếp giáp với Tàu. 
Dân người Kinh rất Н, ngoài một số lính thú, còn thời 
là dân Thô, Mán và thứ nhất là Nùng. Su giữ. an-ninh 
và tràt tự rất khó, cũng như là sự giữ biên thùy. Làm 
trắn-thủ Lạng-sơn phải là người giỏi thứ nhất là vào 
cuối thế kỷ thứ 18. | 


416 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 


Ngô-thời-Nhậm đã thành công như thế nào? 


Tên «Ông Đại-Vương » được truyền tụng lại là do 
dân miền Lạng-sơn (kë cả Cao-bằng, Băc-can bấy giờ 
đặt ra). 


Ngô-thời-Nhậm đã phải đem quân nay đây mai đó, 
trên một diện-tích mênh-mông vì Thó, Мап, Мапа thường. 
tranh chấp nhau. Họ lại thường tràn xuống thung-lũng 
sông Bằng-giang, sông Kỳ-cùng đề cướp lúa của người 
Kinh mà phần đông là con cháu những người dà theo 
nhà Mạc lên định cư ở đấy. Ở miền Lạng-sơn, người ta 
còn nhớ công mở đồn điền của Ngô-thời-Nhậm. 


Đứng về phương-diện văn-hoá, người Thô, Мап, có chữ 
nôm của họ, lë tất nhiên một vị tičn-sť làm trấn-thủ phải 
nghĩ cách mở trường học. 


Nhưng phong tục của họ thời lại lạc hậu lắm : Hợ 
thờ đủ các thứ ma, Кё cả ma gà, ma lợn. Không hiều 
Ngô-thời-Nhâm có sùng đạo Phật không, dù sao, đã có 
một cái chùa danh-tiếng ở Đồng-đăng : 


Đồng-đăng có phố Ку lừa, 
Có nàng Tô-thị, có chùa Tam-thanh. 


Chùa Tam-thanh là một cái hang đá trong núi đá 
vôi như hang chùa Trầm ở Hà-đòng. Chùa không có tượng 
nào, ngoài tượng chính của Ngô-thời-Nhậm khắc ngay vào 
thành hang. Ngô-thời-Nhậm mặc áo cà sa. Các nhĩ đá 
lỏng la lóng lánh, từ trên trần hang nhủ xuống, ánh 
sáng mờ mờ huyền ảo. Ở ngoài đưa vào, trông rất tôn 
nghiêm. Phải chăng đây là một phương pháp đề suy tôn 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 417 


hay đề giáo hoá dàn ? Dü sao, không những dân địa 
phương, nhưng hồi trước, ngay dân đường xuôi cũng lên 
chiêm bái: ho chỉ biết là tượng Phật khắc trong hang 
đá, it ai biết là chính tượng Ngô-thờiNhậm, < Ông Bai- 
vương x, Trấnthủ Lạng-sơn về thời Lê mat, một trong 
những tiến-sĩ làng Tả-thanh-Oai. 


Chữ Tam-thanh là do Ngô-thời-Nhậm đặt га vì làng 
Tả-thanh-Oai, thuộc Tông Thanh-Oai, thuộc huyện Thanh- 
Oai, tỉnh Hà-Đông. 


Tôn-giáo và non sông, ngay ở trên biên-giới ghi tên 
Ngô-thời- Nhậm. 


PHẦN THỨ HAI 


NGÔ-THỜI-NHẬM VỚI NHÀ TÂY-SƠN 


Năm 1786, anh em nhà Tây-sơn ra diệt Trịnh, pho 
Lè. Rồi Nguyễn-hữun-Chỉnh chuyên quyền. Vũ-văn-Nhậm ra 
bắt. Vua Lê-chiêu- Thống chay... rồi cầu cru quân Tàu, 
Nguyễn-Huệ ra Bắc lần thứ hai năm 1787 giết Vĩ-văn-, 
Nhàm, tồ-chức lại các cơ quan. 


Nguyễn-Huệ mời Ngô-thời-Nhậm ra làm Lạibộ Tà- 
thị-Lang, nghĩa là coi hết các công việc chinh-trị, hành- 
chánh ở đất Bắc. Còn tướng Tây-sơn là Ngô-văn-Sở thời, 
coi về việc binh, 


Nguyễn-Huệ ra rồi về ngay Phú-xuân. Cho đến khi 
ta đại phá quân Tàu, tính vừa một năm. Trong thời ginn 
ấy, tình hình quân-sự chinh-trị ở đất Bắc khó khăn lám, 


418 QUỐC-SỬ TAP LỤC 


Vua Lê-chiêun-Thống chạy sang Tàu cầu cứu. 


Ở trong nước, nào là Đảng Nhà Lê, nào là Đẳng 
Chúa-Trịnh, nào là các giặc cướp ở Т rung-châu, ở Thượng- 
du. Đây là ta không kề những mưu mô của một số người 
Pháp, người Y-pha-Nho đã sang ta từ lâu, ở trà trộn 
với một số dân-chúng. 


Việc nội trị đã khó, lại có việc ngoại xâm, 


Vua Lê-chiêu-Ihống chạy sang Tàu, đem quân Tàu 
về chiếm nước ta. Về đoạn sử nầy, cụ Trần-trọng-Kim 
1 
có chép rë. Tôi chỉ nhắc lại mấy điềm chinh. 


1.— Ba đạo quân Tàu tràn sang ta, một đạo từ Vân- 
nam sang Tuyên-quang ; một đạo từ Quảng-tây sang Cao- 
bằng: một дао từ Quảng đông sang Lạng-sơn, lấy có phò 
vua Lê diệt nhà Tây-sơn. Tưởng Tông Chỉ huy là Tôn- 
sï-Nghi. 


2.— Ngô-thời-Nhậm và Ngô-văn-Sở sẽ xử trí như thế nào ? 


Ngô-văn-Sở muốn đánh hay ít ra cũng phải giữ lấy 
thành Thăng-Long, trong khi chờ Nguyễn-Huệ đem quân 
ra cứu. 


Ngô-thời-Nhậm сап khòng nèn đánh. Phải thu thập 
một số lớn quân-đội rút lui về dày núi Tam-Điệp, ở giữa 
Ninh-bình và Thanh-hóa bây giờ. Dẩy núi nầy là: nơi hiểm 
yếu ta có thê cầm cự được với quản Tàu. 


Và, lại cho quân Tàu sang, đem vua Lê-chiêu-Thống 
về, quân Tàu sang một cách dễ-dàng, sinh kiêu, hà hiếp 
dân-chúng, nay cướp chỗ nầy, mai đốt chỗ khác, lòng 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 419 


dân sẽ oán giận quân xâm-lăng. Vua Lê-chiêu-Thống sẽ chỉ 
là một Ông Vua bù nhìn, cong lưng uốn gối trước Tôn- 
si-Nghi, các quan ta phò Vua së їйї thân, còn sĩ-phu 
trong nước, đứng trước cảnh dân-chúng lầm than, triều 
đình bị khinh bạc së nhớ tới Nguyễn-Huệ. 


Rút lui quân về Tam-điệp là thượng-sách, vừa về quân- 
sự, vừa về chíinh-trị. 


Vậy Ngô-thời-Nhậm đã là người sửa soạn cho trận 
đánh oanh liệt của Nguyễn-Huệ. Lễ tấtnhiên là đã có 
sự liên-lạc với Nguyễn-Huệ. 


Ngày hai mươi lắm tháng mười một nắm Mậu-thân (1788), 
Nguyễn-Huệ tuy trước đã được Nguyễn-Nhạc phong cho 
làm Hắc-bình-Vương nay lên ngôi Hoàng-đế ở Phú-xuân (Huế). 


Nguyễn-Huệ ra Bắc lần nầy là lần thứ ba và lần 
nầy là đề đánh tan quân Tàu. 


Mười van quân, một trăm con voi ra tới đèo Tam- 
điệp, hiệp với quân Bắc dà rút về đấy, chia ra làm nhiều 
đội đánh thẳng về Thăng-long, còn một đội nữa đi tắt 
lên đường Bắc-giang, Yên-thế đề truy kich. 


Có những trận rất ác liệt nhưng chỉ trong vòng nửa 
tháng hai mươi vạn quản Tàu bị đánh tan. Thây chất 
thành núi, tức là gò Đồng-đa bây giờ ở gần Hà-Nội, hàng 
vạn quân Tàu chết đuối, chết rét trên sóng Nhỉĩ-hà, hàng 
vạn tàn quân chết đói, chết đau, chết chém trèn con đường 
Hà-Nội, Lạng-sơn. 


Trong Lịch-sử dân tộc Việt-Nam ta, không bao giờ có 


420 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


một sự xâm lăng như vũ như bão mà lại bị tiêu diệt 
chỉ bằng một trận mà lịch sử gọi là trận Đống-đa. 


Người đã thắng trận đó là Nguyễn-Huệ, nhưng người 
cũng đã có công lớn, ấy là Ngôi-thời-Nhậm. Lễ tất nhiên 
là đã phải có một sự quật khởi của dân-tộc, dưới chë- 
độ cách mang Nhà Tây-sơn. Ở Bắc, người thi hành chế 
độ đó là Ngô-thời-Nhậm. 


Nguyễn-Huệ tuy đã thắng quân Tàu nhưng thắng đề 
mà cầu hòa, chứ không cầu chiến. Vì nước Tàu là nước 
lờn, lai có ý xâm lăng nước ta như một tờ mật thư bắt 
được đã cho ta biết. 


Viết thư cầu hòa là việc của Ngô-thòi-Nhâm. 


Bằc-bình-Vương phải rút quân về Trung, về Nam đề 
đánh loạn quân của Nguyễn-phúc-Ảnh ; trong đám loạn 
quân nầy có nhiều người Pháp do Nguyễn-phúc-Ánh thu 
dụng. 


Ở Bắc, các việc quân do NÑgô-văn-Sở và Phan-văn- 
Lâu phụ-trách việc dàn và việc giao-thiệp với Tàu do 
Ngô-thời-Nhâm và Phan-huy-Ích phụ-trách. · 


Nếu ta nghĩ tới toàn thề đất Вас mà đất Bắc hồi 
đó ăn mãi vào miền Thanh-nghệ thời ta thấy là diện tích 
Tộng như thế nào. 


Ở miền núi, biết bao dân-tộc thiều số : Mường, Thái 
Маһ, Mèo, Thỏ, Мапс. Ngô-thờiNhiệm nguyên trấn-thử 
Lạng-sơn trong thời Lê-mạt dà có dip hiều biết các dân 
tộc thiều số nầy. 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 421 


О đồng bằng, biết hao vấn đề chimh-tri. Thanh toán 
các cường khu mượn danh nhà Lê, họ Trịnh mà lũng 
đoạn nhân dân, thi hành các mệnh về đủ mọi phương 
điện, nào là áp dụng chữ nôm, tiêu tiền mới, nào là 
sửa đồi lối cai trị; chắc cũng đã có một sự cải cách điền địa. 


Ngô-thời-Nhậm được thăng lên làm “Thượng-thư, không 
biết về năm nào. Chắc là đề cò thêm uy tin trong việc 
giao-thiệp trực tiếp với người Tàu nhưng cũng phải có 
tài, có công mới được. 


Ngô-thời-Nhậm không rời đất Bắc suốt mười bốn năm, 
từ năm 1789 đến năm 1803. 


Trong mười bốn năm đó, Nhà Tây-Sơn phải chống 
nhan với Nhà Hậu Nguyễn. 


Nguyễn-phúc-Ánh đem quản Xiêm về bị Nguyễn-Huệ 
đánh tan ở Rạch Gầm, phía dưởi Mỹ-tho. Rồi lưu vong 
nay đây, mai dó. Nguyễn-phúc-Ánh đem con cho làm con 
tin đề cầu cứu Pháp. Pháp giúp cho nào là tàu chiến, 
súng ống, đạn dược, nào là quân đội, da trắng có, da 
đen có, quân-đội da đen mò ở Ấn-độ. Ta có thề nói 
được rằng người Pháp đã mở cuộc chiến-tranh xâm-lăng 
ở nước tà vào cnối thế kỷ thử 18 với đoàn quân viễn 
chỉnh đầu tiên của Đức cha Bá-đa-Lộc (Pigneau đe Béhaine, 
Évêque đAdran) Và Nguyễn-phúcÁnh mở đầu cho nhà 
Hậu Nguyễn bằng sự nhờ quản Pháp đánh phá quân-đội 
cách-mạng nhà Tây-Sơn. 


Nguyễn-phúcÁnh và Pháp đã đánh Nhà Tây-Sơn như 
thế nào ? Những trang lich sử đẫm máu nầy, Cụ Trần- 
đrọng Kim đã chép lại. 


422 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tháng 5 năm Nhâm-tuất, NÑguyễn-phúc-Ánh lên: ngôi vua 
ở Phú-xuân, lấy niên hiệu là Gia-Long (1802), rồi đem 
quân ra đánh Bắc hà. 


Chỉ trong một tháng mà tất cả đồng bằng sông Nhi- 
hà bị chỉnh phục. | 


Tại sao quân-đội Tày-Son lại thua một cách nhanh 
chóng như thế ? 


Lấy danh nghĩa phù Lê : đang lúc thắng, các quân-sĩ 
mộ ở Nam-Việt và Trung-Việt rất hăng muốn phò vua, 
nhưng thứ nhất nhờ hóa lực mạnh của Pháp, nhờ số 
quân da đen, da trắng hùng hùng hồ hồ như quỷ sứ 
làm dân chúng sợ hãi, Nguyễn-phúc-Ánh dá mở một cuộc 
chiến-tranh chớp nhoáng. Ngô-văn-Sở và Ngô-thòiNhậm 
chống làm sao nói? Ngô-văn-Sở có lë đã chết trận, còn 
Phan-huy-Ích và Ngô-thời-Nhậm thời bị bắt, đóng cùi, đem 
về Phú-xuân đề hành-tội. 


Vua Gia-Long ở Thăng-long độ ba tháng rồi về Phú-xuân. 


Tháng hai năm sau là năm Qui-Hợi 1803, Ngô-thời- 
Nhậm, Phan-huy-Ích và một vị nữa Nguyễn-Gia-Phan mà 
tôi không biết là đã giữ chúc gì trong thời cách-mệnh, 
lại bị đóng cüi đem từ Phú-Xuân ra Thăng Long đề chịu. 


tội. 
Cái cüi giam người như thế nào? 


Con chó ở trong cái сїйї đứng cũng được, nằm cũng 
° 


được. Con người, ở trong cải cũi, phải ngồi, đầu gục 
xuống. Chân co lại. Hai người khênh dưởi một cải đòn. 


DANH NHÂN LỊCH-SỬ 423 


đọc, Hắc la, lắc lw. Ăn uống như thế nào, đại tiên, tièu 
tiện như thế nào, chúng ta tưởng-tượng thời sẽ hiều nhục- 
hình, khà-hinh nầy dà làm ra sao. 

Tháng hai năm Quihợi (1803), Ngô-thời-Nhậm và 
Phan-huy-Ích, Nguyễn-gia-Phan bị giải trong cũi từ Phú- 
Xuân ra Thăng-Long. 

Sử cho ta biết chỉ-tiết sau này: 

« Truyền chỉ đem bọn ấy đến trường học phủ Phung- 
Thiên kề tội mà đánh. Nhâm bị đánh chết ›. 


«Воп ấy» đã có tội gì? 

< Nhậm bị đánh chết > là do chỉ nhà vua. 

Nguyễn-phúc Ánh bắt đem ba vị nói trên về Phú- 
Xuân đề cho dân chúng đất Trung biết vỗ công oanh- 
liệt của con cháu chúa Nguyễn, nhờ có sự viện-trợ của 
Pháp. Rồi đem ra xử ở Thăng-Long, đánh chết Ngô-thời- 
Nhâm đề cho dân chúng Вёс-На sợ oai nhà Nguyễn 
trung-hưng. 

Nguyễn-phúc-Ánh đã giỏi thật. 


PHẦN THỨ HAI 
NHÀ THỜ VÀ DÒNG DÓ! CHI NGÔ-THỜI 


Như đoạn đầu tôi đã nói, chỉ Ngô-Thời chỉ là một 
trong nhiều chỉ họ Ngô ở làng Tả-thanh-Oai. 

Ở cánh đồng, trên xóm dưới, sau đình thờ vua Lè- 
đại Hành, có một nhà thờ họ. Nhà thờ họ Ngô, không 
biết xây lên từ bao giờ. 


424 QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


Sau khi Ngô-thời-Nhậm bị đánh chết, nhà thờ nầy 
được lệnh quan trấn phải phá-hủy. 


Quan trấn đây là Nguyễn-văn-Thành, Tông-trấn, có 
Nguyễn-văn-Khiêm, Đặng-trần-Thường và Phạm-như-Đăng 
giúp việc. 


Nhà thờ họ bị phá-hủy, mồ må cỏ bị phạm chăng ? 


Dù sao, trước đây mười hai mười ba năm, đi về 
làng Tả-thanh-Oai, vào xóm giữa, hỏi thăm поё cụ Đốc, 
đàn làng sẽ chỉ cho ta một cái поб lát gạch. Ngö nầy 
dẫn ta qua hai bên hàng rào ô-rô đến một cái công con. 
Một con đường nhỏ bằng đất len giữa các ao đi vòng 
tói một cái công nhà gạch; ấy là nhà Cụ Đốc Ngô-giáp- 
Đậu, thường gọi là cụ Đốc-Tó. 


Cụ Ngô-giáp-Đâu mất vào khoảng năm 1930. 


Trước khi vào nhà Cụ, đứng trên con đường đất len 
giữa các ao, nhìn về phia tả, ta thấy một nhà thờ. Đó 
là nhà thờ chỉ họ Ngô-Thời nhưng cũng thờ са các đời 
trước nữa. 


Một cái nhà gạch dài độ 20 thước, rộng độ 6 thước, 
mái ngói, nền cao. Trước nhà thờ là một cái sân đất, 
trông ra một cái ao hình bán-nguyệt. Qua cái ao nầy là 
con đường đất mà tôi dà nói trên, rồi lại đến một cái 
ao nữa, rồi là đồng ruộng. Nhà thờ trông ra đồng qua 
hai cái ao. Hai cái ao nầy hồi trước là một cái đầm và 
sau cái đầm nầy, hồi trước có một cái chùa. ở hai bën 
nhà thờ có hai Ông Phỗống-đá. Cửa nhà thờ thường khỏa. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 425 


Vào trong nhà thờ, trước đây ta thấy ở gian giữa 
Tnột cái bệ đá, một bàn thờ bằng đá, trên đó có một 
cái khán lớn, chạm trổ. Hai bên bàn thờ chính näy 
là những bàn thờ .cạnh. Dựng vào một bèn tường là 
hai cải song-loan, tức là hai cái võng. Hôi ra thời cải 
khán thờ họ Ngô và hai cái võng là do Người Tàu dâng 
Cụ Đại Vương : Không biết khi Ngô-thời- Nhâm làm trấn- 
thủ Lạng-sơn hay khi làm Thượng-thư thời nhà Tây-Sơn. 


Trước đây độ 30 — 40 năm thôi, dân cả Tông Thanh- 
Oai, làng nào làng ấy, xôi, lợn, đến ngày giỗ Ngô-thời- 
Nhậm, đều đến nhà thờ nói trên. Lë xong, đem xôi cả 
mâm, lợn cả con về làng, ăn uống ở đình làng, vì con 
cháu khong lấy phần biến, 


Đày là một cái lệ. 
1.0 này có tự bao giờ? 


San khi Ñgô-thờiNhậm bị đánh chết, lë tất-nhiên là 
дап làng Та-Һапһ-Оа1 lo sợ. Các ruộng của họ Ngò 
*bi lich-thu. Chỉ Ngô-Thời, trong suốt mấy đời, không 
được đi thi. Rồi sau chỉ Ñgô-Thời đôi ra là Ngô-Giáp. 
VI уйу Cụ Ngô-giáp-Đậu mới được di thi, đỗ vào cuối 
đời Vua Tự-Đức và làm Đốc học Nam-Định. 


Lệ cả Tổng đến làm gió Ngô-thời-Nhậm có lë đặt ra 
sau thờikỳ mà Nhà Nguyễn khủng-bố Nhà Tây-Sơn, sau 
dời Minh-Mạng. Sự làm gió nầy, do dàn Tóng bảo nhau 
làm, khiến cho ta biết công của Ngô-thời Nhiệm đã không 
phải là nhỏ. 


Вау giờ thời chắc lệ nầy đã bị bãi bỏ. 


426 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Năm 1947, làng Tả-thanh-Oai là một bäi chiến-trường. 
Quân Pháp đến đóng ở làng... Toàn làng bị phá. 


Trơ trọi giữa đám cây rậm, nhìn qua hai cái ao, 
qua cái lũy tre bị chặt, tới đồng làng bị bỏ hoang là 
cái bàn thờ bằng đá, bàn thờ Ngô-thời-Nhậm. 


Con cháu ở làng còn đông. Không biết chế-độ mới 
có cho cất lại nhà thờ không? 
Dù sao, ở Đồng-Đăng, tồn-tại với non sông đất Việt 
là động Tam-Thanh : 
BĐồng-Đăng có phố Kỳ lira 


Có nàng Tô-Thị có chùa Tam-Thanh. 


Vào chùa Thắp một nén hương, 
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa näy. 
Chùa nầu có một ông thầu, 


Có hòn đá tac, có cây ngô đồng. 


Dà có những câu ca-dao thuộc về động Tam-Thanh. 


АР 
Ngô-thời-Nhậm là một người sống trong Nhà Lê suy- 
vi. Cách mệnh nồi lên, liền đem tài ra gánh vác việc 
nước. Nguyễn-Huệ là người biết trọng tài và Ngô-thời- 
Nhâm đã là một người văn уб toàn tài trong thời cách- 
mệnh Nhà Tây-Sơn: nào là quân-sự, nội-frị ngoại-giao. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 427 


Nguyễn-phúc-Ảnh đem quân Pháp vë..... Sự thề nhw 
thế nào, chúng ta dà biết. 


PHỤ CHÉP 
Một giả-thuyết về cái chết của Ngô-thời-Nhậm : 


Cụ Trần-frọng-im có viết trong Bộ Việt-Nam Sủ-lược, 
trang 410, bản in Tân-Việt, rằng : 


«бп tháng bảy năm Nhâm-tuất 1802, Thế-Tồ (tức 
Vua Gia-Long) về kinh, đem vua tôi nhà Tây-Sơn về 
làm lễ hiến-phù ở đền Thái-miếu. Rồi đem ra tận pháp-trườug 
xử-tri. Lại sai quật mà vua Thái-Đức Nguyễn-Nhạc, và vua 
Thái-Iồ Nguyễn-Huệ lên, đem vứt Њау đi còn đầu thời 
đem bỏ giam ở trong ngục tối. 


Nhưng bọn văn thần Nhà Tây-Sơn như Ngô-thời- 
Nhậm, Phan-huy-Ích ra hàng đều phải đem về kinh, sau 
lại giải ra Đắc thành, đem nọc ra đánh ở trước Văn- 
miču rồi tha cho về. Lúc bây giờ có Ngô-thời-Nhậm vì 
trước có hiềm với Đặng-trần-Thường cho nên đến khi đánh 
ở trước Văn-miếu, Đặng-trần-Thường cho người đánh chết ». 


Bộ Chánh-biên là chính-sử nhà Nguyễn đã ghi là Ngô- 
thòi-Nhậm ra hàng. Cụ Tràn-trons-Kim сӣп-с vào đó: 
mà chép lại. 


Có thật Ngô-thờiNhậm ra hàng không ? 
Bộ Chánh-biên chép rằng : 
« Quan Bắc thành tàu ràng: 


Nguy quan ra thú thời tha, dà có minh chiếu rồi, 


428 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


xin tha cho bọn Ngô-thời-Nhậm khỏi giết, nhưng phải 
đánh đòn đề cho biết xấu >. 


Y nghĩa câu nầy không тё. 


Khi vua Gia-Long cho giải Ngô-thời-Nhậm... ra Bắc 
thời án đã xử như thế nào ? 


Giết hay tha cho sống ? 


Câu «xin tha khỏi giết > có thề nghĩa là vua Gia-Long 
đã xử trầm, sẽ thi hành bản án tại Thăng-long. 


Vậy thời quan Bắc-thành xin tha cho sống và chỉ xin 
đánh đòn mà thôi. 


Riêng Ngô-thòi-Nhậm «bị đánh chết >! 


Cụ Trần-trọng-Kim căn cứ vào đâu mà bảo là do tư 
thù của Đặng-trần-Thường ? Phải chăng cụ căn cử vào đồi 
câu đối truyền khầu mà người ta dà дап cho Đặng-trần- 
Thường và Ngô-thời Nhâm ? 


« Ai công hầu, ai khanh tưởng, trong trần ai, ai dễ biết 


ai ? 
« Thế chiến-quốc, thế xuân-thu. gặp thời thế thế thời 
phải thế. » 


Đôi câu đối nầy về văn chỉ là một cuộc chơi chữ 
một cách tuy oái oăm nhưng tầm thường. Về ý thời về 
trên tó Đặng-trần-Thường là tiều nhân đắc thế sinh ra 
kiêu hành, vế обі tỏ ra Ngô-thời-Nhậm là quân tử cố 
cùng sinh ra hèn. Hai vị có thật như thế không ? 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 429 


KẾT LUẬN : 

1.— Có phải bọn Ngô-thời-Nhậm ra đầu hàng đề xin 
sống hay không, hay đã bị bắt tại trận, hay vì bị phản ? 

2.— Quan Bắc thành phi báo về Kinh. Vua Gia-Long 
bảo phải đóng cüi giải về Kinh đề xử. Có thể vì lý do 
muốn thu nạp tàn đẳng Tây-Sơn, đề dễ việc trị an, nên: 
quan Bắc-thành mới tâu là đã ra đầu hàng. Theo chiếu 
có tính cách chung thời Nhà vua nên tha chết nhưng chỉ 
đánh đòn qua loa mà thôi. 


3.—Vua Gia-Long đã có thề xử trảm, cho xử tại Thăng- 
long dë làm gương cho người khác. Quan Bắc-thành có 
thề tâu lại. Nhà vua ân xá tội chết cho Phan-huy-Ích 
và Nguyễn-gia-Phan vì hai vị nầy xét ra đề sống có lợi, 
chứ «Ông Đại Vương > Ngô-thời-Nhậm, nguyên Trấn-thủ 
Lang-sơn, nguyên Tham-Tán cho NÑgô-văn-Sở, nguyên Thượng: 
thư nhà Tây-sơn, Ngô-thờ-Nhậm không nên đề sống. 
Nhưng giết thời phải giết một cách khéo : đánh nhưng 
không phải là đánh làm phép mà đánh cho chết, thật là 
nhất cử lưỡng tiện. 

4.— Tội đánh chết Ngò-thời-Nhậm đặt lên đầu Đặng- 
trần-Thường. Còn câu đối ở trên, một thầy đồ nho nào 
làm mà chẳng được ? 


Già thuyết trên này có đúng không ? Dù sao ta nên 
đề nghị ra. 
CHÚ THÍCH : 


Nhiều vị đã lầm mà cho rằng động Tam-thanh có 
tượng thờ Ngô-thời-Sĩ. 


Sự thực tượng khắc trong đá là tượng Ngô-thời-Nhậm. 


LĂNG HOÀNG-DË QUANG~-TRUNG 


Ở cách Hà nội 4 cây số, về phía Nam, đường đi Hà- 
đông, có một cái gò gọi là gò Đống-đa. 

Gò nầy khiến ta nhớ một chiến-còông oanh liệt của 
một người trai đất Việt, ấy là Hoàng đế Quang-Trung đã 
thắng quân Tàu хаш lăng, chỉ trong một trận, vào năm 
Kỷ-dậu (1789) đúng ngày.mồng năm tháng Giêng. 


Tháng sáu, năm Giáp-thin 1784, Ngài đã thắng quân 
Xiêm ở Rạch Gầm, ở phia Nam Mỹ-tho. 


Công đánh Tàu. 

Công đánh Xiêm 

Giữ vững giang-sơn. 

Bảo-vệ dân-tộc. 

Vị quân-nhân và Hoàng-Đế nầy cũng đã lại là một 
nhà đại cách-mang quốc-gia... 

Lăng Ngài ở đâu? 

Vị nào có chỉ đi tìm hiểu thời sẽ có thê theo lời 
chỉ dẫn trong bài nầy mà đi tìm Lăng ngài Quang-Trung. 

Lăng Ngài, hỏi dân ở mấy xóm gần đây, hỏi trẻ mục 
döng thời, nôm na, gọi là mộ Ba Vòng. 


* 
ж ш 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 431 


Vào năm 1941, tôi ở Huế, sinh nhai bằng nghề gë đầu 
trẻ. Nhưng cũng vì tôi giảng về môn sử ký và địa-lý 
nên tôi phải khảo cứu và dẫn anh em học sinh đi học tại chỗ. 


Có một vấn đề sử học đặt ra, ấy là Lăng Hoàng-để 
Quang-Trung ở dâu ? 


Sử ghi rằng Ngài an táng ở phia Tây Kinh-thành (Huế) 
ở trong miền núi, 

Tôi 4й di tìm Lăng Ngài, bản đồ tỷ lệ 1/100.000 ở tay, 
viễn-kinh, đin-bàn. 


Sở ат tôi đi tim Lăng Ngài Quang-Trung là do cha 
Cadière, một nhà khảo cứu, đã bảo tôi, đại khái như 
sau nầy. Cha nói bằng tiếng Pháp: 


«Le tombeau đe Nguyễn-Huệ est dans la région mon- 
tagneuse, à POuest de Huế, Cherchez le et vous еп ferez 
une étude ». 

Dịch ra tiếng Việt như sau : 

« Lăng Nguyễn-Huệ ở trong miền núi, phía Tây thành 
phố Huế. Ông đi tìm Lăng ấy đi và Ông sẽ khảo ciu». 


Sở dt cha bảo tôi như thế là vì tôi là nhân-viên Đô- 
thành Hiếu сб xà (Association des Amis du Vieux Huế) 
mà cha thời là Chủ bút tập kỷ yếu của học hội này. 


Vốn là người trèo núi, tôi ra đi, bị gây và con chó 
lên đường. 


Cả một cuộc hành trình. 


432 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 
Tôi từ dốc bến Ngự đi lên đường Nam-giao, theo: 
đường Lăng Khải-Định. | 


Mặt đất dần đầu cao. Miền núi trước mặt. Làng mac 
lơ thơ. 


Tởi Lăng Khải-Định, tôi ngồi nghỉ. Tôi nhìn trên bản 
đồ và đánh dấu địa điềm. 


Trước mặt, qua một cái khe là một dày đồi. 
Tôi xuống khe và trèo lên dài. 


Đồi chất đá là thứ đất sét rắn (schisto — gréseux) mà 
các đồi song song chạy với nhau (relief appalachien). 


Có một thứ cây mọc ấy là cây chói sẽ (bruyère). 


Đứng trèn đồi cao, nhìn về phia Tây Bắc thấy một 
thung lũng. Rồi núi non, trùng (rùng điệp điệp. 


Không có một làng một xóm nào cả. 

Viễn kinh chiếu xa. 

Tôi dà nån. 

Vì đi từ sáng sớm, mười một mười hai giờ mới tói 
đỉnh đồi này. 

Trëo đã mệt. 

Con khuyền chạy cũng dà mệt. 


Thầy trò ngồi ăn. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 43% 


Rồi chúng tôi cứ theo đỉnh đồi mà đi, từ đồi nầy 
sang đồi khác. Cây chồi së hồi đó ra hoa, không khí 
thơm phưng phúc. 

Cây chói së mọc cao đến bụng. 

Viễn-kinh ở tay, tôi nhìn tứ phía. 

Dãy đồi nầy không khác gì dày núi Tiên-du ở Bắc-ninh. 

Ở trên dày đồi nầy mà nhìn, vừa đi vừa nhìn qua 
viễn-kinh. 


Rồi tôi nhìn thấy, ở trong một thung lũng, một cái 


thành. 

Tôi tự bảo : xuống xem. 

Hồi đó tôi còn trê và có sức. 

Tinh phỏng thời từ ngọn đồi mà xuống tới nơi, độ 
3 cây số, nhưng mà phải lên lên xuống xuống, mà không 
có đường mòn. 

Trời đã quá ngo rồi. 

Tôi và con khuyên lần mò tới cái thành 46. Nếu tôi 
không đem theo địa bàn thời nhất định là bị lạc. 


Chúng tôi tới sát thành, sau khi đi qua một vòng 
toàn lau sậy. 


Thực là một sự Ја. 

Trong đời tôi, tôi đi cũng dà nhiều nơi, bây giờ nhở 
lại, tôi mới biết rằng hôm đó tôi đã làm một công việc 
theo bồn phận nhà nghề của mình... và có kết quả. 


434 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tôi tin chắc đây là Lăng Hoàng đế Quang-Trung. 


Tôi loanh quanh luần quần, quan sát, suy nghỉ, trèo 
lên mấy ngọn đồi trên, lấy dây to đo, xụt xuống dưới, 
tới chỗ một cái khe cạn vì mùa mưa đã hết. 


Trời tà, khi núi bốc, mây xám, mưa phùn, một làn 
gió nhẹ. 


Tôi vỗ con khuyên ra về. Con khuyền nhớ đường 
đi nên nó dẫn tôi về tới nhà, quá tối mit. 


Miền nầy có hồ. 


* 
ж ж 


Sau hôm đó đến quá nửa tháng vì phải đề thời giờ 
suy nghỉ và tim tài-liệu, tôi rủ anh em bọc sinh lớp Đệ 
Nhị, Đệ Nhất ở Trường Khải-Định cùng đi học với tôi. 


Tôi bảo là đi học địa lý thiên nhiên. Độ vài ba chục 
anh thích đi. ` 


* 
є ж 


Chúng tôi vừa đi vừa quan sát các đá, ở hai bên dọc 
đường. Đá mài (grès), đất sét rắn (schiste), đá vôi già 
{calcaire primaire рһіѕѕе). Quá lăng Khải-Định, tôi chỉ mấy 
ngọn đồi và tôi bảo anh em học trò trèo lên đấy, nghỉ, 


У: ` 
TO1 VỀ. 


Trèo lên đồi, sau khi đi qua khe, chúng tôi ngồi nghi 
chia nhau thức ăn. 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 435 


Tôi đã đánh dấu chỗ nhìn rồi. 


Tôi đưa viễn kính cho các anh em nhìn và tôi bảo : 
< La thật, có cái gì đằng kia, ở giữa miền núi». 


Anh nói thế này, anh nói thế nọ. 
— Một cái thành ? 

— Một cái mộ cô ? 

— Sao lại có thành ở đây duoc? 
— Sno lại có mộ б đây được ? 


—- Chúng ta xuống xem Ì 


Tôi vội can thiệp : 


— Các anh muốn xuống thời xuống, tôi chờ ở đỉnh 
đồi nầy. Nhưng nhìn kỹ phương hưởng, kẻo mà lạc. 


Các anh em thanh niền chia nhau từng lớp mà đi. 
Tôi lấy viễn kính theo đồi họ. 


Mục đích của tôi là đề cho họ đi trước, đề cho họ 
bàn với nhau, cùng họ được hưởng thú trèo núi. 


Rồi tôi và vài anh em đi theo sau, 


Tới nơi, tôi thấy các anh em, kë ở chỗ nầy người 
ở chỗ khác, kë ở dưới đất, người ngồi trên tường thành. 
Lần trước tôi đi, có một mình, không leo được lên 


mặt thành. Lần nầy, nhờ hai anh em công kênh, tôi lên 
được mặt thành và ngồi, lấy viễn kinh nhìn kỹ. | 


436 - QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


Đề cho các anh em bàn tán lao xao, rồi tôi: lại: nhờ 
hai anh em cho tôi xuống đất 


'Rồi chúng tôi nói chuyện. 


Đại dë сап chuyện như sau này: 


Tói: La nhỉ, tại sao ở miền núi hoangvu như thế 
nầy lại là một cái thành ? 


Một anh : Thành này kiều lạ, có ba thành hình tròn 
ôm lấy nhau. Ba cửa mở theo một hướng. 


Tôi: Sau cửa mở vào, có một cái bia to. Bia nầy 
bằng đá dày, rắn lắm. Anh nào khá chữ Hán thử сё 
đọc mà xem. 


Mấy anh xúm xit lại đọc. Họ lấy khăn tay chùi bia. 
Họ chẳng đọc được chữ gì cả. 


Một anh : Bia này mon. 


Tói: Anh nhìn kỹ đi. Bia nầy không có thë mòn 
được một cách nhanh chóng vì chất đá rắn lắm. Anh nhìn 
kỹ xem. Các chữ khắc sâu ở trong bia đã bị các nhát 
búa тар đi. 


° 


Vết các nhát búa đó hãy còn, tuy bia ở ngoài trời, 
chịu mưa, chịu nắng không biết đã từ bao nhiêu năm rồi. 

Dựa vào bia, nhìn vào giữa thành thứ ba, anh thấy 
một cái mộ to. 

Mộ nầy xây bằng vôi mật, còn ba thành đều xây 
bằng đá ong. 


DANH-NHÁN LỊCH-SỬ 437 
Mộ nầy phải là mộ của ông quan to, thuộc triều đại 
nào không biết. 


Các anh xem kỹ mộ di. 


Tôi cầm búa đập chan chát vào mộ. Búa chỉ nảy 
ra mà thôi. Nguyên là đi học địa lý, bao giờ chúng tôi 
cüng phải giắt một cái búa dài đề đập аа). 


Tôi chỉ một lỗ hồng trong mộ. Lỗ hồng nầy nhỏ. 
Vì bị đất chung quanh dần dàn lấp đi. Lỗ hồng nầy dà 
phải to, đủ cho người chui vào, và vào sâu, đề đào, 
đào sân. 

Đào đề làm gi? 

Phải chăng đề lấy của trong áo quan? 

Phải chăng đề lấy xương ? 

Một anh : Chắc đề lấy của. 

Tôi : Các anh suy nghĩ di. 


Dš phải có một sự liên lạc giữa cái bia bị búa гар 
chữ và cái hó đào nầy. Вар bia đề cho hậu thế không 
đọc được. 


Một anh : Đây chắc là một ông quan khi sống độc ác, 
có kë thù : kë nầy chờ sau khi ông ấy chết bèn rập bia 
đào mộ, 


Tôi : Gần Huế, ở các xš An-ninh, Nguyệt-biều, Kim- 


long có biết bao nhiêu mộ to. Có mộ mà bia bị chìm xuống 
đất. i 


438 QUỐC-SÈ' TẠP LỤC 


Nhưng chỉ thuộc về 2 kiều. Một kiều thuộc về đời 
nhà Tây-sơn. Một kiều thuộc về đời nhà Nguyễn. 


Đây là một mộ to, có ba thành bằng đá ong bao 
bọc. Chung quanh thành ngoài,như các anh đã đứng trên 
mặt thành mà nhìn, thời là các ngọn núi, chạy vòng 
quanh với nhau, ôm lấy ba cái thành, nghỉa là cái mộ 
ở giữa một cái vùng hinh lòng chảo vì chất đá mềm dà 
bị suối đào (cuvette d'érosion). 

Nói tóm lại, lối kiến trúc hùng vỉ trong một khung 
cảnh đặc biệt của thiên nhiên, cái bia chữ thật to, bị гар 
và cái mộ bị đào, ba chỉ tiết nầy khiến tôi nghĩ rằng 
đây là một ông quan thường, dù là Nhất Phầm, Văn hay 
Və. 


Các anh em suy nghĩ di. 


Một lúc lâu tôi mới trả lời : Đây là Lăng Hoàng-để 
Quang-Trung. 

Chúng ta hôm nay đến cung chiêm Lăng Ngài. 

Bây giờ tôi nói các anh rð. Tôi đã tó đây một lần. 
Hôm nay tôi lại dẫn các anh lại đây... 

1.— Віа của ngài đã bị Hoàng đế Gia-Long cho đập. 


2.— Tầm của Ngài dà bị đào. Hài cốt đem về cho vào 
một cái chum, có xích xiềng, đề ở dưới khám đường ở 
Huế. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 439 


3.— Nhưng Ngoc-Hàn Công-chúa, con gái vua Lê và 
là Hoàng-Hậu hay Qui-phi của Hoàng-Đế Quang-Trung được 
tha tội chết và được tuyền vào Hầu hạ Hoàng-Đế Gia- 
Long ở trong cung... 


Các anh muốn biết công của Hoàng-Đế Quang-Trung 
với dân tộc nhà thế nào, sau nầy, các anh học sẽ biết... 
жек 

Trời đã tà, 

Anh em chúng tôi đi hàng một vạch lau mà vẽ... 
Thỉnh thoảng có anh quay lại, đứng nhìn lăng Ngài... 
Chúng tôi im lặng mà về. 


Sau cuộc cung chiêm lần thử hai nầy, cùng với anh 
em, tôi không có dịp quày lại Lăng Ngài nữa. 


Các ảnh mà tôi đã chụp đã bị mất ! 


Vào năm 1952, tôi 4а có dịp trở lại Huế, nhưng đã 
không có phương tiện đề lại cung chiêm Lăng Ngài. 


Bây giờ, tôi chắc rằng lau mọc trên mặt thành vẫn 
nhiều, bông phất phơ trước gió. Đứng trên ngọn đồi dài 
mà lấy viễn kính nhìn thời thấy thực là đẹp. 


Chung quanh lăng, chắc toàn là lau sậy, cổ ranh hay 
nếu có cây dại mọc thời cũng chỉ là mới đây. 


Oái oăn thay, ở gần chỗ mà tầm Ngài bị đào, tôi 
có thấy một cái mộ con, không có bia. Mộ nầy, tôi đã 
hỏi ra, là mộ một thường dân ở gần đấy, đem an tảng 
dë mong được phước. 


440 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Trong mùa mưa, nước ở trên núi đồ về phía sau 
lăng và chảy vòng quanh. Đến phia cửa lăng thời tụ 
lại và chảy theo một cái khe. 


Nhà Nguyễn đã thu thập đề hủy tất cả sử liệu về nhà Tây 
sơn, cũng như dà rập bia, đào mà... 


Bây giờ, chúng ta nhớ tới lăng Hoàng-Đế Quang-Trung. 


CHƯƠNG НАІ 


THỜ I VUA MINH-MẠNG 
VÀ THIẾỆU-TRI 


MỤC 1 


Ở' miền Мат 


TRẦN~-VĂN-NĂNG (... 1834) 


Năm Giáp-ngọ (1834) tức là năm thứ mười lăm triều 
vua Minh-Mạng, vào ngày nào, không biết nhưng chắc 
vào cuối tháng giêng Tiền quán Chưởng phụ sự Lương 
tài hầu Trần-văn Năng ở quận thứ về đến Bến-siêu tỉnh 
Gia-định, bị bệnh mất. 


Vua Minh-Mạng nghe tin, Ngài đình triều ba ngày, Rồi 
Ngài truy tặng hàm Thái phó tấn phong, Tán Thành Quận 
Công, thuy là Trung đồng lại cho tuyên lời dụ ban tế. 

Sử liệu dẫn ở trên là trích trong bộ Quốc triều chánh 


biên. 


Trần-văn-Năng là ai mà được sử gbi tên, mà được 
Vua Minh-Mạng trọng vọng như thế ? 


* 
ж юш 


Ta phải gió sử may ra tìm được một vài tài liệu về 
vị Trai Viél-Nam này... 


444 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 
Nguyên là vào năm Qui-ti (1733) ở đất Nam, Lê-văn- 
Khôi làm loạn. 
Sử chép là giặc. 
Lê-văn-Khôi hoành hành, chiếm giữ nhiều tỉnh thành 


© Nam-Việt, 


Về việc Lê-văn-Khôi nôi loạn, nhà sử ký sẽ tim ra 
manh mối, nhưng ta có thë nói được rằng có một ảnh 
hưởng ngoại lai, ảnh hưởng của Pháp. 

Vua Minh-Mạng phải đối phó. 

Ngài không cỏ thề đề cho đất Nam làm loạn, rồi rơi 
vào tròng ngoại quốc. 

Ngài đä phải phái quân đội đi dẹp loạn. 

Sử chép như sau này ; 

« Năm Ош-Тї (1833) (vào độ tháng chín) binh thủy Trần- 
văn-Năng, Tống-phúc-Lương phá giặc ở đồn Giao-khầu, đem 
quân đậu thuyền tại sông Ngưu-chữ, bắt được Nguy Quản 
lãnh thủy Sư Thầm-văn-Đệ. Tri-huyện bị cách là Trương- 
sùng-Hy bắt dược ngụy. Hữu quân Phó tướng là Nguyễn- 
vănBột giải đến quận thứ. 

Tờ báo tiệp tâu về, Ngài dụ ban khen tùy bậc gia 
hưởng. 


Trần-văn-Năng dà có công trong việc dẹp loạn này, 


Trần-văn-Năng vào năm Quí- (1833) được vua Minh- 
Mang đặt cho chức Bình khấu lướng quân. 


Binh khấu tướng quân nghĩa là dẹp giặc ở trong nước. 


РАМН-МНАМ LỊCH-SỬ 445- 


Nhưng Trän-văn-Năng sẽ phải đương đầu với một 
cuộc xâm lăng như vũ bão của quân Xiêm. 
Sử chép như sau này : 


< Tháng mười một năm Qui-ti (1833) nước Xiêm đem 
đại quân tói cướp ba đạo, quân thủy vå quân bộ đều đến. 


Мӧі đạo theo đường bộ Bắc tầm bồn (Balambang) та 
tới, một đạo theo đường biền Chân bón (Kampot) mà tới. 


Sự ấu tâu lên. 


- Ngài dụ quan quân thứ Gia-dinh điều độ cho Кіп, đừng 
động tieng tăm, mà dán gian lường được hư thiệt mình. » 


“Sử ghi như sau này: 

Ё Thuyền bình Xiêm hơn một trăm chiếc phạm tinh Hà- 
tiên. 

Hoặc lir cửa biên Hòn kim mà tới, hoặc tr u ngạch 
sông Chilo mà lên bộ. 

Quan Trấn phủ Trịnh Đảng chạu giấy vë ійи. 

На-1іёп thất thủ. 

Rồi dến tháng chap, giác Хіёт xâm thành Nam-oang. 

Nam-vang cũng lại thấi. » 

Đây là mật cuộc xâm lãng của quân Xiêm. 

Sử chép rằng : 


& Ngải dụ quản thứ Gia-định, khiến Trần-uăn-Năng,. 
Trương-minh-Giẳng đánh lui quán Хіёт đề chuộc lĝi trước ». 


446 QUỐC-SỬ TẠP.L.ỤC 


Chiến sự đã như thế nào ? 
Sử chép như sau này: 


< Tháng mười hai, giúc Xiêm chia hai đạo đánh đồn 
a Z 
« Chân đốc ». 


Tỉnh An-giang thất thủ ». 
Ta phản công. 
Sử ghi ràng: 


« Tham tán đạo quán thứ An-giang là Truong-minh- 
Giảng và Nguyễn-Xuân đánh được giặc Xiêm tại Thuận-cần 
thuộc vë huyện Đông-xuyên. 


Xiêm 4а xâm lăng nước ta, ở đồng bằng sông Cửu long. 
Ta đã chặn đánh. 


Xiêm bèn mở một mặt trận mới ở Quảng-trị và ở 
Nghệ-an. 


Sử ta cho biết mấy chi tiết sau này: 


« Tướng Хіёт và người Vạn tượng đem hơn một ngàn 
quán Mọi xâm các chùa vë đạo Quảng-Hrị. 


Việc ấu lâu lên, Ngài (vua Minh-Mạng) dụ Bộ Bình 
rằng : < Đó chẳng qua là chúng nó làm cho ta phân binh 
lực mà thôi». Rồi Ngài phái kinh tượng Vệ úy Lê-pữn- 
Thuy ra hội tiễu. 


« Giác Хіёт lại xâm địa đầu phủ Тгӣп-пһ ở Nghệ- 
an. Chúng lại đưa thư qua phủ Тгӣп-піпһ đòi іга dân 
Vạn-lượng lại. - 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 447 
Việc ấu іди lên. 


Ngài phê rằng : < Dó chẳng qua chúng nó làm thanh 
thể đề chủ mưu khuấy Chân-lạp mà thôi >. 


Mặt trận ở Trấn-ninh nặng lắm. Các quan ở Nghệ 
đã phải vất vả lắm. Bố chánh Nguyễn-đình-Tân và Ấn sát 
Võ-Đỉnh phải phái quân phòng giữ các nơi hiềm yếu. Giặc 
Xiêm dš không tràn xuống nói. 


Về mặt trận Сао-тіёп ngay sau Tết năm Giáảp-ngọ 
(1834), đưởi sự lãnh đạo của Hữu quân Trần-văn-Năng, 
quân đội ta đã thắng nhiều trân. 


Sử chép rằng Trương-minh-Giảng đánh tan giặc Xiêm 
ở sóng Có-hó. Giặc Xiêm chia đẳng giữ phủ Ba-cầu- 
nam, thuộc về Chân-lạp. 


Tuần phủ Gia-định Hà-duy-Phiên nghỉ nơi đó có đường 
thông với xứ Quảng-hóa và thượng lưu sông Trọc-giang 
về Biên-hoà, bèn di từ cho Thự Tuần-phủ Võ-Quýnh phải 
phòng giữ địa hạt » 


Trương-minh-Giảng lại tấn công quân Xiêm cũng lại 
trèn sông Cô-hô. 


Sử chép như sau này : 
« Trương-minh-Giảng lại đánh phá giặc Xiêm ở sông 
Cô-hồ. 


Khi ấy, giặc nhân lúc nước xuống, theo bờ sông, phóng 
hóa đốt bè, ngăn trở quân thủy ta, rồi chúng lại sấn 
tới đánh. 


448 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Quản vệ Phạm-hữu-Tâm: đốc binh đánh bắn từ giờ 
Dần đến giờ Ty (từ mờ mờ sáng đến gần trưa). Quân 
giặc chết nhiều, thây chồng nhau; giặc liền rút lui ». 


Chiến công này rất quan trọng. Sự thắng đã về ta. 
Sử ghi là vua Minh-Mạng có xuống du ban khen. 


Giặc Lê-văn-Khôi vẫn chiếm giữ tỉnh thành Gia-định. 
Nhưng chính Lê-văn-Khôi đã chết đêm mười một tháng 
chap năm trước (năm Qui-tị 1833) (theo lời báo cáo của 
quân Gia-định, Lê-văn-Khôi chết vì bệnh thũng. Con là 
Lê-văn-Cư, mới lên tám tui, được dàng giặc tôn làm 
Nguyên soái có Nguyễn-văn-Trầm xưng làm Điều khiền). 

Tình hình bây giờ có vẻ lạc quan. 

Ở mặt trận Cao-miên sử chép rằng: 


«Các tướng Chán-lạp đánh phá binh Xiêm, сһау cờ 
dó оё báo lip. Ngài truyền thị thần rằng : < Ta liệu quân 
bộ Xiêm theo đường Quảng-hóa lới, пау фий nhiên. Tướng 
Chân-lạp có ít quán та đánh được giặc nhiều, thể là 
Chán-lạp có người giỏi thời giặc Xiêm chẳng làm chỉ được ». 

Rồi Ngài thưởng оа thăng quan cho Ба tướng lãnh 
Chân-lạp. > 


Cũng trong tháng giêng, ở mặt trận Quảng-trị, Vệ úy 
đạo Саш-10 là Lê-văn-Thụy đánh tan quân Xiêm, đuồi 
tới biên giới Lào. 


* 
LIL 


Vậy, vào đầu xuân năm Giáp-ngọ (1834) ta dà ngàn được 
quân Хїёш xâm lăng, ở hai mặt tràn, mặt trận Cao-miên 
và mặt trận Lào. 


ĐANHI-NHÂN LICH-SÙ 449 


liều khiền mặt trận Cao-miên là Triều quân chưởng 
phụ sự, lương tài hầu, Trần-văn-Năng có các tướng tài 
úp việc như Trương-minh-Giảng, Nguyễn-Xuân, Phạm-hữu- 
Tâm, 


Vào cuối giêng, Trần-văn-Năng ở quân thứ (không) rõ 
У đâu) về dến Bên-siêu, tỉnh Gia-định bị bệnh mất, không 
biIết näm, Người bao nhiêu tuổi, nhưng ít ra cũng quá 
năm mươi. 


Niir trên đã chép, vua Minh-Mạng bãi triều ba ngày, 
truy lng hàm Thái phó, tấn phong Tân thành Quận-Công, 
thụy là Trung dũng, lại cho tuyên lời dụ ban tế. 


Nhưng một điều la là, vào năm Mậu-tuất (1838) tháng 
miri hai, Ngài cho khắc bia Võ Công dựng trước sân Võ 
miču. Bia ghi tên cả thấy hai mươi vi... mà không có 
lên Trần-văn-Năng. 


Tôi cũng không biết rằng ở Gia-định hay ở Saigon có 
một phố nào đặt tên Trần-văn-Năng không. 


Mộ của người ở đâu, tôi không biết. 


MỘT CHIẾN-CÕNG CUA ĐỐC-BINH 
PHAM-HỮU-TÂM VÀO NĂM GIÁP-NGỌ (1834) 


Trên bia Vë Công dựng trước sản Võ miču ở kinh- 
thành (Ниё) — bia пау dựng vào năm 1838 — có cả thầu 
tên hai mươi vi. 


Vị đầu là Trương-minh-Giảng. VỊ thứ mười ba là Nguyên- 
công-Trứ. VỊ thứ năm là Phạm-hữu-Tâm. 

Lịch-sử vị này như thế nào? 

Các chiến-công ra làm sao ? 

Thật là một đề-tài khó cho nhà khảo-cửu. 


Phải tìm kiếm kỹ trong bộ Thật lục mới may ra üm 
thấu một số sử-liện cần thiết. 

Tra trong bộ Chánh biên ża thấu ghi một chiến-công 
quran-lrong. 

Ау là sự ап ngữ quản xâm-lăng Хіёт ở vùng sông 
Có-hó vào tháng giêng năm Giáp-ngọ (1834) tức là năm 
thứ mười läm triều vua Minh-Mạng. 

Phạm-hữu-Tâm må tôi không biết chức quan là gì dä 
đốc binh đánh từ giờ dần đến giờ ty nghĩa là từ ba bốn 
giò sáng, đến chín mười giờ sáng. 


Đây là một trận địa-chiến quan-trọng. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 451 


Chắc hai bên dà đánh nhau bằng súng, nhưng cũng 
phải đã có nhiều cuộc хар lá cả mà quân đội ta dà dùng 
gươm, giáo, mầ-tấu. 


Sử cho biết chỉ tiết sau пау: < Quân giặc chết nhiều, 
thâu chồng nhau, giặc liền lui. 


Trận này khičn ta nhớ tới trận Rach-gầm ở dưới Mỹ- 
tho mà vào пйт Giáp-thìin (1784) Nguyễn Huệ đã thẳng 
quán Хіёт. 

Tại sao ta với Xiêm lại đánh nhau ? 

Chuyên dài lắm. 


Та tóm tắt đại-khái như sau này : 


Vào tháng một, năm Quí-i, tức là năm 1833 năm thử 
mười bốn, triều vua Minh-Mạng, có một cuộc Хіёт xâm 
lăng Сао-тіёп. 


Sử chép rõ ràng như sau này: 


« Tháng mười một, năm Qui-tị (1833), nước Xiêm đem 


đại quân tới cướp Cao-miên >. 
Ba đạo quân thủy và quân bộ đều đến. 


Một đạo theo đường bộ Bát-tầm-bồn (Battambang) mà 
tới. 

Một đạo theo đường Biền hồ (Tonle-sap) mà 401. 

Một đạo*theo đường biên Chân-bôn (Kampot) mà tới. 


Sự ấy tâu lèn. 


452 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Ngài dụ quan quân-thứ Gia-định điều-động cho kín, 
đừng động tiếng tắm mà dân-gian lường được hư thiệt 
mình ». 


Vậy đã có ba đạo quân Xiêm, hai đạo bộ, một đạo 
thủy, xâm-lăng Cao-miên. I 


Việc này là piéc của Cao-miên. 
Nhưng có liên-can đến ta. 


Nguyên là ta có liên-kết với Cao-miên. Cao-miên bị 
Xiêm xâm-lăng, ta phải đem quân sang cứu-viện. 


Và lại nếu Cao-miên thua thời đất đai së sát nhập 
vào Xiêm, hoặc hai ba tỉnh biên giới như Battambang, 
Siem-réap, Ѕіѕорһоп, hoặc miền biên Kampot ở sát biên- 
giói ta. Như vậy, Xiêm sẽ rất mạnh và có thề uy-hiếp 
đất Nam-kỳ của ta. 


Vậu ta đã phải ngăn sự bảnh-trướởng của Xiêm, một 
là dë bảo-uệ Cao-miên, hai là đề bảo vê ngay đất Nam-kỳ 
của ta. 


* 
* ж 


Sử chép rằng, tháng mười hai, quán Xiém xâm thành 
Nam-oang. Vậy chỉ trên dưới một tháng trời mà quân Xiêm 
đã tiến được tới kinh-đô Cao-miên. 

Vua Minh-Mạng bèn dụ quân thử Gia-định khiến Tiền- 
quân Trần-văn-Năng và Đại-tướng Trương-minh-Giảng phải 


đánh lui quân Xiêm. 


Việc chưa ra làm sao thời quân Xiêm đồ bộ ở Chán- 
bón (Kampot) chia та làm hai đạo đánh đồn Сһӣи-йбс của 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 453 


. Đồn пау thất-thủ. Vậy quân Xiêm có thê thừa thế mà 
т sang miền Hậu-giang của ta. 


* 
+ e 


Xiêm lại còn mô một mặt trận mới. Ау là mặt trận 
Lào, ở Trấn-ninh, thuộc tỉnh Nghệ-an và cả ở Quảng-trị 
nữa, 


Quân ta ở hai tỉnh đó đã chặn đứng được quân Xiêm. 
xâm-lăng. 


Người đương đầu với quân Xiêm ở đạo Сат-1д, thuộc 
linh Quảng-trị, là Vệ-úy Lê-văn-Thụy. Quân Xiêm bị đánh, 
thua, bỏ chạy tơi bời. 


Ó Nghệ-an, Bố-chánh Nguyễn-đình- Tân và Án-sát Võ- 
Đĩnh phòng giữ cần thận, Xiêm không đám tràn xuống. 


* 
ж ж 


Ô mặt trận Cao-miên, tình hình ra làm sao ? 
Mặt trận Сао-тіёп là mặt trận quan-trọng. 
Ta dà thắng một cách rất oanh liệt. 


Nguyên là Xiêm chia đẳng giữ phủ Ва cầu nam (Ba- 
nam) (ly sở ở tả ngạn sông Tiền, thuộc địa hạt Cao-miên, 
ở dưởi Nam-vang độ bảy mươi cây số, theo đường sông). 


Tuầnphủ Gia-định là Hà-duy-Phiên nghỉ nơi đó có 
đường thông với Quang-hóa và Thượng-du sông Trọc-giang 
về Biên-hòa, bèn di tử cho Thự Tuần-phủ Võ-Quỳnh phải 
phòng giữ địa-hạt. 


454 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Sở dì có sự đề phòng này là vì ta sợ quân Xiêm 
thừa thế có thề tràn sang bên nội địa ta. 

Sự đề phòng này vô ích. 

Vi Đại-lướng Trương-minh-Giẳng đã lo chặn quân Xiêm 
rồi, ở ngay nội địa Сао-тіёп. 

Quân thủy ta tiến ngược con sông Tiền ! 

Nhân lúc nước thủy triều xuống, quân Xiêm bèn theo 
bờ sông phóng hóa đốt bè khóng cho ta tiến ! й 

Rồi họ lại sấn tói đánh. 

Nhưng quân ta cứ tiến. 

Quân thủy, quân bộ cùng tiến. 

Ta đã có dịp chạm súng, chạm giáo uới Xiêm. Sử không 
ghi là vào ngày nào, nhưng cho biết là trong tháng giêng 
năm Giáp-ngọ (1834), cách đây một trăm hai mươi lăm 
năm, ở dưởi nước, và ở trên bờ sông Сӧ-Һӧ. 

Đốc-binh là Phạm-hữu-Tâm 8 chẳng kém Nguyễn-Huệ,. 
người đã đốc-binh ở Rạch-gầm, phía đdưởi Mỹ-tho. 

Đánh từ giờ dán đến giờ t nghĩa là từ ba bốn giờ 
sáng đến chin mười giờ trưa. 

Thắng đã về ta. 


Bộ Chánh-biên ghi rằng: < Quân giặc chết nhiều, thây 
chồng nhau, giặc liền lui >. 


Quân đội Xiêm rất tản bạo như Chúa Nguyễn-phúc- 
Ảnh đã nhận xét. 


РАМН NHÂN LỊCH-SỬ 455 


Vào năm Giáp-ngọ (1834) ba đạo тийп Xiêm dä xâm- 
lăng Сао-тіёп irán sang bên ta. Thành Cháun-đốc thất 
thủ, miền Biên hoa bị đe dọa. Miền Nghệ-an, Quảng-trị 
cùng bi đe dọa. Mặt trận Lào yên, тй trận Biên-hòa, 
Xiêm không mở được. Còn trên mặt trận Сао-тіёп, Đại-tướng 
(hồi đó chức là Tham-tán) Trương minh-Giảng cùng uới 
Tiền quán Trần-văn Năng dà lo liu... đề cho Đốc-binh 
Phạm-hữu-Tâm thắng quân Xiém trong một trận quuết định 
Vừa là trận đánh dưới sông có bè, có thuyền trận, vira 
là trận đánh trên bờ. 


Ta chắc dà phải thiệt hại nhiều. 


Tôi dà lêính đênh trên môt con tàu chở hàng ngược 
sóng Tiền, qua biên-giới, qua đồn Tán-châu. Rồi qua Ва 
cầu nam (Ba-nam) là một ly sở miền. Ngược lên là tới Nam- 


pang. 


Tôi tưởng tượng lại trận thủu-chin mà quân Хіёт 
nhân nước triều xuống phóng hỏa đốt bè của quán đội ta... 
Tiếng hò. reo trên bờ, tiếng súng... 


Nhưng tôi cũng nghe văng ойпд tiếng trống trận của 
la, tiếng tù-uà, tôi hình-dung Đốc-quân_ Phạm-hữu-Tám, trong 
bộ nhung phục, nghičn răng ra lệnh cho thủy lục, іойп 
quân tiến. Tôi hình-dung Tham-tún Trương-minh-Giẳng, ở 
Irung-quân, đóng đâu gần đấu, nghe tiếng trống trận та 
hồi hộp. Nếu nghe từng trống lui, theo một điệu riêng, mà 
Tham-tán thấu là không có thề lui được thời một lá cờ 


456 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


lệnh giao cho Аба bài chạy ra truyền cho Đốc-quân. Rồi 
ở một nơi nào đó, cũng theo lệnh của hóa bài йет tới, 
thùng thùng trống trận, nhong nhong nhạc ngựa... Quân 
cứu viên tói. 


Trận đánh từ ba bốn giờ sáng đến chin mười giờ 
trưa. 

Tôi chắc là ác lắm. 

Sử cho biết chỉ tiết rất quý là < Quân giặc chết nhiều 
thây chồng nhau, giặc liền lui ». 


Nhưng đã biết bao các cụ ta, đủ các cấp bực, đã thâu 
phơi trên đám có hay lënh bềnh trên con sông Tiền... 
đó bảo vê đất Nam này... chống quân xâm-lăng, одо tháng 
giêng năm (ійр-пдо (1834), dưới sự đốc bình của Phạm- 
hữu-Tâm. 


ĐẠI TƯỚNG TRƯƠNG-MINH-GIẢNG (...- 1841) 


Ở thủ-đô Saigon và chắc ở nhiều đô-thị trong nước 
Việt-Nam có dãy phố được đặt là phố Trương-minh-Giảng. 

Trương-minh-Giảng đã có những côngtrạng gì với 
dân tộc ? 

Trương-minh-Giảng đã là một Đại tưởng Việt Nam, 
công-lao rực ró, bia đá và sử đều ghi rö ràng. 

Cả một cuốn sách möi nói đủ được. 


Ta hãy nên biết vài chi tiết về vỉ nhân này. 


же 
Năm Mậu-tuất (1838), tức là năm thứ mười chín, triều 
vua Minh-Mạng, vào tháng chạp, Ngài cho khắc bia Võ 
Công dựng trước sân Vö miču ở Huế. 


Bia này là bia sống, kề tên hai mươi vị Tướng của 
tn, trong triều Ngài, đã có công đánh đông dẹp bắc. 

Trương-minh-Giảng được ghi ở đầu bia, số một. Trong 
sð lên các tưởng sau, có Nguyễn-công Trứ số mười ba. 

Công lao của vị Đại tưởng này là ở trên mặt trận 
Nam-Việt, Cam-bốt, thắng loạn quân, án ngữ xâm lăng 
và bảo vệ dân chúng. 

Nguyên là Cam-bốt bây giờ — tức là Cao-miên hồi 
xwa — dà là nước thông hiếu với ta. Nước Miên to nhưng 


458 QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


dân it. Trời cho một miền đồng ruộng phì nhiêu là miền 
giáp Xiêm, thuộc ba tỉnh Battambang, Siem-Réap, Ѕіѕорһоп 
(Bắt-tam-Băng — Siêm-Riệp — Si-sô-phôn). Chính miền đồng 
ruộng phì nhiêu này (rộng đại khái ngang với toàn đồng 
bằng sông Nhĩ-hà, trên dưới mười lăm ngàn cây số vuông) 
lai là một аі họa cho dân tộc Miên... vì dân tộc Thái 
chỉ muốn xâm lăng rồi sát nhập vào đất Thái.. Dân 
Miên kém không đủ lực lượng đề phòng giữ. 


Đối với Chính phủ Việt-Nam ta thời, nếu Xiêm- 
la (tên cũ của Thái-lan) uy hiếp Cao-miên, sát nhập đất 
đai nói trên thời.. nước ta bị Xiêm-la uy hiếp... được 
chăng ? 


Vậy, vìị sự giữ vững bờ cõi và cũng vì việc phải 
che chở cho Cao-miên, một nước thông biểu, và làm bình 
phong cho ta nên các vua ta đã phải lo nhiều về Cao- 
miên, cũng như các quân-nhân của ta, từ cấp lính thú 
trở lên đến cấp tưởng quân, dà phải vất уа... Một số 
đông đã phải hy sinh. Trong số đó có Tưởng quân Trương- 
mỉinh-Giảng. 


Tưởng quân đã nhiều phen vất vả. Người dà phải 
thu xếp quân đội, nào bộ binh, tượng binh, ky binh, nào 
thủy binh trên sông Cửu-long, ở ngoài biên, trên Vịnh 
Hà-tiên, nào pháo binh... 


Tất cả các cuộc hành binh là đề giữ vững Cao-miên 
khỏi cho quân Xiêm-la xâm lăng... Và cüng đề cho Quốc- 
vương Cao-miên biết lực lượng của ta và ra lệnh cho 
quân, dân vô kỷ luật khỏi vượt qua biên thùy mà sang 
cướp phá lương dân ở đất ta... 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 459 


Tưởng quân йй vất và, không biết trong bao nhiêu 
năm, Tôi sao theo sử liệu sau này, chép trong bộ chánh-biên. 


« Năm Đỉnh дап (1837), tức là năm thử mười tám Triều 
Vua Minh-Mạng, tháng chín, quan Trấn tây Tướng quân 
Trương-minh-Giảng đến kinh thành làm lễ-bái tất. 

Ngài ban yến ở Bộ Lễ cho các quan văn уб đình 
thần bồi tiệc đề tổ cách vinh sủng. 

...Ngài cho Giảng một соп cop bằng vàng nghĩa là 
khen Giẳng thiệt là người có oai như cọp. » 


Sau khi về Kinh làm lễ bái tất, Đại tướng Trương- 
mỉnh-Giảng lại sang Nam-vang là Tông Hành-dinh của 
người. 


Người đã phải xen vào nội trị của Cao-miên và đã 
có nhiều tiếng thị phi mà nhà sử học đứng đắn bỏ ngoài 
ta, Đã có nhiều điều xuyên tac. 

Người ở Cao-miên suốt đến năm Tân-sửu (1841), tức 
là năm Triệu-Trị nguyên niên. 

Vào tháng chín năm ấy, Ngài cho rút quân về An-giang. 

Sử cho ta biết chỉ tiết sau này : 


« Trương-minh-Giảng đem quân từ Trấn tây về An- 
giang. Ngài về tới đó mít». 


Sử cho biết là Người đau mà mất.(Trấn tây tức là 
Nam-vang). 


Kinh lược Pham-văn-Điền đem việc tàu lên. 


Vua Thiệu-Trị đã xử trí như thế nào ? 


460 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Việc Đại Tướng Trương-minh-Giảng rút quân về фа 
phận ta là do nhiều lý do. Nhà khảo cứu lịch sử sẽ 
tìm các lý do đó ra, hoặc đề minh oan, hoặc đề buộc 
tội. 

Dù sao, khi được tin đại quân rút về, vua Thiệu-Trị 
đã giao cho đình thần buộc tội. Quyết-định này của Ngài 
là do thường lệ. Nhưng sử liệu sau đây, tuy vẫn tắt 
nhưng rất hàm súc, cho ta hiều được ít nhiều sự thà. 


Ngài ban rằng : 


« Trương-minh-Giảng mình đương việc lớn lao, thế 
mà xử trí không nhằm, vậy cách chức Tướng quân, nhưng 
ra ân cho chiêu hàm Hiệp Tá mà cấp tuất, lại thưởng 
cầm-sa, tiền, lụa. Còn việc giao đình thần nghị tội thời 
tha >. 


Vậy vua Thiệu-Trị dà suy nghi, đắn đo. Lúc đầu Ngài 
đã giao cho đình thần nghị tội, nhưng sau Ngài lại hủy 
chỉ của Ngài và chính Ngài đã quyết định. Ngài cách 
chức Tưởng quân nhưng cho chiêu hàm Hiệp Tá, lại cấp 
tuất, thưởng cầm sa, tiền và lụa (đề an táng theo lễ đại 
quan). 

— Tại sao Đại-tưởng Trương-minh-Giảng lại rút quân từ 
Nam-vang về, rồi về tới An-giang, là đất nước ta, thời 
mất ? 

Sử cho ta biết là Người về tới An-giang, không tiếp 
tướng {4 nào cả... Rồi đùng tin ra cho binh sĩ là người 


đau mà mất... 


Đau vì binh gì ? 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 461 


Sao mà dễ chết như thế? 


Mà chết ở đất Việt sau khi rút được hết quân khỏi 
đất Miên ! 


Đây là cả một đề tài cho sử gia khảo cứu., 


Phải chăng Người dš bị thương ? Rồi Người thấy là 
một mặt phải dấu vết thương đi, đề khỏi nao núng lòng 
quân, một mặt phải rút quân về đề bảo tồn lực-lượng. 
Chỉ có cận tưởng ngày đêm © cận Người mới biết sự 
thật mà thôi. Nguyễn-công-Trứ, Tham-tán, cüng có mặt 
ở quân thứ, cùng nhiều tưởng khác. 

Chắc rằng sự thể như vậy, nên vua Thiệu-Trị mới 
rút chỉ ban cho đình thần trị tội mà Ngài còn cho chiêu 
hàm Hiệp-Tá, cấp tuất, cấp lễ. 


.. Tôi kết luận bằng mấy câu vua Thiệu-Trị ban : 


« Nghĩ Giảng năm trước làm chức Tham-tán Quân vụ, 
đánh tại Biên-hoà, Vĩnh-long thời giặc sợ mất hồn, đánh 
tại cửa biền Thuân cảng thời Xiêm thua, bỏ chạy. 


Công lao rực rổ, bia đá còn ghi». 


Đi qua con đường Trương-minh-Giảng, nhớ tới Đại- 
tướng đã xa chúng ta cách đây 121 năm, mà tôi bång- 
khuâng... và nghĩ tới thân phận mình. 


MỘT QUẦN CÔNG СОА NGUYỄN-TRI-PHƯƠNG 
NGUYỄN-TẤN-LÂM VÀ NGUYÊN-CÖNG ТЕО 


Sự dẹp nội loạn ở miền Hậu giang vào năm Tân-sửu 


{1851). 


Trên bia Võ công, dựng trước sân Vö miču, ở Ниё, 
có tèn hai mươi vị được khắc, khi còn sống. Có một vị 
được ghi vào số thứ mười lăm, ấy là Nguyễn-tấn-Lâm. 
Một vị nữa được ghi vào số 13, ấy là Nguyễn-công-Trứ. 
Віа này khắc vào năm Mậu-tuất (1838) tức là năm thi 19 
triều vua Minh-Mạng, vậy ba năm trước chiến công mà 
tôi sẽ kề ra đây. Chiến công này đặt dưởi sự chỉ huy 
tối cao của Nguyễn-tri-Phương. 


Vào tháng chin năm Tân-sửu (1841) tức là năm Thiệu- 
Trị nguyên niên, đại quân іа từ Nam-vang kéo về An- 


giang. 


Đại-tướng Trương minh-Giảng mất ở ngay An-giang. 
Lòng quân xôn xao. 


Dân chúng được dip làm loạn, thông đöng với dân 
`Сао-тіёп. 


Nguyên là miền hậu giang của ta, hồi đó, dân chúng 
phức tạm lắm. Nào là người Thổ hung hän, dã man, 
nào là người Tàu đủ các bang, xảo trá, giảo quyệt, nào 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 463 


là người Đồ-bà quen nghề cướp bóc, còn trong số dân 
Việt ta, biết bao kẻ thành tích bất hào! 


Miền hậu giang hồi đó thực là miền dân tử chiếng 
quần cư, người lương thiện thì ít, kë lưu manh thì nhiều. 
Ngày thường còn nhiều trộm cướp, huống chỉ Đại-tưởng 
'Irương-minh-Giảng mất, giặc già tha hồ mà nỗi lên. 


Nguyễn-tr-Phương hồi đó là Tuần phủ Vĩnh-long, Hộ 
lý tông đốc Long Tường (Long-an và Định-tường) Nguyễn- 
tri-Phương vội уй cùng Nguyễn-tấn-Lâm đem quân tới miền 
An-giang đánh phá các đảng giặc. Ta nên nhở rằng các 
đảng giặc có đường rút lui, ấy là qua sông Vĩnh-tế mà 
sang Cao-miên, có sự ủng hộ của dân chúng Cao-miên. 


Cái khó trong công cuộc dẹp loạn yên dân này, ấy 
là chinh quyền hồi hữu hình lại án núp trong đám dân 
'thô, dàn Tàu. Ban ngày ta @ tảo thanh bảo vệ дап chúng 
thời ban đêm họ đi đánh phá, uy hiếp dân lành. Dân 
thời ở lẻ tế từng xóm, xóm này dăm nhà, xóm kia chục 
nhà, mà nhà nọ thường cách nhà kia khó tương trợ nhau 
dược. 


Quân đội ta đã phải vất vả lắm. Rach nhiều, đầy bùn, 
dia nhung nhúc, rắn đầy bụi, muỗi do tay ra bắt được. 


Sử cho biết chỉ tiết sau này : 


« Quân ta tới Hậu-giang đánh phá các Súc (chữ súc 
chỉ các làng của người Thổ, phần nhiều ở trong rừng). 


Những người ra hàng mà phần đông là người Tàu, 
cộng tám mươi tám tên. 


464 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Hai vị quân thứ của ta lại sai người hiều dụ quân 
Thỏ, tên nào đầu thứ thì cấp lúa gạo cho về. » 


Vậy ta đã nhân đạo lắm. 


Nhưng còn có những tên đại gian ác, hoặc sợ ra 
hàng bị tội, hoặc còn mưu chống cự, rút lui vào sào 
huyệt, ta phải kéo quân tới đánh. L 


Một sào huyệt của giặc là làng Trà-điêu. Họ thua, 
chay, ân nấp ô rừng. : 


Sử chép là ta bắt được tên nào đều giết ngay. Của 
cải còn chứa đề bao nhiêu, đều lấy phát cho dân - nghèo. 


Việc thắng này đệ tới triều đình và sử có ghi lời 
khen sau này của vua Thiệu-Trị : 


« Vừa đánh giặc vừa yên dân, làm một lần mà được 
hai việc hay. » 


Quân thứ miền Hàu-giang lại được tăng cường, ấy là 
Ngài phái thêm Nguyễn-công-Trử vào tham tán việc quân. 


Tại sao có sự tăng cường này. 


Sử cho biết rằng : « Nguyên có tên tưởng giặc Tàu 
là Lâm-Sum chiếm giữ Trà-vinh. Đẳng nói có tên thầy 
tu mọi tức là Thó, đem yêu thuật phỉnh chúng, nên dân 
Thô theo nó nhiều lắm. Quan quân đánh mãi không được. 
Đến bây giờ, các đội quân hội tiễu, giặc thua, chạy tan. » 


Có ba tưởng giặc bị bắt, xin hàng, ấy là Kiên-Hồng 
Trần-Hồng, và Thạch-Đột. (Ba người này chắc là Tàu lai 
Cao-Miên). 


DANH-NHÂN LJ]CH-SỬ 465 


Ta bó cũi giải về Kinh làm tội cực hình. 
Sau chính tên Lâm-Sum cũng bị bắt. Các quan quân 
thứ đem chém ngay tại chỗ. | 


Tiếp được các tin thắng trận này, vua Thiệu-Trị rất 
mừng, như lời sử đã ghi. Ngài ban cấp quân công cho 
ba vị tướng lãnh, đã đem an ninh và trật tự cho dàn chúng 


Ba vị ấy là: 
Nguyễn-tri-Phương ' 
Nguyễn-tñn-Lâm 
Nguuễn-công-Trứ 


Nguyễn-công-Trứ đã được ghi tên, số mười ba, trên 
bia Võ công, bốn năm về trước. 


Trong công cuộc dep loạn yên dân của toàn miền Hậu- 
giang này, tôi chắc là quân đội ta đã vất vả lắm. Và 
trong ba vị chỉ huy, có lë Nguyễn-tấn-Lâm đã là người 
xông pha nhất (Tài liệu trích trong bộ Chánh biên.) 


LÊ QUANG HUYÊN (... — 1841) 


Tháng sáu năm Тап-ѕзйи (1841) lức là năm Thiệu-Trị 
nguyên niên, Thự Tuần phủ tỉnh Hà-Hên là Lé-quang-Huyên 
mất. Khóng biết năm -đó vào bao nhiêu ltuôi, nhưng chắc 
tuôi it nhất là năm mươi, sáu mươi tuôi. Lá-guang-Huyên 
mất sau khi dà phá tan giặc Thồ ở miền Hậu-giang. 


Việc giặc Thồ nỗi lên одо năm 1841, trước đây 117 
năm, ở miền Hậu-giang, như sau пау sử ta chép rổ. 


Nguyên miền Châu-đốc, Hà-tiên của ta ở sát biên 
thùy Cao-miên. Dân chúng phức tạp lắm. Nào là người 
Tàu, người Đồ-bà tức là Mẩ-lai nào là người Thô tức 
là người Cao-miên, đồng bào Үіёі-Мат ta ít vả lại hồi 
đó chưa có tô chức chặt chë như người Tàu, lại hiền 
lành làm ăn chứ không hung dữ như người ТЬ. 


Người Thổ và người Tàu ở miền Hà-tiên nổi loạn vào 
năm 1841. 


Sử chép như sau này : 


« бійс tụ ở xứ Let Det thuộc vë Ha-tên. Tổng đốc 
Long Tường (tức 1а hai tỉnh Vinh-long và Dinh-tróong) là 
Dương-văn-Phong sai Cầm y phó vê úy Hoàng-văn-Quí 
chia đạo tới đánh phá luôn bốn đồn thừa thắng qua đánh 
Cần sư. Dượng-băn-Phong lại tới đánh các núi thuộc vë 
Hà-dương ». 


ĐANII-NHÂN LỊGH-SỬ 467 


Vậy Tổng đốc Long Tường là Dương-văn-Phong đã tự 
mình cầm quân dẹp giặc Thổ. Thự Tuần phủ Hà-tiên là 
„quang Huyên cũng tự mình cầm quản dẹp giặc ТЬ. 
Sứ chép như sau пау: «Thự Tuần phủ tỉnh Hà-tiên là 
l,è-quang-Huyện từ Giang-thành đem quân tới, liền chia 
Пло đánh những đẳng giặc tại Hà-âm, giết và bắt sống 
nhiều lắm. 


Tồi Dương-văn-Phong ở lại đánh giặc xứ Tĩnb-biên 
còn Lê-quang-Huyên trổ về Giang-thành (Giang-thành tức 
jx ly sở tỉnh An-giang).. 


Lê-quang-Huyên đem quân trở về Giang-thành rồi 
nuốt mấy tháng ròng rà, đã. phải nay đây mai đó dẹp 
ційс Thồ ở toàn xứ Kiến-giang. 


< Nguyên khi trước Thồ dân ở Kiến-giang đấy loạn, 
Quản mình đã đẹp yên rồi; có hai tên giặc là tên Xug 
và tên Sức, hai tên йу trước làm An phủ Sứ, bây giờ 
lun phản, kết đảng lập đồn mưu toan sinh sự. Tên Xuy 
và tên Súc là người Thô. 


Bấy giờ (vào cuối tháng hai năm Tân-sửu (1841) quân 
la tới đánh phá tan sào huyệt, đốt hết đồn bảo của giặc, 
danh ba trận, được luôn, 

Quân giặc tới đầu thú, cả thảy người Thỏ, người Hán, 
người Tàu hơn bảy trăm tên. 

Vua Thiệu-Trị truyền sức cho các tên йда thú này 
[пу tiện an cư lạc nghiệp. 


468 'QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Lê-quang-Huyên quyền Tri phủ Hà-tiên đã đem an ninh 
và trật tự cho dân chúng. 


Giặc Thổ, giặc Tàu hoặc bị giết, hoặc quy hàng, 
Giặc này không phải là giặc nhỏ. Ít ra chín mười ngài 
người ở ёп пар trong các đồng ruộng. Rồi chạy, thì thà 
thì thọt, qua biên thùy sang Cao-miên đề tiếp tế về quân 
nhu, quân dụng. Lẻ-quang-Huyên đã dẹp được giặc này. 
Бер loạn yên dân là công việc -của các đường quan ta 
ngày trước. Lê-quang Huyện đã xứng đáng với nhiệm vụ 
của mình. | 


Tháng sáu, cũng năm đỏ sử chép là Lê-quang-Huyên 
mất ! 


Sử không cho ta bičtlà đã mất như thể nào, đã mát 
vë binh hay рі bị thương ở trên mặt trận, hay bi ám sát, 


. Dù sao, trong các vi păn quan об tướng, mà chữ Нап 
gọi lå nho tưởng đã phụng sự miền Nam đất Việt này, 
dẹp giặc Thồ, giặc Tàu, іа ghi lên Tuần phủ Ha-tiên Lê- 
quang-Huyên mất tại chức năm 1841. 


PHAM VĂN ÐIËN (... — 1842) 
(Đánh Xiêm — Dẹp Thổ) 


Vào tháng tư, năm Nhàm-dần (1842) ở An-giang, lãnh 


ông đốc An-hà Phaạm-văn-Điền mất. 


Sử cho biết mấy chi tiết sau nầy : 

« Lãnh Tông đốc An-hà Phạm-văn-Điền mất. Điền ở: 
quản thứ Thất sơn bị đau, về tới An-giang thời mất. Ngài 
(Vua Thiệu-T?j]) nghe, thương tiếc lắm, cho truy tặng Tả 


quản Đô thống phủ, Chưởng phú вт». 
Công của Pham-văn-Điền là những công gi? 


Tôi chép ra đây hai công mà thôi, vì tôi chỉ biết có 


hai công nầy. 
(Học sử có cái sướng mà cũng có cái khô): 
Sướng khi tìm thấy một sử liệu như người tiều phu: 
{ип được một cây quế giữa rừng. 
Khồ vì tưởng là tìm được một cây quế thời có thể 
tim được cả một rừng qué! Аі ngờ, chỉ đã tìm được một 


алу quế thôi. 


470 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 


Về công danh và sự nghiệp của các vị tiền bối, dš 
gây dựng га dân tộc Việt-Nam ta ngày nay, sử chỉ cho 
biết những chi tiết lặt vặt, đáng ghi... còn thời tôi chịu 
không thề tham khảo thêm được nữa). 


Hai công mà tôi sẽ nhắc lại của Phạm-văn-Điền không 
có ý nghĩa là đời Phạm-văn-Điền chỉ có hai công ấy mà 
thôi. Còn có nhiều công nữa, nhưng sử không ghi thời 
ai mà biết được. 


ж 
ж k 
Công thứ nhất là công đảnh Xiêm ở Trấn-ninh, để 
bảo vệ miền Nghệ-an của ta, vì Xiêm xâm lăng. 
Tôi sao nguyên văn đoạn sử chép sơ sài như sau này : 


« Năm Mậu-tý (1828) (tức là năm thứ chín đời vua 
Minh-Mạng) vào tháng mười một, tướng Xiêm đem quân 
tới xâm châu Tâm-bồn giả nói đánh Vạn-tượng, nhân cướp 
các dân Thô và đòi hỏi cống thuế các châu ». 


Sử liệu này cho ta biết là Xiêm muốn lan sang Lào 
và Trấn-ninh. Thực là một sự đe doa lớn lao cho ta! 


Đề Xiêm bành trưởng về phía Vạn-tượng, rồi lên Trấn- 
ninh... tức là đề con cop vào gần chuồng lợn nhà mình... 
là miền Thanh-nghệ. 


Vua Minh-Mạng được tin bèn sai Phạm-văn-Điền ra 
đuồi сор ấy đi. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 471 


Pham-văn-Điền là một уб tưởng, võ tưởng xông pha 
trên các mặt trận cùng với quân đội, khác với các « nho 
tướng > như Nguyễn-công-Trứ là Tham tán Quân vụ, 
cũng như Tông Tham Muqu bây giờ, tuy Tham tán Quân 
vụ phải ở sát mặt trận. 


Phaạm-văn-Điền năm đó chức Tượng quân Thống chế, 
nghĩa là điều khiền đàn voi ra trận, 


Phạm-văn-Điền đã đem voi ở Kinh ra Nghệ. Tôi không 
biết ở Nghệ có voi không, chắc có, nhưng it, độ dăm 
con là cùng. 


Бап quân yoi nầy đi trước, từ Nghệ — thi dụ từ 
Vinh-an (Vinh) theo thung lũng con sông Lam lên tới 
Đô-lương... rồi... leo lên Trấn-ninh... 


Voi đi trước. 


Đề dọn đường. Vì voi lấy vòi quật hết các cây mọc 
bên đường. Mà làm gi có đường? Voi phải mở một đường 
trong rừng. 


Rồi trèo dốc, rồi xuống dốc. 


Bộ-binh cứ theo vết chân voi mà tiến. Voi đi chậm, 
bộ binh có thể có thời giờ sửa soạn ăn uống rồi theo 
kịp voi. 


Cứ thế mà đi... sang Trấn-ninh. 


Người tông chỉ huy đoàn quân này là Phạm-văn-Điền 
tôi nhắc lại là tượng binh đi trước, bộ binh theo sau. 
Tôi không biết số lượng là bao nhiêu. 


472 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 
Đi ít ra mất mười hôm. 


Sử chép là Pham-văn-Điền tới biên thùy Nghệ-an (bây 
giờ), sang Trấn-ninh (Nghệ-an bây giờ, vì Trấn-ninh là đất 
của ta bây giờ) và chỉ trong một tháng đánh lui quân Xiêm, 


Có mấy câu hỏi đặt ra: 


1.— Quân Xiêm thấy ta không có đồn, bảo ở Trán- 
ninh, thấy ta chưa tô chức chính trị một cách chu đáo 
bèn sang dò la rồi nếu ta sao nhäng về phương điện quân 
sự, về phương diện chính trị thời Xiêm sẽ thôn tính Vạn- 
tượng và Trấn-ninh một cách dễ dàng. 


2.— Phạm-văn-Điền đem voi sang... và lẽ tất nhiên 
biết bao nhiêu quân đội nữa... Xiêm có thề sợ mà rút lui. 


3.— Đã có những trận giao tranh nào không ? 


Dù sao, có trận hay không có trận ở Trấn-ninh, Phạm 
văn-Điền đã < đánh lui quân Xiêm > như sử ta đã ghi 
rổ ràng, trong một tháng mà thôi. 


Tôi chắc đã có nhiều cuộc chạm súng, truy kích. 


Và tôi chắc là Phạam-văn-Điền đã phải tô chức lại 
chinh trị miền näy. 


Dù sau, Xiêm rút lui... qua khỏi đất Lào. 


Dù sao, nếu tôi là Tướng Xiêm hồi bấy gió thời 


ĐANH-NHÀN LỊCH-SỬ 473 


(hy quân đội Việt-Nam.., có đoàn voi... đóng ở Xiêng- 
khoảng thời... rút lui có trật tự là... tướng giỏi. 


Phạm-văn-Điền phải về Kinh ngay. 

Chắc vị tưởng nầy phải sửa soạn đề giữ biên thùy 
dn ở phía Nghệ-an, trước khi về. | 

жеж 

Công thứ hai là công dẹp Thô. 

Về Kinh đề phục mạng... Và đề chờ có chỗ nào khó 
khăn nhà Vua sai đi: đó là thường lệ cho các vị quan 
cno cấp hồi bấy giờ như Nguyễn-tri-Phương, Nguyễn-công- 
Trú, Đoàn-Thọ... 

Kinh là đại bản doanh vậy. 


Pham-văn-Điền chắc như Nguyễn-công-Trứ, < quan trong 
паш bảy thứ, quan ngoài tám chin phen ». 


Vào năm 1842, tức là năm Nhâm-dần triều vua Thiệu- 
Tri, tôi thấy sử chép là Phạm-văn-Điền làm Tông-đốc An- 
llà (An-giang và Hà-tiên). 


Miền An-Hà cách đây hơn một trăm năm là miền thế 
nào 2 


Miền nầy đã có phần sinh sắc, không phải như vào 
Чап thế kỷ thứ mười chin nữa. 

Nguyên là một miền rừng ràm, trước đây năm mươi 
măm, các sông đào chưa có. Chỉ có những rạch; mùa 


474 QUỐC-SỬ TẠP LỤC, 


mưa ứ nước không thông ra biền được, mùa hanh trơ 
bùn, có mọc xanh um mùa mưa, khô héo mùa hanh. 


Nhưng đã có Nguyễn-văn-Thụy cho đào sông Tam-khê, 
tức là Thụy-hà vào năm 1817, đem nước vào ruộng, làm 
lại đất phèn vét sông cho thuyền bè đi lại. Cũng lại đã 
có Lêcvăn-Duyệt đào sông Vinh-tế ? đào sông nầy từ năm 
1819 đến năm 1824 mới xong. Sông nầy nối liền Châu-. 
đốc Hà-tiên vừa đề giao thông thuận tiện cho thuyền buôn 
vừa đem nước vào ruộng cho dân cày. Vừa đề ta kiềm 
soát dë biên йу ta với Miên. 


Hai con sông nầy, sông Thụy-hà và sông Vĩnh-tế đã 
nâng cao kinh-tế miền An-giang — Hà-tiên làng mạc đã: 
đông đảo và Pham-văn-Điền, Tồng-đốc An-Hà vào năm 1842 
đã được hưởng công trình khai thác của hai vị tiền bối 
là Nguyễn-văn-Thụy là Lê-văn-Duyệt. 


Nhưng còn công việc trị đân thời sao ? 


Dân chứng miền nầy rất là phức tạp. Nào người Tàư 
di cư vào dày: Triều-châu, Phúc-kiến, Triết-giang, Quảng- 
đông và Hải nam đủ các thứ, các hạng người, trong số 
đó biết bao nhiêu kẻ thành tích bất hảo ? Nào là người 
Đồ-bà chuyên nghề ăn cướp trên mặt bề. Nào là người 
Miên — mà thường gọi là người Thó. 


Nhưng còn biết bao người lai Tàu, lai Miên, Đồ-bà 
hài Tàu, Miên lai Đồ-bà... phần đông chăm chỉ làm ăn, 
nhưng cũng biết bao kể du thủ du thực. 


Dù sao, cai trị dân tứ chính quần cư ở miền biên 
thùy này không phải là dễ, dù ta ở vào năm 1842. (Tôi 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 475: 


chắc rằng ngay đến bây giờ, sự giữ an-ninh và trật tự: 
cho các tỉnh biên giới này không phải là không khó).. 
Còn những người Việt ta đến ở đó, phải chăng toàn là 
những người lương thiện. Vả lại, hoàn toàn lương thiện,. 
họ sống thế nào được ở miền nầy ? 


Ở phía Bắc miền An-hà là miền Tây-ninh (qua Kiến-: 
phong, Kiến-tường bây giờ) : núi non hiểm trở, rừng rú 
âm u, dân chúng phần đông là người Thà. Họ liên lạc 
dễ dàng với người Thó ở Cao-miên và họ có một Văn- 
hóa, một Tôn-Giáo hơi khác ta. 


Đã biết có bao nhiêu cuộc nổi loạn đưa đến những 
sự cướp của, đốt nhà, chém giết, hàm Ыёр. 


An-giang và Hà-tiên có thề đã được tạm yên vì đường 
thủy giao thông tiện lợi khiến cho dân chúng no đủ và 
sự kiềm soát của quân-dội cũng dã dàng. 


Nhưng còn miền Tây-ninh ? 
Miền nầy là một cái ung thư. 
Sử chép là miền Thất-sơn nỗi giặc. 


Chắc thế giặc mạnh, họ mạnh vì họ đói phải đi cướp: 
phá kiếm ăn, họ đói vì họ lười (vốn là người Thó) hay 
họ mạnh vì họ mê tín (vốn là người Thà). 


Chắc Vua Thiện-Trị dš phái Phạm-văn-Điền đem binh 
lực ở An-Hà lên Tây-ninh đề dẹp giặc, cho nên Pham- 
văn-Điền mới tự đem quân, ít ra từ Châu-đốc lên Tây- 
ninh. 


476 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Đường đi là đường bộ, hoặc vòng qua đất Miên (vì 
Miên là nước thông hiếu với ta, ta có thể mượn đường 
được) hoặc men phía Nam Đồng Tháp-mười. 


Pham-văn-Điền chắc đẩ ngoài sáu mươi tuổi rồi. 

Dẹp giặc Miên như thế nào ? 

Sử không cho ta biết chỉ tiết. 

Dẹp từ bao giờ ? 

Dù sao ở Quân thứ Thấtsơn về tới An-giang, đúng 
vào tháng tư, năm Nhâm-dần 1842, Phạm-văn-Điền bị đau 
mà mất. Có lẽ vì tuổi già và quá lao tâm lao lực nên 
vị quân này dà mất ở địa vị Tồng-đốc An-hà. Mười lăm 
năm trước đây là Tướng quàn Thống chế đánh Iui quân 
Xiêm ở Trấn-ninh. 

Tôi không biết mộ vị TRAI VIỆT NAM này ở дай? 

Dù sao, bốn năm trước khi người mất dà có bia rồi. 


Bia nầy là BIA VÖ CÔNG dựng trước sân VÖ MIẾU 
ở HUẾ vào năm Mậu-tuất 1838, tức là năm thứ mười chin 
19) triều vua Minh-Mạng. 


Bia nầy ghi tên cả thảy hai mươi vi: tên người là 
đên số thứ mười. 


Tôi không biết Phạm-văn-Điền sinh quán ở đâu và 
bây giò, ở Châu-đốc, Hà-tiên, có một phố nào ghi tèn 
nguoi không. 


AN-VIỄN HẦU VÕ-VĂN-GIẢI (. - 1853) 
Kinh-lược Nam-kỳ vào năm 1845 


Vào năm ХЫН (1845) An-viễn-Hầu Võ-văn-Giải là Đại- 
thần ở Kinh, ta không biết người giữ chức gì. 


Tháng sáu, năm ấy Vua Thiệu-Trị phái vào Nam-kỳ: 
lục tỉnh, đi kinh-lược. 


Sở di có sự kinh-lược này là do Tổng-đốc hai tỉnh 
An-giang và Hà-Hên là Nguyễn-tri-Phương và Tuần-phủ là 
Doän-Uần xin nhà vua phái Đại-thần tại triền vào xem: 
xét tình thế và cho chỉ thị tại chỗ. 


Nguyên là tình hình trong Nam hồi đó khó lắm, 


* 
ж ж 


Quên Xiêm đánh ta. 


Một mặt, quân bộ của họ theo đường Battambang dọc: 
theo sông Cửu-long đánh qua Chân-lạp (Cambodge) mừ 
xuống. Họ còn dó bộ ở Hà-tiên nữa. 


Một mặt, họ xúi dân Thô ở các tỉnh miền Hận-giang 
nồi lên đánh dân Việt ta. 


Một mặt nữa, họ lập Vua Chân-lạp bó nhìn theo họ 
đề đem quân phù hợp với họ đánh ta, đề cướp đất Nam- 
kỳ lục tỉnh, 


-478 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Vậy đây là một cuộc xâm lăng rö rệt có tổ-chức về 
quân-sự, chính-trị, ta đừng quên rằng nước Chân-lạp đã 
thần phục nước ta từ lâu và đây là một sự phản bội. 


Ta đã phải đối phó như thế nào? 


Bao nhiêu tưởng tài đều lần lượt vào giữ đất Nam. 
Đất Nam là đất mà từ đầu thế kỷ mười bảy, dân-tộc 
Lac-Việt, đã đẫm mồ hôi nước mắt, chống lại thiên nhiên, 
Nào là phá rừng, nào là giết các giống thú dë như hỗ, 
lợn rừng © trên đất, các giống rắn độc, nào là các giống 
thủy tộc như cá sấu hàng đàn. Ta lại chống lại bệnh 
sốt rét rừng, trong những rừng cây âm u, bệnh sốt rét 
đồng, trên những vũng bùn lầy mà, về mùa mưa, cỏ lau 
mọc cao đến bụng. Từ thế hệ nầy đến thế hệ khác, suốt 
một thế kỷ rưởi, người nông dân Lạc-Việt đã khai phá 
đất Хат. Công việc đào mương đã cực kỳ quan-trọng đề 
lấy nước ngọt của sông Cửu-long vào rửa đất phèn thời 
làng mac mới có thề lập được, ở trên giồng và dưởi giồng 
mới có ruộng, chất đất thuần thục và không bị úng thủy 
trong mùa mưa. 


Sự khai khần miền Nam là một còng-trình vĩï-đại của 
dân-tộc Lạc-Việt, từ đồng bằng Bắc dần dàn di cư vào, 
qua các đồng bằng ở Trung. 


Bây giờ, vào năm 1845, có sự đe doa xâm lăng của 
Xiem. Vua Thiệu-Trị đã phải cử nhiều tướng tài đề án 
ngự cuộc xâm lăng nầy. Nào là Nguyễn-tấn-Lâm, Trương- 
mìinh-Giảng, Pham-văn-Điền, Nguyễn-công-Trứ, Nguyễn-tri- 
Phương, Doän-Uẫn, Lê-văn-Đức, Dương-văn-Phong. Nào là 
bao nhiêu xuất đội, cai đội, cùng anh em binh sỉ lấy 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 479 


từ Quáng-nam trở vào đề phù hợp với quân-đội Nam-ky 
lục tinh. 


Vua Thiệu-Trị theo đồi tình hình quân sự. Chắc ta 
đã thiệt hại nhiều. Sử không cho biết chỉ tiết cần thiết 
về sự hành quân của cả đôi bên. Nhưng theo lời thỉnh 
cầu của Nguyễn-tri-Phương và Doän-Uân, nhà vua đã phái 
Võð-văn-Giải vào kinh-lược. 


Một vị Kinh-lược tức thay nhà Vua đi tuần hành, quyền 
tiền {тат hậu tấu, đốc thúc các cơ quan quân, dân, chính. 


Trước khi lên đường vào Nam, Võ-văn-Giải vào chầu. 
Nhà Vua có dạy rằng: 


< Gia-định, Biên-hoà là hai tỉnh lớn trong Nam-kỳ. Phủ 
ngự Xiêm, Chân-lap là hai việc rất quan hệ. Các người 
nếu có trù nghỉ sắp đặt việc gì nẻn một lòng thương 
thỏa với nhau, rồi sau sẽ làm. 


« Cốt là trong dân có yên thời ngoài giặc mới phục. 
Уйу các người phải lấy việc vỗ yên chúng dân làm trước >. 

Lời dụ có ghi trong bộ Chánh biên. Vua Thiệu-Trị ban 
lời dụ này năm Ngài bốn mươi tuổi, nghĩa là đã già 
4lặn lắm rồi. 


Kinh-lược Võ-văn-Giải có trách nhiệm rất lớn lao với 
đất nước, với lòng tin cần của Nhà Vua. Мат đó, người 
AÑ có tuôi rồi. Một läo nho tưởng. 


Vào Nam chắc bằng đường bộ, vì đi cáng, nếu suốt 
dm ngày chỉ mất độ năm hôm là cùng sẽ tới Gia-định, 
Di thủy thời lâu hơn. 


480 QUỐC-SỬ TẠP LUG 


Một mặt người tồ chức lại nội trị. 


Một mặt người chính thân cầm quân sang đánh quân 
Xiêm xâm lăng, ngay ở đất Chân-lạp. | 
Ta đã thu được nhiều thắng lợi. 


Sử ta không ghỉ những chỉ tiết cần thiết về sự hành 
quân, chỉ cho biết vẫn tắt kết quả rằng-ta đã được ngược 
sông Cửu-long, vòng con sông Tiền mà chiếm thành Ba 
Nam độ tám mươi cây số dưới Nam-vang. Та đã chiếm 
thành Nam-vang. Ta lại còn đánh lên đến thành Ó Đông, 
độ bốn mươi cây số trên thành Nam-vang. | 


Vậy quân đội ta dà tiến sâu vào nội địa Chàn-lạp: 
Thủy-quân, lục quân dà: phải phối hợp với nhau. Đã phải 
i 

có nhiều cuộc ác chiến. 


Ta đã phải thiệt hại không phải là it, nhưng kết 
quả thực là my-màn. Sử ghi rằng tướng lãnh Xiêm < xin 
cầu hoà» còn vua Chân-lạp < xin giao hiếu ». | 


Ta сһо! Vì ta có muốn xâm lăng đâu ? Sự viễn chỉnh 
của ta chỉ có một mục đích là đánh đuổi quân Xiêm 
xâm lăng và nối lại tình giao hiếu với vua Chân-lạp vŸ 
nước Chân-lạp là rào giàu của Nam-kỳ. Nến Xiêm chiếm 
Chân-lạp thời là sự đe doa cho ta. | 


Vậy Kinh-lược Vồ-văn-Giải vào năm 1845, 1846 đẩ 
xứng đảng với lòng tin cây của Vua Thiệu-Trị. 


Ba bốn năm sau, vào năm K;-dáàu (1849), tức là năm 
thứ hai triều vua Tự-Đức, tháng sáu, Nhà Vua cho dựng 
ở Kinh-thành (Huế) bia An-Tây Vð-Công. Bia này ghi tên 
cả Шау sáu vị tướng lãnh. Ấy là : 


ĐDANH-NHÂN LỊCH-SỬ 481 


Võ-văn-Giải, Nguyễn-tri-Phương, Doän-Uân, Đoàn-văn- 
xách, Nguyễn-Hoàng, Tôn-thất-Nghị. 


* 
ж ж 


Thắng quân Xiêm, nối lại cuộc thông hiếu với Chân- 
Іар là một chuyện. Lại còn chuyện дер quân Thô nồi loạn 
ở miền Hậu-giang, việc đặt các quan lại, vỗ về dân chúng 
diệu háo, công việc nội trị này, Kinh-lược Vồ-văn-Giải đã 
phải là người chỉ-huy tối cao. Trong bao nhiêu năm tại 
chỗ, ta không biết. | 


Dù sao, tám năm sau, vào năm Quý-sửu 1853, sử ghi 
li Phụ-chánh Đại-thần An-viễn-Hầu Võ-văn-Giải dà mất, 


không biết ở Kinh-đô hay ở một nơi quân thir nào. Mộ 
người ở đâu ? Ta không biết. 


DOẤN-UẪN (... = 1849) VÀ 
DOẤN-CHÁNH (... — 1862) 


Tháng mười, năm Kỷ-dậu (1849), Tông-đốc An-Hà (An- 
giang và Hà-tiên) là Doän-Uần mất. Hồi sống có tiếng, 
liêm, năng. Năm 1843, Doän-Uân cùng Nguyễn-tri-Phương 
đánh dẹp người Thổ (Cao-miên) nói loạn ở miền Hậu- 
giang và đem quân sang ngay đất Cao-miên. 


‚ М quân Xiêm định xâm lăng nước ta, đã theo đường 
bộ qua Cao-miên mà tiến. Ta phải chiếm thành Ba Nam 
dưới Nam-vang tám mươi cây số, ta dš tới Nam-vang, 
rồi ta chiếm cả thành Ô-Đông ở trên Nam-vang bốn mươi 
cây số. 


Doän-Uẳn cùng hành với Nguyễn-tri-Phương yà Võ- 
văn-Giải. 


Doän-Uần làm Tông-đốc An-hà là miền biên giới biết 
bao sự khó khăn, suốt năm sáu năm. Rồi chết tại chức. 


Tháng bảy, năm Nhâm-tuất (1862), mười ba năm sau, 
con là Doãn-Chánh, Tri-phú phủ Bình Phú, tỉnh Thái- 
nguyên, vì không chống nồi giặc Thó phi Tàu, giặc Nùng, 
giặc Mán, sau ba tháng cầm cự, bèn ban đêm ra khỏi 
thành nhảy xuống sông Hanh-giang mà tự tử. 


Tôi có một chút tài-liệu về hai cha con Doãn-Uâần 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 483 


và Doän-Chánh là hai người trai đất Việt đã chứng tổ sức 
MẠNH của người trai Việt-Nam. 

Tàiliệu trích trong bộ Quốc-triều chánh-biên tôi xin 
trình ra san đây. 


* 
ж k 


Doän-Uần què quán ở đâu tôi không biết. Tòi chỉ 
biết đỗ cử nhân trong một khoa thi ở Nam-định. 


Doän-Uần 'được lịch sử ghi tên vào năm Qui-mäo 
(1843) tức là năm thứ ba triều Vua Thiệu-Trị. 


Sử chép như sau này : 


« Tháng năm, (năm Quimäo), Ngài cho Nguyễn-tri- 
Phương bồ thụ Tông-đốc An-hà, Doïn-Uần cải thụ Tuần- 
phủ An-giang, Nguyễn-bá-Nghi tăng thự Bố-chánh An-giang. 


Nguyên khi ấy, Tông-đốc Nguyễn-công-Nhờn, Tuần-phủ 
Nguyễn-còng-Trứ, Bố-chánh Phùng-nghĩa-Sương, Đề-đốc 
Đoàn-tiên-Mật, Bõố-chánh Lê-quốc-Trinh đều bị tội bài chức >. 


Một lúc bốn quan tỉnh bị bài chức ! 


Nguyên vì người Thồ (thồ dàn, tức là người Miên) 
nói loạn. Và lại người Xiêm tràn sang Cao-miên. Họ đã 
chiếm một nửa nước Miên (miền Battambang, Siem-réap, 
Sisophon) và người Miên theo họ nhiều. ` 

Vậy tình hình miền Nam nước ta vào năm 1844 rất 
khó khăn: bên trong người Thồ nồi loạn, bên ngoài, 
người Xiêm cỏ thể kéo quân sang іа. 

Nhà vua, phải thay cả toàn bộ các quan tinh! Trong 
các vị đó, có ngay cả Nguyễn-công-Trứ. 


484 ` QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Sử cho ta biết là Nguyễn-tri-Phương đã nay đây mai 
đó. Trương-minh-Giảng phải rút quân từ Cao-miên về. Rồi vị 
tướng đại tài này — mà Vua Minh-Mạng đã gọi là Hồ 
Tướng — chết ở An-giang vào năm Tân-sửu (1841). Та 
đã bị quân Xiêm đánh thua ở Cao-miên. Tình hình bi 
đát lắm vào năm 1841, 1842. | 


Vậy Vua Thiệu-Trị đã phải thay hết các quan tỉnh và 
sử chép như sau này : 


« Tháng sáu, năm Ất-vi (1845), Tuần-phủ An-giang, Doän- 
Uàn và Đề-đốc Nguyễn-văn-Hoàng phân đạo đánh giặc 
Chân-lạp. Giặc bỏ đồn chạy > (Chân-lạp tức là Cao-miên). 


Rồi tháng sau, Nguyễn-tri-Phương và Doän-Uần đem 
quân sang Cao-miên. Rồi ta chiếm thành Ba-nam ở dưởi 
Nam-vang độ tám mươi cây số. Rồi ta thẳng tiến tới 
Nam-vang. 


Sử chép rằng người Miên lập đồn, đắp lũy và giăng 
ngang dây sắt về phía thượng lưu vũng Ba-nam đề giữ 
thành Nam-vang. 


Ta đã phải chiếm thành Nam-vang. Rồi sau ta tiến 
tới thành Ô-Đông, ở trên Nam-vang bốn mươi cây số. 


Quân Xiêm xin hoà. 


Ta cho. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 485 


Sau khi án ngự được quân Xiêm, bảo vệ cho Cao- 
miên và nhờ Cae-miên làm bình phong cho nước ta, Doän- 
Чап lãnh trọng trách là Tôổng-đốc An-giang và Hà-tiên, 
thay Nguyễn-tri-Phương, bồ đi một trọng trách khác. 


.Trong suốt chin năm trời, bên trong giữ an-ninh và 
trậttự ở miền An-Hà mà người Miên có, người Đồ Bà 
(Mà-lai, Tây đen) có, người Tàu có... họ còn là đông hơn 
dân Việt ta, Doän-Uần đã phải là nhà саі-ігі giỏi. 


Thực là một nhà nho tưởng ! 


Tháng mười, năm Kỷ-dậu (1849), Doän-Uần mất, sử 
chép rằng: 


« Ngài nghỉ Doần-Uần vì nước chịu khó nhọc, có tiếng 
liêm, năng, cho tặng hàm Ніёр-Та, cấp tuất và tứ tế rất 
hậu lại cho tiền, gạo về đưa đám và nuôi vợ con đề 
khuyến kẻ thanh-liêm, tỏ người tài giỏi ». 


_ (Tử tế là các thức nhà Vua ban cho đề mà tế, do 
một vị quan ở Triền đem tới). 


* 
* ж 


Tháng bảy, năm Nhâm-tuất (1862), tức là năm thứ 
mười lăm đời vua Tự-Đức, mười ba năm sau khi Doẩn- 
Uẫn chết, con là Doän-Chánh Tri-phủ, Phủ Bình-phú, Tỉnh 
Thái-nguyên, trong một đêm bi аа... аа ra khỏi thành 
(bằng cách nào?) nhảy xuống sông Hanh-giang mà chết. 


486 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Cái chết của Doän-Chánh có liên lạc tới sự nồi loạn 
của người Mán, Nùng ở địa phận nước ta và sự xâm lăng 
của người Nùng và Thồ phi bên Tàu tràn sang. 


Chuyện nầy kệ kỹ ra thời dài lắm, tôi chỉ tóm tắt 
mấy giai đoạn có liên quan tới Doän-Chánh mà thôi, đề 
khỏi lạc đề. 


Nguyên Doän-Chánh thụ chức Tri-phủ, Phủ Bình Phú, 
Tỉnh Thái-nguyên. 


Ở các núi miền Việt-Đắc, các đồng bào ta ở thành 

nhiều khóm và thuộc về nhiều loại khác nhau. 
W 

Đại khái, ở thung lũng là người Thổ, ở trên sườn 
núi là người Mán, ở đỉnh núi về phia Hà-giang là người 
Mèo, ở miền Cao-bằng, Lạng-sơn, Móng-cáy là người Nùng. 
Mỗi một loại người nói trên lại chia ra làm nhiều phân 
loại quần áo khác nhau, phong tục hơi khác nhau, tiếng 
nói cũng lo lớ khác nhau. Họ từ miền Quảng-đông, Quảng- 
tày tràn sang ta. Đến chinh bây giờ nhiều đồng bào còn 
chưa biết nói tiếng kinh. Họ сып ảnh hưởng Tàu lạc 
hậu của miền đồi Núi ở phần Nam nước Tàu. 


Ta cai trị họ, trước đây, khó lắm, 


Mới đây ngót mười năm, tôi đã sống với họ ở Tuyên- 
quang, Thái-nguyên. Và tôi hiều rằng Ông Tri-phủ phủ 
Bình-phú là Doän-Chánh đã phải vất vả lắm, trước đây 
ngót một trăm năm, thời mới trị an nồi được miền mà 
dân-tộc phức tạp, lạc hậu lại hung hàn. Nếu có một sự: 


DANH-NHÂN LJỊCH-SỬ 487 


xúi giục và giúp đổ nào của người Мап, người Nùng ở 
bên Tàu, nếu chính các người này lại tràn sang ta thời 
hãy hài các đồn lính của ta — mà phần nhiều là lính 
thú chứ không phải lính trận — có thê chống giữ được 
không ? 


Doän-Chính ở Thái-nguyên vào năm 1862 lâm vào cảnh 
giống như cha ở An-giang năm 1843 trước, trên dưới hai 
mươi năm. 


Doän-Uần đã. bên trong dẹp được nội loạn của người 
Miễn, bên ngoài án ngự được quân Xiêm ở ngay Ô- 
Đông. Còn Doän-Chánh, với số quân đội yếu ớt của mình, 
chống giữ làm sao nồi ? 


Quân giặc vây thành. 
Doän-Chánh cố chống giữ ba tháng. 
Sử cho ta biết chỉ tiết sau này : 


« Tháng bảy, sau hơn ba tháng vây đánh, giặc không 
lấy được thành Phủ Bình-phú. Khi ấy, phía Tây Bắc đường 
đi ngại trở, quân cứu đã không mà lương lại hết, Doän- 
Chánh nhân ban đêm ra khỏi vòng vây, nhảy xuống sông 
Hanh-Giang mà chết ». 


Nguyên là thành Tuyên-quang đã bị vây từ lâu. Rồi 
thành nầy bị nộp'cho giặc một tháng sau. 


Vua Tự-Đức phải khiến Nguyễn-tri-Phương sung chức 
Tây-Bắc Tông-Thống quân-vụ Đại-thần. Tôi không biết 
Nguyễn-tri-Phương từ quân thứ nào tới. Có Phủ-Doän Phan- 
đình-Tuyền làm Tán-Lý, Chưởng-vệ Tôn-thất Huệ làm Đề- 
đốc: hai vị nầy đều bị quân giặc phục-kích giết chết. 


488 QUỐC-SỬ TẠP LUQ 


Rồi giặc Tàu vây tỉnh Cao-bằng: đạo quân thử Thái: 
nguyên không hòng có cứu viện ở miền Cao-bằng, Lạng: 
sơn tới được. 


Chinh thành tỉnh Thái-nguyên cũng bị vây suốt tám 
tháng trời. 


Vậy tình hình nguy ngập lắm. 


Ta có thể nói là giặc Tàu, giặc Nùng, giặc Мап đã 
tung hoành ở khắp miền Việt-Bắc, trừ miền Sơn-la, Lai: 
châu do người Thái ở. 


Sử chép rằng tháng tư, năm Qui-hợi (1863), sau khi 
đã dep yên phia Bắc, Nguyễn-tr-Phương bèn cùng bang 
tá Nguyễn-văn-Vÿ đem quân tói đánh giải vây cho Thái- 
Nguyên. 


Trận nầy quân ta thắng to. 


Rồi Nguyễn-văn-Vÿ đem lính và voi đi truy kích quân 
giặc và phá sào huyệt giặc tại Núi Ma-hiên, châu Bach-thông. 


Vậy Nguyễn-tri-Phương đã toàn thẳng giặc ở giữa miền 
Việt-Bắc. 
Nhưng quân giặc rút lui ra ngoài, tụ ở bờ biền và 


ở các cù lao ở Vịnh Hạ-long. Vua Tự-Đức sức cho phải 
ra đấy đuôi đánh giặc, chức Tồng-Thống Hải-An Quân-Vu. 


Sau khi được tin Doän-Chánh tuẫn tiết vì nước, Vua 
Tự-Đức khen rằng : < Tri Phủ vậy thiệt it có lắm ! Không 
then với người đời xưa, cũng không then là con nhà danh 
thần». Và Ngài cho tặng Thị độc bọc sĩ. 


* 
+ è 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 489 


1.— Doän-Uần và Došn-Chánh là hai gương sáng chứng 
tỏ sức MANH của các nho sĩ đời xưa. Thời loạn thời 
cầm quân đánh giặc. О trong nước thời dẹp nội loạn, 
hay án ngự quân xâm lăng, tống ra khỏi bờ сӧі. © ngoài 
nước có khi phải viễn chinh và phải thẳng. 


2.— Nguyễn-tri-Phương, người đã có Doän-Uân phò tá 
ở miền Hậu-giang lại chính là người, sáu năm sau, khi 
Doän-Uân mất lại báo thù cho con Doän-Uần ở chiến-khn 
YViệt-Bắc. 


MUC Il 


Ó' miền Bắc và Trung 


MỘT QUÂN CÔNG CỦA NGUYÊN CÔNG TRÚ 


Sự tảo thanh giặc Tàu Ô vào năm Mậu tuất (1858) 
và năm Kỷ hợi (1859) 


Vào năm Mậu tuất(183§) tức là năm thứ mười chin 
triều vua Minh-Mạng, Nguyễn-công-Trứ là Tông đốc Hải- 
an. Hải-an tức là miền biền của ta, giáp giới Tàu, là hai 
tỉnh Hài-Ninh và Quảng-yên, là tất cả miền duyên hải 
từ Hảiphòng đến Móng-cái gồm các đảo thuộc Vịnh 
Ha-long cả miền núi ở tận lục địa nữa, tức là miền Lục 
An-echâu. | 


Dân chúng phức tạp lắm. Ở miền Hải-ninh, phần đông 
là người Nùng giòng giói Tàu, tính tình hung hàn. Còn 
có nhiều người ТЬ, có một it người Мап. Ở ngoài Vịnh 
Hạ-long, có nhiều người Tàu thuộc ban Triều-châu, Phúc 
kiến, Hải nam. Но làm nghề đánh cá, ướp cá đem về 
Tàu bán. Người Việt-Nam ta số lượng it. Sự cai trị dân 
chúng phức tạp này rất là khó, thứ nhất là núi non 
hiềm trở, diện tích mông mênh. Ngày thường trộm cướp 
xây ra luôn, 


492. QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Nhưng nước Tàu cũng vốn là Š giặc cướp. Giặc trên 
bộ, giặc nước, súng ống hẳn hòi, thuyền lớn thuyền nhỏ 
có đủ. Đi ăn cướp nhưng chẳng khác gì một đạo binh 
đi hành quân, đi xâm lăng, cướp của, giết người rồi rút 
lui về sào huyệt. 


Sử ghi tên các đảng giặc biền một cách tông quát; 
gọi là giặc Tàu Ô. Tên giặc Tàu Ô, là vì bọn giặc biền 
có những Tàu đặc biệt, chia ra làm nhiều Ô, tàu không 
chạy bằng máy nhưng có ba cột buồm rất lớn và độ 
năm chục người chài. Tàu làm bằng gỗ, có đánh đai sắt. 
Tàu có ba từng, từng dưới sâu đề chứa nưởcuống, thực. 
phầm nuôi súc våt.. và chửa súng đạn. Từng giữa là: 
các căn người ở; ở hai bên mạn thuyền có những lỗ hồng: 
cao quá mặt nước một ít đề cho mái chèo từ trong thò: 
ra ngoài. Các thủy thủ cứ theo tiếng cồng của người chỉ 
huy mà ngả người ra chèo. Từng trên mắc súng đại 
bác và là chỗ đề đánh nhau. Một chiếc Tàu ó lớn có 
thề chở được vài trăm quân. Nếu thuận gió thời tàu đi 
nhanh lắm. Trong tàu có nhiều ó con bằng gỗ kiên сб. 
Nếu tàu bị bắn hay bị thủng vì và va vào núi thời chỉ 
một ó bị ngập nước mà thôi tàu vẫn có thè đi được, 
và thủy thủ có thề hàn gắn lỗ thủng rất nhanh chóng. 
Có đủ lương thực tàu có thë bồng bênh trên biền vài 
tháng với một số lính trận độ vài trăm người. 


Các Tàu ô đóng ở bến Tàu, thuộc miền Triết-giang 
Phủc-kiến. Thủy thủ lành nghề, quân đội hung hän vì 
toàn là bọn cướp của, giết đàn ông và hầm hiếp và bắt 
cóc đàn bà con gái. Các Tàu ó luần quần ở Vinh Hạ-long. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 493: 


Vinh Ha-long có các hòn đảo hình kỳ quái nồi lên, chỗ 
này một hòn chỗ kia một hòn khiến các thuyền phải thuộc 
lối thời mới khỏi lầm đường. Còn có những hang đầy 
nước ăn thông từ bên này hòn дао sang bên kia, thực 
là những sào huyệt bí hiềm. Ngay ban ngày về mùa nực 
cho đến sáu bảy giờ sáng, còn về mùa rét thời mài đến 
chín mười giờ, sương mù mới tan. Về mùa rét gió bấc 
thôi mạnh, lùa theo các hòn cù lao, biên thường có sóng. 
biến thành những luồng nước giữa những hòn cù lao, 
các cü lao này lại khi ần khi hiện trong đám sương mù 
гопа sự âm и của mưa phùn ngoài biên. Vịnh Hạ-long 
thật là sào huyệt cho bọn giặc Tàu ó. Một biềm địa. 


Họ thường đề hộ ban đèm ở bất cứ một làng nào. 
Dàn chúng sợ hãi, tù-và thôi, tuần đỉnh kë tay thước, 
người mà tấu nhớn nhác.. lửa cháy... Giặc Tàu ô, kể 
súng người dao, như một lũ quỷ sứ... tàn phá, cướp bóc... 
rồi hoặc rút lui xuống Tàu, hoặc đem của cải, trâu bò, 
lợn gà... và са đàn bà nữa... vào cứ điềm đặt ở trong 
các thung lũng, thuộc miền núi ở Lục-An-châu, có người 
Nùng ở. 


Giặc Tàu ó hoành hành ở miền Hải-ninh, Quảng- 
vên, các đồn quân của ta ở địa phương không kháng 
cự nỗi. 


Vào cuối thu năm Mậu tuất (1838), chính Hải-an Tông 
dốc Nguyễn-công-ITrứ phải thân đốc đại bình tới đánh 
giặc. 


Chắc đã có một sự sửa soạn nào đó tỉ mỉ vì Nguyễn- 
công-Trứ là người trì thủ, nhiều mưu, lại dày kinh nghiệm. 


494 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Và lại đây không phải là một cuộc tảo thanh nhỏ mà là 
cả một sự phản công của thủy quân và bộ quân ta, 
suốt miền duyên hài. Nguyễn-công-Trứ phải thắng vì nếu 
bại thì tội làm hao binh tồn tướng sẽ bị triều đình trị 
tội rất nặng. | 


Chiến sự së xảy ra như thế nào? 


Có một chiến dịch từ cuối mùa Thu sang bết mùa 
Đông năm Mậu tuất (1839). 


Rồi sau ít tuần nghỉ ở thành tỉnh Quảng-yên, chờ ra 
đầu Xuân, gió thuận, lại có một chiến dịch nữa, cho 
suốt đến đầu Ha năm Kỷ hợi (1840). 

Hai lần Håi-an Tông đốc Nguyễn-công-Trứ tự đem đại 
quân Thủy, Bộ đến tận sào huyệt giặc Tàu ô và người 
іа thắng. 

Lần sau chúng ta së đi sâu vào các chỉ tiết quân sự. 

Chiến dịch năm Mậu tuất như thế nào ? 

Tôi sao ra đây một đoạn sử liêu :` 

« Tháng chín, Tổng đốc Hải-an là Nguyễn-công-Trứ 
đem binh thuyền chia đạo đến thẳng Chàng Sơn vây bắt 
giặc biền. 

Giặc bỏ thuyền lên bờ chạy. Quan quân đuôi theo 
bắt chém rất nhiều, được cả tàu thuyền, súng ống. 

Xét thấy nhà giặc ở hơn 50 nóc, đều có tang vật 
ăn cướp. Trong núi trồng hoa lợi và lúa trên 500 mẫu. » 


Tài liệu này thật rồ ràng đây là một cuộc hành quân 
lón lao. | 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 495 


1.— Ta 48 có nhiều chiến thuyền, chia làm nhiều đạo, 
di theo nhiều đường, súng ống đủ cả. Làm thế nào mà 
tới thắng căn cứ Hải quân của giặc Tàu ô mà quân giặc: 
này không biết, đến nỗi bị vây ? Chắc ta dš phải lấy 
một số thuyền đánh cá dẫn đường và một số chiến thuyền 
dš phải trá làm thuyền đánh cá, buồm lái ban đêm, trong 
một đêm và một bui sáng sương mù, lại phải có gió 
thuận. Thuyền ta bé, thuyền giặc to, hỏa lực của ta nhẹ... 
vậy ta phải sát đến thuyền địch... rồi bộ đội xung phong 
lấy sào, nhảy phóc sang thuyền địch mà đánh bằng đoản 
đao, mà tấu, chiếm lấy từng trên, chen cửa từng dưới 
lên khiến cho đại bác của giặc vô dụng. Từ thuyền ta, 
súng bắn vào các mạn thuyền. Còn có thề có các trai 
bạn thuyền chài ta dùng đề lặn xuống mà đục thuyền. 


2.— cGiặc bỏ thuyền lên bờ chay». 


< Quan quân đuôi theo bắt, chém rất nhiều, được cả 
tàu, thuyền, súng ống ». 


Mấy câu sử уйп tắt này khiến ta phải nghỉ tới một 
tràn thủy chiến quan trọng. 


Giặc bỏ tàu, dùng thuyền nhỏ, bơi lấy bơi đề vào 
bờ. Có lề đã bỏ hầu hết súng ống trên tàu. Thuyền ta 
duôi bắn một số giặc thoát thân lên bờ chạy. 


Chạy về đâu ? Chạy về cứ điềm trên đất liền. 


Ta truy kich. Chắc đã có sự phục kích của bộ binh, 
vì phần lớn thủy binh phải ở lại trên thuyền... Vì trận 
thủy chưa phải là hoàn toàn kết liễu : Thi dụ giặc có 
quân cứu viện thời sao ? 


"в QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


3.— «Xét thấy nhà giặc ở hơn 50 nóc đều có tang 
vật ăn cướp, trong trồng hoa lợi và lúa hơn 500 mẫu. 


Nguyễn-công-Trứ đều đốt phá hết thảy. » 


Vậy chỉnh Nguyễn-công-Trứ đã xông vào căn cử địa 
của giặc ở trên đất liền và dš cho đốt phá hết sào 
huyệt của giặc. 


Chỉ một sào huyệt của giặc mà thôi. Cuộc đại thắng 
này không phải là đoạt được trong một vài ngày. 


Tổng đốc Nguyễn-công-Trứ đến tháng 12 vẫn ở ngoài 
mặt trận. Dai bản doanh nay đặt nơi nầy mai đặt nơi 
khác, một mặt dẹp giặc một mặt an dân. 


Vào tháng 12, sử cho biết rằng người đóng quân ở 
làng Vựng thuộc Châu Ván-đồn. 


Sử cho biết chỉ tiết sau nầy về tháng mười mội : 


« Tháng mười một Nguyễn-công-Trứ đem tuần bồ binh 
thuyền đi tài phần biền Ва-рлопд, Chán-châu gặp hơn 60 
chiếc thuyền giặc người Tàu. 


Quân ta cự đánh. Bọn Quản-vệ Nguyễn-păn-Ngĩữ, lấy 
được ba chiếc thuyền nhỏ và khi giới Vừa gặp gió đông 
nói to, Trý lại chạy thuyền qua Vân-đồn đợi gió thuận 
sẽ й. » 


« Tháng Mười hai, Trứ ở làng Vựng thuộc Châu Vân- 
đồn, nghe ngoài núi Ý-cầm có hơn 50 chiếc thuyền giặc 
người Tàu, liền chia quân mình làm 5 toán, nhân đèm 
kéo tới. Gặp lúc gió đông nồi to sóng đữ quá, gần sáng 
giặc dương buồm chạy thoát. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 497 


Gó một chiếc tàu chay chưa kịp, suất đội toán Tiền 
quản là Nguyễn-công-Khuuến йі chiếc thuyền nhẹ đuôi kịp, 
chém được một tên giặc, còn bao nhiêu đều nhảy xuống 
hiền mà chết. | 


Trý tàu lên và хіп tạm về Опапо-уёп, chờ khi gió 
thuận së lại qua đánh giặc tai núi Chàng sơn. 


Vậy, vào tháng mười một, ta 48 thắng được một trận 
vào tháng mười hai ta lại thắng được thêm một trận nữa. 
Vì gió Đông thôi mạnh, không lợi cho ta đánh từ phía 
Nam trổ lên, trái chiều gió, nên Tông đốc NÑguyễn-công- 
Trý xin tạm lui quân về Quảng-yên, chờ khi gió thuận 
sč lại tới đánh giặc lần nữa, lại ở ngay sào huyệt 
ційс là núi Chàng sơn (một Cù lao quan trọng trong Vịnh 
lla-long). | 


Việc Tông đốc cho quân lui về Quảng-yên, trước Tết, 
không kề lý do gió nghịch, là một việc nên làm. Quân 
doi đã vất vả suốt ba tháng trời, nhiều thuyền có thể bị 
hu, quân nhu phải sửa, phải tăng cường. Vå lại Tết sắp 
dến nên cho quân về nghỉ. Quân thủy đóng ở sông Quảng 
усп là một con sông lớn, thành Quảng-vên là một thành 
lo. Bộ binh, thủy binh được nghỉ ăn tết. Nhiều vị sẽ 
dược ăn khao. Vì sau trận đầu (tháng chin) ở Trường 
son vua, Tự-Đức thưởng mỗi Quản vệ, Quản cơ kỷ lục bai 
thứ, suất đội một thứ, binh döng thưởng tiền ba trăm quan, 
San trận (tháng mười một) ở Ba-phong, Chân-châu, Quản 
vệ Nguyễn-văn-Ngữ được thưởng gia kỷ lục một thứ. 


Thuộc tướng được quân công Еу lục, binh dòng được 
liền thưởng, sau ba bốn tháng lênh đênh trên Vịnh Hạ 


498 QUỐC-SỬ TAP-LUC' 

| 
long nào đánh thủy, nào đánh bộ, trời rét, mưa to, giỏi 
lớn, sóng dữ, ăn uống cực khô, thần chết lúc nào cũng: 
đứng trước mặt... bây giờ về... toàn quân ca khúc khải hoàn.: 
Bến, thành Quảng-yên tấp nập hàng quán vui vẻ... 


Còn Tông đốc được dịp xét qua các việc quan trọng 
до Bố chánh, Án-sát, Đốc học đệ trình, có thời giờ thảo 
sở đâng về triều có sự yên lặng đề trù tình kế hoạch 
chiến dịch mùa xuân, sao khi mà gió đông đã ngớt. Chắc 
Người thỉnh thoảng buổi tối cüng có dip cùng thuộc tướng 
hay cùng Bố chánh, Án sát uống vài chén rượu, nghe 
mấy cung đàn, thưởng thức mấy thi ca do chính Người 
đặt ra và đào nương lễ phép mà ca. 


Thế nào cüng có một cuộc vui này vì tin trong triều 
báo cho Người biết rằng vua Minh-Mạng đã biết công của 
-Người. 

Sử chép rằng < Tháng mười hai, khắc bia vỗ công 
dựng trước sân Võ Miếu. Cả thày hai mươi vị được khắc 
tèn vào bia đề tỏ bày chiến công. » Người được xếp vào 
số thứ mười ba... 


Cây nêu vừa hạ xuống, và chắc chỉ, trong trung tuần 
tháng giêng là cùng quân, tá, tưởng, hoặc thủy, hoặc bộ 
lên đường. Tông chỉ huy lại chính Tông đốc Nguyên- 
-công-Trứ. 


Chiến dịch mùa xuân năm Kỷ hợi (1839) bát đầu. 
Sử chép rằng : 


< Nguyễn-công-Trử lại tới Trường sơn đánh giặc bê 
xin lập đồn. 


JANII-NHÂN LỊCH-SỬ 499 
| 


Một sở ở làng Vinh thuộc châu Vân đồn. 

Một sở ở làng Vỉnh-thực thuộc châu Vạn-ninh. 

Một sở thuộc làng Xuân-áng thuộc huyện Ba-phong. 
Ngài cho » 


Tài liệu trên cho ta biết là Tông đốc Nguyễn-công- 
tứ đã nghỉ đến kế đóng đồn đề cho, ở các địa điềm 
quàn sự quan trọng, ta có quân đội thường trực thời 
mới dë сап được những cuộc đồ bộ của quân giặc Tầu ó. 


Nguyễn-công-Trứ đem đại quản đóng ở Vân-đồn, . 


Một mặt thời quân đội ta đóng ở Vân-đồn là đề tò 
«по giặc Tàu ó biết lực lượng của ta và ý chỉ của ta là 
không cho họ dó bộ đề ăn cướp một сас dë dàng như 


trước. 


Một mặt nữa, có ở Vân đồn mới gần giặc được, 
mới dùng kế được. Vị nho tướng này đã dùng kế gi? 
Та không biết. Nhưng có đoạn sü sau này: 


< Tháng ba. Nguyễn-công-Trử đem binh thuyền đóng ở 
Vân-đồn. | 


Hai bang người Tàu làm nghề са là bang Khai vi 
và Hà cô bắt tên tướng giặc Lý-công- Tống và bắt sống 
dó đảng mười sáu tên, giết chết năm mươi tên, cùng 
thuyền tàu khi giới nạp tại quân thử, xin Công-Trứ đem 
việc tâu lên cho hai bang đặng ở ngoài biền đánh cá 
chiu thuế. » 


Sao lại có sự lạ này ? 


500 QUỐC-SỬ TẠP L0 


Chinh trong các thuyền tàu đánh cá, dà có những bế 
to, có súng ống... dà có nhiều thuyền hoặc là giặc Tà 


A А 


ó chính cống, hoặc là đồng 1ба với giặc Tàu ó 


Dù sao có hai bang, bang Кһаі-үї và На-сӧ đã gia 
tranh (trên biền) với giặc Tàu ô, đã thắng đã đến tân 
công với Tông đốc và đã xin ở lại ngoài biên đánh cá 
chiu thuế. 


Chắc sự kiện này xảy ra là do mật vụ của Tông 
5 
đốc : dùng bọn Tàu ô đánh cå đánh bọn Tàu ô. 


Nguyễn-công-Trứ đã xử trí như thế nào? 


Người, nhàn danh Tông đốc, xuất một trăm đồng bạc, 
một trăm phương gạo cấp thưởng, lại biều chúng nên về 
Tàu cả, Nhưng sử ghi là chúng tình nguyện xin ở lạ 
làm dàn mình theo lệ như người Minh Hương. Công-Trứ 
đem việc tàu lên. Ngài cho thưởng thêm năm trăm quan 
tiền, khiến Công-Trứ đòi tới hết thấy mà hiều dụ và chọn 
chỗ cho chúng nó -ở. Nếu chỉ ưng ở trên mặt biën, 
sớm đi tối về thời phải đuổi ngay, chớ đề cho chúng nói 
sinh lòng xảo trá. | 


Sau khi đã thu xếp việc bai bang Khai-vř và Hà-cô 
ngay tháng sau (tháng tư) sử ghi là < Nguyễn-công-Trử đem 
binh thuyền lại qua Trường sơn tìm bắt được bốn tên 
giặc, chém ngay Chiêu phủ Bình giản được cả thấy một 
trăm tám mươi người, lập làm làng Hương hoá, lại tùy 
chỗ chia làm bốn giáp (Giáp đông, giáp tây, giáp nam, 
giáp bắc) đặt Lý trưởng và giáp trưởng đề quản trị, chơ 
thuộc về châu Vân-đồn, trước bộ chịu thuế. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 501 


Công-Trứ dâng sở tàu việc ấy. 
Ngài cho. 


Công-Trứ lại tuân lời dụ đòi các tên bang trưởng bang 
Kha-vÏ và bang Hà-cồ khiến khai trình biện số thuyền và 
aŭ người аё vào số đánh thuế. 


Chúng nó thưa rằng: 


k4 


« Chúng tôi quen sinh nhai trên mặt nước, nếu lên ở 
lrên mặt đất thời không tiện việc làm ăn. Chỉ có tên 
fìy-thành-Đức thuộc về bang Khai-vỉ xin ở lại. Gia quyến 
nó đàn ông, đàn bà cả thấy năm người chia làm hai 
nhà, Công-Trứ cho ở cuối chân núi Đông sơn (thuộc về 
lhng Quen-lan, châu Vân-đồn, giáp xứ Sa-châu, mỗi nhà 
up một mẫu đất) 


Công việc dẹp giặc Tàu ó thế này là tam xong. Chỉ 
1һ tạm xong mà thôi tuy đã có nhiều trân thủy chiến toàn 
4hẳng và tuy ta đã đặt nhiều đồn ở những nơi hiềm yếu 
đề phòng những cuộc cướp phá sau này của giặc Tàu ô. 


Sau này giặc Tàu ó lại hoành hành. Các tưởng của 
In nhu Nguyễn-tri-Phương, Ông-ích-Khiêm sẽ phải nhiều 
phen vất và. 


Dù sao vào cuối xuân năm Ký hoi (1839), Tông đốc 
{lãi-an Nguyễn-công-Trứ sau hai lần ra quân, mỗi lần ba 
bốn tháng, dà đánh lui được giặc và đem an ninh cùng 
{ЇЇ tự lại cho dàn chúng. 


Công việc thu xếp xong, sử chép là Ngài « đòi Công- 
"rủ về kinh >. 


502 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 


Nguyễn-công-Trứ hồi kinh... 
Ngài cho làm Tả Đô Ngự sử. 


Chắc Ngài nghi nên cho nghỉ. công việc binh nhung: 
cùng ở triều thời được dip theo đổi nhiều vấn đề toàn 
quốc. 


Tả Đô Ngự sử Nguyễn-công-Trứ ở kinh vên vẹn được 
một năm rưỡi trời thời vào tháng mười một năm Canh 
ty (1840) Ngài phái sang mặt trận thành Trấn-tây (Cao- 
miên) làm Tán lý Quận vụ. 


Nguyên là mặt trận thành Trấn-tây nặng lắm, 


Tướng quân Trương-minh-Giảng cùng các tướng tá cứ: 
lúng túng mãi. Cho nên Ngài phái Nguyễn-công-Trứ sang 
đấy, hiệp đồng với Tả quân Chưởng phủ Phạm-văn-Điền 
và Thống chế Nguyễn-tấnLàm đem binh đánh giặc. Sử 
cho biết thêm chỉ tiết sau này: « Bởi vì Công-Trứ nghỉ 


rằng giặc Thồ nồi lên đánh dẹp nhiều ngả nên lại xin đi » 
Nguyễn-công-Trứ sẽ lăn lóc trên mặt trận Trấn-tây. 


Được tín cần của vua Minh-Mạng, vị đại thần này tới 
quân thứ vào đầu tháng chạp, thời vào ngay sau mấy 
ngày Tết người chịu khăn tang Vua Minh-Mạng. 


KINH LƯỢC BAI SỨ HỮU KỶ 
NGUYÊN ĐĂNG GIAI 
(.. = 1854) 


Nguyễn-đăng-Giai nguyên là người Quảng bình, không: 
biết sinh năm nào, ở làng nào, chỉ biết là đỗ củ nhân. 


Vào năm (Qui-mão (1843), tức là năm thứ ba đời vua 
Thiệu-Trị làm Tổng đốc ba tinh Sơn-tây, Hưng hoá và 
Tuyên-quang. Ba tỉnh này là phần lớn miền Trung-du và 
Thượng-du Bắc-Việt thuộc miền sông Đà, sông Lô và sông. 
Hát. Năm Ất уі (1847) đồ sang làm Tông đốc Hà-ninh tức 
là miền biền giáp Tàu. Năm sau, được thăng Hiệp tá và 
có lề được gọi về Triều trong một thời gian. 


Nguyễn-đăng-Giai điều trần mười khoản về việc hình án, 
Ngài đều у cả. Ngài đây là vua Tự Đức mới lên ngôi 
được hai năm. Rồi Nguyễn-đăng-Giai lại tàu mười ba việc 
toàn là quốc kế dân sinh, Nhà vua đều y cả. 


Vào tháng giêng, năm Canh-tuất (1850) Nguyễn-đăng- 
Giai chức Thượng thư Bộ Hình sung Kinh lược đại sứ 
Hữu-kỳ, lãnh tông đốc An-tinh, kiêm Thanh-hoá. 


Sau khi lãnh cờ tiết mao là cờ nhà vua ban cho 
thời kinh lược đại sứ phải tới ly sở, «cốt đề bầy điều 
lợi, trừ điều tệ, cấm trấp quan lại, chiêu yên nhân dân ›.. 
Đó là lời dụ của Vua Tự-Đức. 


504 'QUỐC-SỬ ТАР 1.00 


Nguyễn-đăng-Giai đã đi kinh lược như thế nào ? 


Tôi không biết rë công trạng Nguyễn-đăng-Giai như. 
thế nào, nhưng sử chép đoạn sau này : 


«Năm Tân hoi (1851) sau tháng bẩy, Ngài truyền dụ 
thưởng Nguyễn-đăng-Giai đồng quân công, gia một cấp 
và ngọc đeo, tiền vàng, đoạn, sa sâm, quế các hạng. 
Vì Nguyễn-đăng-Giai từ khi lãnh cờ tiết mao tới ly sở, 
xét hỏi tình dân, sửa sang việc châu, quận, cử người 
Пет giỏi, truất người tham những, tha thuế thiếu, vỗ yên 
chỗ điêu háo. Bây giờ dân được đủ ăn, khói bị trộm 
cướp. | 


Ngài cho không kém với bậc tuần lương đời xưa nên 
bàn lợi dụ khen tốt lắm ». (Bậc tuần lương là ông quan 
địa phương giỏi.) | 


Hai năm sau khi được ban, vào tháng bảy nhuận, 
năm Giáp dần (1854) Kinh lược Nguyễn-đăng-Giai chết (tại 
chức ở ly sở Nghệ-tĩnh hay ở đâu, tôi không biết). 


ж 
Trong một năm, Упа Tự-Đức mất hai vị kinh lược 
tài giỏi. Triều đình vắng các cựu thần, mà địa phương 
cũng íL vị tuần lương. Vì vậy Ngài sẽ phải than là không 
có người giúp Ngài. 


Vấn đề it nhàn tài ra giúp Ngài là ngoài đề tài bài 
nhỏ này. 


VÕ XUÂN CÂN [... = 1852) 


Tháng hai, năm Nhám tý (1852) tức là năm thứ năm 
triều vua Tự-Đức, Đông các Đại học Sỉ Võ-Xuân-Cần về 
hưu, tuổi tám mươi. 

Vua Tự-đức cho nửa số lương. Ngài lại cho một bài 
thơ. Bài thơ đó đã chép trong #hánh chế thị sơ lập. Có hai 
câu nhu sau này : 

“Thiên hạ trung dung suy Ва-Тһ. 
Thế gian đức vong sánh Văn-Công. 

Hai câu nầy là hai câu khen. Vua Tụ-Đức khen Đông 
các Đại học Sĩ Võ-xuân-Cần. 

Thiên Һа trung dung, Trung, nghĩa là chỉnh giữa, 
không lệch phía nào. Dung là đạo thường không khi nào 
đổi. Bá-Th là tên chữ của Hồ-Quảng, người nhà Нап. 

Văn-Công là thày tiền nho, của Châu Hy nhà Tống. 


Vua Tự-Đức quý Vồ-xuân-Cần lắm. Ngài giữ ở triều 
đến năm tám mươi tuổi mới cho về hưu. 


Về huu tháng hai, năm Nhâm tý"(1852) thời đến tháng 
tw Võ-xuân-Cần mất, 


506 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Vua Tự-Đức khiến dựng nhà bia ở cửa làng, chạm 
bốn chữ : «Tứ triều nguyên lão >. 


Tứ triều nguyên läo nghĩa là Vë-xuàn-Cšn đã làm 
quan từ đời Vua Gia-Long rồi qua đời vua Minh-Mạng, Thiệu- 
Trị, đến đời vua Tự-Đức. Làm quan đến Tông Đốc ở 
Bình-định, Phú-yên, rồi làm quan Đông-các ở Triều. 

же 

Võ-xuân-Cần đã có những công gì mà: được trọng vọng 
như thế ? 

Đây là một vấn đề sử học, ta phải có tài-liệu. Mà. 
tài liệu thời khó tìm lắm. 

Có một tài liệu cho ta biết về công và tài của Võ- 
xuân-Cần như thế nào. 

Bộ sử Quốc Triều chánh biên có ghi một đoạn như 
sau này : 

< Tháng bảy, năm Kỷ hoi (1839) tức là năm thứ hai 
mươi triều vua Minh-Mạng. Ngài khiến Hiệp tá Đại học Si 
Hình bộ Thượng thư kiêm Đô sát Vồ-xuân-Cần cùng vời 
Tham tri Bộ Hộ là Doïn-Uần qua Bình định làm phép 
quân điền. 

Phép quân điền là gì ? 

Là sự cải cách điền địa. 

Trước đây, vào khoảng một trăm hai mươi năm, dàn 


ta đã có một sự cải cách điền địa ở Bình-định. 


* 
k ж 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 507 


Sự cải cách điền địa do Tổng đốc Bình-định, Phú-yên. 
là Võ-xuân-Cần đề nghị về Triều... và chính Vồ-xuân-Cần 
th hành, sự cải cách điền địa này. Dà như thế nào ? 


Thái là một cuộc cách mạng lón lao. 
Sử ghi như sau này: 


« Tháng mười một, năm Mậu tuất (1838), Tông đốc: 
Bình-phú (Bình-định và Phú-yên) là Võö-xuân-Cần dàng tập 
thỉnh an lên vua Minh-Mạng, nhân định việc quân điền, 
nghĩa là chia ruộng cho dân. 


Võ-xuân-Cần dš tàu với vua ràng: < Pham ruộng tư, 
cử năm mẫu làm hạn, còn thừa bao nhiêu thời làm ruộng 
công, phân cấp cho dân, đề làm lương điền khẩn phân p>. 


* 
ж ж 


Võ-xuân-Cần đã là một vị quan Cách mạng phụng sự: 
nhân dân. 


Sự cải cách điền địa vào năm 1839 ở Bình-định là cả 
một cuộc cách mạng. Đem ruộng cho dân cày, hạn chế 
các đại điền chủ. Cách mạng nầy là một trong các công. 
cuộc của . Vồ-xuân-Cần. i 


РЫ" 


Võ-xuân-Cận, tứ triều nguyên lão, dš ха ta, cách đây 
một trăm lễ sáu năm... sử sách ghi công - уі quan văn này.. 


LÊ-QUANG.TIẾN VÀ BÙI-HUY-PHIÊN 
(...—1863) (...—1863) 
MỘT GIAI ĐOẠN РАМН САС TÀU-Ô 


Vào mùa thu năm Qui-hợi (1863) tức là năm thứ mười: 
sáu triều vua Tự-Đức, ta dš có hai người trai tuân tiết, 
nhảy xuống biên mà tự tử chứ không đề cho giặc Tàu 
bắt, ấy là Đề-đốc Lê-quang-Tiến và Tuần-phủ Bùi-huy- 
Phiên. 


Những vị đã tuẫn tiết vì nước chắc đã nhiều lắm, 
từ tưởng cho đến quân, vì lịch sử tranh đấu của Dân-tộc 
ta là một lịch sử rất dài. Tôi biết mấy chỉ tiết của hai 
vị anh hùng này vì đã xứng đáng ở địa vị những cấp 
chỉ-huy khi thất thế : chỉ có việc tuẫn tiết mà thôi chứ 
không có việc đầu hàng giặc. 


Sự thề như sau này : 


Nguyên là vào hồi miền biên của ta, từ Quảng-yèn 
đến Móng-Cáy, giặc Tàu Ô hoành hành. 


Thế nào là giặc Tàu О? 


Nguyên là các tỉnh duyên hải miền Nam nước Tàu, 
như Triết-giang, Phúc-kiến, Quảng-đông, Hải nam thường 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 509 


có những dân... bề ngoài làm nghề đánh cá mà bề trong 
thời làm nghề cướp bóc. Họ lần quất ở Vịnh Hạ-long và 
сб khi cho thuyền xuống mãi tới hải phận Thanh-hoá. 
Thuyền họ đi từng đoàn, nay ở chỗ nầy mai ở chỗ 
khác, thuộc về nhiều bang. Gọi là thuyền cũng được nhưng 
gọi là tàu cũng được, tuy nhiên, không chạy bằng máy 
mà chỉ chạy bằng buồm và chèo. Thuyền to lắm, có đánh 
đai sắt và ở trong chia làm nhiều ô. Thuyền có nhiều 
tầng: tầng dưới chứa nước ngọt, nuôi gà, lợn, tầng giữa 
người ở, hai bên mạn thuyền có đề thủng ra những lỗ 
đề mái chèo, mỗi bên có thề đến vài ba chục mái chèo : 
thủy thủ ngồi ở bên trong, cứ nghe hiệu cồng mà ôm 
chèo, ngửa người ra mà bơi; từng trên là một cái sàn 
gỗ... hoặc đề kéo cá lên... hoặc đề đánh nhau vì có mắc 
súng ; ba chiếc buồm to phần nhiều hình cánh dơi. Thuyền 
nầy thuận gió có thề đi nhanh lắm, thủy thủ có thề đến 


vài trăm người. Thật là một thứ thuyền trận. 


Nếu ta không quên rằng ở bên Tàu quân lệnh ít khi 
được tuân theo triệt đề và phân biệt đân và quân, quân 
giặc... lắm khi khó. Tôi không lấy làm lạ là trong các 
người thường dân Tàu sang đánh cá ở bải phận nước ta 
có một só giặc... và trong số giặc này có một số thủy 
quân Tàu, dù họ là thủy quân đào ngủ đem theo cả 
chiến thuyền, cả súng ống của Chính-phủ họ. 


Dù sao, giặc Tàu Ó là giặc to, có đến hàng trăm 
chiến thuyền như tôi vừa tả ở trên. Họ chia làm nhiều 
toán nay Яп, mai hiện trong những đám cù lao hiềm trở 


kd 


của ta ở Vịnh Hạ-long. 


510 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Họ thường cướp các thuyền đánh cá, cướp lấy thuyền, 
cướp lấy người... đề làm thủy thủ cho họ. 


Họ thường đồ bộ lên các làng miền duyên hài, cướp 
lấy gạo, lấy lợn... cướp lấy đàn bà con gái đem về Tàu 
bán làm nô ' lệ. 


Sự trạng nầy kéo dài mãi cho đến hồi Pháp thuộc 
và người Pháp có những tàiliệu cho ta biết như thế. 


Vậy trong sự tuần phòng miền biền từ Quảng-yên 
đến Móng-cảy là cả một sự khó. 


Quân giặc Tàu này lại có căn cứ ở trên đất liền, như 
lịch sử cho ta biết. 


Doc theo bờ biền là đẩy núi mà ta gọi tam là miền 
Lục-an-Châu. Núi song song với bờ biền, núi dá già, có 
nhiều than như ở Hòn-gai, Cầm phả. Có những con sông 
to, sâu, nước biền khi dâng lên, (độ hơn một thước) làm 
mực nước cao, khiến các thuyền to có thề đi vào được. 
Trên núi là những rừng tre già rậm rạp. Hai bên bờ 
sông có những сау bần. Có nhiều thung lũng, ngóc nga 
ngóc ngách. Trong các thung lũng nầy, nhở đất phù sa, 
trên các sườn đồi thoai thoải... các đồng bào Mán, Nùng, 
cả Thổ nữa làm ruộng, làm nương, họ ở từng chòm, chỗ 
nầy đăm nhà chỗ kia mười nhà. Người Kinh ít. 


Người Mán và thử nhất là người Nùng biết nói tiếng 
Тап; họ định an cư ở đây tr bao giờ, ta không biết. 
Người lương thiện có, Кё lưu manh có, dù sao, họ ở 
trên dia phân ta và ta phải bảo vệ họ chống nạn Tàu 
Ô... nhưng ta cũng phải kiềm soát họ... nếu chính họ là 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 511 


người đón tiếp bọn giặc Tàu Ô, đề bọn này có những 
nơi căn cứ địa mà tháng này là giặo biên, tháng khác là. 
giặc trên đất liền. 


Năm 1838 và 1839, Nguyễn-công-Trứ, Tông đốc Hải-an, 
dà phải dẹp giặc Tàu Ó, đã biết bao nhiêu lần lên tại 
sào huyệt giặc, sào huyệt ở biên, ở Chàng-sơn... và sào 


” 


huyệt ở trên bó là những thôn lẻ té ở rải rác trong núi. 

Nhưng giặc Tàu Ô, ta đánh lui năm này, năm sau 
mc ấy trở lại, khi Ап khi hiện, trong đám cù lao kỳ 
quái là Cù lao Vịnh-ha-Long. Biết bao nhiêu hang cho họ 
ün np mà ta không biết! Về mùa đông, giá rét, sương 
mù bao phủ toàn Vinh, các hòn cù lao nôi lên, dưới là 
biên, trên là dám: sương mù... Hình đáng kỳ ảo... che 
dày biết bao nhiêu sự tàn ác của quân giặc. | 


Họ cướp phá ở đâu ? 
Họ đồ bộ ở đâu ? 


Họ có những hiệu lệnh mà ta không biết. Khi họ đồ 
bộ б một nơi nào, dân chúng sợ hải, tù và thôi... làng 
nào tự vệ làng nấy chứ không dám cứu giúp nhau. Quan 
quân đi tuần tiễu thời it. Và lại giặc Tàu Ó mạnh. Họ 
có thề đánh tan cả quân ta, vì thuyền họ là thuyền trận, 
vì họ có súng... hỏa lực của họ có thề mạnh hơn hoả 
lực của ta. 


Vậy giặc Tàu Ô hoành hành vào năm (1863) cũng 
như giặc này đã hoành hành vào năm (1838), hai mươi 
lãm năm về trước. 


512 QUỐC-SỬ TẠP LỤd 


Hai mươi lăm năm về trước, Tông-đốc Hải-an là Nguyễn- 
công-Trứ đã. đánh tơi bòi giặc Tàu Ó. 


Вар giờ Tông-đốc Hải-an là Nguyễn-tri-Phương lại phåi 
đánh tan giặc Tàu Ó! 

Sử chép nhw sau пау: 

< Tháng năm, năm Qui-hợi (1863) tức là năm thứ mười 
'sáu triều vua Tự-Đức, Ngài nghỉ tướng giặc trốn ở hòn 
cù lao đã lâu, sai Nguyễn-tri-Phương đổi làm Tông-Đốc 
Hải-an Quân-vụ. Nhưng cho đem binh lính Bắc (Bắc-ninh), 
và thuộc viên hiệu phái: đi qua tỉnh Đông (Hải đông 
tức Hải-đương) dài Trương-quốc-Dung làm Hiệp-thống. ` 

Ngài dạy phải giúp nhau cho mau rồi việc đánh giặc. 


Hồi đó Nguyễn-tri-Phương sáu mươi lăm tuôi. 


Vậy vị lão tướng này nhận trọng trách đánh giặc Tàu 
Ó, cũng như Nguyễn-công-Trứ hai mươi lăm năm về trước. 

Đã có rất nhiều trận thủy chiến. 
S Thuyền ta nhỏ, thuyền địch lớn. Ноа lực của địch 
có thề hơn cả ta. Địch xuất hiện bất ngờ, có thề trốn 
tránh... rồi nhữ ta vào chỗ hiềm mà phản công, Vậy tiễu 
trừ giặc Tàu Ó ở Vịnh Hạ-long là một công việc rất khó. 

Người Tàu thường gây -cho ` ta những việc khó như 
thế. 

< Tháng năm, năm Qui-hợi (1863) Наі-ап thủy đạo Thống- 
chế Lê-quang-Tiến đuổi giặc tai Phủ Hà-nam thuộc tỉnh 
Quảng-yên ». 

« Đuôi giặc > là thế nào ? 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 518 


Đọc sử ta, lắm khi «bực mình » vì sử thần chỉ ghi 
qua loa mà thôi, khiến chúng ta khảo cứu sử phải liệu 
mà biều. 


Theo ý tôi thời dà có một sự tập trung thuyền giặc... 
đề mưu một sự đồ bộ nào... hoặc đề đánh ngay một căn 
cứ quân sự nào của ta. Nhưng thủy đạo Thống-chế Lê- 
quang-Tiến dš đuổi được. Nghĩa là đã phải có một trận 
thủy chiến mà địch đã có thề khởi thế công. 


Sử cho ta biết chỉ tiết sau này : 


« Giặc biên Hải-an, từ khi bị thua tại Hà-nam đem hơn 
năm trăm chiếc thuyền chia ở hòn Cảt-bà và Đồ-sơn. Hai 
lần gặp gió bão thuyền giặc bị chìm, hư nhiều lắm, rồi 
tên Độ chết. i 


Đề-đốc Lê-quang-Tiến, Tuần Phủ Bùi-huy-Phiên nghỉ 
rằng bây giờ thẳng tới sào huyệt giặc thời có thề mau 
dẹp yên, hai người mới chia binh mạo hiềm mà tới, không 
dè binh Hậu Đạo gặp giặc đã bỏ chạy trước Trung-Đạo 
và Tiền-Đạo bị giặc giáp đánh >. 

Vậy giặc dà rất mạnh. 

1.— Đánh tập hậu, Hậu-Đạo không địch nồi, chạy... 

2.— Giáp đánh Tiền-Đạo và Trung-Đaạo. 

Phải chăng vì ta dà xung vào sào huyệt giặc mà 
dường lối không biết, hoặc bị sương mù che mất đường 
(dây là về tháng chín ở Bắc, trên Vịnh Hạ-long mà sương 
mù đến tám chín giờ sáng mới tan) hoặc giặc dà phục 
quân ở trên các cù lao bắn xuống. 


514 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Dù sao đẩ phải có một trận thủy chiến rất ác nghiệt. 


Vì thủy quân Thống-chế Lê-quang-Tiến, dưới sự lãnh 
đạo của Tôổng-Thống Quân-vụ Nguyễn-tri-Phương, là người 
trì thủ, đã phải tính toán sửa soạn kỹ trước khi xông vào 
sào huyệt giặc. Cà ba đại binh thuyền của ta đều bị 
đánh 1 


Chắc đã biết bao thủy quân ta hy sinh vì nước Ì 


Trong các thủy binh này, có hai vị mà lịch sử- ghi 
tên, ấy chỉnh là: Thủy quân Thống-chế Lê-quang-Tiến và 
Tuần Phủ Bùi-huy-Phiên. 

Sử ghi gọn ghể như sau này: 


< Quang-Tiến và Huy-Phiên nhảy xuống biền tự їй». 


` 


Vào năm 1952, tôi có dip ra Hòn-Gay và ở đấy mấy 
hôm... rồi lên Cầm-Phả. Có đường bộ đi ô-tô, có đường 
thủy đi ca-nô. Tôi đi vào mùa rét. 


Tay tôi cầm bản đồ, cầm sử liệu trên đây... và tôi 
nhìn các cù lao hình dáng huyền ảo vào buổi sáng, 
khi sương mù chưa tan... nhìn các thuyền len lổi trong 
đám cù lao... và tôi tưởng tượng lại cải chết anh dũng 
của hai người TRAI VIỆT-NAM, một văn là Tuần-phủ Bùi- 
huy-Phiên, một võ là Thủy quân Thống-chế Lê-quang-Tiến. 


Thà rằng nhảy xuống bë, cùng chết vì nước, với anh 
em bộ đội còn hơn kéo cờ đầu hàng. 


Thực là những vị Tưởng xứng đáng với Quân. 


DANH-NHẬN LỊCH-SỬ 515 


Sử chép rằng : 
« Ngài nghe tin, tiếc lắm, cấp tuất rất һап». 


Câu sử này không phải là < đầu lưỡi » vì sử ta kín 
dào lắm: vua Tự-Đức đã rất đau khó! 


Còn Tông-Thống Quàn-vu Nguyễn-tri-Phương ? 


Đại đội binh thuyền bị phá hủy. Thủy quân Thống- 
chế là tay phải của mình, Tuản-phủ là tay trái của mình 
dëu bị hại... còn biết bao nhiêu anh em binh sỉ, từ xuất 
doi trở xuống... 


Phải lập lại một đại đội chiến thuyền, phải đánh cả bộ... 


Đây là vấn đề quân sự. 


Nguyễn-tri-Phương, một 180 tưởng, đã phải nghỉ như 
thế nào ? 


Chắc đã phải có nhiều trận khác... có nhiều người 
trai khác, dù là lão trai... Ngay cả Nguyễn-tri-Phương 
nữa. Vì chắc Nguyễn-tri-Phương cũng nhở rằng cách đấy 
mươi lăm năm, chính Tông đốc Hải-an Nguyễn-công-Trứ 
dã ba lần đem quân xông vào sào huyệt giặc Tàu Ô ở 
Chàng-sơn, rồi đánh bộ, đốt hết căn cứ lục địa của giặc. 


Sử chỉ ghi gọn ghể một câu mà thôi. 


«Rồi dàng giặc bị quan binh bắt nhiều lắm j. 


510 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Nhưng không phải dễ mà bảo thủ được, cho Thống- 
chế Hải-an Lê-quang-Tiến và Tuần-phủ Bùi-huy-Phiên. 


Trong trận đánh giặc Tàu Ô ở La-khê và Hà-bắc, Hiệp 
Thống Trương-quốc-Dung, Tán Lý Văn-đức-Khuê, Tán tương 
Trần-huy-Sách đều bị hại, nghĩa là đều tử trận. 


Chưởng vệ Hỗ-Thiên bị giặc bắt không chịu khuất. 
Sử chép : 
« mà chết >: cắn lưởi mà chết hay sao? 


Trận La-khê và Hà-bắc xảy ra vào tháng sáu năm 
Giáp-tý (1864), chin tháng sau khi Lê-quang-Tiến và Bùi- 
huy-Phiên tuẫn tiết, 


Nhưng sau Nguyễn-tri-Phương thẳng. 


Sử chép là vào tháng tư, năm Ất-sửu (1865), Nguyễn- 
tri-Phương khiến Nguyễn-văn-Vỉ đốc thuyền đến đánh. Giặc 
còn độ ba trăm chiếc thuyền ở cù lao Phò-Long và Cát- 
bà. Sử ghi là «bắt sống và chém nhiều lắm, giặc sợ hãi 
chạy tan > và «Ngài nghe tin thắng trận, ban dụ khen >. 


Nguyễn-tri-Phương đã trả được thù cho toàn thể anh 
em binh sỉ từ Thống-chế trở xuống. 


Nhưng sau, Ông-Ích-Khiêm lại phải nhiều phen vất 
vả với giặc Tàu Ô... nhưng ta sẽ thắng. 


* 
* ж 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 517 


Trong bài nhỏ này tôi nhắc lại gương sáng của hai 
người TRAI ĐẤT VIỆT, một văn, một уб đã xông vào 
sào huyệt giặc, rồi vì thất thế, nhảy xuống biền tự tử 
chứ không đầu hàng. 


Rồi ta đã có cuộc đánh báo thù, ta đã lại bị thất 
bại, lại biết bao nhiêu tưởng, tá, quan bị hại. 


Nhưng sẽ còn những cuộc đánh báo thù khác, do Ông- 
Ích-Kiêm điều khiều, đánh thủy, đánh bộ, đánh tới biên 
thùy Trung-hoa vỉ đại, 


Ta dš trường kỳ khảng-chiến, và ta đã thành công. 
Về Ông-Ích-Kiêm tôi së có bài sau. 


THỐNG CHẾ VÕ - ТАО (... — 1863) 


Vảo cuối: tháng ba, năm Qui-hợi (1803), tức là năm: 
thứ mười sáu triều Vua Tựụ-Đức, cách đâu đảng chín, 
mươi sáu (96) năm, ở Quận thứ Tuyên-quang, Thống-chế 
Vð-Tảo đã xa cơ, bị giặc Тап 41. Người đã tự tử. Đầu: 
đuôi câu chuyện nhu: sau này: 


Nguyên là hồi đó, ở ngoài Bắc, có một đẳng giặc. 
to, nôm na gọi là giặc Cai Tổng Vàng. Tèn thực y là. 
NÑguyễn-Thạnh. 


Y tự xưng là Nguyên-Soái. Y suy tôn một người SỬ 
ghi tên là Huân, dòng doi nhà Lê, làm Minh-chúa. 


Phải chăng đây là một sự quật khởi của con cháu 
Nhà Lê, chống lại Nhà Nguyễn ? 


Dù sao, đẳng giặc này mạnh vì sử ghi rằng : « Lại 
thông với đẳng giặc ở Quảng-yên, tụ hội đến vài ngàn 
người ». | 

Đảng giặc ở Quảng-yên phần đông là người Tàu, người 
Nùng. 


Đảng giặc này {о và sử cho biết chi tiết sau пау: 
« Giặc xâm chiếm các phủ huyện Lạng-giang, An-dũng rồi 
tới vây thành tỉnh. » 


Tỉnh đây là tỉnh ly Bắc-giang bây giờ, ở trên bờ sông 
Thương. 


DANH-NHÂN LỊ“H-SỬ 519 


Việc này việc to. 
Các quan đã đối phó như thế nào ? 
Sử chép rằng : 


« Bố chánh Hà-nội Nguyễn-khắc-Thuật, Вб chánh Søn- 
ілу Lê-Dữ, Phó Lãnh-binh Hưng-yên Vð-Tảo hội ba đạo 
binh tới đánh >. 


"Vậy, giặc Cai Tông Vàng đã chiếm một phần lớn miền 
Trung-du, nhưng quan quân từ Hà-nội, Sơn-tây, Hưng-yên đã 
theo ba ngà mà cùng tiến. 


Trong công cuộc dẹp loạn này, Phó Lãnh-binh Võ-Tảo 
đã lập được nhiều quân công. 


Sử cho biết chỉ tiết sau này : 


< Vỡ-Tảo đánh tiếp hơn mười trận, đều thắng cả. 
Tảo liền kéo quân lướt tới, quân trong thành (Lạng-giang) 
ra giáp đánh. Thạnh thua, chạy. Rồi giải vây Bắc-ninh. » 


Việc tàu về Triều. 
Sử chép rằng: «Ngài cho Võð-Tảo tới trước, đáng 


công đầu, thưởng thụ Lãnh-binh gia trưởng bài vàng, 
tiền vàng nhưng lãnh chức cũ (ở Hưng-yên). 


Ngài lại truyền chỉ cho Tổng-đốc Quân-vụ Đại thần 
là Tôn-thất-Hàn thống quân biền binh lập tức đuôi theo. 
dẹp yên giặc ấy. 


* 
ж + 


Nhưng có dë mà phá tan nội loạn này đâu ! Nguyên 
tên Huân có liên lạc với người Nüng làm giặc ở Quảng- 


520 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


yên. Người Nùng ở bên ta cũng có, ở bên Tàu cũng có. 
Người Nùng lại thông với người Мап, người Thổ, nghĩa 
là với tất cả đồng bào thiều số ở phia Bắc sông Nhị-hà. 


Có một tên trùm giặc Nùng, ấy là Nồng-hùng-Thạc 
và có tướng thô phi Tàu, đẳng giặc cờ vàng, tên là Hoàng- 
sùng-Anh. 


Sử chép rằng vào tháng tám năm Nhâm-tuất (1862) 
giặc Huân cùng Nồng-hùng-Thạc là thô phi tỉnh Tuyên- 
quang và bọn Hoàng-sùng-Anh là giặc сб phi bên Tàu 
hiệp đảng lơä hơn mười ngàn người, vây tỉnh Tuyên-quang. 


Bố-chánh Nguyễn-tất-Tố và Án-sát Nguyễn-văn-Tố nạp 
thành cho giặc, rồi chạy. 
Việc này là việc lớn. Tin bại trận đưa về Triều. 


Vua Tự-Đức bèn phái Nguyễn-tri-Phương làm Tây-bắc 
Tông Thống Quân vụ Đại thần. Năm đó, Nguyễn-tri- 
Phương đã sáu mươi ba tuôi ? 


Phủ doän Phan-đình-Tuyền làm Tán lý. 
Chưởng vệ Tôn-thất-Huệ làm Đề đốc. 
Ba vị này dà từ kinh ra quân thứ Tuyên-quang. 


Hai vị Phan-đình-Tuyền và Tôn-thất-Huệ đã bị giặc 
Tàu giết tại trận. 

Còn Vö-Tảo thời ra sao? Võ-Tảo đã được thăng làm 
phó Đề đốc và lë tất nhiên là vị quân nhân này dà ở 
quân thứ, dưới trưởng Tông thống quân vụ Nguyễn-tri- 
Phương. Tình hình chiến sự như thế nào ? 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 521 


Tra trong sử, ta thấy tài liệu sau nầy : 


« Мат Qui hợi (1863), tháng ba, quân thứ Sơn-tây lấy 
lai được thành tỉnh Tuyên-quang. 


Khi ấy Đề đốc Phan-hữu-Xuân, Phó Đề đốc Võ-Tảo, 
thường tá Nguyễn-hữu-Tạo chia đạo, tấn binh, xông tới 
thành tỉnh Tuyên-quang. 


Đảng giặc không kịp vào thành, chạy tán hết Һау. 


ә 


йс ở trong thành cũng đều chạy trốn. 
Quan quân vào thành, bắttên Huân, bỏ vào cüi giải nạp >. 


Sử liệu dẫn trên cho ta biết rằng quan quân ta đã 
toàn thẳng. Và trong sự thẳng này, công của phó Đề đốc 
Vö-Tảo không phải là nhỏ. 


ж“. 
Ta lấy lại được thành Tuyên-quang. 


Võ-Tảo được lưu ở đấy đề tiễn trừ dư đẳng giặc Tàu. 


Nhưng sau, không biết ở trong trường hợp nào, Người 
bị giặc bắt sống. 


Sử chép là Người đã tự tử. Sử không ghi là bằng 
cách nào, nhưng có lề Người đã cắn lưỡi mà chết, chứ 
không chịu đầu giặc Tàu. 


Phó Đề đốc Vö-Tảo sau được truy tặng Thống chế. 
Tang thương biến cải. 


522 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Thành Tuyên-quang bị san phẳng rồi, trọng hồi kháng 
chiến... 


Nhưng nước sông Lò còn ghi sự hy-sinh của một. 
quân nhân МіёЕ-Мат chống nhau với quân Tàu, ấy là 
Thống chế Võ-lảo. 


Người đã xa anh em chúng ta đúng chín mươi sảu 
năm (96). 


Vị quân nhân này đã xứng đáng với Trung quân 
Đoàn thọ, Tông Thống Quàn va NÑguyễn-tri-Phương và Tông 
đốc Hoàng-Diệu. - 


Ва vi này được thờ chung ở dën Trung-liệt, thuộc 
Thái-hà ấp, cách Hà-nội độ dăm cây số. 


Đền này hàng năm, vào ngày mồng năm tháng giêng, 
dàn chúng lũ lượt đến chiêm bái. Và hồi trước được ghi 
là quốc tế. 


Còn thi hài đức Thống chế Võ-Tảo thời ra sao? 


Chắc quân Tàu đã vất xuống sông Lô rồi. 

Chúng ta ở miền Nam đất Việt, nhớ tới sông Lô. 

Bài nhỏ này là một nén hương thắp xa, Yọng về đất 
Bắc... vọng về hương hồn một liệt sỉ.. đã tự tử chứ 
không đầu hàng quân Thổ phi Tàn. Người là Thống chế 
Võ-Tảo. 


MỘT CHIẾN CÔNG CUA VÕ-TRỌNG-BÌNH 


SỰ ОЕР GIĂC TÀU, THỔ PHÍ Ở CAO-BẰNG: 
VÀO NĂM 1865 — 1866. 


Vào tháng tám năm Ất sửu (1865) tức là năm thứ 18 
triều vua Tự-Đức, giặc có рі (сб bản chép là ТЬ phi) 
Tàu khuấy rối các phủ huyện tỉnh Cao-bằng. 


Lãnh binh Bùi-Phó đem binh tuần tiễu, giặc liền kéo 
binh đánh häm tỉnh thành... quân ta thua... Việc báo tới 
triều đình. 


Vua Tự-Đức bèn phái kinh lược Võö-trọng-Bình đem 
đại binh đến dẹp giặc Tàu. 


Các việc này như thế nào ? 
Đó là đề tài bài khảo cứu nhỏ này, 
Tôi theo tài liệu của quốc sử quán. 


Trước hết, ta nên nhớ lại địa thế Cao-bằng và Lang- 
son, 
Ở miền núi non hiềm trổ là miền Nam nước Tàu 
và miền Việt Bắc nước ta, đất xấu, rừng xấn, dân cư 
lơ thơ, ở từng chòm độ vài ba chục nhà. Dân này lai 
rất phức tạp. Ở bến ta cũng như ở bên Tàu, ở phía 
núi này hay ở phía núi nọ, từ Cao-bằng tói Móng-cáy 


524 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


là dân Nùng. Họ có tiếng nói riêng, tuy lo 16 tiếng Tàu 


Quảng-đông ở thung lũng bên ta là đồng bào Thổ, có 
thề nói là không có đồng bào Mån. 


Ở giữa miền này, có một dải đất thấp, là thung lũng 
sông Đằng-giang và sông Kỳ-cùng. Thung lũng này hưởng 
'Tây-bắc — Đông-nam, có một thung lũng nữa kéo dài tới 
bờ bièn tới Tiên-yên. Con đường đất thấp này, có sông 
chảy là một con đường gẩy của mặt đất, song với con 
đường gẩy sông Nhĩ-hà và sông Đà. Có nhiền nơi, thung 
lũng rộng ra thành những đồng bằng nhỏ, hình lòng chảo. 


Sông Bằng-giang và sông Kỳ-cùng đều chảy sang' Tàu, 
sang sông Tây-giang và trêu bờ con sông này đã thành 
lập tỉnh ly Quảng-đông. 


Người Pháp có làm một con đường to mà họ gọi là 
con đường biên giới, có một đoạn rất đài chay từ Cao- 
bằng qua Thất-khê. Đồng đăng, Lạng-sơn rồi thẳng đến 
Tiên-yên, gọi là đường số Bốn. 


Trong thung lũng sông Bằng-giang có một miền đất 
rộng hình chảo, tinh ly Cao-bằng đặt ở đây. Tỉnh ly Lạng- 
sơn đặt trong thung lũng sông Kỳ-cùng ở giữa một miền 
đất tốt, cũng hình lòng chảo. Trong hai thung lũng này, 
dân Thó ở, một loại dân Thồ pha người Kinh. Vì sau 
khi nhà Mạc thất thế, triều đình nhà Mạc lên đóng ở Cao- 
bằng và có nhiều dân cư đi theo khai khần đất đai, từ 
đầu thế kỷ thứ 17. Lên đó người Kinh đồng hoá người 
Thồ và các họ quan lang, trước đây đều là dòng dõi 
người Kinh cả. 


Ở trên Cao-nguyên đá vôi, thuộc miền Hà-]ang, Trùng- 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 525. 


khánh phủ dàn là dân Nùng. Họ không có ruộng trâu. 
cày, thường chỉ ăn bắp, họ thiếu gạo, thiếu muối, thiếu 
các thử đồ dùng hàng ngày. Thung lũng sông Bằng-giang 
và sông Ky-cüns có gạo, có muối — vì đường thông thương 
tiện với đường xuôi — nên thường bị người Tàu, hoặc ở 
bên ta, hoặc từ bên Tàu tràn qua mà cướp phá. Nếu 
họ mạnh thời họ chiếm tỉnh thành, cai trị dân và đây 
là một sự lấn đất, sau những cuộc tàn sát ghê gớm vì 
người Nùng hung băng lắm. 


Sử chép rằng : 


« Tháng tám năm Ất sửu (1865) tức là năm thứ mười 
tám triều vua Tự-Đức, giặc Thô phi Tàu quấy rối các phủ 
huyện tỉnh Cao-bằng >. 


Ở tỉnh ta có quân đội đóng, dưới sự chỉ huy của 
một vị lãnh binh. 


Vị lãnh binh còn có bồn phận phải đi tuần tiễn toàn 
hạt. Binh của ta it lắm và phần nhiều là lính thú, nghĩa 
là lính lấy ở miền xuôi đưa lên. Đường đi thời xa, khi 
hậu lại có một mùa rét cắt ruột, rừng hồi đó còn nhiều, 


thành đời của một người lính thú ở Cao-bằng, Lạng-sơn 


khó hơn đời của một người lính đồn điền ở miền Hậu- 
giang (Nam-kỳ). 


Súng thời là súng hỏa mai, giáo thời nhiều khi là 
giáo tre, thuốc men không có, gạo ăn thường có khi 
thiếu : người lính thú lại phải phá rừng đề làm nương. 
Các đồn của ta ở lẻ tế tàn mát mà quân của ta, nào 
đâu phải toàn là lính trận? Núi non lại biềm trở, lam 


526 QUỐC-SỬ TẠP L.UC 


sơn chưởng khi bốc lên ngùn ngụt vào mùa mưa, đường 
xá lại không tưởng vì các đường rừng ngóc nga ngóc 
ngách, chỉ thô dàn mới biết mà thôi. Nếu thổ dân mà 
đi theo quân giặc thì thật là nguy hiềm. 


Vậy giữ vững được bờ cồi về phia Cao-bằng. Lang- 
sơn đem an ninh và trật tự cho dân chúng, người Kinh 
người Thó và ngay cả người Nùng ở địa phận nước ta 
nữa là cà một sự khó khăn. 


Nếu chính người Nùng này lại nỗi loạn, lại có người 
đồng chủng һо ở Tàu tràn sang thế là một sự rất quan 
trọng. 


Sử chép như sau này : 


< Lãnh binh Bùi-Phó đem binh tuần tiễu. Giặc liền 
kéo binh đánh häm thành tỉnh. Bố chánh Nguyễn-Mẫn, án 
sát Dương-gia-Huấn lùi đóng ở làng Cao-củng,: nhóm lại 
những quân còn sót. Thự tuần phú Lạng-Bình (Cao-bằng, 
Lạng-sơn) là Trịnh-lÿ-Hanh nghe báo liền phái bốn trăm 
linh đóng triệt chỗ Bông-phong và đem việc ấy tâu lên ». 


%ậy tình hình tỉnh Cao-bằng vào tháng năm Ất йа 
(1865) có vẻ nghiêm trọng. Lãnh binh thời đem quân đi 
tảo thanh, trên một điện tích mông mênh ; Bố chánh, Án 
sát không giữ nội thành phải bó thành rútra ngoài. Tuần 
phủ (chắc đóng ở Lạng-sơn) cho có Bốn trăm quân đóng 
triệt đường về của Thó-phi (đồn Bông-phong ở mé sau 
thành Cao-bằng, trên con đường sang Tàu). Rồi việc tâu 
vë triều. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 527 


Giặc Thë phi ở Cao-bằng vào mùa thu năm Ất sửu 
4865) là một giặc to : quan tỉnh chống không lại. Chắc 
là quân Tàu tha hồ phá làng mạc... và gặt lúa, vì lúa 
đã chín rồi, hay đã do алп Thồ Kinh dš gặt về гё; 
chỉ việc đến mà cướp. 


* 
ж ж 


Quyết dinh của vua Tự-Đức ra sao? 
Sử chép như sau пау: 


I Е Ngài dụ Kinh lược Vồ-trọng-Bình và tuần phủ Trinh- 
lý-Hanh phải gấp đại binh qua Cao-bằng hiệp cùng Bùi- 
Phó mà đánh giặc, hoặc qua Bông-phong điều độ. 

Còn Nguyễn-Mẫn, Dương-gia-Huấn hãy cho cách chức, 
tùng quân hiệu lực. Nếu hai người ấy, xét chức chẳng 
kham thời phải cử người giỏi khác. Chó đề sanh rối 
chốn biên cảnh ». 

Vậy theo tài liệu trên ta nhận thấy là : 

1.— Vua Tự-Đức ra linh đánh. Quân chính quy phải 
hợp với quân địa phương. Mà toàn quân phải do chính 
kinh lược VÖ-TRỌNG-BÌNH điều khiền. 

2.— Cải tô cách chỉ huy. Toàn quyền ở Võ-trong-Biình. 

3.— An ninh và trật tự phải đem lại miền Cao-Lang. 
Nếu không thời Vồð-trọng-Bình së có tội. 


* 
* * 
Võ-Trọng-Bình sử trí như thé nào ? 


1.— Trước hết đem đại bình mà tòi không biết số 


528 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


là bao nhiêu, đi từ đâu tới, nhưng binh đây là trận binh, 
là quân linh tinh-nhuệ tới Lạng-Sơn. Ta sẽ đánh từ dưới 
lên, theo đường Đông-Đăng Thất-Khê. 


2.— Xin cho nguyên Án-sát Ngô-văn-Độ sung chức Tán- 
lý, tri-phủ Nguyễn-cao-Binh và Trần-văn-Mỹ sung Tán-tương, 
đốc đồng bọn tùy-phái Võ-huy-Thụy, đốc binh Hoàng-Ninh, 
chia coi các đạo quân. 


Võ-trọng-Bình chắc tự mình cắt đặt tưởng tả, rồi sau 
mới tâu về triều. Dù sao sử chép là vua Tự-Đức chuẳn- 
y sự Ьӧ-пһіёт đó và ngài có dụ rằng: «Nay binh đã 
nhóm đông, phải hết lòng hiệp зис dẹp yên cho thư lòng 
ta lo lắng phía Bắc.» 


Tháng mười, Vồ-trọng-Bình đến thành Lạng-Sơn. 


1.— Trưởc hết vị Kinh-Lược này thảo tờ hich, báo cho 
Thân, Biên, Hào mục ở toàn tỉnh Cao-Bằng nhóm quan hương 
dũng, án cứ địa-phận tức như đã ra lệnh cho các Thô 
hào phải động-viên dân quân mà làng nào phải giữ lấy 
làng ấy, chớ cho quân, giặc phạm vào. 

2.— Rồi Võ-trọng-Bình đem quân đến đóng tại Bông- 
Phong. 


3.— Sau phải Ngô-văn-Độ, Nguyễn-cao-Binh tới đóng 
ở trạm Cao-Nhãä và Cao-Phước. 


4.— Liên-lạc với linh tỉnh Cao-Bằng định ngày đánh 
lấy thành. Vậy du-kích xà địa-phương-quản đều đã được 
lệnh tự-vệ, và Võ-trọng-Bình sẽ khói thế công bằng Tinh- 
binh. | 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 529 


Vë phia Thái-Nguyên, tình-hình như thế nào ? 


Giặc giả nôi lên, giặc Мап, giặc Nùng. Nguyễn-tri- 
Phương lãnh trọng trách đánh bọn này, phải phải phó 
đề-đốc Nguyễn-hữu-Thạn và đốc-binh Nguyễn-văn-Tư đem 
năm trăm quân và một con voi đi tuần tiễu, rồi sau lại 
tàu xin khiến Đặng-trần-Chuyên qua tỉnh Tháải-Nguyên 
cho gấp, thượng tá quân vụ, đề tổ ý chiếm tỉnh Cao- 
Bằng, tùy cơ tính việc đánh, giù». 


Tôi không biết Đặng-trần-Chuyên bị phái từ đâu tới; 
dù sao Nguyễn-tri-Phương lo tảo-thanh miền Thải-Ñguyên 
đề cho mặt sau Cao-Bằng được yên. Giả-thử mà Vồ-trọng- 
Bình có bị thua ở Cao-Bằng thì có chỗ mà rút lui, khỏi 
bị đánh đăng sau và Thải-Nguyên sẽ là mặt trận thứ hai. 
Chi tiết này cho ta biết là giặc Thồ-phỉi Tàu mạnh lắm 
và có thë tràn trên khắp miền Bắc-Việt. 


Suốt trong bốn tháng, từ tháng tám cho đến tháng 
chạp năm Ất-sửu (1805) — là bốn tháng trời rét lắm — 
lôi không thấy sử ghi gì về việc đánh nhau. Đến ra 
giêng năm Binh-Dần (1866) sử mới ghi < quan quân lấy 
là phố Bông-Phông, chạy cờ đổ về báo tiệp ». Sử ghi 
Hiếp: «Ngai mừng ban rằng: phố Bông-Phong là đường 
phia sau tỉnh Cao-Bằng, nay đã lấy lại. thời tỉnh, thành 
cũng lần lần được yên.» Rồi ngài khiến lấy cờ báo tiệp 
Iruyền ra cho thần dân đều biết và dụ khen thưởng các 


quân binh. 


Rồi tháng sau, ta đánh các đồn mà quân Tàu đã 
xây đắp kiên cố. Ta lấy được hai đồn là Thượng-hà và 


530 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Thỏ-sơn nhưng có một cái đồn gọi là Đồn Kho sử chép 
là «đất hiềm, thành bền, lấy chưa được. » 


Võ-trọng-Bình bèn dâng sở về triều xin thêm lính Thanh- 
hóa, Nghệ-an, một ngàn năm trăm người và đề cử Đinh- 
Hội quyền làm Đề-đốc quân đem lính ấy qua quân thử 
Cao-bằng đề sai phái. 


Vậy tôi chắc là ta đã thiệt hại nhiều. Vua Tự-Đức y 
cho lời tàu ấy và sử chép thêm là: «Ngài khiến quan 
quân thứ phủ, ủy, khuyến khích người Thỏ, lo giữ-gìn lấy, 
khỏi phiền lính xa kéo tới. Công đã gần, nên phải gắng 
cho rồi mới được. >. | 

Đạo quân Thanh-Nghệ chắc phải đi đường bộ, vì là 
mùa gió bấc, đi thuyền không được. Và lại đồ bộ ở 
đâu ? 


Chỉ đi đường bộ năm bảy ngày, mười ngày là cùng 
sẽ đến nơi quân thứ. Nếu vừa đi vừa tảo thanh thời có 
thể là nửa tháng. Đường đi chắc là đường La hiền, Đình 
cả, vòng theo dày núi Bắc sơn. Cuộc hành-quân này đã 
phải vất уа. Trời đã trở rét mà sự tiếp-tế chắc thiếu- 
thốn. 

Ở quân thứ Cao-bằng, tình-hình ra sao ? 

Sử chép là giặc chiếm trạm Cao-phước và Cao-nhä. 

Chiến thuật của Võ-trọng-Bình như thế nào ? 

Tấn công hay giữ? 


Quân Thanh-Nghệ tới bao giờ ? đã đánh nhau ra làm 
sao ? 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 531 


Tôi không có tài liệu đề trá 101. Tôi thấy sử chép 
như sau này: bọn Nguyễn-cao-Binh đón chỗ hiềm yếu, 
trong thời phòng giữ rất nghiêm, ngoài thời giả bộ thong 
thả. Bởi thế bọn giặc đánh, cướp lấy không được mấy, 
người đông, lương thiếu đưa thư xin hàng. » 


Tôi không biết vào năm nào, nhưng vào khoảng tháng 
ba năm Binh-dần (1866). 


Võ-trọng-Bình cho hàng. 


Sử chép là < tưởng giặc Trương-cìn-Bang đến cửa quan 
chịu tội, nạp lại thành tỉnh. Đại binh vào thành đóng, giữ. 
Quân giặc lui ra, đều cho về Tầu, chỉ cho bọn Cần-Bang 
ở lại làm dân cày ruộng đề buôn bán sanh lý. Khi nào 
có việc së cho hiệu phái». 


Ngài được tin báo tiệp ; liền làm bài thơ « hỉ tiệp » 
chép ở « Thi sơ tập » lại truyền dụ khen thưởng các quan 
binh. Tôi không được biết bài thơ пау. 

аа 

1.— Giặc ТЬб Phỉ Tầu khuấy rối các phủ huyện tỉnh 
Cao-bằng từ tháng tám năm Ất-sửu (1865), chiếm giữ tỉnh 
thành, đến tháng ba năm sau (1866) Binh-dần thời tướng 
giăc Trương-cần-Bang xin đầu hàng ; vậy giặc đã hoành 
hành 6, 7 tháng trời. 


2.— Quan quân địa phương không chống nỗi vì lãnh 
bình đem quân đi tuần tiễu có lë số lính ở thành ít quá- 
chắc chỉ là lính thú — nên Án-sát và Bố-chính phải bỏ 
thành rút quân ra ngoài. Tuần phủ ở Lạng-sơn cho quan 


532 QUỐC-SỬ ТАР LỤC: 
lên đóng ở Bông-Phong, chận đường quân Tầu rút lui 
và phi báo về triều: đình. 


3.— Vua Tự-Đức phái Kinh lược Vồ-trọng-Bình lên đánh 
quân Tầu xâm lăng. 


Vồ-trọng-Bình có đại binh nhưng không đánh nồi quân 
Тап ra khỏi Cao-bằng nên phải xin quân Thanh Nghệ ra 
tiếp chiến. 


4.— Ta đã phong tỏa quân Tầu ở Cao-bằng. Quân Tàu 
phải đầu hàng trả lại thành. 


5.— Ta tha cho về hết bên Tầu chỉ giữ lại tên đầu 
mục cho làm ăn buôn bán. (đề dễ kiềm soát). 

Phụ chép : 

Tháng năm, Võ-trọng-Bình về Bắc-ninh cùng với Phạm- 
chi-Huong có dâng sở lên ngài, tàu xin 4 việc nên làm đề 
giữ. Cao-bằng : : 

1.— cho đân mượn tiền đề mua đồ làm ruộng. 

2.— phái lính Bắc-ninh đóng giữ đôi lính Nghệ về. 

3.— Triền ngạch hương binh thiếu và lập thêm đồn 

canh giữ. 

4.— Khuyến kë thô hào mộ linh đồn điền. 


Ngài đều chuần cho làm. 


Sang năm Đinh mão, Vồö-trọng-Bình và Nguyễn-tri- 
Phương xung cơ mất viện đại thần. Nguyên là hai vị này 
đã về kinh phục mạng vào tháng 10, 11 Binh-dần (1866) 
sau khi dẹp tan giặc Tầu ở Bắc. | 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 


Sử cho biết chi tiết sau này : 


— Khi hai người vào chầu, Ngài rót Ngự-tửu ban cho 
và cho ăn yến tấu nhạc, tưởng sỉ biền binh đều che dự 
yến coi hát cho thỏa tình trên dưới. Lại ban tiền vàng 
và ngọc đeo các hạng cho các quan tỉnh có dự việc đánh 
giặc. Nhân ban ап chiếu cả Шау 22 khoản, 


Tháng 10 năm Mậu-thìn (1868) nghĩa là ở kinh được 
đúng 2 năm Võ-trọng-Bình được ngài cho lãnh Tôồng-đốc 
Hà-Ninh nhưng sung khâm sai Đại thần ba đạo quốc thứ 
Tuyên - Thái - Lạng. 


Sử chép là : 


«Vì Ngài nghĩ Trọng-Bình khi trước đã làm Tông-đốc 
Ninh-Thái và kinh lược Lạng-Bằng, tình thế giặc và dia 
thế vẫn rö hơn nên Ngài sai đi >. 


Tháng. ba năm Kỷ-ty (1869) ta lại thấy Võ-trọong-Bình 
ở mặt trận Cao-bằng — Lạng-sơn hiệp với đô đốc Tàu là 
Phùng-tử-Tài đề dẹp loạn Thổ phi giặc đã chiếm được 
Cao-bằng lần П, Võ-trọng-Bình lấy lại tỉnh (tháng 5). Giặc 
lạ đánh Lạng-sơn (giặc Tô-tử) vào tháng 10. Trung quân 
Đoàn-Thọ tử trận, Võ-trọng-Bình trèo thành chạy cùng với 
Nguyên-văn-Tường. 


Võ-trọng-Bình, không biết vào năm nào bó làm Tông- 
đốc Sơn-tay. Sử cho ta biết việc trị dân của viên 
(quan này. 


Tháng 9 năm Canh-thìn (1880), Tông-đốc Son-tåy Võ- 
trọng-Bình vào chầu. 


Ngài hỏi : Khanh trị dân thế nào mà dân yêu? 


534 QUỐC-SỬ ТАР LYG 


Tàu rằng: Tôi chỉ cấm ngăn thuộc lai, nghiêm chấp 
trộm cướp và nếu phủ huyện phàm tập trung không được 
giam lâu. Mỗi năm đến lấy thuế cũng phải tới nơi mà 
ngó. Tôi chỉ làm việc tôi biết đó thôi. | 

Pháp lấy thành Hà-nội lần thứ H, Hoàng-Diệu tự tử, 
rồi lấy thành Nam-định, Lê-Điềm chết trận... Võ-trọng-Bình 
mà tôi không biết lãnh trọng trách gì vào tháng 3 năm 
Quý-vị (1883) bị cách chức hiệu lực. 


Tôi không có tài liệu nào thêm về Võ-trọng-Bình. 


МАҮ СНІ TIẾT VỀ TRƯƠNG-ĐĂNG-QUẾ 


Ô Thế-Miếu, tại Huế, Trương-đăng-Quế được thờ, tòng 
tự, từ năm 1868. Trương-đăng-Quế mất tháng hai, năm 
Ẩt-sửu (1865) 


Về tiêu sử Trương-đăng-Quế, tôi tra cứu, không thấy 
tài-liệu về công trạng. 


Thế-Miếu là một nhà thờ ở trong Nội (nội thành). Ở 
trước sân có chín cái đỉnh đúc năm Ất-vị (1835), tức là 
năm thứ mười sáu đời vua Minh-Mạng. Nhà thờ này thờ 
những vị đã có công to với Nhà Nguyễn: 


Ai khảo cứu lịch sử, tới Thế-Miếu, vào nhà thờ, xem 
các.bài vị, ra sân, nhìn chín cái đỉnh... rồi tra cứu các 
sách... 

Sách của ta còn lại, it lắm... 

Người khảo cứu bàng khuầng... 

Về Trương-đăng-Quế, tôi chỉ biết một vài chỉ tiết và 
một bài thơ của vua Tự-Đức mà tôi xin sao lục ra sau 
đây. 


* 
* ж 


Năm Ất-vị (1847), tháng chín, Vua Thiệu-Trị băng tại 
cung Cần-chánh. 


536 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Trước khi băng, Ngài có đòi mấy vị đại-thần vào chầu. 
Tôi chép đúng sử như sau này (tài liệu này rất quý) г 


« Ngài se, đòi Cố-mạng lương-thần Trương-đăng-Quế 
và các Đại-thần Vồ-oăn-Giải, Nguuễn-triPhương, Lâm-dug- 
“Thiếp одо chầu >. 


Ngài truyền đuôi mấy người tả bữu rồi ban rằng : 


« Ta nối nghiệp lớn dà bày năm nay, ngày đêm lo lắng, 
không dám thong thả vui chơi mấy lâu se mình, hôm 
nay mệt lắm. Ta lo nghiệp lớn, Tó-Tóng phó thác cho ta, 
nên ta phải lựa người mối nghiệp đề yên xã tắc. Trong 
mấy người con ta, Hường-Bảo tuy lớn nhưng vì thứ xuất 
mà lại ngu độn, it học, chỉ ham vui chơi, nối nghiệp 
không đặng; con thử hai là Phước-tuy-Công, thông-minh, 
ham học, giống in như ta, dáng nối ngôi làm vua. Hôm 
trước ta đã phê vào tờ di chiến đề tại trong Long-đồng. 
Các người phải kinh noi đó, Đừng trái mạng ta!» 


Long-đồng là cái ống chạm rồng, trong đó có tờ di 
chiếu của vua Thiệu-Trị. 


Sử chép rằng : 
« Các Đại-thần đều khóc lay, vâng mạng, rồi lui ra... » 


Đến ngày Ош-тйо, Ngài băng. Liền ngày ấy, các Hoàng- 
thân và các quan văn-võ hội đồng tuyên đọc tờ di chiếu 
tại đền Cần-chánh. 


Hoàng-tử thứ hai là Phước-tuy-Công, Hường-Nhiệm, khóc 
lay vâng mạng. Ngày Kỷ-sửu, Phưởc-tuy-Công Hường-Nhiệm 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 537 


lèn ngôi ở Điện 7háihỏa đặt niên hiệu là Tự-Đức. Вау 
шо Ngài mới mười tám tuổi. 


Trương-đăng-Quế được vua Thiệu-Trị đặt vào chức Cố- 
mạng lương-thần, chắc đã phải có tài, có đức, và có tuôi. 


Trương-đăng-Quế về hưu vào năm Qui-hợi 1863. Vậy 
suốt mười sảu năm, các công việc ở Triều-đình, một phần 
lớn là do Trương-đăng-Quế quyết-định, vì Võ-văn-Giải và 
Nguyễn-tri-Phương phải nay đây mai đó, đánh đông dẹp bắc. 


Một ông Vua còn trẻ, một vị Cố mạng lão thành. 


Khi Trương-đăng-Quế về hưu, vua Tụ-Đức ba mươi 
ba tuôi, đã trưởng thành rồi. 


Tôi đọc sử, thấy chép như sau này : 


« Năm Canh-thân (1860), tháng bảy, Trương-đăng-Quế 
dâng sở xin về hưu tri. 


Ngài chuần cho, lấy nguyên Hàm Quản-lý Binh bộ, 
sung Cơ-mật-Viện Đại-thần, Kinh diên giản quan. Нё Bộ, 
Viện có việc gì lớn đều phải tới trình Trương-đăng-Quế 
duyệt trước, thự tôn rồi sẽ tâu, nhưng cho ở nhà tư dưỡng 
binh. Hoặc mười ngày, hoặc năm ngày một lần vào cháu. 
Nếu có việc chánh sự lớn cũng dự nghị. Ngài lại cho phép 
được đi vồng đến ngoài cửa Nhái-tnh, Nguyệl-anh đề tiện 
tói chšu cho khỏi mệt nhọc >). 


Vậy vua Tự-Đức đã rất ưu đãi - Trưởng-đăng-Quế. Phải 
chăng vì Trương-đăng-Quế tài giỏi ? Nhưng ở trong tờ di 
chiếu của Vua Thiệu-Trị, có mười sáu chữ răn, dạy. Trong 
mười sáu chữ đó có hai chữ «thân hiền >. 


538: QUỐC-SỬ- TẠP ЮС 


Khi Trương-đăng-Quế về hưu thời như thế nào ? 
Tôi sao га đây một đoạn sử trích trong bộ Quốc-triều 


chánh-biên : 


« Trương-đăng-Quế về hưu, Ngài ban cho một bài thơ 
và sâm, quế, vàng, lụa các hạng. Khi về, Ngài khiến Đình- 
thần làm tiệc đưa ; lại cho lúc về nhà rồi, mỗi năm được: 
lãnh bán bồng lộc (một nửa lương). Quan tỉnh só tại phải 
thường tới hỏi thăm. 

Ngài lại dạy Trương-Quế từ rày biết điều gì, hay là 
nghỉ ra điều gì mà quan hệ về việc lợi hại lớn trong 
nước, cho phép phát trạm tàu lên». 

Trương-đăng-Quế có tàu Ngài năm điều : Sử ghi sơ sài 
như sau này : 

1.— Dùng người giỏi giúp việc chánh-trị. 

2.— Lo Ngài chưa có Hoàng-tử. 

3.— Các Tri Huyện nhiều người chưa thuộc việc. 

4.— Tiền của Nhà nước chưa đủ dùng. 

5.— Nên tùy thời định ngạch quân linh lại. 

Vua Tự-Đức đều xem cả các bản điều trần. 

Rồi khi Trương-đăng-Quế về hưu — tôi không biết ở 
làng nào — Vua Tự-Đức ban cho một bài thơ bằng chữ 
Hán. 

Bài thơ đó, phiêm âm Ya như sau này: 


1.— Кё đồn hữu thực thượng phi an, 


Thân thi hi ngưu sức mỹ quan. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 539 


3.— Hác hiềm giang thâm hoàn hải khoái, 
Xuân-thu-hq máu phục đông hàn. 

5.— Lâm trung dị thề trường sanh dược, 
Lâu thượng nan cầu bất läo đơn. 

7.— Vi thức chỉ cùng sơn thủy tú, 

Long thành, Trúc dự khẳng hồi khan. 

Bài thơ này chép trong bộ Quốc-triều chánh biên và 
đã được dịch như sau. Tôi không biết là vị nào đã dịch. 
Bàn dịch cũng đăng trong bộ Quốc-triều chánh biến. Bàn 
dịch ra thơ nôm như sau này : 

1.— Gà, lợn, vì nuôi, sợ chó ngày, 

Huống gì trâu lễ trọng lâu пау. 
3.— Khe, sông đến biên càng lai láng, 
Xuân, hạ, rồi đóng bàn đồi thay. 
5.— Hái thuốc trường sinh, vë núi dễ, 
Tìm phương bất 100, ở lầu gay. 

7.— Biết chăng, chống gậu vui non nước. 

Còn nhớ Thành-Long, Dự trúc пау ? 


(Xin đọc bài: < Hai bài thơ của Vua Tự-Đức >) 


Trương-đăng-Quế về hưu được độ bai mươi ba tháng 
thời mất. (Tôi tính theo sử). 


* 
ж ж 
Sử ghi như sau пау: 


'« Tháng hai, năm Ất-sửu (1865), Cần-Chánh điện, Bai- 
học-sĩ Tuy Thanh Quân Công trí sĩ, Trương-đăng-Quế mất. 


540 QUỐC-SỬ TẠP LỤC . 


Ngài bãi triều ba ngày, tặng hàm Thái-sư, cấp thêm. 
tiền, lụa sai đem rượu Thượng-Phương và bài thơ (chép 
ở Thi Sơ tập) tói nhà ban tế, dựng bia ở phần mộ, khắc 
mười một chữ < Lưỡng triều сб mạng lương thần, Trương- 
văn-Lương chỉ mộ >, Và vua Tự-Đức truyền chỉ là chờ hết 
tang sẽ tuân lời Tiên-Đế cho tùng tự Thế miču. 


⁄ 


Vua Tự-Đức đối với Trương-đăng-Quế dà rất có nghĩa. 
. Su nghiệp Trương-đăng-Quế đã như thế nào ? 
Tôi tra cứu lịch sử, tôi không thấy chép gì mấy. 


Tôi viết bài này, mong rằng một sử gia së cho ta biết 
công trạng của Trương-đăng-Quế, 


Vị này đã là một vị quan trọng trong lịch sử nước ta, nhưng 
Пёс thay, tài liệu lịch sử mà tôi đã thu thập được ít ôi quá. 


MỘT QUÂN CÔNG СОА TRƯƠNG-ĐĂNG-QUẾ 


Tháng hai, năm Ất-Sửu (1865) tức là năm thứ mười 
tám triều vua Tự-Đức. Tuy thanh quận công trí sỉ Trương- 


đăng-Quế mất. 


Vua Tự-Đức bãi triều ba ngày, tặng hàm Thái-sư, 
cấp thêm tiền lụa, sai đem rượu thượng phương và bài 
thơ chép ở Thi sơ tập 101 nhà ban tế dựng bia ở phần 
mộ, khắc mười một chữ: < Lưỡng triều cố mạng lương 
thần, Trương-văn-Lương chi mộ >. (Thụy hiệu Trương-đăng- 
Quế là Văn Lương». Ngài truyền chỉ chờ bët tang sẽ 
tuân lời Tiên đế cho tùng tự Thë miču. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 541 


Trương-đăng-Quế là ai mà tước lên đến Quận công và. 
được tùng tu tại "Thế miču ? 


Bài nhỏ này, căn сї vào sử liệu trong bộ Quốc-triều 
chánh-biên nhắc lại môt quân-công của Trương-đăng-Quế, 
vào năm 1836, cách đây 122 năm. 


Ấy là sự đẹp giặc Lê-đuy-Hiền ở miền thượng-du Thanh- 
Hoá. Lê-duy-Hiền là con cháu nhà Lê nồi lên chống nhà 
Nguyễn. Nhưng xét xa ra, đấy là cuộc khởi loạn của 
người Mường, Thái, căn-cứ vào miền núi, lấy chế độ phong- 
kiến đia-phương là chế-độ quan lang chống lại với sự 
tập trung chính quyền của Triều đình. 


"Quân công của Trương-đăng-Quế như thế nào, trong 
việc dẹp loạn yên đân này ? Tôi xin kề ra sau đây. 


Sử chép rằng vào năm Binh-thân (1836), tháng Chạp, 
Ngài (Vua' Minh-Mạng) cho Cơ-mật viện đại thần Trương- 
đăng-Quế sung kinh-lược-sứ tỉnh Thanh-Hoá. 


Ngài cho Doän-Uần và Nguyễn-đăng Giai sung chức 
phó sử. 


Ngài lại truyền dụ tỉnh Hà-Tỉnh lượng phái một vệ 
linh tỉnh tùy theo sai phải. 


ж 


sở di có -үіёс nầy là dân Mường — Thái ở Thanh- 
Hoá nổi lên chống lại Triều đình. 


Tháng mười năm Binh-Thân (1836), ở châu Quang-Hoá, 
tỉnh Тһапһ-Ноа, dân Mường — Thái nồi loạn. 


542 QUỐC-SỬ TẠP LUG 


Nguyên có một người là Lê-duy-Hiền, con cháu nhà 
Lê, trốn ở miền núi Ninh-Bình, Miền núi này là của 
các quan lang Mường. Có quan lang họ Quách, là Quách- 
tất-Công và Quách-tất-Tại và có lë còn nhiều quan lang 
khác tôn phù Lê-duy-Hiền lên làm Minh-Chủ. š 


Có người ở Tỉnh Băc-Ninh là Hoàng-đồng-Nguyệt dẫn 
Lê-duy-Hiền vào làng Sơn-âm, thuộc miền Chỉ-Nê bây 
giờ, là nơi căn-cứ đề khởi-nghĩa. 

Lê-duy-Hiền xưng là Đại Lê Hoàng-thân hiën-cóng , 

Lê-duy-Hiền đúc ấn, đặt quan, mật dụ, những thô 
ti, thô mục ở châu Quang-Hoá, Cảm-Thủy, Lang-Chính thuộc” 
về tỉnh Thanh-Hoá hẹn kỳ khởi-nghĩa. 


Lêduy-Hiền lại khiến Quách-phúc-Thành, Đinh-kim- 
Bảng đi xui người xứ Ái-chữ là Phạm-công Nho, người 
Cô-lũng và. Hà-công-Kim, người Hồi-xuân là Phạm-bá-Nho 
đem, đồ đẳng hơn 500 người đến động Hồi-Xuân giết 
Tri-Châu là Tô-danh-Cần bổ Шау xuống sông. 


Vậy đây là cuộc khởiloạn quan-trọng của Lê-duy- 
Hiền, con cháu nhà Lê, chống lại nhà Nguyễn. Sự khởi 
loạn nầy căn cử ở miền núi Thanh-Hoá,. Ninh-Bình và 
dwa vào dân Mường — Thái. Ta cũng vì lë đó mà nói 
được rằng đây là cuộc nồi loạn của dân Mường — Thái 
chống lại người Kinh, đem Lê-duy-Hiền ra làm chính- 
nghĩa. 


Vua Minh-Mạng bèn cho Tạ-quang-Cự làm kinh-lược 
đại sứ đạo Ninh-Bình có Hà duy-Phiên làm Tham-tán. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 543 


Bây giờ là việc triëu-dinh dep loạn. Su; đánh dep 
này khó khăn lắm. 


Tướng giặc là Hà-công-Kim, Đinh-kim-Bảng hợp với 
Pham-thúc-Liêm tụ chúng hơn một ngàn người từ châu 
I[ang-chánh kéo xuống hai huyện Thụy-nguyên bắt giết tri 
châu Lang-chánh là Hồ-tõ-Thiện. | 


Lãnh binh Thanh-hoá là Nguyễn-văn-Kỳ đóng ở Ái- 
chữ bị giặc là Phạm-công Nho tới vây. Sử chép là « Quân 
la chết và bị thương nhiều lắm >. 


Vậy thế giặc mạnh lắm. Tạ-quang-Cự hoạt động dẹp 
giñe yên dân ở miền núi đạo Ninh-bình. Vua Minh-Mạng 
phải cử Cơ-mật-Viện đại thần Trương-đăng-Quế làm Kinh 
lược đại sứ tỉnh Thanh-hoá. Doän-Uần sung chức phó 
sứ cùng với Nguyễn-đăng-Giai. | 


Bây giờ nếu ta theo đổi những sự biến chuyền của 
chiến sự thời ta sẽ phải đi vào nhiều chỉ tiết. Ta chỉ 
nên biết một cách đại khái là Trương-đăng-Quế đóng quân 
у Lang-chánh. Một mặt dẹp giặc, một mặt yên dân, chia 
quân đóng giữ các nơi hiềm yếu. Đồng thời Tạ-quang-Cự 
lấn công giặc ở Ninh-binh. 


Vào tháng ba, năm Đinh дап (1837) tình hình về phia 
Iriều đình đã có vẻ khả qnan, 


Tướng giặc Phạm-công Nho bị bắt, đóng cũi đem về 
Kinh. Vợ con bai tên giặc Quách-tất-Công, Quách-tất-Tại 
cũng bị bắt. Phạm-bá-Nho bị bắn chết, bó đầu vào thùng 
phát đem về Kinh. Rồi chính Lê-duy-Hiền và Hoàng-đồng- 
Nguyệt cũng bị bắt. Hoàng-đồng-Nguyệt cắn lưỡi tự tử. 


544 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Rồi Trương-đăng-Quế về kinh, Tạ-qguang-Cự cũng thu 
quân về. Đó là vào giữa năm Đinh dậu. 


Nói tóm lại, dân Mường — Thái mạn NÑinh-bình, Thanh- 
hoá đã suy tôn Lê-duy-Hiền lên làm minh chúa đề nỗi 
giác chống lai nhà Nguyễn. Sự nồi loạn này kéo dài đến 
bày tám tháng. Triều đình đã phải vất vả. Lịch sử 
ghi tên Tạ-quang-Cự và thứ nhất là Trương-đăng-Quế trong 
sự dẹp giặc yên dân này. 


TRUNG QUẦN ĐOÀN-THỌ (... - 1870) 


Trong một đêm, tháng mười, năm Canh ngọ (1870), ở 
thành Lạng-sơn, Tông thống Quân vụ Bắc-kỳ, Trung quân 
Đoàn-Thọ dà bị quân Tàu xâm lăng hại. Người dà hy 
sinh vì nước, cùng không biết bao nhiêu anh em binh 
si sau khi dà oanh liệt chống quân Tàu xâm lăng. 


Hiện giờ, ở cách Hà-nội độ bốn cây số về phia Nam, 
cạnh con đường đi về Hà-đông, ở trên một cái gò gọi 
là Gò Đống-đa có một cái đền. Đền này được vua Tự-Đức 
đặt tên cho là đền Trung-liệt. Đền thờ ba vị Nguyễn- 
tri-Phương, Hoàng-Diệu và Đoàn-Thọ. 


Hàng năm, vào ngày mồng năm tháng giêng, nhằm 
ngày giỗ Trận Nguyễn-Huệ thắng quân Tàu (vào năm 1789), 
đân chúng đến lễ ở đền Trung-liệt. 


Dân chúng tưởng nhớ tói ba vị anh hùng dân tộc đã 
chống quân xâm lăng. Pháp, уй là Nguyễn-tri-Phương và 
Hoàng-Diệu hay đã chống quân xâm lăng Tàu ấy là Đoàn- 
Thọ. Ba vị đều dà hy sinh tính mạng vì nước, nên đã 
được thờ : Sự thờ cúng đây được ghi là quốc-tẽ. 

* 
ж ж 

Ta nói tới Trung quân Đoàn-Thọ mà it người biết 

ró những chiến công. 


546 QUỐC-SỬ TẠP LỤC, 


Ta hãy kề ra hai chiến công: 


Chiến công thứ nhất là sự đẹp cuộc đảo chánh quân 
sự ở Kinh-thành Huế năm Binh-dần (1866). 


Chiến công thứ bai là sự giữ biên thùy Cao-bằng, 
Lạng-sơn ngay vài năm sau. Đoàn-Thọ dà tử trận. 


* 
+ ж 


Tháng tám, năm Binh dần (1866) ở Huế, có tên Đinh- 
Dao mưu một cuộc đảo chánh. 


Đầu đuôi câu chuyện như sau này : 


Nguyên là vào năm 1847 vua Tự-Đức được di chiếu 
vua Thiệu-Trị lập lên nối ngôi. Vua Tự-Đức thuộc về 
dòng chánh, nhưng sinh sau; khi lên ngôi, Ngài mới có 
mười tám tuôi. 


‚ Có người con vua Thiệu-Trị, nhiều tuói hơn, nhưng 
thuộc về dòng thứ, tên là Hường-Bảo. không được lên 
làm vua. 


Sử ghi là « Hường-Bảo it học, ham chơi » còn Vua 
Tự-Dức là Hường-Nhậm thời tánh < nhân, hiếu, thông, mẫn ». 


Năm Giáp dần (1854) tức là năm Tự-Đức thứ bảy, Hường- 
Bảo mưu một cuộc đảo chánh, vào tháng giêng. Cơ mưu 
không thành, Hường-Bảo tự tử. Con trai, con gái đều bị 
xóa tên trong só tôn thất và phải đổi theo họ mẹ là họ 
Đinh. 


Đến tháng tám năm Binh dần (1866), nghĩa là mười 
hai năm sau, con Hường-Bảo là Đinh-Dạo lại mưu một 
cuộc đảo chánh. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 547 


Đinh-Dạo có sự ủng hộ của một số quân đội do ba 
anh em họ Đoàn là Đoàn-Trưng, Đoàn-hữu-Ái, Đoàn-tư- 
Trực chỉ huy. Quân phiến loạn xông xảo ở ngay cung 
điện nhà vua. Họ cố tim Trung quân Đoàn Thọ đề giết 
vì giết được Đoàn-Thọ thời ai là người chỉ buy quân đội 
đề đánh lại họ ? 


Lúc đó, Đoàn-Thọ ở Điện Thái-hoà. Sử ta chỉ cho biết 
văn tắt là Người từ Điện Thái-hoà đi ra... rồi các tên 
phiến loạn đều bị bắt, bị giết. 


Ta không biết rë những chi tiết quân sự về việc đảo 
chính và về việc dẹp đảo chính. Dù sao, ở trong một 
tình trạng nguy ngập Trung quân Đoàn-Thọ 4а không 
núng và dà thắng. 


* 
* * 


Đúng hai năm sau vì miền biên thùy Lang-son, Cao- 
bằng bị quân Tàu xâm lăng, các quan quân địa phương 
chống lại không nổi, nhà vua bèn phái Trung quân Đoàn- 
Thọ ra lãnh trọng trách Tông thống Bắc-kỳ Quân vụ. 


Sử chép như sau này : 


« Tháng bảy, năm Canh ngọ (1870), Ngài cho hiệp hai 
đạo quâu thứ Lạng-sơn và Bắc-ninh làm một, cho Đoàn- 
Thọ làm Tông thống Bắc-kỳ Quân vụ, Đoàn-Thọ trước đã 
được phong là Bình khấu tướng quân. 


+ 
Giặc Tàu đây là giặc Tô Tứ. Giặc này có phải chỉ 
là giặc thồ phi, là những đẳng cướp đại quy mô không 
hay giặc này là một cuộc xâm lăng trá hình của thực dân 
Tàu? Dù sao, họ dš hoành hành ở đất ta, có chỗ rút 


548 QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


lui ở đất Tàu. Họ hoành hành dữ dội, dš đủ quân, đủ 
súng ống đề đến vây thành Lạng-sơn. Thành này to, xây 
toàn bằng đá ong. Giặc thế mạnh lắm, họ đánh ngày, 
đánh đêm. Та cố giù... Rồi một đêm tháng mười, một 
đêm mà trời đã rét lắm rồi, Trung quân Đoàn-Thọ, Tông 
Thống Quân-vu, đã hy sinh vì nước, quân Tàu chắc đã 
tràn được vào thành.,. 


Đoàn-Thọ đã xứng đáng với Tô-quốc. 


SUY NGHĨ VỀ TÍNH VUA VÀ TÌNH THẦY TRÒ 
CÁCH ĐÂY MỚI MỘT TRĂM NĂM 


Kinh tặng hương hồn nhà 
Khồng-giáo Nguyễn-păn-Tố. 


Đọc. sử thỉnh-thoảng có một vài chỉ-tiết, mới xem thấy 
vụn vặt, chẳng ý-nghĩa gì, nhưng nghỉ kỷ, thấy nên аё 
ta suy-luận. 


May thay tôi tìm được mấy sử-liệu, khiến cho chúng 
ta có thêm một vài điềm vë tình thầu trò trước đây mới 
một trăm năm. 

Thầy đây là Nguyễn-đăng-Tuân, sinh-quản Quảng-Bình, 
nguyên tham-tri, hàm lễ bộ thượng-thư, hưu-tri, mất năm 
Giáp-thìn (1844), tức là năm thứ ba triều упа Thiệu-Trị. 


Trò đây là Hoàng-tử Miên-Tung, năm ba mươi lăm 
tuổi lên ngôi vua, tức là vua Thiệu-Trị. Ngài băng năm 
mới có bốn mươi mốt tuôi ba năm sau năm Nguyễn- 
đăng-Tuân mất. (Nguyễn-đăng-Tuân mất chắc (обі độ bảy 
tám mươi. Vậy đúng về phương-diện tuổi, thời tuôi thầy 
với trò là tuói cha con.) 


Tôi sao ra đây mấy sử-liệu trích trong bộ chánh biên. 


Vua Minh-Mạng băng hà ngày hai mươi tám tháng 
mười hai năm Canh-Hi (1840). Ngài băng năm ngài năm 


550 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


mươi tui. (Vậy tính ra thời-gian sinh vua Thiệu-Trị năm 
ngài mới có mười lăm tuồi.) | 


Về vua Thiệu-Trị, sử cho biết mấy chỉ tiếtsau này 


«Ngài là con trưởng đức Thánh tô Nhân hoàng để 
(Minh-Mạng). Bà Thuận đức Nhân hoàng hậu họ Hồ sanh 
Ngài trong năm Đinh-Mão (1807), (tức là năm thứ sáu 
triều vua Gia-Long). | ' 


Tại ấp Xuàn-lóc, về phía đông Kinh thành (sau ấp 
ấy lập chùa Diệu-để). Ngài sanh được mười ba ngày thì 
mẫu hậu băng. 


Đức Thuận-thiên Cao hoàng-hậu nuôi ngài tại trong 
cung. » 


Tài-liêu này cho ta biết một chi-tičt về vua Thiëéu- 
Trị. Ngài mồ côi mẹ mới sau ngày cữ. Bà nội nuôi. Cha: 
mới có mười lăm, mười sáu tuổi. Ông nội (vua Gia-Long) 
đã đại bình được thiên hạ, tuổi bốn mươi lăm. Ngài: 
còn được sống với ông nội mười ba năm. : 

Chắc độ lên bảy lên tám Ngài đã học Tam tự kinh; 
rồi Ai dạy ? 


Tôi không biết. 


Nhưng năm đầu triều vua Minh-Mạng, năm Ngài mười 
ba tuổi, Ngài ra Học đàng, đầu chit khăn tang ông nội. 
Sử-bảo là gì ? Tôi không biết. 


Tôi chỉ biết là một vị Sửủ-bảo đã dạy dỗ Ngài là 
Tham-tri NÑguyễn-đăng-Tuân. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 551. 


Vị này phải đã ra làm quan ở Triều vua Gia-Long. 


Về vua Minh-Mạng sử cho ta biết rằng Ngài là con 
thứ tư đức Thế-tô (Gia-Long). Đức Thuận-thiên Cao hoàng- 
hậu, họ Trần (người bắc, hat Nam-định ?) sanh Ngài trong 
năm Tân-hợi... Năm Gia-Long thử năm (1816). Thế-Tô lập 
Ngài làm Hoàng Thái tử ở điện TháiHoà. Đến khi ba 
mươi tuổi, nối ngôi (1820). 


Sinh mẫu ra Ngài Thiện-Trị họ Hồ tức Nhân Hoàng- 
hậu. Phải chăng là người thuộc hạt Quỳnh-Côi một làng 
Văn-hiến. 


(Nếu vua Gia-Long còn thọ tới năm Giáp-Thân (1544) 
thời tuổi Ngài là tám mươi hai. Vậy tôi đoán là Nguyên- 
đăng-Tuân, về hưu, rồi lại được gọi ra, it ra cũng quá 
bảy mươi, nghĩa là thuộc thế-hệ vua Gia-Long. Tôi chắc 
Nguyễn-đăng-Tuàn cùng thế-hệ với Trịnh-hoài-Đức, Hàn- 
làm-viện chỗ cao — đã được chinh vua Gia-Long đề ý: 
và đình thần tán thành đề làm Su-bào cho vua Thiệu- 
Trị ở Нос. đường. Học đường là một cái nhà học, chỉ có 
Hoàng-tử và các Hoàng-đệ, hoc mà thôi. Nhưng theo các 
giờ riêng, Hoàng-tử thói thường học một mình dưới sự 
hướng-dẫn của Sư-bảo. 


Trên đây tôi đi vào mấy chỉi-tiết đề giới-thiệu Nguyên- 
đăng-Tuàn và vua Thiệu-Trị. 


Một bên thời là một vị triều quan, tài cao, đức trọng, 
kinh-nghiệm nhiều, có (tuồi. 


552 QUỐC-SỬ TẠP LYC 


Một bên thời là một ấu sinh hay là một thanh niên 
được đặt làm hoàng tử, đề nối ngôi vua trong một thời 
mà nước nhà thịnh trị. 


Tình thầy trò sẽ ra sao ? 
Nghĩa vua tôi sẽ ra sao? 


Đó là đề tài bài nhỏ này. 


Nguyễn-đăng-Tuân về hưu, về hưu vào năm nào, tôi 

không biết. Người ở Quảng-bình. 
4 

Cuối năm Canh tí (1840) vua Minh-Mạng băng hà. 

Chắc ngay vào đầu xuân . Nguyễn-đăng-Tuân cũng về 
kinh. 

Vua Thiệu-Trị, ngày Bính ngo tháng giêng đã lên ngôi 
Hoàng để tại điện Thái hoà rồi. 

Sử ghi rằng : 

« Tháng hai, năm Tân sửu, quan tham tri, hàm thượng 
thư hưu trí là Nguyễn-đăng-Tuân, mới nghe đức Tiên đế 
băng hà, liền từ Quảng-bình vào chầu tang. Rồi bài ban 
đứng lạy với các quan. 

Ngài đòi vào, phủ ủy, hỏi chuyện hồi lâu, lại ban 
dụ rằng : 

« Tiên sinh mình ở nhà рё, lòng nhở đế khuyết ta 
khen lắm. Vậy nên có chỉ thăng hàm Lễ bộ thượng thư >. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 553 


Đăng-Tuân tàu già yếu xin về. Ngài lại ban thêm 
vàng lụa, cho về hưu tri. Đăng-Tuân dâng bài biều tạ ân. 


Trong bài Ыёи ấy có mấy câu rằng: «Tôi xét mình 
tôi không công mà được thăng quan, có bệnh mà được 
hưu trí. Sống thừa được vậy cũng đã thỏa rồi. Chỉ trông 
Thánh hoàng rộng một điều hiếu đề dày dân, sáng chín 
đạo thường mà tàn tiện, khoan thứ, nhân từ, đề cho thiên 
hạ, thần dân, đều được thái bình, hạnh phúc ». 


Chin đạo thường mà Sư-bảo Nguyễn-đăng-Tuân nhắc 
lại cho bọc trò của mình là Hoàng tử Miên-Tung, mới 
lên ngôi Hoàng đế ấy là : 


1.— Một là : sửa mình. 

2.— Hai là : thân yêu trong họ. 

3.— Ва là: tôn trọng người hiền. 

4.— Bốn là : kinh trọng đại thần. 

5.— Năm là : thề tất quần thần. 

6.— Sáu là: thương yêu muôn dân. 

7.— Bảy là: khuyên lon trăm họ. 

8.— Tám là : phủ ủy người phương xa. 

9.— Chin là : bao dung nước chư Һи. 

Tiếp được bài biều của vị thầy già của mình, cha vừa 
mới mất, đến một người thường dân cũng phải suy nghĩ, 


huống hồ chỉ là một Hoàng đế tuôi đã quá ba mươi rồi, 
Ngài Thiệu-Trị truyền cho Nội các rằng : 


554. QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


« Xưa, đời Hán có hai chủ cháu họ Sơ, khi đã từ chức 
rồi, không nghe lại tới kinh đô nữa, cũng không thấy: 
lời nói gì hay chép đề trong sử. 


Nay Nguyễn tiên sinh chống gây vào chầu tang thiệt 
là trong lòng cảm khích, lại nhân dàng biu ta, bày lời 
khuyên can, lòng trung thành lại càng chí thiết lắm. Coi 
vậy thời hai người họ So xưa, e còn thua xa ». 


Sử liệu trên cho ta biết rằng Nguyễn-đăng-Tuân giữ 
bồn phận làm tôi đối với vua Minh-Mạng vì, dù già, có 
bệnh, về hưu cũng phải về kinh chịu tang. Rồi cùng đứng 
với các quan,. lay vua mới là vua Thiệu-Trị, học trò cũ 
của mình. Nhưng người có lễ nhớ lại rằng, về những 
năm trước, Hoàng tử Miên-Trung có ít nhiều tính xấu, 
bây giờ lên ngôi Hoàng đế, sẽ coi việc nước ra sao ? 
Vậy đứng về bồn phận làm một ông thầy học già thời 
nhắc lại cho học trò сй những điều hay điều phải đã 
được giảng giải cho. 


Vua Thiệu-Trị đã được thụ giáo một. ông thày đức độ 
như thế cho nên ta hiều những lời Ngài ban cho Nội 
các : trò dà biết kính thày vậy.- 


Nhưng Ngài cũng đã làm theo đạo thứ tư, đã dẫn ở 
trên, ấy là kinh trọng đại thần. 

Sử ghi chỉ tiết sau này: 

« Ngài đã coi việc chánh trị mỗi ngày buồi mai, 
buồi chiều, mặc đồ trắng ngự đền Văn minh. Các công 
thần vào chầu, ngài đều cho ngồi ban trà. Đại thần 


như Trương-đăng-Quế, Vồ-xuân-Cần, Tạ- quang Cự, ngài đều 
kêu chức quan mà không Кёп tên. > 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 555 


Sử liệu này lại cho ta biết là ngài đã « siêng năng » 
theo đúng lời khuyên của Sư-bảo. Nguyễn-đăng-Tuân. 


Thượng thư hàm bộ 1, Nguyễn-đăng-Tuân vào kinh 
chiu tang vua Minh-Mạng, lay vua Thiệu-Trị rồi xin về 
hưu trí vào tháng hai năm Tân sửu thời chỉ năm tháng 
sau, vào tháng bảy, ngài có chỉ triệu về kinh, không phải 
đề nhận chức lễ bộ thượng thư mà đề lại nhận chức Su-bảo. 


Phải chăng nhà vua nhở thày học cü, muốn giữ ở 
gần đề được thỉnh giáo hay đề phụng dưỡng ? 


Sử ghi như sau này : 


« Tháng bảy cũng năm Tàn sửu (1841) Ngài cho thượng 
thư bộ lại là Lê-đăng-Dinh kiêm lãnh chức Sư-bảo | đạy 
hoàng tử và hoàng đệ. Lại đòi thượng thư bộ lễ là Nguyễn- 
đăng-Tuân ra sung chức Sư-bảo. | 


Ngài đòi Trương-đăng-Quế (tự Văn minh điện đại học 
sĩ, hàm Thái bảo, Binh bộ thượng thư, Cơ mật viện đại 
thần) và Võ-xuân-Cần (tôi không biết năm đó vị đại thần 
này chức gì) mà truyềp rằng: « Та giao chức Sư-bảo 
cho Đăng-Tuân và Đăng-Dinh thế nào ? Đăng-quế và Xuân 
Cần tâu rằng: hai người ấy tuổi tác, đức vọng đều hơn 
thiệt là xứng chúc ». 


Vậy Nguyễn-đăng-Tuân tuy già, yếu, tuy đã được về 
hưu, bây giờ lại phải nhận chức Sư-bảo như hồi trước. 


NHưng chỉ hai tháng sau sử ghi là người xin cáo hưu, 
Nhà Супа cho, chắc tuy rất tiếc. Sử thần ghi là Nhà vua 
< rất kính trọng >. 


556 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Vậy Nguyễn-đăng-Tuân lại quay về Quảng bình hưu 
trí, chắc vì dà yếu lắm rồi. 


Nhà vua cho thiệt thụ Hiệp tá đại học sĩ, và, cho ở 
tại quản, được ăn nửa bồng. 


` Đến tháng mườihai năm Giáp thìn (1844) thời người 
mất, không biết thọ bao nhiêu tuôi, nhưng chắc già lắm 
Ti. 

Kề ra cũng may cho vị Sư-bảo này... vì nếu người 
sống thêm đến mùa đông năm Ất tị (1847) thời người sẽ 
lai phải về kinh chịu một cái tang, rất đau xót: Hoàng 
đế Thiệu-Trị, nguyên hoàng tử Miên-Tung băng ngày Qui 
mão tháng chin (Ất vị) mới có bốn mươi mốt tuổi. Hoàng 
tử Hường Nhậm lên nối ngôi (tức là Hoàng đế Tự-Đức) 
tuôi mới có mười tám. 


Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu năm mà văn hỏa 
Không giáo đã bị ảnh hưởng Âu châu đánh đồ. Cuộc 
cách mạng ở Bắc, ở Trung, ở Nam từ mười ba năm nay 
đã hủy hết nghĩa vua tôi, tình thầy trò. Đề thay bằng 
cái gì? Đề tiến hay đề thoái ? 


Dù sao, đọc sử ta có dip hiều biết một phần nào 
văn hỏa cũ của tiền nhân, chỉ mới đây có hơn một trăm 
năm, về nghĩa, về tình vua, tôi và thày, trò. 

Tôi dẫn ra đây đề kết thúc bài nhỏ này, tài liệu 
mà được ghi vào tháng bảy năm Qui mão (1843). 


« Tháng bảy, gặp khoa thi hương, trường Thừa-Thiên, 
Nguyễn-đăng-Hành đậu cử nhân thứ hai. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 557 


Ngài ban rằng : 


< Thày Thận-Trai (tên biệu của Nguyễn-đăng-Tuân) là 
thày học ta, khi ở Tiềm đề (ở Tiềm đề là trước khi Ngài 
lên ngôi vua). Nay tuổi già về dưỡng nhàn. Con trưởng 
là Nguyễn-đăng-Giai làm Tông đốc ba tỉnh (Sơn, Hưng, 
Tuyên) tiếng giỏi khen rầm. Nay cháu là Đăng-Hành lại 
nối nghiệp nhà, ta khen lắm. » 


Sử thần ghi tiếp: Rồi Ngài ban một bài thơ đặng 
cho vinh hiền. Sau Đăng Hành đậu tấn sĩ.. 


Tôi sao tiếp đây chỉ tiết sau này, thuộc về lúc Thiệu- 
Trị băng. 


« Ngài sẽ đòi Cố mạng lương thần Trương-đăng-Quế 
và Đại thần Võ-văn-Giải Nguyễn-tri-Phương, Lâm-duy- 
Thiếp vào chầu. Ngài truyền đuôi mấy người tả hữu rồi 


ban rằng :. 


Ta nối nghiệp lớn dà bảy năm nay, ngày đêm lo lắng 
không dám thong thả vui chơi, mấy lâu se mình, hôm nay 
mệt lám. 


Trong mấy người con ta Hường-Bảo tuy lớn, nhưng 
vi thử xuất(con một bà phi) mà lại ngu độn, ít học chỉ 
ham vui chơi, nối nghiệp không dàng. Con thứ hai là Phước- 
luy-Công, thông minh, ham học giống in như ta đáng nối 
ngôi làm vua. 


Hôm trước ta đã phê vào tờ di chiếu, đề tại trong 
long đồng (ống chạm rồng). Các ngươi phải kinh nơi đó. 
lừng trái mạng ta!» 


° 
сл 
Со 


QUỐC-SỬ ТАР 100 


Lời di chiến này cho ta biết là Ngài đã quan niệm 
rằng một ông vua phải «ngày đêm lo lắng, không đám 
thong thả vui chơi » một người bầy 101 không được «trải 
mạng » vua... Vậy Ngài đã không phải là một người học 
trò trái lời giáo huấn của Sư-bảo Nguyễn-đăng-Tuân. 


Có thày đó thời phải có trò đó. 


CHƯƠNG ВА 


THỜ 'I VUA TỰ-ĐỨ°C 


CẢI CHẾT CỦA GIA ĐỊNH THÀNH HỘ ĐỐC 
VÕ DUY NINH (.. - 1859) 


Vào năm Kỷ-vị (1859) tức là năm thứ mười bảy triều vua 
Tự-Đức, quân Pháp xâm lăng nước ta, đánh phá thành Gia- 
dịnh, tàn sát nhân dân rất nhiều. 


Quân đội ta kháng cự không nồi. 


Đã biết bao nhiêu anh em binh si bó mình trên bãi 
chiến trường, hy sinh vì nước. 


Nhưng thẳm thê nhất là cái chết của một oó tướng сао 
cấp. Vi ấu là Hộ đốc thành Gia-dịnh : người đã tự tử. 
ж 
є ж 

Cái chết của vị quàn nhân này cũng như cái chết của 
loàng-Diệu, của Phan-thanh-Giản và của biết bao vị nữa 
mà nhà khảo cứu lịch sử sẽ kề ra. 


Tên người là Võ-duy-Ninh 


Ta phải ngược lên năm Mậu-ngọ (1858) thời mới hiều 
гб chiến lược của quân Pháp thực dân xâm lăng. 


Nguyên là vào mùa thu, mùa đông năm đó, từ tháng 
bảy đến tháng chạp, họ đánh phá Cửa Hàn, tức là Đà 
nẵng (Tourane). Họ đồ bộ, đánh đồn ta, cướp đồn làm 


562 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


cứ điểm đề định lan tràn ra, hay đề đe dọa kinh thành: 
Huế, hay đề giữ quân đội ta từ nhiều nơi phải chuyền 
vận về đây. 


Dü sao, Pháp đã cố đánh Cửa Hàn suốt năm tháng. 


Họ đồ bộ nhiều lần, có trọng pháo ở trên tàu yëm hộ. 
Nhưng quân đội ta dš cố giữ Cửa Hàn và tuy hao 
binh tôn tướng ta đã đánh bật được họ. 


Nguyễn-tri-Phương đã là tổng chỉ huy, thắng Pháp 

ở Cửa Hàn. 

Pháp thua ở Cửa Hàn bèn đem quân vào đánh Gia- 
định ngay tháng giêng năm Кў-уі (1859). 


* 
* * 


Việc Pháp đánh Gia-dinh như thế nào ? 


Sử ta cho biết, tuy sơ sài, nhưng rồ ràng mấy chỉ tiết 
san đây : 


« Năm Kỷ-vị (1859) tháng giêng, lính Pháp đánh phá 
các đồn Lương-thiện thuộc tỉnh Biên-hòa, Phước-0ïnh, Danh- 
nghĩa thuộc tỉnh Gia-định, vào cửa Cần Giờ chặn sông 
Phu giáng thuộc tỉnh Biên-hòa, đánh phá đồn Bình-khánh 
Phú-mỹ, Hữu-bình thuộc Gia-định >. 


* 
ж ж 


Pháp đánh phá Cửa Hàn suốt năm tháng trời, bị thua. 
Bây gìò Pháp mở một cuộc chiến tranh chớp nhoảng ở 
đất Nam. Quân xâm lăng này đã có tàu lớn, mắc trọng 


phảo, có tàu con... họ đồ bộ. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 563, 


Các tāu to đậu ở ngoài khơi, ngoài Vùng tàu chứa đủ 
quân nhu, quản dụng nuôi đường quân trừ bị và thuốc 
men cho quản bị thương. 

Còn các täu nhỏ của họ, ngược sông Đồng-nai mà lên. 

Sông Đồng nai to lắm, täu của Pháp xâm lăng cứ việc 
tiến ở giữa song. Ta đứng trên bò: tầm súng ngắn làm 
thế nèo mà ta ngăn được sự xâm lăng của họ? 

Họ có thề đồ bộ ở bất cứ chỗ nào. 

* 
ж ж 

Уау, quàn Pháp xàm lăng đã áp bức thành Gia-định 

bằng cách đánh các đồn làn cận, các đồn này đều thất thủ. 


Sử ghi chi tiết sau này: 


« Quan Hộ đốc Vồ-duy-Ninh chạy giấy các tỉnh hội 
binh cứu viện thành Gia-định. Rồi Võ-duy-Ninh tự tử. 


Ta không biết là Võ-duy-Ninh tự tử bằng cách nào? 


Dù sao, Võ-duy-Ninh Hộ đốc thành Gia-địinh đã ở vào 
một tình trang bi đát: đầu hàng Pháp thời sống, đánh 
lui Pháp thời không đánh nồi, thà tự tử... đề khỏi bị ô nhục. 


Võ-duy-Ninh đã xa chúng ta đúng một trăm năm. 
Nguyên là một vö tưởng mà phải tự tử và phi giấy cho 
các tỉnh đem quân đến cứu Gia-định, thời ta thử tưởng 
tượng là dà có phững trận ác liệt như thế nào. 

Đã biết bao anh em binh sỉ hy sinh! 


Sử ghi tên một vị điền hình, ấy là Hộ đốc Võ-duy-Ninh. 


PHẠM-THỂ.HIẾN (... 1861) 


Vào cuối xuân năm Tân-dậu (1861), tức là năm thứ 
mười bốn triều vua Tự-Đức, cách đây chin mươi bảy 
năm, Tham-tri Bộ-binh, Phạm-thế-Hiền mất ở Biên-hòa, 
sau khi đã anh dũng chống đánh thực dàn Pháp xâm lăng. 


* 
жож 


Nguyên là quân Pháp xâm lăng đã mưu đánh ta từ 
lâu, tử cuối đời vua Thiệu-Trị, từ năm 1847. Họ đánh phá 
Cửa Hàn, tức là Tourane, rồi họ đánh phá Nam-Việt. Họ 
ngoan cố lắm. Họ, một mặt nhờ binh hùng, tưởng mạnh, 
nhờ tàu chiến, nhờ súng đoản, súng trường, thần công, 
đại bác., bắn phá các đồn... cướp của... giết người... 
đề cho ta sợ...; một mặt họ đề nghị hòa với ta..., hòa nghĩa 
là ta phải cắt đất Nam này cho họ làm bá chủ. 


Hòa hay chiến ? 

“Hòa như thế nào? Chiến ra làm sao? 

Vua Tự-Đức và Triều đình rất băn khoăn. 

Sử cho ta biết, trong bộ Chánh-biên, là vào tháng bảy 
năm Canh-thân (1860) Ngài đem việc trong Gia-định, nên 


đánh hay nên hòa mật hỏi Nguyễn-tri-Phương và Pham- 
thế-Hiền. 


Hai ông ấy tâu rằng: 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 565 


«Уйа giữ vừa đánh tiện hơn, lại đem những việc 
cần kíp nên xử tri như thế nào, bày tâu cả. Ngài cùng 
cho là phải. » 


Tháng bảy năm Canh-thàn (1860), Ngài bảo Nguyễn- 
tri-Phương тапа: 


< NÑguyên-soái Nam-kỳ, hiện bây giờ, không ai bằng 
ngươi. Từ đình thần tởi quân sỉ đều nói như thế, ngươi 
không nên từ. >x... Và Ngài cử Đông-Các Đại-học-Sỉ, Tráng- 
liệt-Bá, Nguyễn-tri-Phương sung Gia-định quân thứ, Tồng- 
Thống quân-vụ đại-thần. | 


Nguyễn-tri-Phương, trước khi ở kinh thành Huế ra đi, 
có xin nhà Vua phái Tham-tri Bộ-bỉnh là Pham-thế-Hiền 
cùng đi. 


Hai vị này đã lãnh đạo cuộc chống quàn Pháp xâm 
lăng. 


Vào cuối xuân năm Tân-dậu tức là năm sau (1861) 
sau khi tởi quân thứ được độ năm sáu tháng, hai vi 
đã phải chống giữ trong những trận rất gay go với quân Pháp 
thực-dân xâm-lăng. 


Sử ta chép rõ ràng như sau: 


« Quân Đại-Pháp tới đánh đồn Gia-Định. Quan quân 
ta lui đóng ở tỉnh Biên-Hòa. Khi ấy tàu Pháp đến thêm 
ba mươi chiếc, lính hơn mười ngàn người. Châu súng 
bắn vào đồn, bắc thang leo lên lũy. Quan quân đối địch 
không nồi, Đồn bị phá. Nguyễn-tri-Phương lui về tạm 


566 QUỐC-SỬ TẠP LUC 


tỉnh». Tạm tỉnh là một chỗ đặt ra như là tnh-ly đề 
ở tạm chứ không phải thiệt là tỉnh thành. Quân Pháp 
tìm được căn-cứ của ta ở tạm tỉnh và sử chép là: « Bai- 
Pháp lại đem vài ngàn lính ngày nào cũng bắn. Quan 
quân ta không chống nồi, lại lui đóng tại tỉnh Biên-Hoà. 
Quan tỉnh cũng dời tới đó ở chung. » 


Vậy vào cuối xuân năm Tân-dậu (166:), quân Pháp, 
thực-dân, xâm-lăng dà mở cuộc đại tấn cong, đánh phá 
Gia-Định. Tông-thống quân vụ Nguyễn-tri-Phương phải lui 
quân về tạm tỉnh thuộc miền Biên-Hòa, lại bị quân Pháp 
đánh, phải lui về đóng tại tỉnh thành Biến-Hòa... 


Sau trận rút lui này, Tham-tri Phạm-thế-Hiền, cảnh 
tay phải của Tông-thống Nguyễn-tri-Phương, đã mất... 


Người dà mất, vì lao-tâm, lao-lực, tuôi người chắc 
độ ngót sáu mươi, hay vì bị đạn của thực dân Pháp, 
ta không biết. Người đã mất vì muốn bảo vệ đất nước, 
chống lại quân Pháp xâm-lăng. 


ТРАМ XUÂN HÒA 


Mùa Đông năm Tân-dậu (1861) lính Pháp vào xứ Mỹ- 
trang và xứ Baug-länh thuộc nh Định-tường. Quan binh 
chia đạo tới đánh. Thị độc học sỉ Trần-xuân-Hòa coi đạo 
binh phòng bị; bị lính Pháp bắt được, Trằần-xuân-Hòa 
cắn lưổi chết. 


Lịch sử cái chết của Trần-xuân-Hòa có liên-lạc tới 
sự quân Pháp đánh tỉnh Định-Tường. 


Mùa Xuân năm Tân-dậu, Pháp đã đánh phá thành 
tinh Định-Tường rồi. Họ да đánh Gia-Định, Biên-Hòa. 
Nguyễn-tri-Phương được lệnh nhà vua, từ Cửa Hàn vào 
Nam, sung chức Gia-Định quân thứ Tông-thống quân-vụ 
đại thần. 


Hỏa-lực Pháp mạnh quá, Nguyễn-tri-Phương không giữ 
được thành Gia-Định, phải lui quân về miền Biên-Hòa, 
Pháp bèn thừa thế đánh tỉnh Định-Tường. 


Chiến-lược của Pháp như sau này. Sử ta chép rồö-ràng : 


Pháp đem mười bốn chiếc tàu vào đâu ở Vũng Cù 
бс. Sau vài ngày lại thêm một chiếc nữa. Còn Cửa Bé, 
Cửa Lớn đều có tàu đậu ở ngoài biền. Rồi lại còn ba 
chiếc tàu nữa đến. Lãnh Tông-đốc Nguyễn-công-Nhờn đưa thư 
qua lại, đề làm kế hoän-binh. 


568 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Nhưng quân Pháp đánh đồn Tân-hương, quân trong 
đồn và quân cứu viện đánh không lại vì quân Pháp 
đánh luôn mấy ngày, họ có trọng pháo. Quản ta lui giữ 
đồn Tinh-giang. Nhưng sau đồn này cũng không giữ được, 
vì hỏa-lực của Pháp mạnh quá. Và lại sự giết chóc, đốt 
nhà, hãm-bhiếp đàn bà, con gái làm cho đân sợ. 


Quân Pháp kéo tới vây thành tỉnh Định-tường. Tông- 
đốc NÑguyễn-công-Nhờn nhảy xuống chiếc thuyền con lánh 
đi chỗ khác: còn Lãnh tuần-phủ Nguyễn-hữu-Thành mở 
cửa thành chạy. 


Nhà vua truyền Đình-thần định tới quan quân thứ 
và quan tỉnh nhưng Ngài giao cho mấy ông đó trách- 
nhiệm thâu nhóm quân sỉ đề lo báo phục trận khác. 

Rồi đến việc Nguyễn-bá-Nghi Thượng thư Bộ-hộ sung 
Khâm-sai đại-thần, đến quan thứ Biên-Hòa đề xem xét 
tình-thế. ' 


Nên hòa hay chiến ? 

Nguyễn-bá-Nghi đề-nghị hòa. 

Trương-đăng-Quế đề-nghị vừa đánh vừa giữ. Trương- 
đăng-Quế có tàu rằng: < Người Pháp muốn ở Gia-Định 
lại toan lấy Định-Tường, Biên-Hòa thời hòa cũng không 
xong. Trừ ріёс đánh, piéc дії thời không có trước gì khác >x. 

Bồi có việc thương thuyết giữa Nguyễn-bá-Nghi và 
quân Pháp vào tháng sáu năm Tàn-dậu (1861). 


Việc càng thêm khó. 
Chiến hay hòa ? 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 569 


Chiến ra làm sao ? 

Hoà như thé nào ? 

Triều-đình lưỡng-lự. 

Nhưng nhân-dân quyết-chiến. 

Phó quản-cơ Trương-Định mộ binh dũng đông lắm, 
thường сы đánh quân Pháp (Trương Định có phải là 
Trương-công-Định không ?) 

Cử-nhân Gia-Định là Phan-văn-Đạt và hương-thân là 
Lê-cao-Döng mộ-binh đánh quân Pháp. Hai vị đều bị bắt 
nhưng chẳng chịu khuất, bèn tự-tử... Rồi sau Pháp đánh 
lấy tính Vỉnh-Long, vào tháng hai năm Nhâm-tuất (1862). 

Vậy ta phải đặt cái chết của Trần-xuân-Hòa, mùa Đông, 


năm Tân-đdậu (1861) vào sự tuẫn-tiết của một số các vi 
trung-quân ải-quốc. 


HỘ-BÒ HIỆP-TÁ 
KINH-LƯỢC ĐẠI-THẦN 


PHAN THANH GIÀN 
Í. ee =— I867) 


Tháng sáu năm Đinh-mão (1867) tức là năm thứ hai 
mươi triều vua Tự-Đức, cách đây chín mươi hai năm, 
Quan Hiệp-Tá Hộ-Bộ, Kinh-Lược đạithần ba tỉnh Vĩnh-, 
Long, Châu-Đốc, Hà-Tiên, tức là toàn miền Hậu-giang bây 
giờ, Phan-Thanh-Giản xa anh em chúng ta. 


Cái chết của người là một vấn đề nên khảo cứu theo 
chính sử. 


Vào năm 1867 ba tỉnh miền Hậu-Giang hãy còn độc lập. 


Năm năm trước vào năm 1862, ta đã phải nhượng cho 
quân Pháp thực dân xâm lăng ba tỉnh miền Tiền-giang là 
Biên-Hòa, Gia-Định, Định-Tường. Và ta lại còn hàng năm 
phải chịu một số tiền bồi thường rất lớn là bốn triệu döng 
bạc, hồi dó to lắm. 


Vua Tự-Đức giao cho Phan-thanh-Giản trọng trách giữ 
miền Hậu-giang. 


DANH NHÂN LỊCH-SỬ 571 


Sử chép rằng « Phan-thanh-Giản đem tiền lúa chiết khấu 
số bạc bồi năm ấy. Rồi đem triều bào, ấn, triện... và làm 
tờ sở đề lại gửi về dâng ngài, liều không ăn mà chết. » 

Nhà sử học sẽ khảo cứu vë cái chết này: 

Tiếc thay. tài liệu còn lại rất it. 

Vấn đề đặt ra là một mặt.Phan-thanh-Giản phải cố sống 
cố chết giữ miền Hậu-Giang, ấy thế mà, một mặt khác lại 
không có đánh chác gì cả, lại đem dâng kho tàng cho Pháp 
nộp quân đội, súng ống cho Pháp ! Tại sao ? 

Việc nhịn đói mà chết là việc khác. 

Bộ Chinh-Biên chép là nhịn đói. Còn cụ Trần-trọng-Kim 
thời theo truyền tụng hay sao mà đã ghi là uống thuốc độc 
mà chết. Tên lại bị xóa ở bia Tiến-Sï. 


Cái chết của Phan-thanh-Giản là cả một đề tài cho sự 
khảo cứu lịch sử. 


Chúng ta đại khái nói ra đây theo một số sử liệu. 


Nguyên là quân Pháp thực dân xâm lăng đã lập mưu, 
rất giảo quyệt. 


Tháng sáu năm Đỉnh-Mão (1867) tức là năm thứ hai mươi 
triều vua Tự-Đức, sử chép rằng «Đại Pháp lấy ba tỉnh 
Vĩnh-Long, An-Giang, Hà-Tiên. Khi ấy Pháp soái đem täu 
binh nhiều lắm, chạy đến bến Yinh-Long khiến người đem thư 
mời Phan-thanh-Giản tới nói chuyện. 


572. QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


‚ Thanh-Giản xuống tàu bàn nói thế nào Pháp soái cũng 
không nghe. 


Thanh-Giản mới thưa rằng : Xin Quỷ soái chớ cho nhiễu 
hại nhân dân còn tiền lúa trong kho, cứ đề nước tôi coi ngỏ, 


Quan Pháp soái thuận nghe. 


Trong giây phút, Phan-thanh-Giản trở về, thời binh Đại, 
Pháp đã vào bốn phía thành rồi. 


Pháp soái chia binh qua An-Giảng, Hà-Tiên, cũng làm. 
giống như tỉnh Vỉnh-Long vậy. | 


Rồi đem сас quan ba tỉnh ấy đề tại dinh Tông đốc 
Vĩnh-Long và sai tàu ra Cửa Thuận báo tin. 


Ngài khiến Cơ mật và Thương bạc làm thơ thương thuyết 
хіп, họ đưa các quan ba tỉnh về kinh. 


(Trong số các quan này có Phan-thanh-Giản). 
Sử ghi tiếp : 


« Thanh-Giản nghỉ mình không có công đem tiền lúa ba 
tỉnh chiết khấu số bạc bởi năm. Rồi đem triều bảo, ấn, triện 
xà làm tờ sở đề lại gửi về dâng. Liền không ăn mà chết ›. 


Đó là sự thật lịch sự, khiến cho nhà khảo cứu suy nghĩ, 


Phải có thêm nhiều tài liệu, trích trong bộ Thái lục hay 
trong các Bộ khúc. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 573: 


Nhưng dù sao, ta nhận thấy là Phan-thanh-Giàn dà bị 
thực dàn Pháp lừa, Đã không mất một hòn đạn, một tên 
linh nào mã đã lấy được toàn miền Hậu-Giang và toàn thê 
kho tàng. 


Bị gọi về kinh, Phan-thanh-Giản không về và nhin đói 
mà chết. 


MỘT QUÂN CÔNG CỦA TÔNG THỐNG HÀI YÊN 
QUẦN VỤ NGUYÊN-TRI-PHƯƠNG VÀO NĂM 
QUÝ-HỢI (1863) 


Sử chép sau này : « Tháng năm, năm Quý hợi (1863) 
tức là năm thứ mười sáu, triều vua Tự-Đức. Ngài nghĩ 
tướng giặc trốn ở hòn Cù lao đã lâu, sai Nguyễn-tri-Phương 
đồi làm Tông thống Hải-yên quân vụ. Nhưng cho đem 
lính Bắc (Bắc-ninh) và thuộc viên hiệu phái, đi qua tỉnh 
Đông (Hải-dương) đôi Trương-quốc-Dụng làm Hiệp thống. 
Ngài dạy phải giúp nhau cho man rồi việc đánh giặc >. 


« Hòn Cù lao», là Cù lao nào? 


« Giặc » đây là giặc nào ? 


* 
ж ж 


Ở Bắc-Việt, ngoài bờ biền, từ Móng-cái đến Quảng- 
yên, có nhiều cù lao chạy dài với nhau hưởng Đông-bắc- 
tây-nam, theo nhiều dẩy song song. Chất đá toàn là đá 
vôi rắn, tuôi già (Calcaire curale-permien). Hình dáng kỳ 
quặc. Nhiều cù lao cao chót vót. Đá trắng điềm những 
cây xanh mọc trong бс tro vơ và дийп quèo trước gió. 
Về mùa Đông, sương mù đồ xuống, mưa phùn không 
tanh, các cù lao này mờ mờ, khi ân, khi hiện và các 
thuyền đánh cá bơi trong một phong cảnh hùng vỉ và 
huyền-ảo. Đến giữa trưa, mặt trời dš cao, một làn giỏ 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 575 


biền thói mạnh, quét các sương mù, dày vào пш ở phía 
tây... Các hơi ầm này biến thành mây đen, dän dän theo 
gió mà leo lên đỉnh núi Còn các cù lao lộ ra, dưởi 
ánh sáng mặt trới. 


Thật là một phong cảnh đẹp nhất trong những phong 
cảnh khác trên địa cầu. 


* 
ж ж 


Nhưng vịnh này là nơi mà giặc cướp đã tung hoành 
và dà làm cho dân chúng điêu linh, vua quan vất vả. 


Giặc này có thề nói được là một họa thường xuyên 
cho Vịnh Hạ-long, ấy là giặc biên của Trung-hoa mà ta 
quen gọi chung là giặc Tàu О». 


* 
ж ж 


Nguyên nước Tàu là một nước ít khi được bình trị. 
Các tỉnh ở ven bờ biên như Triết-giang, Phủc-kiến, Quảng 
đông và đảo Hài-nam có nhiều dân sống về nghề chài 
lưới và buôn thuyền. Họ đi biên đi mãi tới Tân-gia-Ba 
ở bán đảo Mẩ-lai và +01 Batavia ở Nam-dương quần đảo 
Họ di buôn bán đủ thứ hàng hoá, nhưng ở trên mặt biên 
mênh mông, họ thường là những bọn cướp, cướp các 
thuyền buôn hay thuyền đánh cá, cướp của, cướp cả người 
nữa. Họ cướp cả đàn bà con gái. 


Thuyền của họ, ta gọi là Tầu Ô. 
**, 
Thế nào là một cái Tầu Ô? 


Саі Tầu Ô là một cái thuyền, chạy bằng cột buồm, 


576 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


thuyền to có ba cột buồm. Thuyền có đóng đai sắt. Thuyền 
có ba từng. Từng trên đề không vì là chỗ đánh nhau, 
mạn thuyền cao có mắc súng thần công. Người có thê 
nằm nép ở dưới mạn thuyền mà dùng súng tay đề bắn, 
Từng giữa chứa hàng hóa và là chỗ đề ngủ, chỗ ăn cho 
thủy thủ. Có những lỗ hỏng trông га ngoài, trên mặt nước 
đề các bơi chèo thò ra ngoài. Ở mỗi bên, có độ chục hay 
vài chục bơi chèo. Thủy thủ ngồi mà chèo tùy theo tiếng 
công. Từng dưới nuôi gà, lợn, chứa nước ngọt, gạo, muối... 


Thuyền này là một thứ thuyền trận của Trung-hoa. 
Lương có thề chứa được vài tháng cho vài trăm quân. 


Thuyền chia làm nhiều ô, ở từng giữa và từng dưới 
nếu thuyền bị thủng, hoặc bị súng bắn, hoặc vào hòn thời 
chỉ một ó bị nước chảy vào, hàn bằng nhựa dễ lắm và 
thuyền vẫn có thề đi được. 


Các thuyền « Tàu Ô » này đã lũng loạn miền Vịnh Hạ- 
long của ta. ` 


Phải chăng là thuyền của bọn cướp lập bè, lập đảng, 
hay chính là của Quận đội Chinh quy của Trung-hoa ? 
Là một cuộc xâm lăng trá hình ? 


Dù sao, ta đã vất vả vì họ, biết bao phen. 
* 
ж ж 
Chúng ta chỉ nói tới việc хау га vào năm 1863 là 
năm Quý-hợi. 


Như sử ghi, các thuyền giặc lén lút ở các đường 
biền, giữa các cù-lao ở vinh Hạ-long. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 577 


Họ có thề đồ bộ ở bất cứ nơi nào thuộc bò biền của. 
ta, tü Móng-cáy đến Quảng-yên đài trên một trăm năm 
muoi cây số. 

Họ có căn cứ địa ở trên đất liên, ở miền núi, thuộc 
hạt Lục-anChâu mà dân cư là người Nùng, người Mán, 
toàn biết nói tiếng Tàu. О đây họ đã làm nhà, phá rừng 
làm nương, ở trên sườn. núi, làm ruộng ở dưới thung lùng. 

Khi họ đồ bộ ở một làng nào đó, дап ta lo sợ. Tiếng 
ếch, tiếng tù và inh ði, tiếng trống thùng thùng, họ 
phá... họ cướp... rồi họ rút lui, hoặc theo thuyền ra 
vịnh, hoặc lên núi ; hoặc về căn cứ địa. Vua Tự-Đức phải 
cử Nguyễu-tri-Phương га cáng đáng miền duyên hải. 

Vị tưởng này đã sáu mươi lăm tuồi. 

Sử cho biết chi tiết sau này : 

« Hải-yên, Thủy-đạo, Thống chế Lê-quang-Tiễn đuôi 
giặc tại phủ Hải-nam, thuộc tỉnh Quảng-yên >. 

Vậy ta đã thắng một trận lớn. 

Nhưng sử ghi tiếp « giặc biền Hải-yên, từ khi bị thua 
ở Quảng-yên và Hà-nam, đem hơn năm trăm chiếc thuyền 
chia ở hòn Cát-bà và Đồ-sơn. Hai lần bị gió bão thuyền 
giặc bị chìm, hư nhiều lắm >. 


Các việc nầy xảy ra trong mùa Thu năm Quý hợi (1863). 
Sử chép tiếp : | 


« Đề đốc Lê-quaug-Tiễn, Tuần phủ Bùy-huy-Phiên nghĩ 
rằng bây giờ thẳng tới sào huyệt giặc thời có thể mau 
đẹp yên. 


578 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Hai vị mới chia binh mạo hiềm mà tới. 


Không dë binh hậu đạo gặp giặc đã bỏ chạy trước, 
trung đạo và tiền đạo bị giặc giáp đánh. 


Lê-quang-Tiễn và Bùi-huy-Phiên đều nhảy xuống sông 
tự tử ». 


Tông thống Quân vụ đã nghĩ sao? 


Thu sắp sang đông. Gió Bấc thôi mạnh, biền thường 
động luôn. Các cù lao vịnh Hạ-long mờ mờ trong dám 
sương mù, thuyền giặc lúc án, lúc hiện. Vịnh Hạ-long 
thật là thủy chiến trường nguy hiêm cho thủy quân ta 
rét mướt trên những thuyền nhỏ, súng ống it mà thuyền 
thời chèo ngóc nga ngóc ngách giữa các cù lao, dễ bị 
lạc đường và có thể dễ bị quân giặc nấp từ trên mái 
bắn xuống. 


Thực là cả một sự gian lao cho quân đội ta. 


Ta không có tài liện đề theo đổi sự phẩn công của 
Tông thống Quản vụ Nguyễn-tri-Phương. Nhưng sử cho 
biết chi tiết sau này, chép gọn ghë trong một câu : < đám 
giặc bị quan binh bắt' nhiều >. 


Nói tóm lại, Tồng thống Quân vụ Nguyễn-tri-Phương 
đã thắng quân Tàu Ó vào năm Quý hoi (1863). 


Nhưng chỉ là một cuộc thắng tạm thời. Sau này ta 
còn phải tảo thanh nhiều lần ở vinh Hạ-long và ở ngoài 
khơi nữa, vì giặc Tàu Ó còn hoạt động và ха mãi đến 


hải phận Thanh-hoá. 


KHÁM MẠNG NGUYỄN-TRI.PHƯƠNG VÀ CON LÀ 
PHÒ MÃ NGUYÊN-LÂM ĐÃ ТО TIẾT NHƯ 
THỂ NÀO ? 


Ở tỉnh Thừa-thiên, Trung-Việt, có một làng lịch sử, 
ấy là làng Đường-long, sinh quán của một vi-nhàn Viêt- 
Nam trong thế kỷ thứ ХІХ, ấy là Trảng-liệt-Bá Nguyễn- 
tri-Phương. 

Làng này ở gần bờ biền. 

Từ Huế, thuê thuyền, cho theo luồng nước sông Hương 
chèo га tới Phá Tam-giang. Tởi phá, cho thuyền lái về 
tay trái, ngược theo một cái phá, đi về phia Quảng-trị. 
Phá là một miền nước mặn, trông như một con sông, 
chảy song song với bờ biên, bờ biên là một dun cát dài, phá 
ăn thông với biên bằng một cái cửa ; cửa пау là cửa Thuận- 
an. Thuyền to đi qua được. Vì hàng ngày, nước biền theo 
cửa mà tràn vào nên nước ở phá là nước mặn, nhất là khi 
nước triều dâng сао. Làng Đường-long lưng ghệch vào 
đụn cát trắng, mặt trông ra phá. Làng này bày giờ đổi 
tên gọi là Chí-long. Làng nghèo. Chất đất là đất cát ở 
gần dun. Gần phá thời đất phèn. Dân phải đào mương 
lấy nước гї ở trên dun xuống cho vào ruộng, đề rửa 
đất phèn. Lại phải đắp đập, ven bờ phá đề ngăn nước 
mặn tràn vào ruộng, hay dé ngăn nước lụt ở Quảng-trị 
đồ về. 


Dân cư sống trong cảnh nghèo nàn. Gạo không đủ ăn. 


580 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


.Nghề biên chỉ có mùa. Mà cá đánh được phải bán rể 
vì xa chợ. ' 


Trong cảnh túng thiếu của làng nhưng sẵn năng lực 
truyền thống của làng chống lại thiên nhiên... Nguyễn-tri- 
Phương đã ra đời vào năm 1799. Đến năm 74 tuôi. Ñgười 
hy-sinh vì nước ở Hà nội. Người được ап táng ở làng, 
thờ chung một nhà thờ mà vua Tự-Đức đã đặt tên là 
Nhà thờ Trung-hiếu. 


Đến làng Đường-long, lại cung chiêm nhà thờ Trung- 
hiếu, vải trước phần mộ Tráng-liệt-Bá Nguyễn-tri-Phương 
và con là Thị Lang Nguyễn-Lâm, ấy là ôn lại một giai 
đoạn lịch sử đau thương nhưng anh-hùng của ta, do thực 
dân Pháp gây nên. 


* 
з x 


Tráng-liệt-Bá Nguyĉn-tri-Phuong từ cấp lại xuất thân, 
vì nhà nghèo, dà không được di học. Người dà rất anh- 
đũng. Lịch sử chiến-tranh của Người rất dài. Nào là đẹp 
giặc Miên (Cam-bốt), nào là dẹp thó phi Tàu ở Việt Bắc, nào 
là chống giữ quân Pháp xâm lăng ở Cửa Hàn, ở Nam, 
ở Bắc. Người lại có công xây dựng quan trọng cho đất 
Nam, ấy là sự thành lập hàng trăm đồn điền, trăm trang. 
trại, đem an-ninh trật tự, cùng cơm ăn, áo mặc cho dàn 
chúng, thứ nhất là ở miền Hậu-giang. 


Tháng 10, năm Quíi-dậu (1873), tức là năm thứ hai 
mươi sáu (26) triều vua Tự-Đức, trước đây 91 năm, Nguyên- 
tri-Phương, Khàm-mang vua Tự-Đức cùng con là Phò Mã 
Nguyễn-Lâm ra Hà-nội chống quân Pháp xâm lăng. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 581 


Việc không thành, hai cha con đã tử tiết ! 
Nguyên nhân câu chuyện như sau này: 


* 
Ж ж 


Quân Tây đánh thành Hà-nội, Ту do chính là họ muốn 
chiếm đồng bằng sông Nhỉ-hà và cả miền núi Bắc-Việt. 
Vì, theo ngay tài liệu của Francis Garnier, đồng bằng là 
một уша lúa, có nhiều nhân công, còn miền núi có rất 
nhiều mỏ. Но dà chiếm được toàn thê Nam-kỳ luc tỉnh; 
bây giờ họ muốn chiếm Bắc-kỳ: đất Trung chỉ là một 
dải đất nghèo giữa hai miền Ñam-Bắc, trước sau sẽ bị chiếm. 

Vậy tháng 10, năm Qui-dậu (1873), quân Tây đánh thành 
Hà-nội. 


Lý do mà họ viện ra là lý do gì? 


Nguyên là vào tháng sáu nhuận cũng năm Qui-dậu 
(1873), theo đúng sử ta do Quốc-sử-quản ghi chép, tàu 
< Từ-phô-Nghĩa ở Hà-nội đã lâu, quyết ý thông thương. » 

Vừa gặp quan tỉnh Nghệ-an là Tôn-thất-Triệt được thư 
Từ-phô-Nghĩa trả lời cho Giám-Mục Hậu (người Pháp) nói 
rằng : < Hiệp vốn mở sự buôn, từ Вӣс-ку đến Vân-nam ». 
'Tôn-thất-Triệt liền dịch thư ấy dâng lên. Ngài khiến sao 
thư ấy cho Nguyễn-tri-Phương và các Tỉnh Bắc-kỳ hết lòng 
phòng bị. Rồi tàu ấy chạy lên Thượng-du tỉnh Hưng-hóa. 

Tôi vẫn theo đúng sử cü mà chép như sau này: 

< Tháng рау, Cơ mật tàu rằng tàu từ Phô-Nghĩa từ 
mùa Đông năm ngoái chạy tói Hà-nội. Bởi bọn buôn Bành- 
lợi-Ký và Quan tả đình mưu làm võ duc cho nó. » 


582 QUỐC-SỬ ТАР LỤC] 


Vậy, tàu Tù-phồ-Nghỉĩa (tức tên lái buôn Jean Dupuis} 
dš muốn mó đường thông thương tü Bắc-kỳ tới Vân-Nam 
và nhờ người Tàu đưa đường. 


Vấn đề đặt ra cho Nguyễn-tri-Phương là tên Tù-phồ- 
Nghĩa có thật muốn đi 'buôn không? Buôn gì thời phải 
khai. Hay là lại muốn lấy cớ đi buôn đề do thám tình. 
thế nước ta và các địa điềm quân-sự, dùng bọn người 
Tàu dẫn đường đề xâm lăng Bắc-Việt của chúng ta, sau 
khi mà quân Pháp đã dùng võ lực mà xâm chiếm toàn: 
сбї Nam-kỳ lục tỉnh ? 


Nguyễn-tri-Phương bèn ủy cho Võ-Đường mời Từ-phỗ- 
Nghĩa đến công quán hội-nghị. Tên nầy đi khỏi, chỉ có 
2 người Tàu là Uông-su-Gia và Hà-Sần đến hội-nghị. 


Sử chép như sau näy: 


< Vð-Đường nói : Đồ quân КЫ, lë phải triệt lại. Các 
ông phải khai các người trong tàu đề khám ». 


Sự xem xét các võ-khí và sự kiềm soát người trên 
tàu của tên Từ-phô-Nghỉa là thuộc quyền của một nước 
độc-lập. Và lẽ tất nhiên là bồn phận của các nhân-viên 
phu-trách. Chúng ta có gi là khiêu khích đâu, ấy thế mà 
hai người Tàu kia không chịu cho khám. Lễ tất nhiên là 
họ đã theo lệnh của Từ-phô-Nghĩa. 


Việc nầy là một việc lớn. 
Việc đưa tới Triều đình. 
Vua Tự-Đức dà khiến Binh-bộ Tham-tri Phan-đình- 


Bình sung khám phải ra Hà-nội, hiệp đồng Nguyễn-tri- 
Phương. xử trí việc Tü-phó-Nghia. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 588 
Sử chép là < Tù-phô-Nghĩa tự tiện chở súng ống và 
gao muối lên Vân-nam rồi chạy đến Hạ-hoà tỉnh Sơn-tây >. 


Quân Pháp hồi đó đã chiếm đóng toàn cƏi Nam-Việt, 
bën phái viên Quan Ва Ап-№ћіёр (Francis Garnier) đi tàu 
tới cửa Đà-nẵng rồi chạy ra bến Hà-nội. 


Khâm mạng Nguyễn-tri-Phương, Bố chánh Võ-Đường 
và Lành-binh Nguyễn-đăng-Nhiễm ra trú quán đón rước. 
Chinh nhà vua đã khiến quyền tạm dọn nơi trường thi 
đề khoản đãi An-Nghiệp (Trường thi tức là địa điềm Thư- 
Viện Trung-Ương hiện thời ở Hà-nội). 


Vậy thời An-Nghiệp đã tới Hà-nội, được đón tiếp long 
trọng. Theo thư của người Pháp (Pháp Soái đóng ở Sài- 
gòn) thời An-Nghiệp chỉ có sáu mươi tên (60) lính được 
vua Tự-Đức thuận cho phép ra Hà-nội là đề theo đúng 
như sử ta chép — < bảo Tü-phó-Nghia lui tàu ra đề bàn 
điều lệ thông thương >. 


Triều đình ta vui lòng mở cuộc thông thương với Pháp, 
nhưng nếu Pháp muốn dùng Từ-phô-Nghĩa lấy tàu (có mắc 
súng) mà lui tới trên sông Nhĩ-Hà, trước khi có điều lệ 
thông thương, thời thật là vô lý. 

Nay An-Nghiệp ra Hà- nội đề bảo tàu Từ-phô-Nghỉa 
phải rút ra bièn thời là việc < phải > của Chinh-phủ Pháp. 

Vậy An-Nghiệp ra Hà-nội. Nhưng đáng lë Y phải bảo tên 
Từ-phô-Nghĩa trở tàu ra ngoài biên thì Y lại ở Hà-nội 
(bến Đồn-thủy, phía lò lợn bây giờ). Sử ta lại chép như sau : 


« Quan Năm nước Pháp, đem 5 chiếc tàu hoà (tàu biên 
chạy bằng máy chứ không phải bằng buồm) tiếp đến Đồ-Sơn >. 


584 QUÕC-SỬ TẠP LỤđG] 


Công điệp của người Pháp cho biết rằng: « Một chiếc 
chạy lên Hà-nội, còn bốn chiếc rồi cũng đến đỏ » (theo sử ta). 

Vậy người Pháp ngoan cố. Mượn cở Từ-phŠ-Nghĩa 
đề sai An-Nghiệp ra, bề ngoài nói là đề đuổi Từ-phôỗ- 
Nghĩa, nhưng sự thực là đề chiếm chỗ. 


Rồi năm tàu máy đến tiếp viện. 
Chứng cớ xám lăng đã гӧ ràng. 
Đồng bằng sông Nhĩ-hà sẽ bị mất hay sao? Sẽ cũng 


bị mất như đồng bằng sông Cửu-long hay sao? Nước së 
mất hết hay sao ? 


Chúng ta không biết Nguyễn-tr-Phương nghỉ như thế 
nào ? Dù sao, Quân Pháp dà đánh thành Hà-nội và Nguyễn- 
tr-Phương và con dà chết theo thành. 

РР 

An-Nghiệp muốn mau mở việc buòn. Muốn dự định 

Hoà-ước với quan ta. Y đã giao tỉnh niêm yết Hoà-ước 


ấy. Nguyễn-tri-Phương bèn trả lời, theo sử chép, là « Không 
có Triều Mạng, không dám thiện hành >. 


Vậy An-Nghiệp đã áp bức ta quá và Nguyễn-tri-Phương 
đã trả lời một cách có lý. Việc thông thương giữa hai 
nước là do hai Chinh-Phủ quyết-định, chứ đâu do một 
tèn Quan Ba tự ý quyết định. 


An-Nghiệp đã cư xử như thế nào ? 


Sử ta chép một cách rất sơ sài các sự việc xảy ra: 
« An-Nghiệp giân. Ngày mồng một tháng mười, năm Qui- 
Dậu (1873) thình linh đánh tỉnh thành. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 585 


Khâm mạng Nguyễn-tri-Phương với con là Phò Mà 
Nguyễn-Lâm (Lâm ra thăm cha) giữ cửa Đông-Nam. 


Binh Pháp phá cửa ấy trước. Lâm bị đạn chết, Tri- 
Phương bị thương, thành liền mất. 


Chúng ta nên chú ý tới chữ « thình linh >: Quân Pháp 
đánh bất ngờ, không tuyên chiến. < Lâm ra thăm cha»: 
có lề Nguyễn-Lâm muốn ra trợ chiến với cha ; nếu phải 
chết, thời hai cha con sẽ cùng chết với nhau... 


Còn nhiều chuyện về sau, giữa Quân Pháp xâm lăng 
và ta. 


Về việc Nguyễn-tri-Phương chết, sử ghi như sau nầy : 
« Nguyễn-tri-Phương mất ở nhà trú thự thành Hà-nội. Trước, 
nhân bị thương, ở tại đỏ; đến đây không chịu ăn uống, 
người Pháp đưa chảo và thuốc, Ông đều phun ra cả, 
TỒi mất >. 


Tôi không biết là vào ngày nào, nhưng trong tháng 
mười một năm  Qui-dậu (1874). 


Tháng mười hai, sử chép rằng Vua Tụ-Đức < nhở đến 
Nguyễn-tri-Phương, một nhà tử tiết, truyền Quan Tỉnh Hà- 
nội sai dân phu hộ tang Quan tài Ông và Phò-mä Nguyễn- 
Lâm về làng an táng; và tặng Phò-Mà Lâm Hàm Binh- 
bộ Thị-Lang đề khuyên người trung hiếu >. 


Năm Ất-hợi (1875), tháng sáu, Vua Tự-Đức cho lập nhà 
thờ ở sinh quán vị anh hùng dân-tộc nầy, tức là ở làng 
Đường-long, phủ Thừa-thiên (làng Đường-long nay dài là 
Chí-long). 


586 'QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Sử thần, ở Quốc-sử Quán có ghi như sau này: 


«Ngài nghỉ tới Nguyễn-tri-Phương, tặng Binh-bộ Tả 
Tham-tri và em là Nguyễn-Duy tặng Binh-bộ Tả-Tham-tri, 
con Ја Nguyễn-Lâm tặng Binh-bộ Tà-thi-Lang ; hoặc vì 
nước bỏ mình hoặc vì cha tuân tiết, Trung — Hiếu — Tiết 
Nghĩa nhóm về một nhà, họ Bợn đời xưa cũng không 
hơn được; cho nên đặc mạng lập nhà thờ ở làng, tuế 
thời khiến Quan Huyện sở tại đến tế ». 


< Họ Bon là Bon Khön, đời Tấn, đương đau, gắng ra 
đánh giặc, bị chết. Hai con Chân và Hu, thấy cha tử trận, 
liền ra đánh, đều bị hại cả. Vợ Bợn Khồn là Vũ-Thị, vỗ 
{Һау hai con khóc. тапа; « Cha là trung-thần, con là hiểu 


° 


từ, còn phàn nàn gì ?» 
Nguyễn-tri-Phương chết vì nước, năm 74 tuôi. 


(Xin xem Việt Nam Sử-lược — Trần-trọng-Kim về việc 
nầy.) 


TÌM HIỂU CAO-BÁ-QUÁT 


Tôi đọc bộ Viét-Nam Sử-lược thấy Trần-trọng Kim có 
viết như sau này về « Giặc châu chấu » (chương tám). 


« Năm Tự-Đức thứ bầu (1854) ở tỉnh Sơn-tày, có một 
bọn người đem Lé-duu-Cự là dòng đổi nhà Lê, ra lập: 
làm Minh chủ đề khói sự đánh nhà Nguyễn. 


Lúc ấy, có (Cao-bá-Quút, người làng Phú-thụy, huyện 
Gia-lâm, tỉnh Bắc-ninh, thi đỗ Cử-nhân, ra làm quan được 
bồ chức Giáo thụ Phủ Quốc-oai, Son-tág. Cao-bả-Quát có 
tiếng là người văn-học giỏi ở Bắc-kỳ mà cứ bị quan trên 
đè nén, cho nên bức chi, bỏ quan, về đi dạy học, rồi 
theo bọn ấy, xưng làm Quốc-súy để dấy-loạn ở vùng Sơn- 
tây và Hà-nội. 


Tháng chap năm ấy, Quan phó Lãnh binh Tỉnh Son- 
tây là LẺ-THUẬN di đánh, bắt được CAO-BÁ-QUÁT, đem 
về chém tại làng. 


Nhân vì mùa tháng chap năm ấy, ở vùng Đắc-ninh 
và Sơn-tâg, có nhiều châu chšu ra phá hoại, mất cả mùa 
màng, rồi đến cuối năm lại có giặc ấy, cho nên người 
thời bây giờ gọi là «Giặc Châu chšu. 


Cao-bá-Quát chết rồi, Lê-duy-Cự còn quấy rối, đến 
mấy năm sau mới dẹp yên được. Từ đó trở đi, không 
năm nào là năm không có giặc, nhưng kiệt-liệt hơn là 
giặc lên Phụng và giặc Khách ở man Thượng-du. > 


588 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tôi đọc bộ Quốc-triều chánh biên thấy chép như sau 
пау: 

« Tháng mười hai, năm Giáp dàn (1854) (là năm thứ 
bảy triều Vua Tự-Đức) phó lãnh binh Sơn-tây, 1-Тһийп 
phá hết đẳng giặc ở núi An-sơn. Cao-bá-Quát thua, rồi 
chết. Quan triều bắt sống được Tưởng giặc và Đẳng giặc 
đem về. 


Trước khi ấy, Ва-Опа làm Giáo-thọ Phú Quốc-oai, у 
minb có tài mà làm quan nhỏ, bèn mưu nghịch, cùng 
người trong Đẳng tôn Lá-dup-Cự làm Minh-chủa mà mình 
làm Quốc sư, rủ nhau làm giặc ở miền На-пбі, Sơn-tâu 
được vài năm. Đảng ấy dần dần bị bắt, giết hết ›. 

Trần-trọng-Kim đã chép gần đúng như nguyên văn 
đoạn của bộ Quốc-iriều Chánh-biên và Người không có ý 
kiến riêng nào về Cao-bá-Quát và Lê-duy-Cự cả. Người 
chỉ cho là những tên giặc mà thôi và «tên > Cao-bả- 
Quát sở di làm giặc là vì chức kém, bị quan trên đè 
nén, vì thù hàn mà làm loạn < theo bọn > giặc ! 


Trong bài nhỏ näy, tôi xin trình với độc giả mấy 
ý kiến thô thiền của tôi về Cao-bá-Quát, tuy đã có nhiều 
vị viết về thân thế và thi văn của Cao-bá-Quát. 


Trước hết, tôi cố tìm hiều cá nhân Cao-bá-Quát, rồi 
sau tôi đặt Cao-bá-Quát vào hoàn cảnh xà hội và chính 
trị thời bấy giờ. Tôi không biết tôi sẽ nói đúng không ? 
Tôi xin nhờ quý vị độc giả chỉ giáo cho. 

Sử liệu về Cao-bả-Quát mà tôi dùng rất ít. 


Trong Văn-nghệ tập san, số 6, xuất bản tháng 10, 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 582 


năm 1955, tôi đứng về phương diện đại cương mà tông 
quát vấn đề < Nhà LẺ và nhà NGUYÊN ». 


Tôi phải đặt Cao-bá-Quát là một chị tiết vào trong 
một vấn đề chung, ấy là sự quật khói của con cháu nhà 
Lê, và nói rộng ra nữa là của toàn dân đồng bằng phì 
nhiêu sông Nhĩ-hà, đã biết mấy nghìn năm văn hiến, 
không có thể chiu được sự < đô hộ > của một Chính phủ 
người Trung, chỉ dùng võ lực mà đàn áp, người dân thời 
lai Chiêm-thành, lai Tàu di cư, đất thời hẹp, kinh tế kém, 
văn hoá kém. Dán Bắc-hà đã coi nhà Nguuễn nhu một 
thứ Chế-bồng-Nga. Nhà văn Nguyễn-Khuyến dš nhao Vua 
nhà Nguyễn như đồ phường chèo, và người chẳng coi 
ra trò trống chi cả. 

Và lại nhà Lê dà biết bao đời có công với dân... 

Nhà Nguyễn Tây-Sơn lấu сб phò Lê, diệt Trịnh ra 
đánh Вӣс-һа. Rồi lấy cö đánh quân Тап xâm lăng mà 
chiếm ngôi nhà Lê. Nguyễn-Huệ 48 có lý về nhiều phương 
điện, nhưng dán chúng đất Bắc vån nhớ nhà Lê. Rồi nhà 
Nguyễn, với Triều đình ở Huế, thống trị toàn đất Bắc, 
dân Bắc thứ nhất là dân Thăng-long, nào nhớ tới lịch 
sử từ xưa, nào nhớ tới nhà Lê, dán Bắc cho nhà Nguyên 
như những kẻ liếm quyền. | 

Cao-bá-Quát cùng chung một tư tưởng với Nguyễn- 
Du, Nguyễn-Khuyến... với biết bao nhiên vị nữa mà tôi 
không biết tên. 

Cao-bá-Quát đã thụ nghiệp ai ? Tôi không biết rõ. 
Nhưng sinh quán là làng Phú-thụy, huyện Gia-lâm, tỉnh 
Bắcninh. Nhìn qua sông Nhĩhà là kinh đô Thăng-long, 
Kinh đô từ đời Lý, Trần, Lê. 


590 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 


Cao-bả-Quát chắc đã phải qua sông Nhỉ-hà, sang trọ 
học ở Thăng-long, dà phải đến nghe giảng văn ở Vän- 
miču, đã đọc các bia tiến sĩ, đã thấm nhuần không khi 
văn học của nơi nghìn năm văn hiến. 


Con trai đất Bắc (Bắc ninh) sang tu luyện ở ngay 
thành Hà (Hà-nội), các điều kiện này thêm vào thông minh 
са nhân và giòng giống (mà tôi không biết dà đào tạo 
nên con người văn học giỏi (cũng như Cao-bá-Nha), tri 
khí hiên ngang, đối với nhà Nguyễn. 


Rồi sau khi thi đỗ ở trường Hà — đồ Cử nhân — 
Cao-bá-Quát mà tôi không biết bấy giờ bao nhiêu tôi; 
vợ con gì chưa, óng cụ bà cụ khuất hay còn... : 

... Cao-bá-Quát сһау Kinh... Hoan lộ của Cao-bá-Quát, 
như thế nào ? я 

Tôi không biết rõ vì thiếu tài liệu đề tra cứu. VẢ) 
lạ tra cứu đề làm gì ? Chỉ là những chỉ tiết nhỏ, chắc) 
it ảnh hưởng tới một người bản lĩnh như Cao-bá-Quát. 


Có mấy điềm mà chúng ta nên chú ý trong mấy câu, 
của Cao-bá-Quát mà thường được truyền tụng. 
1.— Мап thay cái müi рд duyên, 
Câu thơ Vi-da con thuyền Nghệ-an. 
Kinh đô Phú-xuàn, mà nôm na ta gọi là Huế — Bởi 


chữ Hoá trong hai chữ Thuận-hoá đọc tranh ra — Kinh đô 
Phú-xuân, trước đâu, hơn một trăn năm, như thế nào ? 


О tå ngan sông Hương là Thành, Hoàng-thành và Tå- 


DANH-NHÂN LỊCH-SỞỬ 591 


cấm-Thành, ba thành bọc lấy nhau, theo kiến trúc thành 
nhà Minh. Rồi có các phường, các phố về phía Gia-hội. 


Về địa thế chật hẹp ở tả ngan nên các phủ Chúa, 
các dinh quan về hữu ngạn sông Hương, ở về một làng 
gọi là Vi-da. Các ông Chúa, ông Vua thường làm thơ, 
tự khen, khen lẫn nhau. 


Ô Nghệ-an, tr cửa sông Lam, các thuyền nước mắm 
đưa ra bến Nam-dinh một thứ nước mắm đặc biệt, có người 
khen ngon, có người chê là nặng mùi. 


Ngán thay cái müi vô duyên, 
Câu thơ Vĩ-dạ, còn thuyền Nghệ-an. 
Câu này là câu chê ăn hoá đất đế dó nặng mùi, Сап 
chê này có đúng không ? Hay là một câu sược ? 


Dù sao, tôi nhận thấy là Cao-bá-Quát đã phải là người 
có tài học và phải có cam đảm đề mà bảo các ông Hoàng 
đi nữa, chỉ là đồ абі! 


2.— Cao-bá-Quát lại còn chữa một đôi câu đối, ở 
một điện. Câu đối dó như sau này: 


Tử năng thừa phụ nghiệp, 
Thần khả báo quản án. 


Câu đối này là do Vua Minh-Mạng đặt ra và cho 
khắc treo ở Điện Cần-chánh. 


Cao-bá-Quát đọc câu đối này và có phê như sau : 


592 QUỐC-SỬ TẠP LỤC, 


Hảo hề ! Hảo hề ! 
Phụ їй, quân thần điên đảo ! 
Và có chữa như sau: 
Quản án ! Thần khả báo! 
Phụ nghiệp ! Tử năng thừa ! 
Thực, ra theo sự hiều biết thô thiền của tôi, câu 


đối trên hay, câu đối dưởi ngược lại chữ cũng hay, nó 
thế nào cũng được. 


Nhưng tôi chủ ý tới điềm là Cao-bá-Quát đã dám chữa 
đôi câu đối của vua Minh-Mạng, khinh mạn nhà vua dà 
băng, khinh mạn triều đình đốt chữ, hay hèn nhát, không 
dám chữa một câu đối nhà vua, đủ biết là không һау. 


Nhưng còn... vua không ra vua,: tôi không ra tôi, cha 
không ra cha, con không ra con, thời là làm sao? Bao 
quản thần, phụ tử ra sao? 


Nghĩa quán quán, thần thần, phụ phụ, tử tt của đạo 
không, nghĩa này còn không? Thật là đại loạn ! 


Y Cao-bá-Quát có thề như thế đấy ! 
Ngán thay cái mũi vô duyên, 
Câu thơ Vĩ-dạ, соп thuyền Nghệ-an. 
Văn hóa đất kinh ký Phú xuân suy đồi quá. 
Hảo hề ! Hảo hề ! 
Phụ tử, quân thần điên đảo ! 


Về chính trị và luân lý nhà Nguyễn làm дао điên tất са! 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ : 593 


Cao-bả-Quát đã có thề nghỉ như thế nào? Và sẽ 
hành động ra sao ? 


Theo ý tôi, thời chúng ta nên tìm hiều tâm lý Cao- 
bá-Quát qua mấy câu tạm gọi là tiêu biều đề nhận thấy 
rằng đây là một người ưu thời mãn thế, có chí phi 
thường. 


Có đâu phải là người cong lưng uốn gối, tôi të đồng 
tiền. Mà cũng có đâu phải là con người mà ai « đè nén » 
nồi ? 

тыя 

< Bồi bó quan, về đi dạy bọc». Tiến vi quan, đạt vi 

sư, cô nhân đã dạy như thế kia mà. 


Vậy Cao-bá-Quát về làm Giáo thụ phủ Quốc-oai tỉnh 
Sơn-tây. 


Vế trên câu đối, cho chúng ta biết là Cao-bá-Quát 
sống hiu quanh, chỉ có vợ... và có thể không có соп. 
Cụ Ông, cu Bà đã có thề về với tiên tô hay ở làng, 
ở Phú-thuy. 

Day học thời nào học trò có đông đâu ? Chỉ có đăm 
đứa ! Mà có đứa nào ra hồn đâu ? 

Lý do phiền muộn vë đòi sống gia đình, vë đời sống 
nghề nghiệp đã có thề làm cho Cao-bá-Quát buồn. Và, uốn 
dà phán ийі vë Triều đình Ниё, báu giờ lại càng phán 


nất hơn. 


Tôi phóng đoán như thế. 


594 QUỐC-SỬ TẠP тй 


Bây giờ, chúng ta sẽ tim hiều, trong điều kiện nào 
con người chắc tuổi quá ba mươi, trae bốn mười, hoá 
rộng, đã làm quan ở Triều, nay trở về dạy học ở một 
tỉnh nhỏ, nhà trống, trường vắng, học trò dốt... Con 
người đó dš sống trong hoàn cảnh kinh tế và xã hội; 
chính trị địa phương và toàn quốc như thế, con người 
йу sẽ đối phó như thế nào? 


Sao Cao-bát-Quát đã không như Khuẩi-Nguyên, 48 không 
như Nguyễn-gia-Thiều, như Nguyễn-Du. Sao cũng lại không; 
lấy làm sung sướng mà là một Luc niên phu tử ? Sao lại 
không như Nguyễn-Khuyẽn ? 


Tôi đặt những câu hồi này đề Bộ. tìm hiều Cao-bá-Quát. 
Khó hiều lắm, 


ж 
ж + 


Tôi dẫn ra đây một sử liệu dš được ghi trong bộ Quóc- 
triều Chánh-biên là bộ sử chính của nhà Nguyễn. Sử liệu. 
яу như sau пау: 


« Năm Mậu thân, hiệu Tự-Đức nguyên niên, tháng 6 
(1848). Ngài truyền dụ răn các quan rằng : 


« Quan vui thời dân khô, trên ích thời dưới tôn, 
chẳng qua vì quan lại vë văn lộng pháp, ta sự "hai 
dân. Hoặc nhân đoán ngục xét hình, dụng tâm làm nặng 
nhẹ, mà sách người lấy của, hoặc nhân bắt lính, đòi thuế, 
giả đốc sức đề kiếm miếng chia nhau, hoặc đem đồ thỉnh 
thác quan trên đề nhờ nâng đỡ, hoặc sanh việc góp lương 
người dưới đề lấy tiền riêng ; tỉnh tệ còn nhiều, ta thật 
lấy làm buồn lắm ! 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 595 


Người xưa có nói : 


Bầy một điều lợi không bằng trừ một điều hại, sanh 
ra việc không bằng giảm đi một việc. 


Bây giò, việc nên làm trước, chỉ nên hình thời khoan, 
chánh thời giảm, quan thời thanh, lại thời liêm. 


Các ngươi phải giữ thế nào cho quan lớn giữ phép, 
quan nhỏ thanh liêm, đều bỏ hết thói tệ. Thức khuya, dậy 
sớm, lòng lo cần thận siêng năng. Trên giúp ta những 
điều nghỉ chưa tới, dưởi khiến cho trăm họ đều được 
yên vui, ấy là ta trông lắm mà thiên hạ càng may lắm ! > 


Tờ dụ nầy, sử ghi là vào tháng 6 năm Mậu thân nghĩa 
là đúng bảy năm trước khi Cao-bá-Quát bị bắt đem chém, 


Vậy tôi nhận thấy mấy điểm sau đây : 


1.— Chính vua Tự-Đức хас nhận triều chính 45 nát, 
địa phương tham ó, cả văn lần уб. Mà cái hoạ nầy đã 
có từ lâu. Như vậy thời không những nhân tâm ở Bắc, 
ở Nam mà còn ở Trung nữa, ở bất cứ đâu đâu, nhâm 
tâm cũng uất hận. 

2.— Hảo hề! Hảo hë! 

Phụ tử, quân thần điên đảo ! 


Cao-bá-Quát đã có can đảm viết như thế, dù biết 
rằng có thề bị mất đầu. Con người này, ai đè nén nỗi ? 
Về phương diện chính trị, Cao-bá-Quát nhận thấy là phải 
đánh đồ nhà Nguyên ! 


Muốn đánh dó nhà Nguyễn thời phải tìm một người 


giòng 9101 nhà Lê mà pho. Người đó cũng có chí lớn 
ấy là Lê-duy-Cự. 


596 QUỐC-SỬ ТАР LỤC 


Lê-duy-Cự được nhiêu người hưởng ứng nên đượế 
tôn lên làm Minh-chúa. | 


Cao-bá-Quát chắc đã được nhiều người — mà сһйс 
thuộc giới nho si bầu lên làm Quốc sư. 


Tôi nghĩ tới Lưu-Bị và Không-Minh, tuy nhà Nguyễn 
đã diệt nhà Lê đề tiếm quyền. 


Вау giờ, chúng ta xem tình trạng kinh té hồi đó như 

thể nao? 
978 ' 

Tràn-trong-Kim сб chép: < Ô trong nước thời thỉnh 

thoảng lại có tai biến như nước lụt, đê 00... vân vân... y 
И ГА 

Ở Hưng-Yên, đê Văn-Giang vở mười tám năm liền, 
cả huyện Văn-Giang thành ra bãi cát bỏ hoang, dân- 
gian đói khô, nghề-nghiệp không có, cho nên người di 
làm giặc càng ngày càng nhiều vậy. 


Nhận-xét nầy của Cụ thật là xác-đáng. Đọc quyền sý- 
lược của vị tiën-bói näy tôi thường thấy nhiều chi-tiết rất 
quý. Tôi đọc trong bộ Quốc-triều Chánh-biên thấy chép 
như sau này : 


< Tháng hai năm Quí-Sửu (1853), Ngài ban hai bài thơ 
Ngự-chế cho các quan ở Kinh và ngoài. 


Nguyên trước khi ấy í mưa, Ngài lo lắm, lắm hat: 
bài thơ Vọng vù thuật hoài. Đến khi tế Nam-Giao rồi/ 
Ngài ngự về, được trận mưa їо luôn mấy ngày, lúa ruộng: 
đều sanh sắc ›. | 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 507 


Vậy miền Trung-Việt đã bị hạn hán, nhưng sau có 
mra. Chẳng biết mùa màng đã được vớt vát như thế 
mào ? 


Còn Bắc-Việt ra sao ? 


Sứ chép là, tháng năm, « Bắc-ninh, Sơn-tây bị hoảng- 
Irùng làm hại. Ngài dạy tra phép bắt sâu đời xưa lục 
га cho các tỉnh ấy tuân-hành, 


Trần-trọng-Kim cũng có ghi như sau này: 


e Nhân vì năm ấy (mùa tháng năm) ở Vùng Bắc-ninh 
và Sơn-tây, có nhiều cháu-cháu ra phá hoại, mất cả mùa 
màng, rồi đến cuối năm lại có giặc ấy (sự nồi-loạn của 
Cao-bá-Quát) cho nên thời bấy giờ gọi là «giặc Châu- 
chấu ».. 


Vì nẵng làu quá nên ruộng nứt nê. ra, ruộng chiêm 
không đủ nước, các mầu khô héo nên các thứ sâu ở 
dưới đất sinh ra ăn lá cây lúa, ăn các thứ mầu, ta gọi 
chung là hoàng trùng. Riêng giống Cháu-chấu bay từng 
đoàn, từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác, chỉ thoáng 
một buổi mà cả một cánh đồng bị bại, không có cách 
nào mà ngăn được. | 


‚Ноа châu-chấu là họa có thực, như sử đã ghi. Nhưng 
chữ «giặc Châu chấu»là đề chỉ sự nồi loạn của Cao- 
bá-Quát, có phải đã nguy hiêm cho chính quyền như họa 
châu chšu thật khong? ` 


Sau vụ hạn hán nầy, vào cuối ha sang thu, có thê có 
nhiều trận mưa to. Nước lù trên triền sông Nhĩ-hà, từ 
miền Vân-nam đồ về, dë хб tan-tành, phù sa đỗ .ngầu 


598 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


tràn vào đồng ruộng các miền hạ bạn như Hưng-yên, 
Thái-bình. Tuy các phù sa nầy, vài năm sau, sẽ làm 
cho đồng ruộng tốt hơn trước, nhưng dù sao năm 1854 
là năm mà dân Bắc đói, tht nhất là dân hat Bắc-ninh, 
Sơn-tây. | 


Nguyên dà thấy nhà Nguyễn ø#ăn-hóa kém, chính-trị 
loạn. (Xin độc giả xem lại bài dụ của vua Tự-Đức mà tôi 
đã dẫn ở trên) nay lại có giặc hoàng trùng, giặc châu- 
chấu, Cao-bá-Quát và Lê-duy-Cự đều tin như dân rằng 
Trời không tựa nhà Nguyễn nữa, bèn tông động binh ở 
ngay vùng Sơn-tây đánh về miền Hà-nội. 


Cao-bá-Quát bị Phó Lầänh-binh Sơn-tây là Lê-Thuận 
bắt sống ở mặt trận, bị trói đem phơi nắng. Cao-bá- 
Quát bèn vịnh rằng: 

Nước trong leo lêo, cá đớp сӣ, 
Trời nẵng chang chang, người trói người. 

Rồi bị đóng vào cũi, ngồi khòng ngồi được, nằm 
không nằm được, bị khiêng lủng lẳng trên một cây tre 
đem về chính quán là làng Phú-thụy, huyện Gia-lâm, 
Bắc-ninh đề cho chính dân làng được biết, trước khi hành 
hình. 

Ba hồi trống giuc, mồ cha kiếp, 
Một nhái gươm đưa, má mẹ đời. 


* 
* ж 


Sau Cao-bá-Quát còn có nhiều cuộc nồi loạn ở đất Bắc, 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 599 


Lê-dny-Cư tiếp tục dấy binh rồi đến Ló-duy-Ninh, rồi 
đến Nguyễn-oăn-Thỉnh tức là Cai Tông Vàng, đánh phá ở 
miền Bằc-giang, Bắc-ninh, Hải-dương. Hồi đó lại có một 
H giặc Тап tràn sang ta ở miền Hải-ninh (Móng- сау). 
Người Nùng khởi loạn ở Thái-nguyên. 


Vua Tự-Dức phải huy động quân ở Kinh ra hợp với 
quân Thanh, Nghệ đề trợ lực cho quân địa phương ở 
các tỉnh Вас có giặc. 


Các Tưởng của Triều đình là Trương-guốc-Dụng, Nguyên- 
bá-Nghỉ và sau là Nguyễn-tri-Phương. 


Nhà Nguyễn đã thắng hết cả các cuộc nồi loạn nói 
trên, cũng như đã thắng < giặc Châu-chấu > vây. 


о . . - 


Dë kết luận bài nhỏ nầy, tôi nhận thấy là các thiên 
tai đưa đến sự đói khó cho dân-chúng, cùng sự cai trị 
thối nát của tham quan ô lại làm dân-chúng oán giận đã 
là những lý do chính cho sự khởi loạn của Cao-bá-Quát, 
người sỉ có tính hiên ngang, không phục nhà Nguyễn và 
vẫn tưởng nhớ tởi nhà Lê. 


SUY NGHĨ VỀ TÌNH BẠN 
CỦA CỤ NGUYỄN-KHUYẾN 


Cụ Nguyễn-Khuyến tên trước là Nguyễn-văn-Tbắng. 

Chữ < Văn-Thắng» cụ đã đạt. 

Chứng cớ là cụ đỗ đầu ba kỳ thi. 

Cụ quê ở làng Yên-đồ, vì vậy có chữ Tam nguyên 
Yên-đồ (người làng Yên-đồ, ba lần đỗ nhất). 

Tại sao cụ lại đồi tên ? 

Tại sao Nguyễn-văn-Thắng đã đôi tên là Nguyễn-Khuyến ? 

Khuyến nghĩa là dạy. 

Vì có lề cụ nghi rằng phải dạy đời. 

Dạy đời theo nguyên tắc nào ? 

Chúng ta nên suy nghĩ. 


Cụ đỗ, rồi ra làm quan, về cuối đời vua Tự-Đức, 
` 


về thời mà người Pháp thực dân sang xâm chiếm nước 
ta. 
Vi nhiều lý do mà người Pháp đã sang đây ? 


(Dù sao, ta không nhắc tới giai đoạn lịch sử đó, 
Nhắc tới đề làm gì ?) 


Cụ ra làm quan, vì bó buộc phải ra làm quan. 


Cụ được vua Tự-Đức cử làm Sơn-Hưng-Tuyên Tông đốc. 
Làm Tông đốc ba tỉnh. Mà Tồng đốc, nr.y xưa, to lắm. 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 601 


Cụ ra làm quan. 

Cụ bó buộc phải ra làm quan. 

Vì chiếu vua. 

Vì mảnh bằng mà cụ dà có! 

Ra làm quan trong một thời gian, cụ xin về nhà. 
Về nhà đề sống một đời nghèo của người «àm sỉ», 
Vậy ta tưởng tượng một người tài cao, đức trọng 


4а có uy quyền, bỏ uy quyền ấy, về nhà. Nhà là một 
nhà lá, ba gian hai chái, hay một gian hai chái. 


Cụ đã có câu thơ như sau này: 
Ba gian nhà có thấp le te, 
Ngồ tõi đêm sáu, đóm lập 1де. 
Cụ dš về ап dật, trong cảnh nghèo nàn. 
Thái độ của cụ là một thái độ tiêu cực. 
Tại sao cụ không ở với chính quyền đề tranh đấu ? 
Xin về hwu, cáo lão là bó bồn phận... 
Nhưng đây là việc riêng của ‘су. 
Chúng ta không có quyền bàn. 
Ta nên tìm hiều cụ thì hơn. 
Tìm hiều bằng cách nào ? 
Cụ có đề lại cho chúng ta một số thi ca. Hoặc là 


thơ bát cú hoặc là hát, nói, hoặc là trường thi. Thơ 
chữ Hán có, thơ chữ Nôm có. Cộng lại, rất 11 


Nhưng lượng ít, phầm nhiều. 


602 QUỐC-SỬ TẠP-LỤC 


Suy nghỉ về những câu thơ cụ đề lại, tôi thấm this 
và muốn cảm thông với cụ. 

Chưa chắc tôi có thê hiều được cu không; dù sao 
người sống chúng ta nên cố mà hiều người đã xa ta... 


* 
ж k 


Có hai bài thơ của cụ cho tôi biết quan niệm của 
cụ về nghĩa, tình, bè bạn. 

Hai bài thơ đó, tôi chép lại sau đây. Rồi chúng ta 
sẽ thảo luận. 

Bài đầu là bài thơ bát cú. Cụ làm khi có môt người 
bạn đến chơi, thăm cụ, sau khi cụ cáo läo về hưu, 
trong cảnh nhà tranh vách nát nhưng dù sao, cụ cũng 
dš có một cái ao, một cái vườn... như một nông dân... 
hạng thường mà thôi... 

Bà bấu lâu nay bác tới nhà, 

Trẻ thời đi vång, chợ thời ха. . 

Ao sâu nước cå, khôn chải cá, 
Vườn rộng, rào thưa, khó đuôi gà. 
Cải chira ra câu, cà chửa nụ, 

Bầu шта rụng rốn, mướp đương hoa. 
Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 
Bác đến chơi đâu, ta обі ta. 


Вау giờ chúng ta nên phân tích qua loa bài thơ ấy. 


Trong câu đầu < dà bấy lâu nay, bác tới nhà >, chữ 
bác là chữ rất thân của các cụ. Và nguyên cụ Nguyên- 
Khuyến là một vị quan to thời ta có thề đoán vị khách 
này cũng là một vị quan to. Chữ « nhà » có vẻ thân mật, 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 603: 


cũng như chữ «đã bấy lâu пау» vừa có ý nghia mong 
vừa có ý nghĩa trách. Vậy người ta có thề nghỉ rằng 
hai ông cụ này là bạn thân với nhau lắm, lân ngày mới 
gặp nhau. 

Trẻ thòi di ойпд, cho thời xa. 


Chữ {тё nghĩa là cả vợ lẫn con. 


Tại sao cụ lại nói ngay «chợ thời xa»? Là vì khách 
đến nhà thời phải tiếp đãi, thời phải mời ở lại ăn cơm, 
uống rượu, đề bàn bạc về chuyện này chuyện khác. Bây 
giờ nhà không có người đi chợ đề làm bữa rượu thời 
phải làm thế nào ? | 


Khách đến nhà, chẳng gà thì gói. 
Đó là câu thành ngữ. 
Vậy phải bảo người nhà ra ao đánh cá hay vào trong. 
vườn bắt con gà. Nhưng: 
Ао sâu nước cả, khôn chải са, 
Vườn rộng rào thưa, khó дибі gà. 
Vậy thịt cá không có, phải ăn rau vậy, hái it rau cỏ,. 
gọi là cây nhà lá vườn. Nhưng : 
Cải chứa ra câu, cà chta nụ, 
Bầu vira rụng rốn, mướp đương hoa. 


Thế mới khó nghỉ: dà bấy lâu nay, bác tới tôi mà 
chẳng có cách ăn một bữa cơm rau với nhau! Thôi! 
tôi xin mời bác một miếng trầu, rồi ta së nói chuyện.. 
Nhưng : | 


-604 QUỐC-SỬ TẠP LUQ 


Đầu trỏ tiếp khách, trầu không có, 


Ta có câu «miếng {тїп là đầu câu chuyên». Bây giờ 
{гап không có thì làm thế nào mà mở đầu саи chuyện 
.được ? 


Bác đến chơi đâu, ta uới ta. 


Thôi thì bác cứ ngồi chỗ bác, tôi ngồi chỗ tôi, không có thð 
:ăn nống với nhau cüng không có thề nói chuyện với nhau được. 


* 
ж ж 


Bài thơ này tế nhị lắm. Câu đầu có thë làm cho ta 
#ưởng lầm là cụ sẽ rất lấy làm vui vẻ mà được ông bạn 
già lại chơi, trong khi cụ đương buồn một minh trong 
cảnh hưu trí. 

Rồi vì cụ nghèo quá muốn mời bạn ở lại đề ăn 
cơm, uống rượu, ai ngờ chẳng có gì cả. Đến miếng trầu 
đề nhai cho đổ buồn mồm cũng không có. Dành là «ta 
với ta» vậy. | 


Hiều chữ «ta với ta» rằng hai cụ ngồi nói chuyện 
suông với nhau là lầm. | 

« Та với ta» nghĩa là tôi không tiếp bác. 

Mà tại sao lại thë? 

Đã gọi là bác thì phải là bạn học hay bạn đồng liêu, 


sao lại đối với nhau tàn nhãn như thế?; Chắc là có một 
bí ап gì mà ta chưa biết. 


Нау là cụ Nguyễn-Khuyến đã là người không hiều tình 


bè bạn, keo kiết đến nỗi một miếng trầu cũng tiếc không 
đem ra mời bạn? 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 605: 


Ta đọc hài thơ sau này, bài khóc cụ Nghè Vân-Đình,. 
Dương-Khuê thì ta sẽ hiền cụ hơn. Có bản bằng chữ: 
Hán nhưng cũng có bản bằng chữ nôm do chỉnh cụ dich. 
bản chữ Hán ra: 


Bác Dương, thôi, dà thôi rồi ! 

Nước mâu man mác ngậm ngùi lòng ta. 
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước, 
Bác uới lôi, tôi bác cùng nhau, 

Kính yêu từ trước đến sau, 

Trong khi gặp gỡ, biết đâu duyên Trời. 
Cũng có lúc chơi nơi däm khách, 

Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo. 

Có khi từng gác cheo leo, 

Thú vui con hát, lựa chiều cầm xoang. 
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp, 
Chén quỳnh tương ôm ấp bầu xuân. 

Có khi bàn soạn câu ăn, 

Biết bao đông bích điền phần trước sau. 
Buồi dương củu cùng nhau hoạn nạn, 
Miếng đầu thăng há dám tham đòi. 
Tôi già, bác cũng già rồi, 

Віёі thôi, thôi thể thì thói mới là. 

Việc đi lại, tuôi già thêm nhác, 

Trước ba năm gặp bác một lần. 

Cầm tay hỏi hết xa gần, 


Mừng rằng bác ойп tỉnh thần chưa сап. 


-606 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tui tôi kề còn hơn tuôi bác, 
Ма tôi đau trước bác mấu ngàu, 
Làm sao bác vôi vê ngay ? 
Chợi nghe tôi những chân tay rụng rời. 
Ai chả biết chán đòi là phải, 
Vội vàng chỉ må máí lên tiên? 
Rượu ngon không có bạn hiền, 
Không mua, không phải không tiền khóng mua. 
Câu thơ vičt, đắn đo chẳng vičt, 
Viết đưa ai, ai biết та đưa ? 
Giường Кіа treo những hững hò, 
Đàn kia gầu những ngần ngơ tiếng dan. 
Bác chẳng ở, dẫu pan chẳng ở, 
Tôi tuy thương lấy nhờ làm thương. 
Тибі già, hat lệ như sương, 
Hơi đâu ép lấu hai hàng chứa chan. 
Câu đầu : 


Bác Dương! Đây là tiếng gọi. Cụ vẫn tưởng tượng 
rằng : cụ Dương-Khuê còn sống. Nhưng sự thật đã làng 
сп giật minh: 


Thói! dà thói rồi! 
Và cụ buồn, một mối buồn bao la như mây như 
nước. 


Bồi trong bốn câu sau, cụ tóm tắt cái tình của cụ 
vòi cụ Dương, biết nhau từ khi đi thi và giữ trọn cái 
tình bè bạn cho đến khi kẻ khuất người còn.. - 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 607 


Câu : 
Вас обі lôi, 101 bác cùng nhau 
Tả rë sự quyến luyến của hai người bằng chữ tôi 
với chữ bác láy đi láy lại. 
Kính yêu từ trước đến sau 
Bạn thì chỉ có yêu. Có thày thì mới kính vì cụ 
tôn cụ Dương lên làm thầy. Thực là quý quả! 
Chữ duyên nặng nghĩa lắm, ý muốn nói rằng có lẽ 
hai người kiếp trước đã là bạn thân với nhau. 


Bắt đầu từ câu thứ 7 đến câu thứ 14, cụ làm sống 
lại những cảnh đời đẹp dë của hai cụ dà cùng hưởng 
vói nhau. 


Nào là đi chơi những danh lam thắng cảnh, ngồi 
bên bờ suối nghe tiếng nước chảy. 

Nào là khi cao hứng rủ nhau đi nghe: những danh 
са, hưởng thú thanh tao của cung đàn nhịp phách. 

Nào khi cùng nhau uống rượu, chén chú chén anh. 

Nào khi gió thi ca từ phú, người nọ hổi ý kiến 
người kia. 

Thực là hai cụ dà sống một đời đầy thi vị của hai 
thày khóa trẻ tuổi với những thú vui thanh tao, phong nhã... 

Bồi mỗi người mỗi ngả. Ai cũng phải ra đi làm quan, 
giúp Vua trị nước... Nhưng nước nhà ngả поћіёпо.,. Cũng 


như quốc dân, cũng như các kẻ sỉ, hai cụ cùng nhau 
hoạn nạn, 


608 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Nhưng cụ không дат tham < miếng đầu thăng > nghĩa. 
là đồng tiền của Chính phủ mới, mà «đời » nghĩa áf 
quốc. 


Tôi già, bác cầng già rồi, 
Bičt thôi, thôi thế thì thôi mớt là. 
Hai cụ cũng biết là bồn phận mình phải tích cực: 
mà phụng sự quốc gia và dân tộc; nhưng già rồi... 


Rồi cũng vì già mà xa bạn, ít khi đi lại. 
Cuộc gặp gö cuối cùng cách đây ba паш: 
Cam tay hỏi Һ xa gần. 


Ta thử tưởng tượng hai ông cụ già cầm tay nhau,: 
trên hai khuôn mặt răn тео lộ ra nỗi vui mừng vô hạn. 


Làm sao bác vôi vê ngay ? 


Câu này là một câu trách nhưng trách vì quá thương: 
tiếc? Cũng như câu : 

Vội vàng chỉ dà mái lên tiên ? 

Từ câu 29 đến câu 34, cụ tả cái khó của cụ sau 
khi cụ Dương không còn «ở» với cụ nữa. Mất người 
bạn hiền, cụ tuy thích nống rượu cũng không có can 
đảm mà uống nữa... Vì nhở tới người bạn < Quỳnh tương » 
ngày trước. Cụ cũng không làm thơ nữa. Làm tho đề 
cho bạn xem, bây giờ còn ai là bạn? Cái giường mà khi 
bạn đến, hạ từ trên vách xuống rồi hai người cùng ngồi trên 
đó nói chuyện với nhau, cái giường ấy së treo trên vách: 
mãi mãi, vì bạn sẽ không còn đến nữa. Cái đàn cũng 
cứ sẽ treo ở cột vì gây cho ai nghe ? 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 689 


Tả nỗi lẻ loi hiu quanh của một người mà bạn mất, 
tả một cách não nùng như thế, ai đọc mà chẳng thấm 
thia ? 


Bây giờ già rồi dù có muốn khóc cũng không đủ 
hơi sức nữa mà khóc, chỉ lấy nhớ làm thương, nghĩa là 
linh hồn cụ Dương bao giờ cũng sống trong tâm trí cụ 
Nguyễn. 


* 
* ж 


Ta đem so sánh hai bài thơ dẫn trên và đứng về 
phương diện tìm hiều tình bè bạn của cụ Nguyễn Khuyến 
thời ta nhận thấy mấy điềm sau này : 


Trước hết cụ có quan niệm rất cao về tình bạn. Với 
bạn, có những thú chơi thanh tao, có lòng quý giá, nhưng 
người bạn đó phải là người đáng kinh «từ trước tới 
sau >. 


Nếu không đáng «kính», vì người đó xu thời nịnh 
thể, bỏ hết cả chính nghĩa và khí phách của một sỉ 
phu, thời dù có làm nên quyền cao chức trọng thế nào, 
cụ cũng bó buộc phải tuyệt giao. Và dù có không hiều 
sự thờ ơ của cụ mà cử lại chơi cụ, cụ phải không tiếp. 

Tình bè bạn của cụ là đặt trên lập trường chính trị, 
quốc gia và dân tộc. 


Tưởng chúng ta nên suy nghỉ về lập trường này. Có 
thề là một bài học cho chúng ta, thứ nhất là trong lúc 
hoan nạn này. 


CHƯƠNG BÖN 


тної CẦN- VƯƠNG 


MÁY CHI TIẾT VỀ TÔN-THẤT-THUYẾT 


Tôi không biết bộ Thất Lục của ta có bị xoá nhiều 
không. Dù sao, bộ Chánh-Biên mà tôi dùng chép rất it 
về Tôn-thất-Thuyết. Ta không nến lấy làm lạ vì Pháp và 
những người theo Pháp đã làm công việc của họ... Công 
việc này như thế nào ? Ấy là viết sai lịch sử: 


Tôi chép ra sau đây mấy chỉi-tiết trong bộ Chánh- 
Biên. Người Pháp 4да viết it nhiều về Tôn-thất-Thuyết, 
nhưng đó là những bài của Pháp. 


ж 
ж ж 


1.— Năm Кў-у (1869), tức là năm thứ hai mươi hai 
đời vua Tự-Đức, tháng sáu Tôn-thất-Thuyết Nguyên Án- 
sát Hải-Dương, được nhà vua cho sung Tán Tương đạo 
quân thứ Thái-Nguyên. 


Ôn g-Ích-Kiêm dš làm Tán-Tương từ năm 1865 rồi. 


Hồi đó, Tồng-Thống Quân-vụ ở Bắc-kỳ là Nguyễn-tri- 
Phương, rồi sau đó là Đoàn-Thọ. Tháng mười, năm Canh- 
ngọ (1870), Đoàn-Thọ bị giặc Tàu (giặc Tô Tứ) đánh úp 
ban đêm ở thành Lạng-Sơn. Đoàn-Thọ (Trung-quân) bị hại, 
Vua Tự-Đức bèn phái Hoàng-tá-Viêm, Tổng-đốc An-Tinh 
ra làm Thống-đốc Quân-vụ các tỉnh Lạng, Bằng, Ninh, Thái. 
Vua Tự-Đức cho Hoàng-tá-Viêm năm lá cờ quân lệnh và 


614 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


cây gươm thượng phương và Ngài có ban rằng: « Ta ban 
gwom cho khanh cũng như vua Thái Tổ nhà Tống ban 
gwom cho Tào-Bân vậy ». Nguyên упа Thái-Tồ khi ban 
gươm cho Tưởng Tào-Bân có dạy rằng: « Từ phó tưởng 
trở xuống, ai không nghe lời chém ngay ». 


Tôn-thất-Thuyết được làm Тап tương cho chính Hoàng- 
tá-Viêm, ngay từ tháng mười, năm Canh-ngọ. 


2.— Đời quân-sự của Tôn-thất-Thuyết Án-sát Hải-Dương 
liên quan mật thiết với đời Thống-đốc Quân-vụ Hoàng-tá- 
Viêm. Hai vị nầy đã đánh Tàu, đánh Тах ròng rã mười 
mấy năm trời, đồng thời với ông-Ích-Kiêm ở các mặt trận 
Bắc-kỳ. 


Tháng mười, năm Quý-dậu (1873) quân Pháp dưởi sự 
chỉ-huy của Francis Garnier (An-Nghiệp) đánh thành Hà-nội, 
Nguyễn-tri-Phương bị thương, rồi sau nhịn đỏi mà chết. 
Các tỉnh Hải-dương, Ninh-bình, Nam-định cũng đều bị mất. 
Hoàng-tá-Viêm và Tôn-thất-Thuyết đánh Tây như thế nào ? 
Tại sao bị thua ? 


Về việc Francis Garnier, cụ Trần-trọng-Kim có chép 
ró (xin xem cả chương IX). Cụ có viết câu nầy : 


< Thành Hà-nội thất thủ rồi, quan ta thì trốn tránh 
di cả, giặc cướp lại nhân dịp nổi lên... quan ta ở các 
tỉnh đều ngơ ngác, không biết ra thể nào, hễ thấy người 
Tây đến là bỏ chạy ». 


Tôi phải dẫn câu sử nầy mà cụ Trần đã không đề ý đến.. 
Trần-đình-Túc « Liên-ủy Nguyễn-trọng-Hiệp, Trương-Gia-Hội 
đến дийп thứ diện thương với bọn Hoàng-tá-Viêm, Tôn- 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 615 
thất-Thuyết, Viêm và Thuyết đều thuận nghe, đóng quân, 
không đánh nữa ›. 


Cụ Trần có tham bác bộ Quốc Triều sử toát yếu của 
Cao-xuân-Dục. 


Cụ chắc đã đọc kỹ. 
Tôi mạn hương hồn cụ mà đề nghị rằng : 


— Hoàng-tá-Viêm Tông-Thống Quân-vụ đã có chiến-lược, 
chiến-thuật. Ау là đã có thề ra lệnh cho tản cư đề thành 
không, cho quân Pháp vào... rồi ta đánh. 


Chứng cở là Francis Garnier đã bị nhử ra ngoài thành 
Hà-nội và đã bị bắt sống rồi bị giết. 
Sử còn cho ta biết một chi tiết, ấy là : 


« Tháng mười, năm Quý-dâu (1873) Ngài khiến Hoàng- 
tá-Viêm kiêm sung Tiết-cchế Bắc-kỳ quân-vụ, thương-đốc 
việc phòng giữ các tỉnh và coi Đình-Túc thương-thuyết 
thế nào >. 

Trần-đình-Túc có liên lạc với Hoàng-tá-Viêm và Tôn- 
thất-Thuyết đề nghị ngừng binh. 

« Viêm và Thuyết đều thuận nghe đóng quân không đánh 
nữa >. 


Ta đã có thể tiêu điệt được quân Pháp. 

Và câu của cụ Trần mà tôi đã nhắc lại ở trên có thê 
không đúng với sự thật quân sự. 

Tôn-thất-Thuyết đã là Tán Tương cho Hoàng-tả-Viêm. 
Nguyễn-văn-Tường đã thương thuyết với Hoắc-đạo-Sanh 


616 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


(Philâtre) và đã tiếp thu tất cả bốn tỉnh nói trên. Nguyễn-văn- 
Tường dš nói với Hoắc-đạo-Sanh rằng (lời sử ghi): 


« Sức binh cả bốn tỉnh cũng mạnh mà nước tôi không đem 
Ta tranh hoành ». 


Câu nầy ý nghĩa rö ràng. 

Nếu Pháp không trả lại bốn tỉnh thời ta sẽ đánh. 
Và ta sẽ thắng, 

Ai đánh ? 

Tôn-thất-Thuyết ? 

Ai điều khiên toàn Bắc-kỳ ? 

Hoàng-tá-Viêm. 

Pháp trả lại ta bốn tỉnh ! 


Tôi tin rằng Nguyễn-văn-Tường й có một sự liên lạc 
Hoàng-tá-Viêm... và Tôn-thất-Thuyết. 


= 


vở 

Hoà mà... thắng thời nên hoà. 

Nếu không hoà được thời ta sẽ đánh, 

Ai đánh ? 

Chỉ là Tôn-thất-Thuyết mà thôi! 

Tòi sẽ viết về Nguyễn-văn-Tường và dẫn các sử liệu 
mà tôi biết! Tôi đã иш kỷ và phê phán theo học lực 
thô thiền của lôi. 

Cụ Trần-trọng-Kim có viết trang 416 bản in lần thứ 
năm : 


< Lúc bấy giờ Hoàngtá-Viêm đóng ở Sơn-tây có Đẳng 
Cờ Đen là bọn Lưu-vinh-Phúc về giúp >. 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 617 


Cụ Trần quên rằng Lưu-vỉinh-Phúc dá đầu hàng ta! 
Đã chỉ là những lính chỉ đâu đánh đấy. Có thë đã bất 
tuân thượng lệnh quấy rối dân chúng, nhưng về việc binh 
thời phải theo tưởng lệnh. 


Tưởng lệnh là cây cờ của Hoàng-tá-Viêm (Cụ Trần 
chép là Hoàng-kế-Viêm) và của Tôn-thất-Thuyết giao cho 
Lưu-vïỉnh-Phúc chỉ là một thử lính mà ta điều khiền mà 
thôi. Lưu-vỉinh-Phúc cũng như những lính Lê-Dương ở 
trong Quân-đội Pháp mà thôi. 

Аї dà chỉ-huy ? 

Hoàng-tá-Viêm và Tôn-thất-Thuyết đã làm chủ tình thế 
về quàn-sự. Bon Luưu-vinh-Phúc sai đi tiên phong vì họ 


đã đầu hàng ta, bị ta đánh thua. Lính đầu hàng phải đi 
tiên phong. 


Bảo rằng ta đã nhờ quân Tàu, quân Cờ Đen đề đánh 
Tây là có thề sai lầm. | 

Rồi còn nhiều việc хау ra nữa : 

1.— Tôn-thất-Thuyết, Án-sát Hải-dương năm 1869 được 


vua Tự-Đức cho sung Tán-Tương đạo quản thứ Thái- 
Nguyên. 


Trung-quân Đoàn-Thọ bị hại ở Lạng-sơn. Nguyễn-văn- 
Tường ở Lạng-sơn, bị vây, bèn trèo. thành ra ngoài. 


2.— Hoàng-tá-Viêm được vua Tự-Đức cử ra điều khiền 
các mặt trận Lạng-sơn, Cao-bằng, Hải-ninh và Thái-nguyên. 


Hoàng-tá-Viêm có gươm vua ban, có quyền chém từ 
phó tướng trở xuống nếu không tuân thượng lệnh. 


618 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


3.— Tôn-thất-Thuyết ở bên cạnh Hoàng-tá-Viêm, chức 
Tán Tương. | 

Đánh Tàu. 

Thu phục Lưu-vỉnh-Phúc. 

Dùng Lưu-vỉnh-Phúc là hàng tướng với hàng quân của 
y đề đi tiên phong. 

Đó là theo quân luật đời xưa. 


Vừa đánh, vừa giữ trong khi chờ triều đình quyết định 
ra sao. 


Ai điều dinh? 
Nguyễn-văn-Tường. 


Nguyễn-văn-Tường điều đình với Hoắc-đạo-Sanh có kết 


quả. 
Ta tiếp thu lại cà bốn thành. 
Tại sao Pháp nhường ? 
Vì nếu không nhường thì có thề bị tiêu diệt. 
Аі tiêu diệt? 
Tôn-thãt-Thuyết với sự thỏa hiệp của Hoàng-tá-Viêm 


< Viêm và Thuyết đều thuận nghe (Trần-đình-Túc) đóng 
quân, không đánh nữa ». 


Sử chép rë ràng như thế. 
4.— An-Nghiệp (Francis Garnier) dà bị giết, Pháp sợ. 
Quân Cờ Đen đã bắt sống được An-Nghiệp. 


DANH-NHÂN LÍỊCH-SỬ 619 


Ai điều khiền quân Cờ Đen là quản đầu hàng? 


Hoàng-tá Viêm và Tôn-thất-Thuyết và có lë cả Ông- 
chỈ-Kiêm nữa, vì Ông-Ích-Kiêm cüng ở quân thứ. 


'Tôn-thất-Thuyết còn vất vå nữa... còn vất vả đến khi 


chết... còn phải chịu nhục ở đất Tàu. 


Bài nầy nói tới năm 1873. 


THỐNG ĐỐC QUẦN VỤ ĐẠI THẦN HOÀNG-TÁ- 
VIÊM ТРЕМ МАТ ВАС KỲ (1870 — 1886?) 


Tháng năm, năm Canh ngọ (1870), tức là năm thứ 
hai mươi ba triều vua Tự-Đức, sử ghi là An Tỉnh Тӧпд 
đốc Hoàng-iá-Viêm vào chầu... rồi ở lại Kinh vài tháng, 
đợi thương thuyết việc thay Tây sau mới về Trấn. 


Tháng bảy, Ngài cho hiệp hai đạo quân thứ Lạng-sơn 
và Bắc-ninh làm một, cho Trung quản Đoàn-Thọ tảm Тӧпд 
thống Bắc-kỳ дийп vu. 


Tháng mười, đẳng giặc Tó-7Tứ (Thó phi Tàu), trong một 
đêm, lấy tỉnh Lạng-sơn < Đoàn-Thọ bị chết, VƏ-trong-Binh 
Nguyễn-uăn-Tường và Đặăng-Toán trèo thành chạy ». 


Các tin này báo về Triều đình, Ngài bèn quyết định. 
Sử ghi như sau này : 


« Cho Hoàng-tá-Viêm sung chức Thống đốc Quán vu Đại 
thần Lạng — Bằng — Ninh — Thái ; Tôn-thất-Thuyết sung Tán 
tương ». I 


Tôn-thất-Thuyết hồi đó nguyên Án sát Hải-dương, 
sung Tán tương Đạo quân thứ Thái-nguyên. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 62t 


Sử lại cho biết thêm rằng : 


« Ngài ban cho Hoàng-tá-Viêm một cây gwom Thượng 
Phương và năm lá cờ Quán lệnh mà dụ rằng : « Ta ban 
gươm cho Khanh, cũng như vua Thái-Tó nhà Tống ban 
gươm cho Tào-Bân уйу ». 

Nguyên xưa vua Thái-Tô nhà Tống ban gwom cho Tào- 
Вап mà dạy rằng : Từ phó Tướng trở xuống, ai không. 
nghe lời thời chém ngay. 

Tôi chắc rằng, sau khi được tin cáo cấp là Trung quân 
Đoàn-Thọ bị hại, thành Lạng-sơn bị mất, Ngài ra lệnh 
Triệu Hoàng-tá-Viêm về Kinh ngay. 

Trạm đi từ Kinh tói thành Nghệ, rồi Hoàng-tá-Viêm 
cấp tốc ngày đêm về chầu, chỉ mất độ bốn năm ngày. 

Hoàng-Tá-Viêm hồi đó chắc mới quá năm mươi tuôi. 

Vua Tự-Đức dà dàn dò gì Hoàng-tá-Viêm ? 

Dù sao, Hoàng-tả-Viêm ra Bắc, với một trách nhiệm 
vô cùng quan trọng, vào ngay cuối tháng mười. 

Rồi người lăn lóc suốt trên các mặt trận Đắc-kỳ, cho 
đến khi, theo chỉ vua Tự-Đức, ngườivvề Kinh (1886 ?) 

Suốt hơn lỗ năm trời, Lạng — Bằng — Ninh — Thái, 
Thống đốc Quản оп Đại thần Hoàng-lá-Viêm dš làm những 
công việc gì ? 

Đó là đề tài bài khảo cwu nhỏ nầy, căn cứ vào sử 
liệu của ta do Quốc sử quán ấn hành. 

Bài nầy có phần vào bài, ấy là sự mô tả tinh trạng 
nước fa ойо cuối năm Canh поо (1870). 


ba 
ж ж 


622 QUỐC-SỬ ТАР LŲC 


Tháng mười, năm Canh ngo (1870), Tóng đốc An Tỉnh 
Hoàng-tá-Viêm sung chức Lạng-Bình-Ninh-Thái Thống đốc 
Quân vụ Đại thần, | 


Cho đến tháng sáu năm Qui vị (1883), tháng mà vua, 
Tự-Đức băng hà, Hoàng-tá-Viêm đã ròng rà 13 năm trời: 
ở quân thử Bắc-kỳ. Một mặt, thời dẹp giặc thô phi Tàu, 
một mặt thời chống quân Pháp xâm lăng. Mười ba năm 
trời, điều binh khiển tướng, nội trị, ngoại giao... tay cầm 
cây gươm thượng phương của Vua Tự-Đức giao cho, nhìn 
năm lá cờ quân lệnh của Vua Tự-Đức giao cho đề điều 
Кёп đủ các mặt trận... Hoàng-tá-Viêm dš trường ký kháng 
chiến đánh Tàu, đánh Tây, trách nhiệm hoàn toàn ở mình... 


Vua Tự-Đức băng hà ngày 16 tháng 6 năm Ош vị (1883). 

Vua Tự-Đức là linh hồn của sự kháng chiến. Ngài 
băng. 
| Ở trong triều, có Nguyễn-văn-Tường, Tôn-thất-Thuyết 
và Ông-Ích-Kiêm... và nhiều vị nữa... như Trần-tiền-Thành... 

Vua Tự-Đức băng, Vua Dục-Đức lên ngôi. Тобі Ngài 
ba mươi hai. Nghĩa là đã lớn rồi. Ở ngôi được ba ngày 
thời bị bỏ. 

Phải chăng vì vua Dục-Đức dš muốn đầu hàng Pháp? 

Đình thần rước Lãng-quốc-Công lên ngôi, tức là vua 
Hiệp-Hoà. Läng-quốc-Công đã ba mươi bảy tuôi. О ngôi 
bốn tháng mười ngày thời bị thi. 

Phải chăng vì vua Hiệp-Hoà đã muốn đầu hàng Pháp ? 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 623 


Hoàng-tá-Viêm vẫn ở Quân thứ Bắc-kỳ vời hai nhiệm 
vụ: dẹp giặc Tàu, đánh giặc Tây. 


Nhưng Triều đình có thề có một đường lối khác. Trong 
quân thử có thê có một sự hoang mang. 


Có mấy sự kiện sau đây: 


б Tháng sáu, năm Quí-vị (1883), Đề đốc ở Quân thứ 
Bác-ky là Trần-xuân-Soạn bị đòi về Kinh, sung Kinh thành 
Phó Đề đốc vì «trong kinh phòng bỉ khẩn lắm ». 


2.— Phan-đình-Phùng, Ngự sử vì can ngăn sự phế 
vua Dục-Đức mà phải cách chức. 


3.— Tôn-thất-Thuyết lnh cờ linh và các bài < dùng 
việc binh » đề được phép tùy tiện làm việc, sở 4ї có việc 
nầy là Tàu biền Pháp thường đi gần của Thuận-an, có 
ý đồ bộ. 


4.— Trần-đình-Túc và Nguyễn-trọng-Hợp thương thuyết 
với Pháp ở Huế. Người Đại diện cho Pháp là Ha-rơ-măng 
(Harmand). Sử ta chép là thương thuyết đến hai ba lần, 
mãi đến tháng năm hiệu Kiến-phước (1884) möi giao tờ 
hoà ước với nhau ». 


5.— Về quân sự, quan quân ở quận thứ Sơn-tây đánh 
nhau với binh Đại Pháp tại xứ Hương ngạnh và xứ Phủ 
diễn (gần Hà-nội) đều được thắng trân. 


Nhưng quân Pháp «vào huyện An-dương (Hải-dương) 
bát tri huyện Trần-Đôn xuống tàu. Trần-Đòn nhảy xuống 
sông tự tử ».. 


624 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Hoàng-tá-Viêm nghi sao ? 


Sử cho ta biết chỉ tiết sau này: 


« Ngài (Vua Hiệp-Hoà) ban rằng : Nếu Hoàng-tá-Viêm 
làm không khéo, e lại sanh ra một sự khó khăn x. Ngài 
lại truyền du: < Lập tức triệt binh đồng lui đề tổ điều tin 
với Đại-Pháp ». 


Tên hủy của vua Hiệp-Hoà là Hường-Dật. 
Sử cho ta biết chi tiết sau dày: 


« Tên húy Ngài là Hường-Dật, con thứ hai mươi chín 
đức Hiến-Tô (Thiệun-Trị) bàƒThuy-Tân. họ Trường, sanh Ngài 
trong tháng chin năm thứ bảy triều vua Thiệu-Trị (1847). 
Ngài trước được phong tước Lãng-quốc-Công. Nhân khi 
tự quân là ông Dục-Đức bị bỏ, đình thần lập Ngài làm 
vua, đặt niên hiệu Hiệp-Hoà. Được it lâu cũng bị thí >. 


Tai sao Vua Hiệp-Hoà bi thi tuy dš được đình thần 
lập lên 9 

Tại sao tên Hường-Dật bị bó buộc phải tự tử ? 

Vì vua Ніёр-Ной 4а chủ hoà. Vì tên Hường-Dật, ba 
mươi bảy tui, dš lợi dụng ngôi vua đề bán nước... đề 


được làm упа... dưới quyền sai khiến của Pháp... trên 
xương máu của nhân dân.,. Có phải thế không ? 


Hoàng-tá-Viêm ở quân thứ Bắc-kỳ, nay đánh chỗ nầy, mai 
đánh chỗ khác... đánh Tàu, đánh Tây... 


Ở Kinh tình hình như thế nào ? 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 625 


SỬ ta chép như sau này : 


« Ngày Binh sửu, năm Quý vị (1883), Nguyễn-văn-Tường 
và Tôn-thất-Thuyết thi Ngài Hiệp-Hoà và giết Đại thần là 
Trần-tiền-Thành >. Tôi không tra cứu được ngày Đinh Sửu 
là ngày thuộc về tháng nào nhưng chỉ trong tháng bảy 
tháng tám mà thôi. (Xin xem Việt-Nam sử lược của Trần- 


trọng-Kim — trang 535). 

Ai kế tiếp vua Hiệp-Hoà ? 

Phải chăng Hường-Dật và Trần-tiền-Thành đã là « Việt 
gian > ? 

Phải chăng hai người nầy dš bị chết oan ? 

Thế nào là Việt gian ? 

Thế nào là bị chết oan? 

Tôi không có ý kiến gì cả. 


Tôi chỉ nhận thấy rằng, ở Triều, NÑguyễn-văn-Tường và 
Tôn-thất-Thuyết, có rất nhiều trách nhiệm chính trị ; Ông- 
ích-Kiêm và Trần-xuân-Soạn có trách nhiệm về quân sự. 


Còn ở Bắc, Hoàng-tá-Viêm có trách nhiệm như thế 
nào ? Tại sao Hoàng-tá-Viêm không bị gọi về Kinh ? Tại 
sao không bị Tôn-thất-Thuyết và Nguyễn-văn-Tường ghen 
tị và cho giết đi? 


Tại sao ? 


Đã có một sự liên lạc nào giữa Tôn-thất-Thuyết và 
Hoàng-tả-Viêm không ? 


626 :: QUỐC-SỬ' TẠP LỤC:. 


Phan-đình-Phùng bị cách. chức giam: vào.:ngục, rồi. bị 
tống về làng.: Tại: sao Tôn-thất-Thuyết là người dš có can 
đảm giết vua Hiệp-Hoà lại đề cho Phan-đình-Phùng về miền 
Nghệ-tỉnh ? Tại sao ? i 


Tôi xin dë nghi sau đây mấy ý kiến của tôi vì sau 
khi xét kỹ các sử liệu phải có ý kiến, dù ý kiến näy- 
đúng hay sai mặc lòng. Nhưng sự đúng hay sai do sử - 
liệu mà mình dùng, cũng do sức học nữa. Ý kiến của tôi 
có thê sai. 


1.— Nguyễn-văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết là những người 
ra đứng lái chịu sàe về phương diện chính quyền trung 
ương. 


2.— Hoàng-tá-Viêm ở Quân-thứ Bắckỳ — Vừa đánh 
vừa giữ hậu thuẫn thứ nhất cho trung ương là Hoàng- 
tá-Viêm. 


3.— Phan-đình Phùng ở miền Nghệ-Tỉnh. Phan-đình- 
Phùng bị cách chức mà thôi. Rồi Phan-đình-Phùng đã lập 
nên một chiến khu. Chiến khu nầy së đón tiếp vua Hàm- 
Nghi và Tôn-thất-Thuyết... Ai đã giúp một viên quan lại 
bị cách chức đề lập chiến khu, mộ quân, đúc súng dự 
trữ lương thực? Ai đã giúp Phan-đình-Phùng làm còng 
việc tày trời ấy ? Ai? 


Có phải chăng chỉnh là Tôn-thất Thuyết chăng ? Tôn- 
thất Thuyết dš nghĩ tới hậu thuẫn thứ hai... là chiến khu 
chăng ? 


Hoàng-tá-Viêm vẫn là Tôồng-Thống Quân-vụ Bắc-kỳ. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 627 


Ngày màng ba, tháng mười một (3-11), năm Qui vị 
(1883), Hoàng Tử thứ ba Vua Tự-Đức lên ngôi tuổi mới 
mười lăm, lấy niên hiệu là Kiến-Phước. 


Hoàng-tá-Viêm vẫn ở Quân-thứ bắc-kỳ, một mặt phải 
đánh dẹp Tàu, đánh Tây, một mặt nghe ngóng tin tức Triều 
đình về nội trị, về ngoại giao. Ta nên nhớ rằng Hoàng- 
tá-Viêm đã lấy một bà công-chủa... và việc nước với việc 
nhà là môt... và Hoàng-tá-Viêm hồi đó đã có tuôi. Và 
Hoàng-tá-Viêm đã đi ra Bắc-kỳ từ năm 1870 với cây gwom 
Thượng-Phương, với năm lá cờ quân-lịnh, dùng đề điều 
binh khiền tướng, ròng тё mười ba năm trời, đánh Tàu, 
đánh Tây... không được về Kinh đề nhìn mặt vua Tự- 
Đức... khi Ngài băng, đề nhận lời di chiếu. 


Xét các sử liệu thời tôi thấy là một mặt có sự tổ 
chức các Sơn-phòng, nghĩa là các chiến-khu ở miền núi. 
Tô-chức có sự giúp dë của chính quyền. ТЫ dụ như Lê- 
đoản-Nhä mộ binh, khai khán hơn hai ngàn mẫu ruộng 
ở Sơn-phòng Nghệ-an (tháng bảy, năm Ош vị 1883). 

Một mặt nữa là triều đình hoà với Pháp. Sử cho biết 
chỉ tiết sau này: «Vua Ніёр-Ноа hãy còn ở ngôi mấy 
tháng sau mới bị giết >. 


«Ngài cho quan Thượng-Thư Bộ Lại là Nguyễn-trọng- 
Hợp làm Khâm-sai Đại-thần, Thượng-Thư Bộ Công là Trần- 
văn-Chuẳn và Tham-tri Bộ Lại là Hường-Phỉ làm Phó Khâm- 
sai, Tá Lý Bộ Lễ là Đinh-văn-Giản làm Tham-tá ra Bắc- 
kỳ thương thuyết với quan Toàn-quyền Đại-Pháp về việc 
giao nhận tỉnh thành, hiều trấp chúng dân và triệt bãi 
binh döng. 


628 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 
Giao nhận tỉnh thành nghĩa là thế nào ? 
Nghĩa là đặt quan тобі! 
Hiều trấp chúng dân nghĩa là thế nào ? 
Nghĩa là bảo đân phải theo Pháp. 
Triệt bäi binh döng nghĩa là thế nào? 
Nghĩa là giải tán tất cả bộ đội của ta. 


Hoàng-tá-Viêm nghi thế nào ? 


Nguyễn-trọng-Hợp, Khâm-sai, theo lệnh Vua Hiệp-Hoà, 
та giải tán bộ đội | Đầu hàng Pháp! 


Tình hình quân đội ra sao ? 


Chủng ta đặt mình vào tình trạng của Hoàng-tá-Viêm 
hồi đó. Dù văn dốt, vũ dát mặc lòng tôi cũng cảm thấy 
là Hoàng-tá-Viêm lưỡng lự, buồn, tức. 


Nhiều vấn đề đặt ra : 
1.— Chờ tin tức ở triều đình. Chiến hay hoà? 


2.— Nắm chắc lấy tưởng-tá, cái khô là trong hàng ngũ 
tướng ta có nhiều người chủ hoà... rồi đi đầu hàng Pháp... 
Rồi có nhiều người... mượn «nước đục béo cò» ra giúp 
Pháp đánh tá. Theo danh từ bây giờ thời họ là < Việt 
gian hạng nhất »... Nhưng cũng có người bó chỉnh quyền 
của vua Hiệp-Hoà... ra hoạt động quần chúng, đánh du- 
kich. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 629 


Sử cho biết mấy chi tiết sau đây : 

1.— Ngài (vua Hiệp-Hoà) đòi đề-đốc Nam-Định là Ta- 
Hiện, Đề-đốc Hải-Dương là Tôn-thất-Hoè về Kinh. Tạ-Hiện 
liền theo quân Tàu làm Đề-đốc, đi chiêu tập những quân 
nghĩa dũng, không chịu về (vào khoảng tháng bảy tháng 
tám năm Qui-vi 1883). Tôi không biết là Tôn-thất-Hoè có 
về kinh không. 

2.— Quan Tán Tương Quân-Thứ Sơn-Tây (tức là cánh 
tay phải của Thống đốc Hoàng-tá-Viêm) là Nguyễn-thiện- 
Thuật lãnh bằng quan Tàu đem quân Tàu về Hải-Dương, 
củ tập những quân nghĩa dũng ›. 


Sử chép тб như sau này: 


« Khi ấy, các xú khởi nghĩa đều nhờ Nguyễn-thiện- 
Thuật ›. 

Sự liên lạc giữa Nguyễn-thiện-Thuật với Hoàng-tá-Viêm 
như thế nào ? 

Các sự việc nầy xây ra trước khi Nguyễn-văn-Tường 
và Tôn-thất- Thuyết thi vua Hiệp-Hoà và giết Trần-Tiền- 
Thành, chỉ trong mùa thu năm Qui-vị mà thôi. 

Ngài mồng ba tháng mười một năm Qui-vị (1883), 
Hoàng tử thủ ba của Vua Tự-Đức là Dưỡng-Thiện (cháu 
vua Tự-Đức được nhàn làm con nuôi) lên ngôi vua — Tức 
là vua Kiến-Phước. 

Thống-đốc Hoàng-tá-Viêm nghỉ sao ? 

Thống-đốc sẽ kháng cự, còn phải đánh Тау. 


* 
ж ж 


630 QUỐC-SỬ TẠP ОС 
Về vua Kiến-Phước, cụ Trần-trọng-Kim có ' viết : Г 
«КЫ Ngài (Yua Tự-Đức) sắp mất, có đề đi chiếu nói 

rằng: Đức tính ông Dục-Đức không đáng làm vua mà y 

Ngài muốn lập ông Dưỡng-Thiện nhưng vì ông ấy còn bé 

mà việc nước cần phải có vua lớn tui cho nên phải 

lập con trưởng. Ngài lại cho Trần-Tiền-Thành, Nguyễn-văn- 

Tường và Tôn-thất-Thuyết làm phụ chánh. 


Ngày vua Kiến-Phước lên ngôi sử ta chép là ngày 
Canh-thn mồng ba tháng mười một, năm Ош-уі (1883), 
(Cu Trần-trọng-Kim chép là ngày mồng bảy tháng mười, 
năm Quí-mùi 1883. Đọc là Ош-уі hay Quí-mùi cũng được). 


Về các việc xảy ra trong đời Vua Kiến-Phước xin độc 
giả xem Việt Nam Sử-lược của Trần-trọng-Kim từ trang 
536 đến trang 542. 


Tôi thêm sử liệu sau này : 


« Tháng mười một, năm Qui-vị. Ngài truyền dụ đòi 
Tông-Thống ở Bắc-kỳ là Hoàng-tá-Viêm phải về Kinh > 
cùng với các quan ở Quân-thứ. Nguyễn-trọng-Hợp đã tâu 
« хіп đòi Hoàng-tá-Viêm về kinh đề cho người ta khỏi 
nói ». « Người ta» đây là Pháp. 


Nguyễn-trọng-Hợp, Thượng-thư Bộ Lại, Khâm Sai dà 
cùng nhiều quan trong triều đề nghị với vua Kiến-Phước 
gọi. Hoàng-tá-Viêm về kinh... đề Hoàng-tá-Viêm không đánh 
Pháp nữa... đề cho Pháp hài lòng. 


Cơ-mật-Viện liền tuân chỉ cho Pháp biết là Hoàng-tá- 
Viêm sẽ bị gọi về Kinh, 


ĐANH-NHÂN 169-50 -.681 


.Tôn-thất-Thuyết và Nguyễn-văn-Tường đã xử trí như 
thể nào ở Triều ? 


Hoàng-tá-Viêm nhận được chỉ gọi về, Hoàng-tá-Viêm 
sẽ vë không ? 

Hoàng-tá-Viêm không về ngay. 

Hoàng-tá- Viêm còn ở lại Bắc-kỳ, đánh Pháp ở Son- 


tây, Bắc ninh, Thái nguyên, Hưng-hoá suốt mùa đông năm 
Qui-vi, sang xuân năm Giáp-thân (1884). 

Các tỉnh nầy đều đã bị quân Pháp chiếm, Nhưng họ 
cũng dà bị thiệt hai nhiều. Có nhiều trận đã rất dữ dội... 

Sử chép là: 

< Tháng ba, năm Giáp-thân (1884), tức là năm Kiến- 
Phước nguyên niên, Ngài truyền đòi quan quân thứ Sơn- 
tây là Hoàng-tá-Viêm, Lương-tư-Thứ, Ngô-tất-Ninh, Nguyễn- 
đình-Nhuận và quan tỉnh Hưng-hoá là Nguyễn-văn-Bich đều 
phải về Kinh đợi chỉ ? 

Nguyễn-quang-Bich sai người nạp ấn bỏ quan lên thượng 
du đề qua nước Tàu rồi mất tại trên miền rừng núi 


tỉnh ấy. 


Còn Hoàng-tá-Viêm, Lương-tư-Thứ, Ngô-tất-Ninh thời 
dần. dần: về: Kinh. 


Nguyễn-đình-Nhuận qua Tàu. 
Nguyễn-văn-Giáp và Nguyễn-thiện-Thuật cũng đều bỏ đi. 


632 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Vậy vào cuối xuân, sang hạ năm Giáp-thân (1884), Thống- 
đốc Quân-vụ Bắc-kỳ, Hoàng-tá-Viêm từ quân thứ Sơn-tây 
trở về Kinh đợi chi. 

Về Kinh, lë tất nhiên là theo đường lối núi, là phải 
trốn tránh, vì nếu bị Pháp hay Việt gian bắt, giết thì sao? 

Tới Kinh, sau it га là một tháng rưởi, Hoàng-tả-Viêm 
së gặp mấy người bạn 48 cùng chịu cực khô với mình... 
ấy là Tôn-thất-Thuyết, Nguyễn-văn-Tường và Ông-Ích-Kiêm. 

Hơn một năm sau, vào ngày hai mươi ba tháng năm, 


năm Ất-Dậu (1885), ta với Pháp đánh nhau ở Kinh thành 
Huế. 


Bồi Nguyễn-văn-Tường ở lại điều đình với Pháp. 


Còn Tôn-thất Thuyết thì phò vua Hàm-Nghi ra Sơn- 
Phòng Quảng-Trị ban hịch Cần-Vương. 


Còn Hoàng-tá-Viêm làm Khâm-sai Đại-thần ra phủ dụ 
dân chúng Quảng-bình, Hà-tỉnh, Nghệ-an, Thanh-hoá. 

Phan-đình-Phùng tô-chức Cần-Vương đã từ lâu. 

Ông-Ích-Kiêm đi đâu ? Đã chết như thế nào 9 


Bài tôi viết về Hoàng-tá-Viêm từ khi ra quân thứ 
Bắc kỳ 1870 đến khi về kinh 1882 bài viết theo sử ta, sử 
đã bị cắt nhiều cho ta biết mấy chi tiết về mười ba năm 
đánh Tàu, đánh Tây của vị nho tướng này. | 


Sau khi về Kinh, Hoàng-tả-Viêm có lẽ không đảm nhận 
một trọng trách gì cả. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 633 


Hai năm rưởi sau, vào tháng chin năm Binh-tuất (1886), 
niên hiệu Đồng-Khánh nguyên-niên, vì ta đã bị thua nhiều 
quá, phải hoà, phải «xếp cho yên » nên vua Đồng-Khánh 
gọi Hoàng-tá-VYiêm ra «xếp cho yên >. 


Sử chép là : 


« Tháng chín, năm Binh-tuất (1886), Ngài cho ông Hoàng- 
tá-Viêm khôi phục hàm cũ mà sung Hữu-trực-Kỳ, Yên phủ 
Kinh-lược sứ lĩnh cờ tiết mao, được phép tự tiện làm việc. 
Trước phải ra Quảng-bình xử tri cho yên, rồi tới Hà-tỉnh, 
Nghệ-an, Thanh-hoá tùy nghi sắp đặt. 


Trong bài dụ của Vua Đồng-Khánh có câu «lòng ta 
muốn xếp cho yên ›. 


Tôi tin rằng cực chẳng dà Hoàng-tá-Viêm mới phải nhận 
trọng trách này... 


TẠ HIỆN VÀ NGUYÊN THIỆN THUẬT 
HAY GIẶC BÃI SẬY 


Đọc trong Việ-Nam Sử-lược của cụ Trần-trọng-Kim, 
lôi thấu тӣу câu < Các quan cựu thần là quan Đồ đốc Ta- 
Hiện, quan Tán tương Nguuễn-thiện Thuật tụ họp ở Bäi 
54у rồi đi đánh phá ở mạn Trung-châu ». 


Đây là một mặt trận của Nghĩa Cần-Vương. Sau khi 
kinh thành Huế thất thủ, sau ngày hai mươi Ба tháng 
năm, năm Ất-dậu (1884), vua Hàm-Nghi cùng Tôn-thất-Thuyếi 
ra chiến-khu Quảng-trị ở miền Cam-lộ. 


Tôn-thất-Thuyết và triều-đình lập Lẩng-quốc-Công lên 
làm vua. Lãng-quốc-Công tên húy là Hường-Dật, соп thứ 
hai mươi chín của Vua Thiệu-Trị, đặt niên hiệu là Hiệp- 
Hòa. Hường-Dật lên ngôi, năm ba mươi sáu tui được 
it lâu bị phế, sử nhà Nguyễn gọi là Phế đế. 


Tình bình nước ta hồi đó như thế nào ? 


Tôn-thất-Thuyết và Nguyễn-văn-Tường làm phụ chánh, 
Trần-xuân-Soạn, nguyên Đề-đốc Quân-thứ Bắc-kỳ, có lệnh 
về kinh, giữ chức Kinh thành Phó Đề-đốc. Đề-đốc chính 
là ai? Là Tôn-thất Thuyết hay Ông-ichKiêm'? Dù sao, 
ta phải phòng bị kinh thành Huế, phải đề phòng một sự 
đánh úp cửa Quân đội Pháp xâm lăng. 


DANH-NHÂN LỊCH-SÈ “635 


Tôi đọc bộ Quốc-triều Chánh-biên thấy chép như sau 
này : 


« Đòi Đề-đốc Nam-dịnh là Tạ-Hiện, Đề-đốc Hải-dương 
là Tôn-thấtHoè về kinh. Ta-Hiện liền theo quân Tàu 
làm Đề đốc đi chiêu tập những quân nghĩa dũng không 
chịu) về. - 


Quan Tán-tương quân thứ Sơn tây là Nguyễn-thiện- 
Thuật lãnh bằng quan Tàu, đem quân Tàu về Hải-đương, 
củ tập những quân nghĩa dũng. Khi ấy các xứ khói nghĩa 
đều nhờ Nguyễn-thiện-Thuật đem lãnh bằng cấp quan 
Tàu ». 


Trên đây, tôi sao lại nguyên văn, trong bộ Quốc- 
triều Chánh biên, là sử chính của Nhà Nguyễn, mấy đoan 
có liên quan tới Tạ-Hiện và Nguyễn-thiện-Thuật. 


Lời lẽ sử chép như thế nào, tôi không phê bình. Sử 
có xuyên tac sự thật không? Ta nên nhớ là sử này do 
nhà Nguyễn cho viết ra trong thời Pháp thuộc. Vậy chúng 
ta nên thận trọng khi đọc đoạn sử nói trên. 


Tôi thấy là Tạ-Hiện và Nguyễnthiện Thuật là hai 
người йй không chịu đầu hàng, lại tô-chức quân nghĩa- 
dũng ở miền Hải dương đề chống lại quân Pháp xâm 
lăng. Việc gì phải lấy bằng quan Tàu ? 


Sử chép là hai vị nói trên đã lãnh bằng quan Tàu. 
Tôi không biết rằng đúng hay không, dù sao, không 
có quan Tàu, và hai vị, một là Đề-đốc, hai là Tán-tương, 
chức de vua Tự-Đức đặt cho, hai vị nầy nguyên chức, 


636 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


đã chống lại quân Pháp xâm lăng, ở miền Trung-châu 
Bắc-Việt, ở miền Hải-dương, Hưng yên, Hà-đông... 


Sử nhà Nguyễn gọi là «giặc Bãi Sây ». Bài пһо này 
nói về «giặc Bãi Sậy». TàiLliệu mà tôi dùng ít, nhưng 
cũng tạm đủ. 


% 
Ф ш 


Ta-Hiện và Nguyễn-thiện-Thuật đã là những người 
đầu đẳng «giặc Bãi Sây ›. 


Bäi Say ở đâu ? 


Đảng nhà Nguyễn gọi là «giặc», đẳng nầy như thế 
nào? Bà hoạt động ra làm sao? Đã bị đánh phá như 
thế nào? 


Tôi sẽ trả lời các câu hôi đó, theo sự tra- cứu của 
tôi, theo sử ta mà tài-liệu lẻ tê, vì bị xóa nhiều. 


Bài Ѕау là miền Hưng-yên, một miền đất thấp, một 
miền mà các đê bao bọc. Ở đất Bắc, đề năm nào cũng 
phải chữa; nếu không, nước lũ sông Nhị-hà phá đê, tràn 
vào đồng ruộng. Vào giữa thế kỷ thứ mười chin, ở miền 
Hưng-yên, có một cái đê, gọi là đê Văn-Giang, năm nào 
cũng bị vỡ. VO mười tám năm liền — như cụ Trần- 
trọng-Kim đã chép < Cả huyện Văn-giang thành ra bãi cát 
bó hoang, dân gian đói khô...» Phù sa sông Nhị-hà tràn 
vào ruộng, các lau sày mọc lên. Một Đồng Tháp Mười 
ở ngay giữa trung châu tuy không có nước mặn пойт 


DANH-NHẢN LỊCH-SỬ 637 


lên. Miền Hưng-yên, về giữa thế kỷ thứ mười chín, đä 
trở lại miền Dạ-trạch, bùn lầy. nước đọng: miền mà 
vào giữa thế kỷ thứ sáu, Triệu -quang-Phục đã lập chiến- 
khu đề chống lại quan Tàu. 


Có những mô đất nhô lên giữa miền lau sậy. 


Sau khi Vua Hiệp-Hoà lên ngôi, Triều đình muốn 
đầu hàng Pháp và ra lệnh cho Đề đốc Nam-định là Ta- 
Hiện và Тап tướng quân thứ Sơn-tây là Nguyễn-thiện- 
Thuật phải về Kinh, nghĩa là phải về đầu hàng. Tông 
thống quân thứ Bắc-kỳ Hoàng-tá-Viêm và nhiều tưởng tá 
cũng bị gọi về : không được đánh Tây ». 

Ngày Đinh siru, năm Qui-vi, Nguyễn-văn-Tường và 
Tôn-thất-Thuyết thi vua Hiệp-Hoà và giết Đại thần Trần- 
liên-Thành vì thân Tây, rồi lập vua Kiến-Phưởc. 


= Công việc ở kinh là do Tôn-thất-Thuyết, Trần-xuân- 
Soan và Ông-ich-Kiêm tö chức. 


Ta-Hiện và Nguyễn-thiện-Thuật tồ chức chiến khu Bãi 
xây. Có một sự liên lạc nào với Tôn-thất-Thuyết không ? 
Với Hoàng-hoa-Thám không ? Với Phan-đình-Phùng không ? 


Dù sao, đã có ba chiến khu quan trọng : 


1.— Chiến khu Hoàng-hoa-Thảm ở miền Bắc-giang, 
Yen-thế, Thái-nguyên và Tuyên-quang. 


2.— Chiến khu Phan-đình-Phùng ở miền Hưng-khê, Hà 
lính, Nghệ-an. 


638 QUỐC SỬ. TẠP LỤC 


3.— Chiến khu Ta-Hiện, Nguyễn-thiện-Thuật ở Bãi Sậy, 
Hưng-yên, 


Trong. bài nhổ nầy, tài liệu ít ôi, tôi muốn nhắc nhở 
với độc giả hai người trai đất Việt là Та-Ніёп và Nguyễn 
thiện-Thuật. Sự khảo cứu đầy đủ không thê được không 
có tài liệu của chính sử. Tôi rất mong rằng các con, cháu 
hai vị Tạ-Hiện và Nguyễn-thiện-Thuật theo gia phả sẽ cho 
chúng ta biết thêm một vài chi tiết về hai vị anh hùng 


dân tộc này: nếu độc giả nào có ý kiến trải lại thì tôi 
xin lỗi, 


Triều đình Huế đầu hàng : họ Nhà Nguyễn phải tồn 
tại, độc lập hay nô lệ mặc lòng. 


Та-Ніёп và Nguyễn-thiện-Thuật, cùng với một số vị 
nữa bị gọi về, theo chỉ của vua Hiệp-Hoà. 


Та-Ніёп và Nguyễn-thiện-Thuật không về ! 


Với một số tàn quân, nhưng trung kiên, quyền tước 
mất hết, hai cụ vì hai vị nầy dš trên năm mươi tuổi 
rồi, hai cu đem thân già, nhưng không hèn, chống lại 
đế quốc xâm lăng. Ở vùng Bãi-Sậy. Hai cụ đã là Triệu- 
quang-Phục sống lại. 


Sử nhà Nguyễn gọi là < Giặc Bäi-Sậy » 


Tạ-Hiện và Nguyễn-thiện-Thuật, quá năm mươi tui, 


DANH-NHÂN LỊCH SỬ 63% 


ra vùng Bäi Sậy. Về đầu hàng thì mâm cao, сб đầy, kẻ 
hầu người bạ. 


Hai.vị nầy đã chọn nơi bùn lầy, nước đọng, ở giữa 
miền Hưng-yên bây giờ, đề tô chức một chiến khu, đề 
đánh Tây, cũng như Đinh-công-Tráng đã dành Tây ở Ba- 
Đình. 


Chúng ta đã biết đánh ở bùn lầy, từ Triệu-quang- 
Phục từ thế kỷ thứ sáu. 


Đánh nhau như thế nào ? 


Chúng ta nên hiều tình hình chung về năm 1883 như 
thế nào ? 


Nam kỳ tục tỉnh dš mất về quân Pháp xâm. lăng. 
Hao binh tồn tướng, NÑguyễn-tri-Phương, Phan-thanh-Giản, 
Hoàng-Diệu đều dš bỏ mình vì nước. Còn đã biết bao 
nhiêu vị nữa, kề ra không xiết ! 


TA-HIÊN VÀ NGUYỄN-THIỆN-THUẬT NHẤT ĐỊNH 
ĐÁNH TÂY 


Đánh ở Hưng-yên, ở Đồng Bäi-Sậy. Triều đỉnh vua 
Hiệp-Hoà đầu hàng. Hiệp-Hoà bị Tôn-thất-Thuyết và Nguyễn- 
văn-Tường giết, Cả Trần-tiền-Thành nữa. Hoàng-tá-Viêm 
lóng quân ở miền Sơn-tây, nay đánh chỗ nầy mai đánh 
hó khác. Có mấy chiến công. Tôi sao sử như sau này: 

Quan quân ở quân thử Sơn-tây đánh nhau với binh 
ai pháp, tại xứ Hương nganh và xử Phú-diễn, đều 
ược thẳng trận >. 


640 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Hương-ngạnh và Phú-diễn ngay cạnh Hà-nội. 


Trần-xuân-Soạn thời đã về Kinh, cộng sự với Tôn- 
thất-Thuyết, Ông-ích-Kiêm tuy đã hưu từ lâu, cũng bị Tôn 
thất Thuyết gọi ra đề phòng giữ Kinh thành Но. 


Nguyễn-thiện-Thuật chức Tán tướng quân thứ Sơn-tây 
nghĩa là cánh tay phải của Hoàng-tá-Viêm. Nguyễn-thiện- 
Thuật bị gọi về đầu hàng. Không về, Nguyễn-thiện-Thuật 
cùng với Tạ-Hiện tô chức Chiến khu Bãi Sậy. 


Та-Ніёп là một vö tướng, Đề đốc Nam-đinh. Ta-Hiên 
đã phải là một quân nhân tài ba, lỗi lạc mới cất lên 
chức đó, trong đời vua Tự-Đức. 


Lê-văn-Điềm, Đề đốc Nam-định đã ra ngoài thành, 
đánh một trận địa chiến với quân Pháp: chết tại trận, 
Ta-Hiện được cử làm Đề đốc NÑam-định, thay Lê-văn-Điềm, 
Та-Ніёп đã phải nghỉ tới Lê-văn-Điềm. | 


TRIỀU ĐÌNH ĐẦU HÀNG 


Tạ-Hiên và Nguyễn-thiện-Thuật được lịnh gọi về. Không 
về, hai vị này đã cùng với một số nghĩa sỉ trung kiên, 
đến miền Bãi Sậy, bùn lầy nước đọng, đề đánh Tây đến 
cùng. 


Treo ấn. từ quan, ra lập chiến khu hay về nhà, không 
thèm cộng tác với một triều đình đầu hàng, không bị 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 641 


lây sai khiến.. ấy là trường hợp của nhiều vị hồi 
bấy giờ. 


Tôi dẫn ra đây mấy thí dụ : 


Năm Qui vị (1883), tháng mười một, quan Đề đốc Nam 
định là Та-Ніёп, Ấn sát Phạm-vũ-Mẫn, Tri phủ Kiến-xương 
là Hoàng-văn-Hoè đều nạp ấn bô đi. 


Nhưng có các vị quan của triều đình cộng tác trung 
thành với Đai Pháp. 


Cüng trong tháng mười một, tôi đọc sử thấy chép 
như sau này : « Quân Đại Pháp đánh tỉnh Sơn-tây, quân 
Tàu thua. Quân Đại Pháp vào tỉnh, quan Tồng thống là 
Hoàng-tá-Viêm trở về đóng tại đồn Thuộc huyện. 


Từ khi tỉnh Sơn-tây mất rồi, quan tỉnh bô đi, không 
ai về tỉnh, Quan tưởng Đại Pháp là Cô-Bê (Courbet) tự 
giục quan Tổng đốc Hà-nội là Nguyễn-hữn-Độ lựa cử quan 
khác. Hữu-Độ tự củ Trực bọc sĩ là Nguyễn-Khuyến quyền 
lãnh Tông đốc, Thi độc Thành Ngọc-Uần quyền lãnh Bố- 
chánh, nhưng bai ông ấy không đến v. 


Tháng ba năm sau, năm Kiến-Phước nguyên niên (Giáp 
thân 1884) tôi đọc sử thấy ghi như sau này: 


< Quân Đại Pháp đánh lấy tỉnh Hưng-hoá. Ngài truyền 
đòi quan quân thứ Sơn-tây là Hoàng-tá-Viêm, Lương-tư- 
Thứ, Ngô-tất-Ninh, Nguyễn-đình-Nhuận và quan tỉnh Hưng- 
hoá là Nguyễn-quang-Bích đều phải về Kinh đợi chỉ. Nguyễn- 
quang-Bích sai người nạp ấn, bó lên thượng du đề qua 
nước Tàu rồi mất tại trên miền rừng tỉnh ấy. Còn Hoàng- 


642 QUỐC-SỬ TẠP LỤO 


tá-Viêm, Lương-tư-Thứ, Ngô-tất-Ninh thời dần dần về Kinh, 
Nguyễn-đình-Nhuận qua Tàu. Nguyễn-văn-Giáp và Nguyễn- 
thiện-Thuật cũng đều bó di». 


Nguyện-thiện-Thuật đi đâu? Тап tưởng quân thứ Bắc 
kỳ Nguyễn-thiện-Thuật mà dân còn truyền tụng là Cụ 
Tán Thuật < bó đi», nạp ấn từ quan, đi với Đề đốc 
Nam-định là Ta-Hiện mà dân còn nhớ là Cụ Đề Tạ. Hai 
cụ tô chức < giặc Bãi Sậy >. 


ж 
Giặc Bãi Sậy ? 


« Giặc này vào năm 1883 và sau nữa, ở: miền Trung- 
châu Bắc-Việt, ở miền Hưng-yên, lan tràn lên miền Hải- 
dương Hà-đông, trong những người lãnh đạo có Tạ-Hiện 
và Nguyễn-thiện-Thuật. 


Đây là một chiến tranh du kích, trước khi Kinh thành 
bị ha, trước khi vua Hàm-Nghi ra ở chiến khu Quảng- 
trị Hich Cần-vương là do Tôn-thất Thuyết viết và vua 
Hàm-Nghi ban ra cho trong, ngoài đều biết rằng : Kháng 
chiến 1 


Tạ-Hiện và Nguyện-thiện-Thuật đã lập được chiến khu 
Bãi Sây ở Hưng-yên, Rồi từ chiến khu này, kháng chiến 
quân đã đánh ra miền Hà-đông, Hải-dương, Nam-định. 


Ta muốn biều Tạ-Hiện và Nguyễn-thiện-Thuật thời phải 
đặt hai vị này vào phong trào Cần-vương. Phong trào 
Cần-vương nghia như thế nào ? Triều đình Huế muốn 
đầu hàng Pháp. Hường-Dật không phải là trê con, tuôi 
dš ba mươi bảy. Tôi thấy sử chép như sau này : 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 643 


« Nguyên phong Lãng-quốc-Công, tên húy Ngài là Hường 
Dàt, con thứ hai mươi chín đức Hiến-Tô (Thiệu-Trị). 


Hường-Dật bị thí, vì tội thân Tây, đầu hàng Tây. 


« Đến năm thứ hai, triều Đồng-Khánh 1887, có chỉ 
cho được theo phép đời xưa biên là Phế-đế ›. 


Vậy tình trạng nước ta hồi đó rất là bi dát. Các vị 
phụ chánh như Nguyễn-văn-Tường, Tôn-thất-Thuyết sẽ phải 
giết Hường-Dật và théo lời di chúc của vua Tự-Đức mà 
lập Ưng-Đăng, tức là Dưỡng-Thiện, hoàng tử thứ ba, lên 
lập ngôi, tuy mới có mười lăm tuôi. 


Về việc Tôn-thất-Thuyết cụ T rần-trọng-Kim có viết chương 
mười bốn trong Việt Nam Sử lược. Cụ có nói nhiều, tôi 
đọc thấy đoạn này: 


« Hai ông (Nguyễn-văn-Ilường và Tôn-thất-Thuyết) lúc 
bấy giờ còn đang lừng lẫy việc Triều chỉnh ở tay mình 
cà mà thấy Thống tưởng (De Courcy) làm việc đường đột 
như thế cũng đã tức giận lắm, lại сї như lời mấy ông 
quan cựu thần nói chuyện, thời ông Thuyết là quan văn, 
làm tưởng võ nhưng hình dung thời không được thanh 
tủ, đầu thời trọc, người thời béo mà đen, cách đi đứng 
thời không được chùng chac, sự giao thiệp và đối đáp 
thời không sành. Xưa nay chỉ lấy quyền thế mà đè nén 
người ta, hơi một tí thời lấy sự chém sự giết làm oai. 


Đến khi phải ra lễ bang giao mà đối với một người 
tưởng ngoại quốc như ông De Courcy thời trong bụng khiếp 
sợ không biết ra thế nào ». 


644 QUỐC-SỬ TẠP LU! 


Cụ Trằần-trọng-Kim đã viết như thế. 


Tôi là kẻ hậu tiến, học lực kém, tôi đọc mấy câu trên 
mà Bùi ngùi cho Tôn-thất-Thuyết và... cho Trần-trọng-Kim,. 


Tôn-thất-Thuyết dà không như Trần-trọng-Kim. 


Tôn-thất-Thuyết đã tô chức giữ Kinh thành cùng với 
Trần-xuân-Soạn và Ông-ích-Kiêm, 


Và tôi tin rằng chiến khu Hà-tinh (Hương-khê) do Phan- 
đình-Phùng tô chức, đã được giúp đổ của Tôn-thất-Thuyết. 


Vào hồi 1942, nhân việc khảo cứu sử địa miền Trung, 
tôi có lại gặp viên Thư ký toà soạn tập Đô thành Hiếu 
сӧ Ха (Bulletin des Amis du Vieux Huế) là Sô-nhi (Sogny). 
Hồi đó làm Giám đốc Mật thám Pháp. Chính Sogny đã 
bắt vua Duy-Tân. 


Sogny có cho tôi biết vài chỉ tiếtvề Tôn-thất-Thuyết. 


1.— Tôn-thất-Thuyết là một уб tưởng rất giỏi, đáng sợ 
lắm. Tôi nói chuyện bằng tiếng Pháp và Sogny đã nói 
với tôi đại khái như sau này: < C'est an homme formidable. 
terrible. Une belle tête ! » và Sogny có cho đăng ở Dô- 
thành Hiếu có Xã một cái ảnh của Tôn-thất-Thuyết nhưng. 
chỉnh Sogny nói với tôi rằng chỉ có cái đầu mới là đúng, 
(vì ảnh do mật thám Tây chụp khi Tôn-thất-Thuyết. 
ở bên Tàu) còn Sogny có về mũ cánh chuồn và áo đại trò. 


Và Sognv đã cho tôi biết thêm rằng: 


2.— Tôn-thất-Thuyết theo đường Sơn-la, Lai-châu, sang 
Tàu mộ quân. Nhưng vì Tàu và Tây thông đồng với 


ФАМН-МНАМ LỊCH-SỬ 645 


nhau, Tôn-thất-Thuyết không về được, ở trong một cái chùa 
ở Liễu-châu. Ngày ngày đem kiếm ra chém đá, người Tàu 
gọi là Đả-thạch-nhân. 


Chinh-phủ Pháp muốn bắt Tôn-thất-Thuyết đem về hành 
đội, nhưng có lễ thấy khó, vì là ở bên Tàu. Sogny có 
bảo với tôi rằng một vị cố đạo ở Quảng-Đông đã theo 
dõi bành vi của Tôn-tbất-Thuyết đã nhiều lần xin được 
gặp đề phỏng vấn. Tôn-thất-Thuyết nhận lời, nhưng chỉ 
gặp vị cố đạo đó đến... thời là ngày mà Tôn-thất-Thuyết 
chết. 


Vậy ta làm thế nào hiều được Tôn-thất-Thuyết ? 


Việc Та-Ніёп và Nguyễn-thiện-Thuật, về giặc < Bãi бау» 
401 tin rằng Tôn-thất-Thuyết dš có giúp đổ, cũng như tôi 
со bằng chứng rằng Tôn-thất Thuyết dš giúp đổ Phan- 
đinh-Phùng. 


Tôi băn khoăn về nhiều câu cụ Trần-trọng-Kim đã 
xiết. Nhưng cụ cũng cho ta biết, trong những sách cụ 
đã dùng đề kê cứu có bộ « Quốc triều sử toát yếu » của 
Cao-xnàn-Duc. | 


Bộ sử này bằng chữ Нар, in, mà có một bản б 
thu-viện Trường Viễn-đông Bác-cồ. 


Cao-xuân-Dục đã là người đánh Tạ-Hiện và Nguyễn- 
thiện-Thuật. Rồi Cao-xuân-Dục và Hoàng-cao-Khải. Hai Bai- 
thần nhà Nguyễn. 


646 QUỐC-SỬ TẠP LỤC. 


Tôi rất thực thà chép đoạn sử sau này, không thiên 
vị @ cả: 


« Cao-xuân-Dục người làng Thịnhmÿ phủ Diễn-châu, 
tỉnh Nghệ-An. Vào năm 1883, đến tháng mười hai, Cao- 
xuân-Dục quyền lãnh Tri-phủ, phủ Úng-hòa, thuộc tỉnh 
Hà-đông ». 


Tôi sao ra đây đoạn về Cao-xuân-Dục : 


« Xuống chỉ cho. các quan quân có công đánh giặc 
tại tỉnh Hà-Nội được thưởng Hàm và được truy tặng. 
Tỉnh ấy, từ tháng mười đến nay (tháng mười hai, cũng 
năm Quí vị 1883) bọn giặc thừa cơ xâm, cướp, hai lần 
vây. phủ Ứng-hòa, quan phủ đem binh döng giữ vững thành 
trì. Rồi sau giặc tự giải vây, bỏ і». 


Mấy lần đánh giặc, bắt sống và chém chết đều cớ 
thiệt trạng, cho nên có chỉ cho chiếu lệ nghỉ thưởng. 
Lãnh Tri phủ Cao-xuân-Duục được thăng thọ Tri-phủ... 


« Giặc đây là Nghĩa Cần-vương, là giặc Bãi Say, là 
Đề-đốc Nam-dinh Та-Ніёп và Тап tương quân thứ Som 
tây Nguyễm-thiện-Thuật. Hai vị này cho rằng phải phá 
nguy quyền nghĩa là những người mà bây giờ, nôm na, 
ta gọi là Việt-gian, những người tay sai của Tây đề giết 
hại đồng bào. 


Sự thực, Tây không đánh nồi miền Bãi Sậy. 


Đường xá không biết, lau sậy như rừng, bùn lầy, дё 
giày dinh chỉ bị thụt, bám vào đâu ? Súng tay bắn ai? Súng thần 
cỡng đại bác bắn xuống bùn, đạn không nồ. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 647 


Tây đánh bùn lầy, không đánh nồi Nhưng đã có 
nhiều người theo Tây, giúp Tây đánh Cần-vương. 


Quân Pháp dưởi sự chỉ-huy của Tưởng My-Lôt (Millot) 
tháng hai năm Giáp-thân 1884, đánh Bắc-ninh, chiếm tinh 
thành. Sử chép rë ràng như sau пау: < Lại kéo tới đánh 
tỉnh Thái-nguyên đem hết cả tiền, bạc, đồ đồng chở. về 
Bắc-ninh» (Chánh biên đã ghi như thể). 


CAO-XUÂN-DỤC ĐÃ ĐÁNH GIẶC 
BÃI SẬY NHƯ THẾ МАО? 


Nguyên là Pháp đã đúc bạc trắng, nặng hai mươi 
bảy gam, gọi là Bạc bà Đầm xoè, Pháp lại dà mộ quân, 
gọi là lính khố xanh đi chân không, bắp chân quấn xà 
сар xanh đầu đội nón, súng thời là súng nhẹ gọi là mousqueton. 
Cao-xuân-Dục đã có bạc trắng, có lính khố xanh, có quyền 
sinh do Triều-đình Huế và quân Tây ban cho Cao-xuân- 
Dục, dà quyền sát dẹp giặc Bài Sậy. Nhưng cũng да vất 
vả lắm. Sử chép như sau này: 


Tôi chép nguyên văn sử nhà Nguyễn. Có mấy sự việc 
lich sử như sau пау: 


1.— Ngày 23 tháng 5 năm Ất-dậu (1885), Pháp và ta 
đánh nhau ở Huế. Tôn-thất-Thuyết phò vua Hàm-Nghi ra 
chiến khu Quảng-trị, rồi ra chiến-khu Hà-tỉnh (chó Phan- 
đình-Phùng). 


2.— Nguyễn-văn-Tường < về đầu thú», cùng với; Tam- 
cung. Về đoạn sử nầy tôi sẽ có bài viết, vì phải có đủ 
tài liệu và phải suy nghỉ kỷ mới được. (Tam cung là 


648 QUỐC-SỬ TẠP LỤO 


Đức Từ Du, Thái hoàng Thái-hậu, đức Thuận-hiếu Hoàng- 
thá-Hậu và bà Học phi). 


Vua Hàm-Nghi tên chữ là Ứng-Lịch, năm đó mới có 
mười bốn tuóài. 


Vua Hàm-Nghi ra đi với Tôn-thất-Thuyết, triều đình 
lập vua Đồng-Khánh lên ngôi. Vua Đồng-Khánh là anh ruột 
vua Hàm-Nghi nhưng cùng cha khác ‘те. Cha chung. là 
Hoàng-thúc-phu, Thuần-nghị Kiên-thái-Vương. Vua Đồng- 
Khánh, tức là Chánh-tông, Hoàng-tử thứ hai. 


(Mẹ sinh ra Ưng-Đăng là bà phủ thiếp Bùi-thị-Thanh, 
sinh; ra vào năm 1869; năm lên hai tuôi bà Học phi 
Nguyễn-ăn- Thị phụng mệnh vua Tự-Đức mà nuôi làm 
Hoàng-tử thứ ba, sau lên làm vua là vua Kiến-Phước, trị 
vì một năm, băng năm 16 tuổi. 


Vua Hàm-Nghi tên chữ là ƯỨng-Lịch, cũng con Кіёп- 
thái-Vương, con thứ năm, còn vua Kiến-Phước là con thứ 
ba, sinh mẫu là bà Phạm-thịj-Nhờn, sinh Ngài năm 1871, 
nghĩa là hơn vua Kiến-Phước hai tuôi, tuy là em. 


Còn vua Đồng-Khánh là con trưởng Kiến-thái-Vương, sinh 
mẫu là bà Bùi-thị-Thanh, vậy cùng một mẹ với vua Кїёп- 
Phước. Ngài sinh ra năm 1864. Đến năm lên hai tuôi, 
cũng lại được vua Tự-Đức giao cho bà Học phi nuôi làm 
Hoàng-tử thứ hai. Năm 1885, lên ngôi, trị vì ba năm, 
băng năm hai mươi lăm tuổi. 


Vua Thành-Thái, sinh năm 1879, sử ghi là Hoàng-Tôn, 
tôi không biết là con vi nào. 


ФАМН-МНАМ LỊCH-SỬ 649 


Việc triều chánh suy vi; việc quân Pháp hỗn xược, 
xâm lăng, việc địa phương có nhiều người theo Pháp, 
<ó linh khó xanh, có bạc bà đầm хоё, thành các vị như 
Phan-đình-Phùng, Hoàng-hoa-Thání, Tạ-Hiện, Nguyễn-thiện- 
“Thuật phải giữ lấy mỗi vị một chiến-khu, thứ nhất là 
sau khi Hàm-Nghi và Tôn-thất- Thuyết bó Huế ra đi, ở 
Chiến-khu Quång-tri. 


CHIẾN-KHU BÃI SẬY BỊ CAO-XUÂN-DỤC 
ĐÁNH RÁO RIẾT 


Tôi sao đoạn sử này: 


« Giặc Bãi Ѕау hiệp đẳng với những tên bị tội, bó 
trốn, tại huyện Thanh-trì, Thanh-oai, phủ Ứng-hòa, Thường- 
tin về khuấy rối tỉnh Hà-Nội ›. 


Quan Bố-chánh là Cao-xuân-Dục thân hành đốc suất 
người trong tỉnh là tên Bát phầm Nguyên-Chúc, tên Cửu 
phầm Phùng-văn-Thoan đem các toán bỉnh đánh nhau với 
giặc. Giặc thua, trốn, chém và bắt sống rất nhiều, lấy 
lại đặng các phủ, huyện. 


Việc ấy tâu lên, Ngài (vua Đồng-Khánh) truyền chỉ 
hưởng Cao-xuân-Dục quân công kỷ lục hai thứ, một cái 
khánh vàng quân công và dây đeo. 


Bọn tên Chúc, tên Thoan cũng được thưởng, mỗi tên 
một cái bài Tủ-kim và thăng trật. Ngài lại truyền chỉ 
thông lục khắp cả Tả-kỳ, Hữu-kỳ đều biết (Tả kỳ là từ 
Bình-định đến Bình-thuận, Hữu-kỳ là từ Hà-nh đến 
“Thanh-hóa). 


650 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Việc nầy xảy ra, từ tháng tám đến tháng mười năn 
Ất-dậu 1885. Niên biệu Đồng-Khánh chưa có. Vẫn dùng 
niên hiệu Tự-Đức, năm thứ ba mươi bày (1885). 


Sử cho chi tiết sau này: 


«Tháng tám, ngày Đinh-sửu, ngài lên ngôi tại Điện 
Thái-hòa. Đặt niên hiệu là Đồng-Khánh, kề từ năm Binh- 
tuất (1886) làm đầu›. 


NGHĨA CẦN-VƯƠNG NỔI KHÁP MỌI NƠI 


Ở Thanh-hóa trên miền núi là Hà-văn-Mao, một người 
“Thái. 


Ở Nghệ-An là Nguyễn-xuân-Ôn, mà dân Nghệ còn nhớ 
gọi là cụ Nghè Ôn. 


Ở¿Hà-tỉnh là Lê-Ninh, người huyện La-sơn, Lê-Ninh 
đã đánh chiếm giữ tỉnh thành, giết Lê-Đại là Bố-chánh 
của triều đình Huế, bắt án sát Trịnh-văn-Bưu... 


RỒI Ở KHẮP MỌI NƠI, TRUNG, NAM, BẮC, 
TOÀN DÂN NỔI DÂY 
Ở chiến khu Bãi Sây, Та-Ніёп và Nguyễn-thiện- Thuật. 
đóng bản doanh, rồi đánh; nay nơi này, mai nơi khác, 
đánh sang Hà-đông, đánh sang Hải-dương. 


Tôi sao ra đây sử liệu sau này : 


«Năm Bính-tuất (1885), niên hiệu Đồng-Khánh, năm 
đầu tháng giêng tr khi kinh-thành có việc, mấy dàng giặc 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 65t 


ngoài Hải- đương hoành hành treng các phủ, huyện, hoặc 
yếu bức huyện Mỹ-hào và huyện Cầm-giàng hoặc đảnh 
đuôi huyện Bình-giang, bắt quan huyện Gia-lộc, còn các: 
huyện khác đều mất са». 


Vậy Ta-Hiên và Nguyễn-thiện-Thuật dá đánh mạnh, đã 
thắng, tính tháng, theo sử, thời từ tháng năm năm Ất- 
dậu (1885). 


Triều đình Huế và các quan Tây hồi đó đã tüm. được 
Cao-xuân-Dục. Quyền kinh-lược hồi đó ở Bắc là Nguyễn- 
trọng-Hợp. 


Tôi sao đoạn sử sau này: 


« Năm Đinh-hợi 1887, tháng giêng cho Tuần-phủ Hung- 
vên, Hoàng-cao-Khải thực thọ Tồng-đốc, kiêm chức Tiêu 
phủ sứ | 


Khi ấy, giặc Bãi Ѕау kéo tràn qua phía Đông-bắc. 
Quyền kinh-lược là Nguyễn-trọng-Hợp tâu: Hoàng-cao-Khải 
có tài cán, mưu lược, lại quen thuộc tình thë xứ đó. 
Cho nên ngài xuống chỉ ấy. 


Nguyễn-trọng-Hợp người làng Кіт-1й mà nôm па gọi 
Ла làng Lü, ở gần Hà-Nội. 


Hoàng-cao-Khải người cùng làng với Phan-đình-Phùng,. 
làng Đông-thái, phủ Đức-thọ, tỉnh Hà-tỉnh. 


Hoàng-cao-Khải đã có nhiều công với Pháp. Nay được 
tăng lên làm Tổồng-đốc Hải-dương, kiêm chức Tiều phủ 
sử, Hoàng-cao-Khải sẽ diệt giặc Bãi Say. 


„6592. QUỐC-SỬ TẠP LU( 


Dùng người Việt giết người Việt, đề theo mình, ngườ 
Pháp đã giỏi thật. 


Việc Hoàng-cao-Khải đánh dẹp giặc Bài Sây như thí 
nào ? 


Tôi không có sử liệu. 
Nhưng sử chép rằng : 


« Năm Mậu tý (1888), đặt Nha kinhlược ngoài Bắc 
ky. x 


Kinh lược là ai ? 
Hoàng-cao-Khải. 
Trước Hoàng-cao-Khải là Nguyễn-hữu-Độ. 


Hoàng-cao-Khải đã bao vây miền Bãi Sậy, rồi đánh vào 
Kháng chiến quân chống không nồi, Nguyễn-thiện-Thuậ 
phá vòng vây га... Hồi đi sang Tàu, theo đường Lạng 
воп, sau mất ở Nam-ninh, không biết vào năm nào, 1 


Còn Tạ-Hiện thời không biết mất ở đâu và vào пй 
nào ? 


Та-Ніёп và Nguyễn-thiện-Thuật, sử nhà Nguyễn g 
là giặc vì chống Tây trong khi mà nhà Nguyễn theo Tây 


làm « thượng thư » tại triều và một người được làm < kinl 
lược» ở Bắc vì đã là «Lao năng, khả tưởng » cho nhị 
Nguyễn, nhưng chính ra là cho Tây. Vì vậy con cháu sai 
пау được ưu đi, 1 


Cao-xuân-Dục và Hoàng-cao-Khải, một nguoi Bà 


QUẲNG-NAM TÍNH, SƠN-PHÒNG CHÁNH SỨ 
TRẦN-VĂN DƯ (... — 1885) 


Tháng mười, năm Ất-dậu (1885), chánhsứ nha Son- 
phòng, Quảng nam là Trần-văn-Dư bị Pháp thực dân giët. 
Người là một уб quan. 


hy 
Đầu đuôi chuyện như sau này. Các tàiliệu mà tôi 
dùng đều ghi trong Bộ chánh-biên. 


Nguyên là quân Pháp thực-dân, xâm lăng dà chiếm 
toàn đất Nam, lại chiếm toàn đất Bắc. Rồi lại muốn thôn 
tỉnh nốt đất: Trung. 


Ngài hai mươi ba, tháng năm, năm Ất-dậu (1885) ở 
Kinh thành Huế, ta với Pháp đánh nhau. Pháp có hỏa 
lực mạnh, ta thua... và vị länh-đạo kháng chiến là Tôn- 
thất Thuyết phò vua Hàm-Nghỉ ra chiến-khu Quảng-trị 
ban Hich CÂN-VƯƠNG, nghĩa là Ngài ban rằng toàn 
dàn phải giúp nhà vua, đánh đuổi quân Pháp xâm lắng..+ 


* 
жж 
Toàn dân đã trồi dây, từ Bắc chí Nam. 


Ở tỉnh Quảng-nam có chánh sử nha Sơn phòng là 
Trần-oăn-Dưr lãnh đạo phong trào. 


'654 QUỐC-SỬ ТАР LUG 

Thế nào là một nha Sơn phòng ? Ñ 
| 

Nguyên là сас tỉnh Trung-Việt, phia đông nhìn га biền, 
phía Tây ghệch vào núi. Ở trên núi có các đồng bào gọi 
là Mọi. Họ thường theo những ngày phiên đem các sản 
phầm của rừng như mây, mật ong, các thứ rễ cây đệ 
làm thuốc... họ đem xuống chợ đổi lấy gạo và thứ nhất 


là muối và rượu. 


Họ đi từng đoàn, ai cũng đeo một cái gùi ở sau 
lưng, tay cầm một cái mác dài. Như một tiều đội dân 
quân du-kiích. | 


Mọi Quàng-nam dữ tợn lắm. Có giống Mọi gọi là 
Kha-tu bây giờ hãy còn giữ phong tục än thịt người rồi 
lấy sọ đầu lâu treo ở nhà công cộng như một chiến; 
lợi phẩm. Việc ăn thịt người này thuộc về mê tín. Thí 
dụ như tôi có một kể thù bắn nô, tài đâm dao găm,: 
bây giờ tôi giết người ấy, tôi lấy gan nướng lên mà 
.ăn thời tôi зё thừa hưởng được tất са can đảm và tài 
của người ấy. 


Sơn phỏng là những đồn lính của ta, ở dưới chân 
núi, sát với miền người Mọi ở. Vì ta phải đề phòng 
người Mọi tràn xuống cướp phá đồng bằng. Bộ lạc Mọi 
ở miền An-điềm dữ tọn nhất. Ó Quảng-ngäi có một cái 
lũy gọi là Tịnh-man Trường-lũy đề đề phòng Mọi tràn 
xuống đồng bằng, cướp trâu, thóc và đàn bà con [тё 
đem lên núi. 


Trần-păn-Dư là Chánh-sứ ở nha Sơn-phòng Quảng-nam, 
vào піт 1885. Sau khi vua Hiàm-Nghỉ và Phụ-chỉnh là 


ФАМН-МНАМ LỊCH-SỬ 655 


'Tôn-thất- Thuyết ra chiến-khu Quảng-trị, kêu gọi toàn dân 
kháng chiến thời, ở Quảng nam, các thân hào kết nhau 
làm nghĩa-hội. 


Và Chánh-sứ Sơn phòng là Trằn-văn-Dư được bầu làm 
“Phủ-hội. 

Nghĩa dũng quán chếm giữ tỉnh thành Quảng-nam. 
“Thành nầy ở làng Vĩnh-điện, cách ly sở Hội-an hơn chục 
cây số. 


Quân Pháp và Việtgian bố trí, bao уау... röi nào 
súng thần công, súng liên-thanh... nào lựu đạn, họ đánh, 
họ phá, họ đốt... 


Trần-văn-Dư rút lui, cùng với thân hào và nghĩa-dũng- 
quân lên Nha Sơn phòng ở sát miền núi, Nha Sơn-phòng 
này chắc đã đặt nay dày mai đó, như các cơ quan Việt 
minh trong hồi chống Pháp thực dân bất cứ chiến khu 
nào. 


Quân Pháp nhờ Vieëét-gian dẫn đường bèn tấn công 
Nha Sơn-phòng. Sử chép rằng Chánh-sứ Trần-vănDư bị 
bắt và bị giết ngay. Pháp tới không biết. Pháp giết bằng súng 
hay bằng guom. | 

РЫР 
Trần-văn-Dư đã bị lừa chăng ? 
Dù sao, quân Pháp thực dân, xâm lăng, đã giết rất 


nhiều nghĩa dũng quân ở Quảng-nam. 


Trong số dó có Chánh-sử Sơn-phòng là Trần-văn-Dư, 
một vị chân chánh ái quốc mà lịch sử đã ghi tên. 


HÀ VĂN MAO 


Ngày 20 tháng5năm Ất-dậu (1885) Kinh thành Huế 
thất thủ. Quân Pháp xâm lăng đã đánh đến Kinh thành Huế. 


Tôn-thất-Thuyết phò vua Hàm-Nghi ra chiến-khu Quảng- 
trị, ban hịch Cần-Vương. Hich Cần-Vương nghĩa là nhà vua 
hiệu triệu toàn dân kháng chiến. Chống lại quân Pháp 
xâm lăng và chống lại vua bù nhìn là Đồng-Khánh và các 
quan phần quốc là Hoàng-cao-Khải, Nguyễn-Thân, Cao-xuân~ 
Dục. 


Vua Hàm-Nghi ban hich Cần-Vương : toàn dân phải 
kháng chiến, đánh quân Pháp xâm lăng, giết Việt-gian. 
Các nơi đều hưởng ứng. 

Nghĩa Cần-Vương như ngọn lửa thiêng, nay bùng cháy 


ở nơi này, mai bùng cháy ở nơi khác... mãi mãi... 


Vào tháng tám, tháng chín, năm Аааа (1885), sau ba 
vốn tháng vua Hàm-Nghi ra ở chiến-khu Quảng-tri, rồi sau 
ở chiến-khu Quảng-bình, thời... ở Thanh-hoá, ở miền núi 
Thanh-hoá, viên Thồ-ti Hà-văn-Mao tô chức đánh Pháp. 


Thế nào là một ông Thô-ti ? 


Ông Thó-ti cũng như ông Quan Lang là ông chủ một 
miền, quyền do cha truyền con nối. Ở miền núi thuộc 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 657 


giống Thái hoặc Mường. Người Thái và người Mường đã 
được các nhà khảo cứu coi là người Việt Nam thuần túy 
vì còn giữ nhiều phong tục сб. Người Mường và Thái 
sống theo chế độ bộ lạc. Họ thuộc về gia-đình Việt-Nam. 


Bấy giờ, năm Ất-dậu (1885) nhà vua bỏ kinh thành ra 
đi. Ngài lên núi và ban Hịch Cần-Vương, nghĩa là toàn 
đân giúp vua đánh quân Pháp xâm lăng. 


Hà-văn-Mao nghĩ sao? 


Nguyên là dòng đổi Thổ-t, làm bá chủ một miền 
sơn cước ở tỉnh Thanh-hoá, Hà-văn-Mao phải nghỉ tới 
chữ < Trung-quàn ái-quốc >. 


Hà-văn-Mao chiêu dụ dân Mường, Thái ở Cằm-thủy. 


Đồng thời, ở Nghệ-an đốc học Nguyễn-xuân-Ôn và 
chánh sứ Lê-doïän-Nhä đều dựng cờ khởi nghĩa. 


Phan-đình-Phùng kiên quyết chiến-khu Hà-třnh. 


Sử ta chép rằng vào cuối năm Ất-dân (1885) Hà-văn- 
Мао quấy rối phủ Thọ-xuân và huyện Cầm-thủy. 


Hà-văn-Mao đã cŠ giữ miền núi Thanh-hoá. Cần-Vương 
ở Thanh-hoá đã hoạt động mạnh. Sử cho biết là, vào 
tháng hai, năm Binh-Tuất (1886) có hơn 300 (hơn ba trăm) 
dân, nhân phiên cho, giả làm cu-ly, giấu dao vào trong 
đòn ống, định mưu vào thành đánh lén. Nhưng bị bại 
lộ, việc không thành. Chắc Hà-văn-Mao đã dinh liu về 
vu nầy. ` 


Dù sao, quân Pháp và Việt-gian đánh mạnh lên chiến- 
khu Thọ-xuân và Cầm-thủy, sử ta trong thời đô hộ có 


658 QUỐC-SỬ ТАР LỤđ 


chép như sau này: Quân tỉnh Thanh và quân Đại Pháp 
đánh «phá tan được ». 


Hà-văn-Mao chết như thế nào? Ở đâu? Sử ta không 
ghi. 


Cũng như Đinh-công-Tráng là người Mường anh hùng 
kháng chiến ở Ba-đình, cũng về Thanh-hoá, Hà-văn-Mao 
dà là một anh-hùng dân-tộc, chống lại quân Pháp thực" 
dân, xâm-lăng. 


NGUYỄN-HIỆU (.. — 1887) 


Dân Quảng-nam, đến bây giờ, ai cũng nhớ tới Nguyễn- 
Hiệu. Đọc sử, thấy có mấy đoạn nói về vị nầy. 


Nguyễn-Hiệu là ai? Mà dàn chúng còn nhớ, mà sử 
sách ghi tên ? 


* 
ж k 


Nguyễn-Hiệu nguyên đậu Phó Bảng, hàm Hường Lô 
tự Khanh vào cuối triều vua Tự-Đức. 


Ngày 23 tháng 5 năm Ất-dậu (1885), quân Pháp đánh 
phá Kinh thành Huế. 


Tôn-thất-Thuyết phò vua Hàm-Nghi ra chiến-khu Quảng- 
tri. Ngài ban Hịch Cần-Vương nghĩa là nhà Vua kêu gọi 
toàn thề dân chúng bất cứ ở đâu đâu, phải nồi lên giúp 
nhà Vua mà đánh đuổi quân Pháp thực dân xâm lăng, 


« Quốc-Gia hưng vong, Thất phu hữu trách» huống 
chỉ là một vị Phó Bảng. 


Vua Hàm-Nghỉ tô chức đánh Pháp, nhưng anh Ngài 
được Pháp đem lên ngôi Vua, tức là Vua Đồng-Khánh. 
Vua bù nhìn, Vua Việt-gian.. và có một lũ Việt gian 
theo sau, 


Nguyễn-Hiệu tụ tập các thân hào, nghĩa sỉ ở Quảng- 
nam và lập một chiến khu, ở miền núi, ở núi An-làm. 


660 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Bộ sử Quốc-Triều Chánh biên có ghi rö. 

Nguyễn-Hiệu tồ-chức chiến-khu - Quảng-nam cũng như 
Phan-đình-Phùng tô chức chiến-khu Hà-tỉnh, hay như Nguyễn- 
xuân-Ôn tổ chức chiến-khu Nghệ-an. 


Triều đình vua Đồng-Khánh theo Pháp có nhiều người 
mà theo danh từ bây giờ ta gọi là Việt-gian, có nhiều 
người cùng với vua Đồng-Khánh theo quân Pháp xâm lăng. 


Nào là mộ binh, tức là lính tập, đề đi đánh kháng 
chiến quân. Nào là khủng bố các làng mạc, cướp bóc 
của dân. Nào là dẫn quân Pháp đến các địa điềm kháng 
chiến đề bắt, giết kháng chiến quân. 


Trong số các người theo Pháp kháng chiến, có một 
người tên là Nguyễn-Thân. Nguyễn-Thân nguyên là Sơn- 
phòng sứ miền O, O Quảng-nghĩa và Bình-định. Sơn-phòng 
sứ là người phải coi các đồn bảo của ta ở miền núi đề phòng 
giữ cho quân Mọi không xuống cướp bóc ở đồng bằng. 

Cha của Nguyễn-Thân là Nguyễn-Tấn cüng đã là Son- 
phòng sứ ở Quảng-ngäi. 


. Nguyễn-Thân ra công đánh dẹp kháng chiến. 


Vào tháng năm, năm Binh-tuất (1886), y được thăng 
hàm Tham-tri Bộ-binh, được phong tước ĐDiện-lộc-Ñam, 
Chức của y là Nghĩa Định chiêu thảo, xử trí sứ. 


Nghĩa là quyền sinh sát ở trong tay. 
Quyền nầy ai cha у? 
Vua Đồng-Khánh cho y. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 661 
Nhưng thực ra là Pháp cho y. Pháp dùng y là người 
Việt, đề giết người Việt, 


Nguyễn-Thân có lính khố xanh, có súng ống của Pháp 
đưa cho, có bạc đồng, gọi là bạc bà đầm xoè, Nguyên- 
Thân sẽ tổ-chức tiêu diệt kháng chiến quân ở Quảng-nam 
do Nguyễn-Hiện lãnh đạo. 


Sử chép như sau này : 


« Tháng sáu, паш Đinh-hợi (1887), Nguyễn-Thân đảnh 
phá toán quân Nguyễn-Hiệu tại núi An-làm, chém những 
người cử mục, lấy được khi giới, tiên, lương nhiều lắm !» 


Rồi Nguyễn-Thân cho người đi tìm. Tìm Nguyễn-Hiệu 
ở miền thượng nguyên Phước-sơn, bắt sống được tám vị 
сї mục và cả thàn quyến. 


Nguyễn-Thân bó Nguyễn-Hiệu vào cüi, như là bỏ một 
con chó, giải về Kinh. 


Nguyễn-Thàn cho chay cò dó về báo tiệp cho Vua 
Đồng-Khánh. Nhà Vua thăng cho y làm Thượng-Thư, lại 
thưởng thêm một cái Kim-Khánh hạng lớn. Khắc bốn chữ 
« Lao năng khả tưởng ». 


Д 


Hiện thời, ở làng Thu-xà, tỉnh Quảng-ngãi, còn có nhà 
thờ của Nguyễn-Thân, người dš có rất nhiều công với 
quân Pháp thực dân, xâm lăng. 


662 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Còn Phó Bảng Nguyễn-Hiệu người lãnh đạo kháng chiếm 
ở Quảng-nam, người bị bắt, giam vào cũi đem về Huế; 
Nguyễn-Hiệu ra sao? 


Ta chắc là đã bị chết chém. 
Yêu nước thời phải chết. 
Vì nước mới là vinh. 


LIỆT-SĨ BA-ĐÌNH : 
ĐINH-CÔNG~TRÁNG, HOÀNG-BẬT-ĐẠT 
VÀ РНАМ-ВАМН 


Sau khi Kinh thành (Huế) thất thủ, thời vua Hàm-Nghi 
cùng Phụ chánh Tôn-thất-Thuyết ra chiến-khu Quảng-trị 
(1885) lo sự trường kỳ kháng chiến, toàn dân kháng chiến. 


Nhà vua ban HỊCH CẦN VƯƠNG, nghĩa là toàn dàn 
phải trôi dậy mà giúp nhà vua đánh giặc Pháp xâm lăng. 


Sử ta cùng dân chúng gọi sự toàn dân kháng chiến 
này là < NGHĨA VĂN-THÂN >x. Vì giởi lãnh-đạo là các nho 
si. Lë tất nhiên là các giới nông, công, thương đều hưởng 
ứng. 

« Nghĩa Văn-Thân » như một ngọn lửa thiêng, nay 
bùng chảy ở tỉnh này, mai bùng chảy ở tỉnh nọ, giặc 
khó dập tắt được. Vì ngọn lửa thiêng nầy là do tinh-thần 
ái quốc, một sức nóng âm y trong dân-tộc Việt-Nam ta, 
từ Bắc сы Nam, không phân biệt giai cấp. | 


Ta да сб câu thành ngữ : < Nước mất nhà tan >. Cho nên, 
« Nghĩa Cần-Vương » dš được phụng sự một cách oai liệt, 
đưởi sự lãnh đạo của các nho sĩ, đã nghĩ tới câu < quốc- 
gia hưng vong, thất phu hữu trách ›. 


Sử liệu về Nghĩa Cần-Vương rất hiếm, Bởi vì Pháp 
thực-dân xâm lăng và Chính-phủ Nam-triều đã cho xóa 


664 QUỐC-SỬ TẠP LỤC: 


rất nhiền tàiliệu. Mục đích đề cho ta quên những vị trung- 
trinh ái quốc. 


Tìm trong các sử liệu còn lại, tôi thấy lác đác mấy 
chi tiết về mấy vị anh-hùng dân-tộc, quyết-liệt chống Pháp 
thực dân xâm lăng, ở chiến-khu BA-ĐÌNH, thuộc huyện 
Nga-sơn, tỉnh Thanh-hoá. 


Ấy là chiến-sỉ Đinh-công-Tráng, Hoàng-bật-Đạt và Tham- 
Tán Pham-Bành. 


* 
* * 


Binh-cóng-Tráng là một người Mường, thuộc tỉnh Thanh- 
hoá, hay Nghệ-an, tôi không biết. 


Có bốn họ Mường chính là : Binh, Quách, Bach, Hoàng. 


Các nhà khảo cứu về сб sử và về nhân chủng học, 
về nhân văn địa lý đều công nhận rằng người Mường 
là người Lạc-Việt thuần túy, it chiu ảnh hưởng của người 
Tàu. 


Đinh-công-Tráng là giòng giống Đinh-bộ-Lĩnh : tôi chắc 
như thế. 


Vua Hàm-Nghi cùng với Tòn-thất-Thuyết ra chiến khu 
Quảng-trị. Ngài ban Hich Cần-Vương, nghĩa là toàn thể quốc 
dân, bất cứ ở đâu đâu, cũng đều phải nồi dậy đề giúp 
Nhà Vua đánh добі quân xâm lăng là quân thực dân Pháp, 


* 
k ж 


© Thanh-hoá, trên miễn núi một ông Quan Lang, 
người Thái là Hà-văn-Mao, nên cờ khởi ngoa. 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 605 


Đinh-công-Tráng, chắc cũng là một Thô-H hay Quan 
Lang cùng với một vị, chắc cũng là Quan Lang hay Thô- 
ti, là Hoàng-bàt-Đạt hợp với Án-sát Thanh-hoá là Phạm- 
Вапһ lập chiến khu ở Ba-Đình. 


Pham-Bành làm Tham-Tán. Chắc là người Kinh, 


... Chiến-khu Ba-Đình như thế nào ? 


ө 
Đây là một miền đồng chiêm, một thứ Đồng Tháp 
Mười nhỏ hẹp, bùn lầy, nước đọng. Có mấy con sông 
con bao bọc. Về mùa hanh, tức là mùa thu và đông ở 
Đắc, từ tháng chín, tháng mười ta đến tháng tư tháng 
năm nhờ mưa phùn và nhờ nước trên ruộng cao ri xuống, 


dàn què trồng lúa chiêm. 
ы 


Trong mùa mưa, từ tháng tư, tháng năm đến tháng 
bảy, tháng tám, ruộng bị ngập. Những con đường đất vào 
làng cũng thường bị ngập hay bị nước phá; dân chúng 
phải dùng thuyền thúng đề đi từ làng nọ đến làng kia. 
Các làng, như làng Ba-Đình, sau lũy tre xanh, nổi bật 
lên trên các ruộng nước ngập mênh-mông. Chẳng khác gì 
những cù lao trên mặt biên. | 


Đứng về phương diện quân sự, Ba-Đình là một сї 
điểm cho kháng chiến quân. 


Ở Ba-Đình, kháng chiến quân số lượng là bao nhiều ? 
Quân nhu quân dụng như thể nào ? Tôi không biết ! 


666 QUỐC-SỬ TẠP LUC 


Nhưng một điềm, chắc chắn là các tướng lãnh Pham- 
Bành, Hoàng-bật-Đạt, Đinh-công-Tráng đã luyện quân, lập 
công ở đấy. 


Pháp đã mộ nhiều người Việt, hoặc ở Bắc hoặc ở 
Nam đem ra, gọi là lính khố xanh. Còn có lính 
khó 4б nữa. Các lính nầy khác nhau ở màu xanh 
hay đỏ của cái khó. Lính khó dó lĩnh lương cao hơn 
linh khó xanh. Lương linh bằng bạc trắng. Bạc gọi nôm 
na là bạc Bà Đầm Хоё (хоё nghĩa là хоё váy). Các Tông, 
Lý cũng được thỉnh thoảng quan Pháp ban cho vài đồng 
bạc. Вас nặng hai mươi bảy gam, có chin trăm phần. 
bạc nồn và một trăm phần đồng. 


Thực dân Pháp có bộ đội. Quân da trắng có, quân 
да đen có, quân da vàng có (quân Việt Nam và quân 
Tàu). Pháp lại có bạc Bà Đầm Xoè. 


Pháp lại còn có chánh tổng, lý trưởng, trì huyện, trì 
phủ, tông đốc và ngay Triều đình, ngay vua Đồng-Khánh. 
nữa. Các chinh-khách nầy, từ cao đến thấp, đã chủ trương. 
Pháp — Việt đề huề. Nghĩa là đầu hàng Pháp. 

Vậy Nghĩa Cần-Vương do Vua Hàm-Nghi và Phụ-chánh 
Tôn-thất- Thuyết đề khởi sẽ bị dẹp, từ nơi nọ đến nơi kia, 


Chiến-khu Ba-Đình vững làm sao được. 


ж 
ж ж 


Ta phân chia cuộc kháng chiến ở Ba-Đình га ba giai 
đoạn : 


Giai-đoan đầu là giai đoạn du-kich chiến. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 667 


Giai-đoan thứ nhì là giai đoạn cầm cự, chống lại quân 
Pháp bao vây. 


Giai đoạn thứ ba là giai đoạn thất thủ, phá vòng vây.. 


* 
* ж 


Trong giai đoạn đầu, từ năm Ất-đậu (1885) sau ngày 23 
tháng năm là ngày mà kinh thành thất thủ cho đến độ thu 
năm Bính-tuất (1886) kháng chiến quân ở Ba-Đình đã hoat- 
động như thế nào? Các cụ đã đánh Tây ra làm sao ? 


Nguyên là Pháp tô-chức xâm lăng theo phương pháp: 
Vết đầu loang, Pháp chiếm những cứ điềm quan-trọng là 
các đô-thị đầu mối của những đường, giao thông. Rồi 
Pháp lập đồn. Ngày ngày cho quan đi càn quét các làng.. 
Giết đàn ông, bắt đàn bà, đốt nhà, cướp của... 


Kháng chiến quân ở Ba-Đình gồm người Kinh và người: 
Mường. 


Súng thời là súng hoà mai, bán đạn ghém, băn gần.. 
Giáo thời thường là giáo tre. Ai cũng có mà tấu và đao 
găm. Quân-đội Mường thời người nào người nấy đều có: 
nỏ và tên tầm thuốc độc. Người Mường bắn tên giỏi lắm.. 


Ngày ngày kháng chiến quân ở địa điềm. Sự canh 
phòng dë vì chỉ cần ít người coi đường vào làng. 


Kẻ lạ hay tiều đội tuần tiểu của Pháp không tới gần: 
làng được. Từ trong bụi tre, từ một cái túp hẻo lánh,. 
đoàng một cái súng hoà mai tung đạn, tach một cái në- 
bay tên. Làng ở một địa điềm có thề gọi là bất khả. 
xâm phạm, 


668 QUỐC-SỬ ТАР Lyd’ 
l 


Chiều tối, anh em паі nit gon gàng, kẻ theo đường 
ruộng, người bì bồm trong ruộng bùn hay lướt trên thuyền 
thúng hoặc thuyền tam bản, ai nấy ra đi. 


Ra đi đột kích. 


Chiến-lược, chiến-thuật đã do Án-sát Pham-Bành định 
trước. Chỉ-buy mặt trận là ở hoặc Hoàng-bật-Đạt hoặc 
Đinh-công-Tráng, һај vò tướng. i 


Công phá các đồn quân Pháp đóng. Xử tử các người 
theo Pháp mà danh tü bấy giờ thường gọi là Việt-gian, 
thu tập it mắm, muối, ít tiền đồng, tiền këm đem về 
chiến khu. 


Ấy, cứ như thế, hàng tháng, trong giai đoạn đầu. 


Pháp và Việt-gian dò được địa điềm độ vào cuối thu 
măm Binh-tuất (1886). 


Pháp bao vây Ba-Đinh. 


Viên chỉhuy Pháp là quan ba Gióp (Joffre) đại Бае} 
nòng cô 75 ly nhà đạn. Pháp phải từ xa bắn удо vì lal 
gần không được. Quân Pháp đi giày dinh, súng - trường| 
nặng, trời mua phùn và lạnh rồi, vậy phải mặc quần) 
áo ấm, mang cả «măng tô» (manteau) nữa. Kế bì bài 
bì bồm ở ruộng bùn, người ngà lên người пой xuống trên! 
đường ruộng, anh này bị đạn súng hoà mai làm nát mặt, 
anh kia bị tên thuốc độc phập vào cô. Pháp không có, 


thề tới gần làng được. Súng đại bác cứ nỗ. Gióp đại: tủ 
công bằng pháo binh. ` 


Gióp đại tấn công, đại tàn phá bằng súng đại bác. 


DANH-NHÂN LỊCH-SỬ 669 


(Kháng chiến quân bị thiệt hai nhiều, nhu tài-liệu của 
Pháp cho biết sau khi Pháp đã vào được làng, theo sau 
linh khó xanh và lính khố đỏ. Nhưng đó là thuộc giai 
đoạn thứ ba). 


Gióp muốn xung phong. Nhung không có cách. 
Ban đại bác rơi vào bùn, không đốt cháy nỗi làng. 


Nguyên là kháng chiến quân đào ao đề trữ nước và 
lấy đất bùn đắp lên mái nhà. Ban đại bác rơi vào ao, 
không nỗ. Nếu rơi vào đất cao, bùng cháy thời các mái 
nhà đã trát đất và không bị cháy. 


Gióp bao vây hàng tháng. 


Gióp chịu kháng chiến quân trong giai đoạn thứ bai 
này. 


Gióp sẽ tháng trong giai đoạn thứ ba. 

Gióp không xung phong được vào chiến khu Ba-Đinh. 
Sử cho ta biết chỉ tiết sau nầy : 

« Quân Đại Pháp đánh không được, kéo về. 


< Rồi phi tứ ra Ninh-bình, Nam-dinh lấy thêm quân 
vào, hội vây đến vài tháng ». 

Gióp dùng những khí giới mới. Ấy là linh khố xanh, 
linh khó đỏ, bạc bà đầm xoè và các lý trưởng, chánh 


tông, ігі phủ, tri huyện, ngay Tông-đốc Thanh-hoá, ngay 
nhà Vua là Vua Đồng-Khánh. 


Chiến-tranh vào giải đoạn thứ ba. 


670 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Ấy là Quân-đội Pháp da trắng và da đen, lùi về hậu 
tuyến vào quân đội da vàng tức là người Việt, tức là linh 
khố xanh và lính khố đỏ từ Ninh-bình, Nam-định lục tục 
theo nhau vào Thanh-hoá đề vây chiến-khu Ba-Đình. Сб! 
một số người Tàu nữa. 


Ta không nên đi vào chi tiết sự < tảo thanh > này. 


Lính khó xanh có súng mút-cơ-tông (mousqueton) là: 
súng trường hạng nhẹ. Pháp đã chế ra thứ súng này cho 
linh khó xanh vì người Việt Nam nhỏ bé, dùng súng lớn 
không được vì giật mạnh. Súng mousqueton bắn đạn môt, 
bán xa hơn súng hoà mai nhiều. Ngắm kỹ có thề bắn 
trúng và chết người quá một cây số và đến са hai cây 
số nữa, 


1 


| 
3 
| 
1 
| 


Linh khố xanh đi giày đỉnh. Chân đất, bắp chân quấn 
xà-cap, linh khó xanh băng qua ruộng bùn, không sợ thụt, 
không sợ dia, vì dia chỉ bám vào các kë chân chứ không ' 
leo lên trên được. Súng nhẹ mà có thề bắn xa được... 
lính khó xanh, có lương lĩnh bằng bac Bà Đầm Xoè, lính 
khó xanh dần dần thu hẹp vòng vây và làng Ba-Ðinh 
Jà cá nằm trên thớt, 


Kháng chiến quân ở Ba-Đình phải giải quyết nhiều vấn đề. 
"Nào là tiếp tế lương thực cho mình, lại cho dân nữa. Nào 
là vấn đề quân nhu, quân dụng. Nào là giữ vững tinh- 
thần kháng chiến của dân chúng... trong khi mà lính khố 
xanh thắt chặt vòng vây... tới sát bụi tre... bắc loa kêu 
gọi dân đầu hàng... và ném bạc Bà Đầm Xoè, bạc một 
đồng, bạc hai hào (cắc), bạc một hào vào bụi tre. 


IDANH-NHÂN LỊCH-SỬ 071 


Thinh thoảng tü xa Pháp rót đạn trái phá vào làng. 
Phạm-Bành, Hoàng-bật-Đạt, Đinh-công-Tráng nghỉ sao? 


"Tôi chắc rằng các tướng lãnh đã an táng các anh em 
tử trận, làm một cải lễ tại đình làng (làng này có ba 
đình), cầu Thän-Hoàng làng phù hộ độ trì cho dân chúng 
và cho anh em. 


Rồi trong một đêm, tháng giêng, năm Đinh-hợi (1887), 
trời tối mù mịt, rét, mưa phùn. một số anh em kháng 
chiến «xông vây > chạy ra. Chữ xông vây trong sử khiến 
cho ta nghỉ tói một trận giáp lá cà... 


ж 
* * 
Đoạn cuối cùng của các chiến-sỉ Ba-Đình như thế nào ? 


Cả một thảm sử mà ta, đứng về phương diện tình 
cảm, không nên biết, nhưng đứng về phương diện lý trí 
— vì chỉ là công việc thông tin mà thôi — ta nên nhắc 
nhở tới, đề hậu thế ghi và hoặc là người dưới suối vàng 
biết cho. 


Kháng chiến quân Ba-Đình tan rà. Có kẻ lành, có Кё 
bị thương, người về dưới xuôi, người lên đường ngược, 
it ai về làng, nhiều người phải mai danh ân tích đề 
tránh sự truy па của Phủ, Huyện, của lính khố xanh, có 
mấy đồng bạc Bà Đầm хоё sủng soảng trong túi, lại có 
súng mousqueton. 


Phá vòng vây vào tháng giêng, năm Đinh-hợi (1887), 
các tướng lãnh sẽ ra sao ? 


672 QUỐC-SỬ ТАР 0С 


Tôi sao ra đây mấy câu vån tắt sau này. Tôi không dám 
bàn vì câu sử hàm súc. 


« Tháng tư, Phạam-Bành ở tỉnh Thanh, thấy con là 
Pham-Tiêu bị bắt, Вап tới tỉnh đầu thú. Phạm-Tiêu được 
tha. Liền đêm ấy, Phạm-Bành tự tử >x. Bộ Chánh-biên ghi 
rõ như thế. 


Hoàng-bật-Đạt bị dàn bắt giải tới. Quan Đại Pháp giết 
ngay. 


Đinh-công-Tráng sau trón vào Phủ Tương, tỉnh Nghệ- 
Ап cũng bị quan quân bắn chết ›. 


* 
ж ж 


Các vị kháng chiến, chống thực dân Pháp xâm lăng 
ở chiến-khu Ba-Đình, huyện Nga-sơn, tỉnh Thanh-hoá, vi 
nầy là quân, vị kia là tướng, vị nầy là võ, vị kia là 
văn, các vị đã xa anh em chúng ta trên dưới bảy mươi 
năm..:. 


Linh hồn các vị vẫn phẳng phất trên non sông đất 
Việt. Ba-Đình là một làng lịch sử và các vi thuộc về lịch 
sử tranh đấu của dàn tộc Việt-Nam chống bằng уб lực 
quân thực dàn Pháp xâm lăng. 


Phần Phụ Luc 


HAI ÁNG VĂN CỦA LÊ-XUÂN-MAI 


Trai thời trung hiểu làm đầu, 


Gái thòi tičt hạnh là câu trau mình. 


Hai câu nầy của Nguyễn-đình-Chiều, trong truyện Luc- 
vân-Tiên. 


Tôi có biết, ở Nghệ-an, huyện Quỳnh-lưu, một xã, tên 
chữ là Quỳnh-Đôi, tên nôm là làng Nồi: sở d? có tên 
nôm nầy và ngay tên chữ nữa, là ở trong vũng đồng chiêm 
nồi lên một cái mô đất cao, đề lập làng, như một cái nồi. 


ở làng nầy, có họ Hồ, họ Phạm và họ Lê. Còn một 
vài họ nhỏ nữa. Trong họ Lê có cụ Léë-zuán-Mai Cu 
sinh năm Kỷ-tị (1869), đỗ Cử nhân năm hai mươi' tám 
tuổi, tức là năm Đinh-dậu (1885). Rồi cụ đi < thiết trướng > 
tức là đi làm thầy đồ ở các làng đất Bắc. Nay nơi này, 
mai nơi khác, thuộc hạt Phúc-yên, Vĩnh-yên. Làng Quynh- 
Đôi là làng các thầy đồ « tha phương, cầu thực » vì là 
làng nghèo. Nhưng vì vậy mà các thầy đồ nầy đ là những 
người đem văn hoá tới từng làng, chỉ tính đủ tiền chè, 
гуи, cơm, canh. Mỗi năm về làng hai lần, vào Tết tháng 
năm và Tết Nguyên-đản, đem theo mấy quan tiền và sau 
là mấy đồng bạc trắng. 


676 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Năm Canh-tuất (1898), nghĩa là mười ba năm sau khi 
đậu Cử nhân, cụ Lê-xuân-Mai thi đỗ Phó bàng, cùng với 
cu Bùi-Kỷ và cụ Hoàng-tăng-Bi. 


Rồi cụ được bó ra làm tri huyện. Rồi ra làm tri 
phủ... Cụ có bài văn kề sự trạng của cụ. 


Bài thơ đó là bài thơ nôm làm vào năm 1940, năm 
năm trước khi cụ mất. Cụ mất mấy tháng trước hồi đảo 
chánh Nhật. 


Tôi xin trình với độc giả bài văn đầu tiên mà chính 
tác giả kề lịch sử của một ông đồ Nghệ, làng Quỳnh- 
Boi. Khi nhỏ vất và như thế nào, rồi khi thi đỗ làm quan — 
dù là trong hồi nô lệ — rất lấy làm vinh hạnh và chơ 
sự thi đỗ làm quan là phúc đức tó tông, và thứ nhất 
là phúc đức của bà cụ thân sinh. 


Còn hai bài văn nữa mà các vị sẽ đọc chứng tó 
chữ «iiốt » và chữ < hiểu >. 


Hai chữ này, bây giờ còn có một số người nhớ #01... 
và thi hành. 


Trai thời trung hiếu làm đầu, 


Gái thòi tiết hạnh là câu trau mình. 


Hai bài văn của Lê-xuàn-Mai, nếu NÑguyễn-đình-Chiều 
được biết thời chắc rất hài lòng. | 


Khồng học có từ Bắc chi Nam, qua thế hệ пай đến 
thë hệ khác, Có một nhà văn Trung-hoa Lâm-ngĩ-Đường 


PHÂN PHỤ LỤC 077 


viết một cuốn sách về mẹ, một cuốn sách rất nhỏ, nêu 
cao đức tính của người mẹ Trung-hoa, sách dịch ra Pháp 
văn, đề là Ma Мёге (mẹ tôi). Cuốn sách nầy tôi đã đọc, 
vào năm 1938, ở Ba-Lê, tôi dà đọc bản dịch. Tôi không 
biết nguyên văn chữ Hán. 


Tôi được biết hai bài mà các vị sẽ đọc, tác giả là 
Phó bảng Lê-xuân-Mai: hai bài văn, chúc thọ mẹ và văn 
tế mẹ. 


Hai bài này, giá trị văn chương đã cao, giá trị tinh 
thần lại càng cao. Chúng ta là con nhà giàu!... Biết bao 
thi уап! | 

Dân tộc ta lại dà có mấy nghìn năm Văn hiến. 

Biết bao gia sàn tỉnh thần do Không học mà ra. 


Các thi, văn, ta đã mất nhiều... 


Hai апе văn của Lê-xuân-Mai chúc mẹ lên thượng thọ 
chin mươi và khóc mẹ, tôi tin là Quí phẩm, và văn 
học sử sẽ ghi hai bài nầy hay hơn cả cuốn sách của Lâm- 
ngữ-Đường. 

Trong văn chương Pháp có bài của Louis Pasteur khóc 
bố me.. Bài nầy thường dùng đề dạy học trò và được khen 
là hay. So với hai bài của Lê-xuân-Mai thời khác nhiều. 


Та vë ta tắm ао ta, 


Dù trong dù đục ao nhà ойп hơn. 


Ao ta có nhiều khi đục, vì nước bần nhiều nơi chảy 


đã QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


xuống, nhưng nước ao nhà vẫn hơn, không phải là ао 
của nhà ta mà ta cho là hon! i 


Ao của chúng ta là ao sen. 


* 
ж ж 


Bây giờ xin quý vị đọc bài thơ chúc thọ mẹ. Mẹ hiền 
thì có con hiếu thảo. 
Bài thơ mùng thọ mẹ : 
1.— Huu dinh ngàu tháng thành thoi, 
Tư nhiên; d? Һу, nhớ lời thánh nhân. 
3.— Mẹ sinh tại năm Nhâm dần, 
Năm nay Tán bi, lới tuần chín mươi. 
5.— Tích linh, hai chữ, nhờ Tròi, 


Thọ mà thượng thọ, trong đời, mấu ai ? 


* 
жож 


7.— Con хіп kề lại đầu đuôi, | 

Đề cho con cháu muốn đời làm gương. 
9.— Chữ trinh đáng giá nghin vàng, 

Nên chỉ, phú, quý, thọ, khang kiêm tuyën. 
11.— Kë mẹ từ lúc thiếu niên, 

Mới mười một їибі thung huyện đều già. 
13.— Nhờ di là Cụ Nghë Ва, 

Đưa vë nuôi nấng trong nhà, như con. 
15.— Tói tuần mười chín, lớn, khôn, 

Trăm năm tính cuộc vuông tròn iir đâu. 


PHẦN PHỤ LỤC 679 


17.— Ông Tơ sao khéo хе dâu, 

Cùng tiên nghiêm đã định ngàu.pu quy. 
19.— Một niëm kính giới vô vi, 

Sớm khuya chăm viêc, khuê nhỉ tảo tần. 
21.— Từ khi duyên bén Châu, Trần, 

Một lần lộng ngoä, hai lần lộng chương. 
23.— Hay dâu? Con tạo khôn lường, 
í — đới ba mươi tuôi, nghiêm đường thọ chung. 
25.— Bực mình, góa bụa trẻ trung, 

Buộc lưng, bưng bụng, thờ chồng, nuôi con. 
27.— Khăng khăng giữ tấm lỏng son, 

Đầu ai nói dại, nói khôn, kệ đời. 
29.— Một tay, ba đừa đề hải, 

Trăm chiều khó sở một bài trinh chuyên. 
31.— Lưng обп chỉ quan bảy tiền, 

Buôn tơ, bán lụa, dựng nên cơ đồ. 
33.— Trong nhà, ăn, mặc йт no. | 

Gái, khuyên canh cửi, trai, cho học hành. 
35.— Trai đầu, đến lúc trưởng thành, 

Khoa thân, thi đầ đề danh Tú Tài. 
37.— Lâu пау, mẹ доа, воп côi, 

Bây giờ mới gặp được hồi vinh quang. 
39.— Khóng ngờ năm Dậu nhiễu nhương, 

Trai đầu, Ngài lại tìm đường tiên du. 
41.— Chị gái, xuất giả, tòng phu, 

Chỉ con, nhờ mẹ, cần cù, йу, nuôi. 


€80 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


43.— Ngọc thành, mới biết lòng Trời. 

Dà là bl cực, chắc rồi thái lai, 
45.— Trường bàn, thì cử, đua tài, 

Hương, thời nhất cử, hội thời Ät khoa. 
47 — Phủ huyện, lịch ly gần ха, 

Trân cam phụng dưỡng gọi là kính thân. 
49.— Sinh phong, mẹ được hai lần, 

Vua ban її phầm cung nhân sắc vàng. 
51.— Hai lần làm lễ phần hoàng, 

Tồng xä đón rước, họ hàng mừng vui. 
53.— Mới hay phú qui tại tròi, 

Nhưng mà phúc đức tại người mới nên. 
55.— Mẹ thật là người hẳn hiên, 

Con gái quan cử Quỳnh-Xuyên, họ Hồ. 
57.— Dà Һау thủ thiết, sự phu, 

Lại hay thành kính phụng thờ tô tông. 
59.— Xóm, cúng bạc hai mươi đồng, 

Làng, củng cửa pồng, dài döng, chiếu hoa. 
61.— Hai bên, nội ngoại, ông bà, 

Cúng cö, cúng long, cúng nhà, cúng nương. 
63.— Thấu ai đói rách thì thương, 

Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn. 
65.— Ấu là hiếu nghĩa từ nhân, 

Nên chỉ thiên địa quý thần chứng trí. 
67.— Phó cho thọ khảo duy ký, 

Chín mươi thấm thoát chắc thì mười mươi. 


PHẦN PHỤ LỤC 681 


69.— Khánh đường, năm mới, vui chơi, 

Bồi thọ, con gái, con trai hai hàng. 
71— Cháu cháu, chắt chất, họ duong, 

Ba tuần, dâng chén quỳnh tương chúc mừng. 
73.— Chúc rằng phúc mạc bất tăng, 

Phong ký thượng thọ, thọ bằng Nam-san. 
75.— Hoàng-triều Bảo-Đại lục niên. 


Trong bài thơ nầy có nhiều chữ cần phải chú thích : 


Câu 1 : Huu dinh là nhà mà mình ở, sau khi về hưu, 
không đi làm quan nữa. Bài thơ nầy, viết vào năm 1932, 
năm tác giả sáu mươi ba tuổi. Tác giả mất năm bẩy 
mươi sáu tuổi, vào năm 1945. 


Câu 2: Tư nhiên nghĩa là ấy như thế, dř hý nghĩa 
là lấy làm mừng. Bốn chữ nầy đều lấy trong kinh Lễ. 


Câu 3: Năm Nhâm dần là năm 1842; Năm Tân vị là 
năm 1932. 

Câu 5: Tích linh nghĩa là Trời cho tuôi. 

Câu 13 : Nhờ dì là cụ Nghè bà. Cụ Nghè Bà đây là 
vợ cụ Tiến-sỉ Hồ-sï-Đống hay Hồ-sỉ-Dương. 

Câu 22: Lộng ngoä là đẻ con gái, lộng chương là để 
con trai. 

Câu 29: Ba đứa đề hài là ba айта con Һу còn phải 
dắt. Bà mẹ tác giả mới ba mươi tuổi đã поа chồng, có 
một gái, hai trai, dù ai có mối lái đề đi lấy chồng cũng 
không nghe (ý câu 28). 


682 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Câu 32: Buôn tơ, bán lụa: làng Quýnh-đôi có chợ bán 
tơ lụa và con gái họ Hồ, cho đến mới đây, vẫn có nghề 
bán tơ lụa; hồi trước còn có nghề dệt cửi. 


Câu 36::Khoa Thân là vào năm 1884. Năm Ấi-dận là 
năm sau. Vậy người con trai lớn thi đỗ năm trước thời năm 
sau chết. Nguyên là có một sự tranh chấp giữa lương là 
làng Quỳnh-đôi và giáo là làng Thanh-giã, làng bên canh. 
Dân làng Thanh-giä, dưới sự lãnh đạo của một số người 
chịu ảnh hưởng ngoại lai bèn kéo sang đánh làng Quỳnh 
đôi và ông Tú, anh tác giả, bị đâm chết. Chuyện này có 
thơ ghi. 


Câu 43 : Ngọc thành : hai chữ này bởi sáu chữ ngọc 
bất trác bất thành КЫ, nghĩa là tác giả con nhà giòng 
giống, anh chết rồi, chị đi lấy chồng, nhờ mẹ nuôi cho 
đi ăn họcsau đỗ cao. Thi hương thời đỗ đầu, thi hội thời 
đỗ thứ tức là đỗ Phó bảng (Ất khoa) Tiến sĩ. 


Câu 49 : Nghĩa là được nhà vua phong sắc; lễ phần hoàng 
là lễ thọ mạng vua ban cho sắc. 


Сап 55: Нап hiên cũng như hẳn hoi, nghĩa là tủ të. 


Câu 57: Thủ tiết sư phu: không di lấy chồng lần thử 
hai, sống..đề cúng chồng đã chết. 


Cầu 50 — 60 : Bà cụ cúng tiền thờ xóm, xung cái cửa trạm 
trên bàn thờ thần ở đỉnh làng, cúng đôi đài nến bằng 
đồng đề trên bàn thờ thần làng và chiếu hoa đề trải cho 
dâu làng lễ thần. Tôi quên không nhớ vị thần làng nầy 
là ai. 


PHẦN PHỤ LỤC 683: 


Câu 61 — 62: Nói Bà cụ cúng vào nhà thờ họ Cò, 
Lọng, làm nhà thờ và đặt nương vào nhà thờ đề cho chỉ 
trưởng lấy hoa lợi mà thờ cúng, cà hai bên nội ngoai; 
hai bên là họ nhà chóng và họ nhà mình. i 


, 


Bài thơ chúc thọ nầy kề lịch sử một người đàn. bà 
Việ-Nam thuần túy Không giáo. Trinh có, hiếu có, hạnh 
có, từ có. 


Nhưng còn biết bao nhiêu cụ bà chúng ta cũng đã nhu 
cụ con gái họ Hồ này! Và sẽ còn biết bao nhiêu người 
đàn bà như thế nữa, trong cái thế hệ tương lai! 


BÀI VĂN TẾ MẸ 


Trước linh toa, khóc mà than rằng : Ó mẹ оі! Khi 
tiên nghiêm tạ thế thời mẹ còn trẻ trung. Ba con thơ 
ấu, một tay ôm bồng ; lúa không có một hột, tiền không 
có một đồng; cơm đùm ао, gạo bọc. khăn, quản bao 
khó nhọc ! 


Tơ quay thuê, cửi dệt mướn, vì nỗi đói cùng. Chỉ 
có cái nồi hai là tư bản, bán đi được quan bảy аё chỉ 
dùng. Thắt lưng bó que, chạy chợ trên, lên chợ đưới (1) 
buôn tơ bán lụa; ra đường ngoài pdo đường trong (2). 
Lo cho con đủ ăn đủ mặc, lo cho con có vợ có. chồng, 
lại khuyên con học hành bấm chí (3), lai dạy con đèn 
sách gia công. Nghĩ lại mà coi ơn cúc dục, xem tày non 
Thái; kề sao cho хі, đức cù lao so sánh bề Đông. 


684 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Nên con theo đòi thi cử rạng nghiệp tô tông. Anh 
đã đậu Tú-tài, vinh hoa bö lúc, em lại đậu phó bảng khoa 
hoạn nối giòng. 


Nhờ ơn vua trải miền phủ huyện, hưởng lộc nước đủ 
miếng đỉnh chung. Mới hay trăm sự do thiên, giàu sang 
có phận; nhưng cũng sinh biền tại mẫu, phúc đức về 
cùng. Mẹ thật là người đoan tình tính nhất; mẹ ња 
là người tiết nghỉa hiếu trung. Nên chỉ giang sơn phủ 
hộ, cảnh tượng hanh thêng. Hai lần ân, chiếu đều đượi 
sinh phong. Tứ đại đồng đường, dưới thềm quế áo xiêm 
rực гё. Cửu tuần thượng thọ, trên nhà huyên chăn gối 
thung dung. Tuổi cao mà thân thề còn mạnh, mình giả 
mà lẫn lộn thời không. Làm nhà thờ, khuyên Anh pi 
Сап (4). Са mộ Bà, dặn bác Hàn Tùng (5). Có khi chống 
gây vào chơi tiêu khiền dăm ba (6) hòm dưỡng 180; có 
lúc ngậm đường (7) ngồi giỡn trè, chung quanh chin mười. 


2 


dia thanh đồng. Tưởng cũng trăm năm thêm tuổi hac ở 


cùng con cùng cái, ai ngờ một phút cưởi xe loan về với 
bà với ông! 

О mẹ ơilSao Vũ tính mây ám, cây núi Di gió rung Ï 
Mẹ đi đâu? Bô cửa bỏ nhà, cửa nhà vắng vẻ. Mẹ đi 
đâu ? Xa con. xa cái, con cái nhớ trông. Anh mẹ còn 
treo, trông thấy ảnh, hai hàng tuôn nước mắt; áo -me 
đề lại, nhìn thấy áo chín khúc cuộn trong lòng. 

Nay nhân tuần bách nhật, thời vừa tiết tam đông. 
Sinh một con lợn đực, xôi một mâm cỗ bồng. 


Сап cụ phi nghỉ lao thảo gọi tam tuần điện hiến, 
phục di thượng hưởng, phù hộ cho bách phúc lai sùng. 


Cần cáo, 


PHẦN PHỤ LỤC 685 


Trong bài văn này có mấy chữ mà tôi cần phải chú 
thích. Những chữ nôm này dà đánh số. 


1.— Chạu chợ trên lên chợ dưới: chợ trên là chợ 
làng trên, làng này là làng Bào-hàu mà tục thường gọi 
là làng Bèo, chợ dưới tức là chợ Nồi, là chợ làng, nhưng 
nhà cụ Lê-xuân-Mai thời ở giữa làng, gần đình, thành cũng 
xa chợ làng. 


2.— Ra đường ngoài vào đường trong : Đường ngoài 
là miền Bắc, đường trong là miền Trung. Câu này cho 
ta biết là bà cụ đã có khi buôn xa, thí dụ như ra 
Thanh-hóa cất hàng hay vào Vĩnh. 


3.— Bấm chí : tiếng Nghệ, tiếng Bắc là bền chí, vững 
chi. 


4.— Anh Pt Cận: đây là tên của một người cháu, 
gọi bà cụ bằng bà, vì để con gái nên gọi là anh đỉ và 
tên tục là Сап. 


5.— Bác Hàn Tùng: đây là tên một người anh họ, 
được phong hàn lâm và tên tục là Tùng. | 


6.— Vào Chơi O : ở Trung tiếng О là tiếng cô ở Bắc. 
Vậy bà cụ đã lại chơi chị chồng hay em gái chồng. 


7.— Ngậm đường ngồi giồn trẻ: Các cụ già ngồi đùa 
với cháu, chắt còn nhỏ thường ngậm đường và đây là 
một mầu đường bánh, rồi cho cháu mom : đứa nào chạy 
lai nhanh thời được mớm, 


Bài nầy làm khi tác giả tuổi sáu mươi mốt. Bài làm 
vào cuối năm Tân-vị (1931). Vào lễ trăm ngày bà cụ. Bà 


686 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


cu sinh năm Nhâm-dần (1842) là năm thứ bai đời vun 
Thiệu-Trị; lên Thượng thọ, tôi không biết vào tháng 
nào, nhưng vào đầu năm, vì có câu « Khánh đường năm 
mới vui chơi ». 


Đến tháng tám thời bà cụ mất. Bài văn tế mẹ làm 
vào cuối năm Tân-vi (1931). 
KẾT LUẬN: 


1.— Giá trị văn chương hai bài văn mà tôi đã dẫn 
ở trên như thế nào? 


2.— Giá trị tinh-thần như, thế nào? 


§.— Giá trị sử học về văn hóa Không-giáo của ta 
chỉ mới đây, vài chục năm như thế nào ? 

Tôi xin độc giả tự trả lời. 

Riêng tôi nhận thấy là văn-chương hay, ý nghĩa cao 


vì theo tỉnh thần Không-giáo. Về phương-diện lịch-sử thời 
tôi thấy là thế hệ ta đã xa di vàng nhiều quá. 


MỘT NGÀY ĐAU THƯƠNG CHO 
LÀNG QUỲNH эб! 


Ngày 19 tháng giêng âm lịch, cử mỗi năm, ở làng 
Quỳnh-đôi, tục gọi là làng Nồi, huyện Quỳnh-lưu, tỉnh 
Nghệ-an, vào рибі trưa có một cái gió ở đình làng. 


Đình nầy không được cŠ kinh lắm vì là đình tu bồ 
lại trước đây hơn sáu mươi năm, vì đã bị đốt cháy. 
Trước cửa đình, ngày giỗ nói trên, lá cờ đại được nêu 
cao, bay phất phới trước làn gió bác mạnh. Đình dš được 
dọn dẹp từ mấy ngày hôm trước vì có dân làng đến lễ. 


Tại sao có sự gió tại đình та do cả. làng gió? Cái 
gió này có tự bao giờ ? 


Cách đây trên mười năm, ở trong làng dó từ trong 
xóm gần đình, có một ông cụ đầu râu tóc bạc, chit khăn 
đem theo áo thụng xanh, đi sau người nhà mặc áo the 
đen, dầu đội một mâm lễ phầm... thong thả tới đình làm 
lễ giỗ. 

Ông cụ này là cụ phô bảng Lê-xuân-Mai. Cụ mất ở 


làng năm bảy mươi sáu абі. Cu mất năm 1945. 


Cụ đề lại một bài văn nôm cho ta biết lịch sử cái 
giỗ này. Lịch sử này là một chuyện đau thương cho làng 
Quỳnh-đôi và хау ra vào năm Ẩt-dậu (1885), trước đây 


688 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


bảy mươi hai năm. Nhưng đã biết bao nhiêu làng Quynh- 


đôi khác? Vì đây là lịch sử của Nghĩa Cần-vương ! ' 


Vua Hàm-Nghi kêu gọi dân chúng đánh Pháp. Pháp 
đã dùng đủ mọi phương tiện đề chỉnh phục nước tai 
Họ đã có thề lợi dụng cả lòng tín ngưỡng nữa. 


Bài thơ mà tôi sao chép ra đây là do con trai cụ 
đọc cho tôi. Tôi đã tới làng Quỳnh-đôi đề khảo cứu sử 
ký và địa lý làng nầy, vào năm 1941. Bài thơ nầy, cụ 
Lê-xuân-Mai làm cách đây vài chục năm sau khi cụ về 
hưu ở làng. 

Bài này không những là một sử liệu mà lại còn là. 
một áng văn hay, ít người làm nồi. Nên đọc theo giọng. 
Nghệ. Í 


BÀI VĂN GIỖ LÀNG 


1.— Mỗi năm một bận gió làng, 

Nói càng thêm giận, nghĩ cảng thêm thương, ' 
3.— Vi ai nên cuộc chiến-trường ? 

Вау giờ phải kề cho tường, ma suy. 


* 
Ж ж 


5.— Năm Ãi-dận, Đức Hảm-Nghi, 
Kinh-thành thất thủ, Tam-kb nhiễu nhương. 
7.— Văn-thân sát tả Cần-Vương, ' 
Nên chi bên Giáo cùng Lương thù hàn. 
9.— Có làng Thanh-Giầ (dà), Cụ-tán, 
Đều là bên Giáo ở gần làng ta. 


PHẦN PHỤ-LỤC 


11.— Tháng chín có lễ rước hoa, 

Cờ cờ, trống trống kéo qua Cầu-đầm. 
13.— Мб làng nghe đánh âm йт, 

Kẻ tha đòn sóc người cầm gậy tre. 
15.— Ngodi làng trong xóm hè hè, 

Lũu Bắc sập công, bờ Re đón đường. 
17.— Giáo-dân thấu thể kinh-hoàng, 

Cuốn cờ lăng trống vôi nàng chạy ха. 
19.— Dân làng theo đuôi lận nhà, 

Từ ràu bên Giáo sinh ra bất bình, 
21.— Quan huuện Hương, quan phú Ninh, 

Hai Ngài nghỉ quần lo quanh suốt ngày. 
23.— Rằng dà sinh sự chẳng hay, 

Làm sao cùng phải ra tag chu toàn. 
25.— Chọn, bầu, chánh, phó thôn đoàn, 

Dũng binh, nghĩa sỉ phán minh giữ giàng. 
27.— СҺ tre rào tứ phía làng, 

-Làm công, làm ngồ, mọi đường уёи xung. 
29.— Có điểm canh, có chòi mông, 

Rấp gai ngoài lũu, thả chông trong hào. 
31.— Ngày ngày luyện tập thề thao, 

Đêm đêm trống đánh, mö rao canh tuần. 
33.— Sát sinh làm lễ yết thần, 

Hội làng уёп ầm, kêu dân айп dò. 
35.— Trách người chẳng chịu ăn lo, 

Xóc lúa quan Тап, bắt bò quản Ba. 


QUỐC-SỬ ТАР LƯỰỚ 


37.— Си Тиё là ти đàn bà, 

Hôm trước đuồi Giáo cũng dà thưởng công. 
39.— Trong làng sắp đặt đã xong, 

Lại lên tiếp hiểu giao thông обі Вёо. 
41.— Hai làng làm tờ giao kèo, 

Hoạ khi hoạn nạn, ngặt nghèo cứu nhau. 
43.— Lo toan git trước gìn sau, 

Làm cho quản Giáo ngóc đầu không lên. 
45.— Tưởng rằng sự tại pen tuyền, 

Gia, hương, bảo, thủ, ойпд bền như danh. 
47.— Hay đâu quân Giáo rắp ranh, 

Từ ngày bị đuồi cũng canh, cũng phường. 
49.— Trong huuện, Trang-nứa, Thọ-tường, 

Ngoài huuện, Phái-diệm, Ba-làng, Hoà-an. 
51.— Hợp cùng Thuận-nghĩa, Bảành-san, 

Kéo đi đánh tiền lên сап Văn-thán. 
53.— Mười chín tháng một giờ dần, 

Thinh linh vào đốt tuối dân làng Bèo, 
55.— Ta lên tiếp cứu đánh liều, 

Thua cơ bị chúng đuôi theo xuống làng. 
57.— Tứ bề súng nó tiếng vang, 

Cố liều phá сӧпд, Đập-Ngang йа одо. 
59.— Dán ta chẳng biết làm sao, 

Kẻ chui đống ra, người nhào rằnh khoai. 
61.— Cửa nhà lửa cháy lưng trời, 

"Đình chùa tan hết, đền dài sạch không. 


PHẦN PHỤ-LỤC 691 


63.— < Tha đàn bà, giết đản ông », | 

Kë người lử nghĩa khoảng vòng tám mươi. 
65.— Phủ Ninh, Ngài cũng tạ đời, 

Huuện Hương Ngài thoát lên nơi phủ Quỳ. 
67.— Thương thay gấp lúc loạn ly, 

Kẻ Nam, người Bắc trốn di đề huề. 
69.— Hai hàng nước mắt dầm dë, 

Ngu đất nước khách, nhớ quê quán nhà. 
71„— Giang sơn thùu hộ cho ta, 

Đường ổi, rồi lại dần dà tới nơi. 
73.— Chỉ hai ba bốn năm trời, 

Sửa sang nhà của, đền dài nhu nguyên. 
75.— Chanh thương người dưới cửu tuyên, 

Chỉ vi nghĩa dùng та nên nỗi пау ! 
77.— Sám sanh lễ ойі chọn пдёу, 

Rước thàu phù huỷ làm chay tai đình. 
79.— Gọi rằng công đức chứng mình, 

Từ гау làng nước hoà bình yên khang! 

ж 

ý Bề 
81.— Năm năm đến bữa giỗ làng, 

Treo cò ký niệm đốt hương bái nguyền. 


83.— Thoả hồn người dưới cửu tuyền ! 


“BÀI THƠ CỤ LÊ-XUÂN-MAI КЁ SỰ TRẠNG 
+ ` 
CỦA MÌNH 


1.— Thong dong ngồi giữa hưu dinh, 
Ngẫm xem sự trạng của mình trước san; 
3.— Vốn giòng, khoa hoạn đã lâu, 
Giang sơn đúc lại, công hầu nối ra. 
5.— Kë từ, tui mới hai ba, 
Năm Mùi, (1) cụ Tăng (2) Ngài đà quy tiên. 
7.— Nhờ mẹ, trinh trinh chính chuyên, 
Dà chăm nuôi nững, lại khuyên học hành. 
9.— Gặp năm Ãi-Dậu (3) binh tranh, 
Ме con ty nạn га Thanh mới vë; 
'40.— Ngọn đèn, quuền sách, sớm khuya, 
Học nghiệp cử tử, tâp nghề uăn-chương. 
11.— Hach đầu huyện, khảo đầu lang, 
Vào thí, chắc cũng trúng trường có phen; 
13.— Đến năm Thành-Thúi cu nguyên, 
Về khoa Đinh-Dậu (4) dó liền Củ-Nhân. 
15.— Cung thiềm bê quế có phần, 
Xem hoa Thượng-Uyềần dần dần tới nơi. 
17.— Đến năm Duy-Tân lên ngôi, 
Về Khoa Canh-Tuất cầu lài тб thị, 


ĐANH-NHÂN LỊCH-SỬ 693 


19.— Trường vän đã dů bốn kụ. 

Bång treo Tiến-Sï, trên thì Åt khoa. 
21.— Оп vua lộc nước phúc nhà, 

Về đường sĩ hoạn cũng là khang trang. 
25.— Bồ оао thừa phái Вб đường, 

Khám sai phúc khảo chấm trường Qui-nhơn. 
27.— Ва năm tập sự chuyên cần, 

Bộ Lại sát bộ sử thần phúc g. 
29.— Вб vào Mộ-Đức đồng tri (4) 

Thăng lên trí phủ Phủ Tư-Nghĩa ngoài, 
31.— Thạch hà, Đức thọ (5) đôi nơi, 

Phủ thòi yču khuuết, Phủ thời thương dân 
33.— Việc quan một niêm từ nhân, 

Mùa hạ mưa thuận, mùa xuân gió hoà. 
35.— Cầm đường ngàu tháng ngân nga, 

Duói dân ln, phục, trên tod ngoi khen. 
37.— Sắc lhướng Kim-Khánh, Kim-Tiền, ` 

Lại thưởng Ngũ hạng Long-Điền bội-tinh. 
39.— Suy ân kịp đến sở sinh, | 

Mẹ phong, cha lặng hiền vinh mấy lần. 
41.— Vua Вӣо-Раї nám Mậu thân, ' 

Thăng hàm Quang-Lộc Đại-Thần vinh quy. 
43.— Cáo vë tỉnh dưỡng tir vi, 

Nam cai lan thiện, tây trì đào hoa ; 
45.— Câm thi, vui thú trong nhà, 


Mác ai xe ngựa huyện hoa ngoài đường. 


ta 


QUỐC-SỬ TẠP LỚN 


47.— Gặp năm hương biến lạ dường, 

Chia bè chia phái Іат quảng, làm xiên, 
49.— Ra làm Chánh-hội mấy niên, 

Đẹp bè, dẹp phái đề gên trong làng. 
51.— Đình chùa miču vu sửa sang, 

Xâu cống Đập bản, mở trường Quùnh-Đôi. 
53.— Lại làm đình ngói, chợ Nồi, 

Rải đá đường cái, nề vôi nền đình. 
55.— Tiếng Һау tàu đến Thần-kinh, 

Minh nông lại thưởng BĐội-tinh huyền thuỷ, 
57.— Vinh quang bó lúc hàn vi, 

Tìm nơi дау học Bắc-kù mấu phen. 
59.— Khi Thuấn-Nhuẽ (0) khi Bình-Xuyên, 

Khi ngồi Đạo-Tú thuộc miền Tam-Dương.. 
61.— Ау là nói сһиуёп quan san, 

Còn cung thê tt kề thường sau đâu. 
63.— Ông tơ sớm đã se dâu, 

Ійу bà họ Phạm những ngày quang-oinh.. 
65.— Tưởng rằng phu quý, phụ vinh, 

Ai ngờ bà lại từ trần, quy tiên. 
67.— Năm Canh-Tuất lại tục huyền (7) 

Con quan Đêng-Các, gái hiền họ Сао (7) 
66.— Vu quy gặp hội yêu đảo, 

Nghỉ gia nghi thất tục vào ba chương. 
71.— Ở cùng ёи thiếp (9) một nương. 

_Bao dung có lượng, ghen tuông không hề: 


PHẦN PHỤ-LỤC ' 695 


73.— Khi ở ly, lúc vë quê, 
Giữ điều cần kiệm, chăm nghề bán buôn. 
75.— Ba phòng sinh được máu con (10) 
Trai còn tám cậu, gái còn Đâu cô. 
77— Gái thời xuất giá tòng phu, 
Ba Tham, Bà Cử, Ва Nho, Ва Hàn. 
79.— Trai thời lập nước thăng quan, 
Ông Củ, Ông Tú, Ông Нап, Ông Tham. 
81.— Người ngoài Bắc, kê trong Nam, 
Khi vë sum hợp, trân cam dang thời. 
83.— Cầm đường ngàu tháng thành thơi, 
Ông ngoài Ьйу mối, bà ngoài năm tư. 
85.— Ông thời biên só ngâm thơ, 
Bà thời bán lụa, mua іо phát tài. 
86.— Ông bà hưởng thọ còn dài, 
Mỗi năm mỗi tui nhờ trời thêm сао. 
89.— Đề хет vån hội thế nào, 
Sau пау ta sẽ lục одо bài са. 
Trong bài thơ này có mấy chữ cần phải giải thích, tôi 
đã đánh số : 
(1) Năm Mùi (còn gọi là năm Vị) là năm Tân mùi tức 
là năm 1871. 
(2) Cụ Tặng là chỉ ông cụ thân sinh được vua tặng 
hàm cho. Сап năm cho ta biết là tác giả mö côi cha 
năm mới hai ba tuổi. 


(3) Năm Ất dậu là năm 1885. 


696 QUỐC-SỬ ТАР 1.00 


(4) Мос đức đồng tri: Huyện Mộ-đức ở Quảng-ngãi, 
đã có một tri huyện lai thêm một trị huyện nữa là tá6 
ша. 

(5) Phủ Tư-nghĩỉa cũng ở Quảng-ngãi. 

Thạch Hà, Đức thọ là tên hai phú ở Hà-tỉnh. 

(6) Thuấn-nhuế và Đạo-tú là tên hai làng, một làng 
ở huyện Bình-xuyên, tỉnh Phúc-yên, một làng ở huyện Tame- 
đương, tỉnh Уїпһ-уёп. 

(7) Năm Canh tuất lại tục huyền : năm nay, tác giả 
bốn mươi mốt tui, vừa đồ phó bảng, vì đã goá vợ nên 
lại lấy vợ kế. 


(8) Đông các họ Cao dày là Cao-xuàn-Dục. 


(9) © cùng tiều thiếp một nường. Câu nầy nghĩa là 
người vợ đầu mất đi, mẹ tác giả đã mua cho một người 
nàng hầu. Nhưng không phải là vợ cưới đề kë người vợ 
đầu đã mất, 


(10) Ba phòng là ba vợ, vợ đầu đã chết, tiêu thiếp đã 
lấy trước bà vợ kế, | 


Bài thơ này đối với nhà ха hội học và sử học rất 
qui vì là một tài liệu, tả từ đầu đến cuối đời một nhà 
nho: khi nghèo như thế nào... rồi sau quan niệm đời 
ra làm sao. 


Nhà văn khảo cứu về thơ lục bát cũng như một nhà 
kịch sĩ có thề dựa vào đây mà khảo cứu hay sàng: tác, 


Bài thơ này thực là vang bỏng một thời. 


BÀI THƠ LÊN CHƠI NƯỚC LÀO 


4— Đầu năm Định-Sửu, tháng hai, 
Nhân khi thong thả, lên chơi nước Гао. 
3.— Từ ga Cầu-giát, хе vào (1) 
Đến Vinh, có ké đón chào mòi vô. 
5.— Rằng đâu, có hiệu ó tô (2) 
Chở người, chở khách, chở đồ hành trang. 
7.— Xe lên tới đến Chợ Tràng (3) 
Qua đò Phú-thạch, #ёр sang dó Hàu. 
9.— BĐáy là Đức-thọ địa đầu, 
Trông lên Linh cảm cüng hẳn (4) tói nơi, 
11.— Non xanh mấy cuộc đồi dời, 
Xưa thời linh-miếu, пау thời đồn Тау. 
14.— Nhà bia trên núi mới xây (5), 
Bên kia giây thép, bên này kiềm lám, 
15.— Qua đồn, lính Һӧі âm sâm, 
Кё đưa căn cước, người cầm bài thân. 
17.— Khám rồi, đi một lối gần, 
Qua dò Linh-Cảm, tói tuần Tam khoa 
19.— Hương-sơn, địa phận Бао ха? 
Dưới là Thịnh-xá rên là Phố châu. 
21.— Có đồn, có chợ, có cầu, 


Bên dinh quan huyện, bén lầu quan binh, 


698 QUỐC-SỬ TẠP LU€ 


23.— Trước đồn cũng có linh canh, 

Phải đưa căn cước vào trình từng lên. 
25.— Trình xong, lên sở đồn điền, 

Chính giữa сау ruộng, bón bên`nuôi bò. 
27.— Đường di máu dặm quanh co, 

Qua айу núi đá tới đò Hà-Tân. 
29.— Тгӧпд lên Voi bồ cũng gần, : 

Đồn điền máu sở có dân, có làng; 
31.— Lác trông thấu mấu người Mường, 

О trong айу núi Kim cương di рао. 
34.— Lên đèo, nơi thấp, noi cao, 

Lấp khe, sẻ núi, biết bao công trình ! 
35 — Rằng đâu phong cảnh hữu tình, 

Năm xwa ngự giá Bắc thành lên chơi ; 
37.— Có bia Khải-Định giữa trời, 

Non xanh ghi tac, muôn đời, nào quên ? 

. 39.— Kim cương đồn đóng ở trên, 

Giữa đường hai cội hai bên then cài ; 
41.— Một giờ đêm, chín giờ mat, 

Khi đóng, khi тё có cai đội đồn. 
43,— Một dòng nước chåy dá mòn, 

Là khe Nước Sốt (6), nước nguồn trong veo; 
45.— Từ đầu đèo đến tuối đèo, 

Bốn hai câu số, lắt leo đặm trường. 
47.— Ó đâu là xứ Маш tường, 

Xưa nay xý йу thường thường nhiều mưa, 


PHẦN PHỤ-LỤC 699, 


49,— Trắn-ninh sắp đặt tr хиа, 

Nay đồn Na be thuộc bờ сӧї ta. 
51.— Ó lô vira đến ngoài ха, 

Trong đồn đã thấy lính ra đón liền ; 
53.— Thu 1йу căn cước đưa lên, 

Bảo rằng ai nấy nghe tên cho |tường. 
55.— Xét xong dẫn đến nhà thương, 

Khám ai có bệnh, tìm đường vë ngay (7), 
õ7—BXung quanh có sở tàu bay, 

Phía trên có số [Ông Tây Đồn Điền. 
59.— Giăng màn (8) qua núi trông lên, 

Xét xem khi hậu có đền thiên păn; 
61.— Doc đường, rải rác ха gần, 

Lum tum nhà gác dán nước Lào. 
63.— Ngä ba dà đến Lạc-Sao (9), 

Ngã lên Сат-Са (10), ngä vào Cam-Môn (11). 
65.— Đường đi, khe suối, gò, cồn, 

Nơi bắt cầu ván, nơi còn cầu phên (12), 
67.— Phù thu (13) Lào ở hai bên, 

Non xanh cây cối, dưới trên rám rì. 
69.— Ở đây, thồ sẵn những gì ? 

Mật ong, gỗ trắc đâu thì nhiều hơn. 
71.— Trải qua Bãi cát, Маш sơn (12) 

Sang đò dà thấu trước đồn Na Cai (15у 
73.— Đồn điền vira rộng, vira dài, 

Cỏ đáy đốt sạch, йй đai phổ nhiều. 


7200 


QUỐC-SỬ TẠP LYA 


75.— Trước kia lại có một đèo, 

Tên là Mó Ác (16) lắt leo dặm ngàn. 
77.— Doc đường hiềm trở gian nan, 

Quanh di queo lại bảu ngàn thước іау. 
79.— Đèo rồi tới Ma Bát (47) ngay, 

Sở nhà đoan сй, nền xây Айу còn. 
81.— Đời nào Na Cót (18) đóng đồn, 

Ngày đêm xét Кё bán buôn га одо, 
83.— Ô tô ir Vinh lên Lào, 

Đến tỉnh Tà-Khẹt (19) biết bao айт trườnga 
85.— Đếm cột lô mét dọc đường, 

Hai trăm lám chục, ró ràng tói nơi. 
87.— Cửu-Long sông rộng và dải, 

Trên bờ trông thấu lâu dài nhà Tây. 
89.— Khen cho khai thác tỉnh пау, 

Xưa kia hoang mäng mà ry phồn hoa. 
91.— Ai lao tiếp giáp Xiêm-La, 

О айу, Tà-khet di qua Lạcchòn (20) 
93.— Lên chơi trải máu núi non, 


Nơi nào, nơi ấu hầu còn bản biên (21) 


95.— Ai lên Tà-Khet thời lên, 


Đọc bài hát ấu, biết tên biết đường. 


MỘT TRONG NHŨNG TỘI NĂNG МА VUA 
LÊ-THÁNH TÔN ĐÃ MUÔN TRI: 


SỰ LOẠN ШАМ CỦA NGƯỜI MƯỜNG, МАМ 


Vua Lê-thánh-Tôn (1460-1497) đã ban hai mươi bốn điều, 
«Sức cho dàn xã thường thường giảng đọc đề giữ lấy 
thói tốt» (Xin xem Việt Nam Sử lược của Cụ Trần-trọng- 
Кіт). Các điều nầy thuộc về sự phô thông luân lý Không- 
giáo trong dàn chúng đề cho gia-đình được yên ấm, làng 
xã được hoà hợp, kë cường hào phải e-dè, các phủ huyện 
phải trọng dân, chúng ta không biết là các xã, thôn Trưởng. 
đã thi hành phép vua như thế nào. 


Dù sao ta nhận thấy là Vua Lê-thánh-Tòn đã muốn: 
rằng йу điều quan trọng trong Không-giáo được toàn dân. 
tuân theo. Nhưng « Đân-ta bây giờ sùng tín đạo Phật, 
hay làm Đình làm Chùa» và nhà Vua đã «Cấm không. 
cho làm Chùa mới ». Phải chăng đạo Phật hồi đó đã bị 
Tăng-Ni lợi dụng đã là một cái hoa cho xã-hội khiến nhà 
Vua phải can thiệp ? (Tôi sẽ bàn về.vấn đề này, theo tài- 
liệu trong bộ Truyền Kỳ Мап Lục). Có lề đạo Không cũng 
không thịnh nên nhà Vua mới có hai mươi bốn điều 
dạy dân... Mà nhiều điều thuộc về nữ tắc. Đạo Lão cũng 
có thệ đã suy. 


Tình trạng suy đồi của văn-hoá tỉnh-thần có thề từ 
đời Hậu Trần nhưng trong mười ba năm (1414-1427) тё 


-702 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


nhà Minh tàn phá nước ta dà có bao sự biến loạn trong 
nhân tâm. Кё từ khi Vua Lê-thái-Tồ lên ngôi cho đến khi 
Vua Lê-thánh-Tôn lên ngôi chỉ có ba mươi năm: Thời 
gian nầy chỉ là một thế hệ mà thôi, cộng với hai thế hệ 
mà nhà Trần suy vì thời nước ta đã có đến ba thế hệ, 
mà văn-hoá Phật-giảo, Lão-giáo và Không-giáo đã không 
sáng sủa được mà lại mờ ám đi. 


Dù sao vấn đề sử học nầy không phải là đề tài bài 
nhỏ näy. 

Tôi chỉ đứng về phương-điện xã-hộihọc mà luận về 
điều thứ hai mươi bốn của Vua Lê-thánh-Tôn. 


\ 


Điều ấy cụ Trằần-trọng-Kim đã dịch như sau này: 


« Сас dân thường, Mán ở ngoài bờ cổi, nên giữ lời 
đi huấn, không được trái đao luân thường như cha, anh 
chú, bác đã chết thời con, em không được chiếm những 
thê, thiếp. Nếu mà trái phép thời sẽ trị tội rất nặng ». 


* 
k ж 


Có mấy chữ trên đây mà ta không chủ ý tới: 


«Ö ngoài bờ cổi» nghĩa là thế nào ! Ta phải Ып 
là ở trong bờ cồi nước ta; các đồng bào Mường, Mán, 
đều là dân Việt-Nam ta cả. 


«151 di Huấn > nghĩa là thế пао! Không cỏ thề mà 
một người gia trưởng nào khi chết lại bảo với các con 
trai, các cháu trai và các em trai, em ruột hay em con 
nhà chú rằng không được chiếm lấy «thê thiếp » của y. 
Làm gì mà lại có «di-huấn» lạ lùng như thế ? 


ФНАМ PHỤ-LỤC 703 


Nhưng só dĩ nhà Vua có điều dạy và có điều định 
< trị tội rất nặng > sự loạn luân nói trên là vì sự nầy 
đã: có thề hav thường xảy ra trong các gia-đinh đồng 
bào Mường, Мап. Ta hãy đặt câu hôi? 


TẠI SAO CÓ SỰ TRÁI ĐẠO LUAN THƯỜNG NÄY ? 


Có một tục rất cô và không riêng cho đồng bào Mường, 
Mán ấy là chế độ gia đình lập theo Phụ hệ, thời người 
đàn bà sau khi đi lấy chồng thuộc về đại gia đình người 
đàn ông. Khi người chồng chết thì em trai người chồng hay 
con chồng (con vợ khác) hay cháu chồng... nghĩa là một 
người thừa tự của chồng có quyền lấy mình làm vợ. 
Đấy là quyền thừa hưởng (không có hai cho giòng giống 
vì người đàn bà không cùng một < máu > với em, con 
hay cháu của chồng). Người đàn bà là sở hữu của nhà 
chồng : khi chồng sống thời sinh con để cái với người 
chồng, sau khi chồng chết thời một người trong họ nhà 
chồng và trước hết là người thân mhất của chồng (trừ 
соп mình để ra) có quyền lấy mình. 


56 di có tục nầy vì người đàn bà là một quí phẩm : 
phải mua về. Và phải mua với một giá đất rẻ tùy theo 
từng người. Các đồng bào Mường, Мап, Thồ có lệ giữ 
тё nghĩa là người con trai lấy vợ phải làm công nhân 
cho: nhà vợ. ` 


Sau khi có đứa con đầu lòng mời được đem vợ mình 
về nhà hay ra ở.riêng. Nhưng thường thời nhà vợ cũng 
cho một số gia súc, gà, lợn hay một con trâu hay một 
vài thửa ruộng, nương đề vợ chồng có "kế sinh nhai. 


704 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Nhưng mà cái của Hồi môn nầy của người vợ chỉ là một. 
phần công của người chồng mà thôi. 


Người Kinh cũng có tục gửi гё nhưng it khi áp dụng. 


Người Kinh chịu ảnh hưởng luân lý của người Hản, 
cho việc em chồng lấy chị dân goá là loạn luân vì vậy, 
cho nên Vua Lê-thánh-Tôn mới áp dụng luân lý nầy chơ 
các đồng bào Mường, Мап, Thô. 


Nhưng sở di người Mường, Mán < LOẠN LUẦN > là 
vì có nhiều lý do cụ thề. 


Lý do thứ nhất như tôi đã nói trên là muốn có уо, 
người đàn ông phải đi ở айі гё đề làm công nhân, làm 
ruộng, phá nương cho nhà vợ trong kbi nhà bố mẹ mình 
thiếu công nhân. 


Lý do thứ hai là lấy vợ rồi được ra ở riêng, đề làm 
gì ? Đề có con... đề có công nhân cho tiều gia đình và 
đại gia-đình nữa. Вау giờ mình chết thời phải đề lại tất 
са các công nhân đó (kề cả người vợ còn có thê để được} 
cho gia đình nhà mình : không có thể đề cho người đàn 
bà đi lấy chồng họ khác,... đề đem theo lù con đi, 


Tôi đã sống với đồng bào Mán ở Thái-Nguyên, Tuyên- 
Quang. và +01 cũng đã ở qua nhiều miền Mường và Thó 
và tôi nhận xét mấy điềm sau nầy. 


Trước hết, người thiều số ở Việt Bắc rất quí người. 
Tại số sinh rất ít, số tử rất nhiều. Ó đưởi đường xuôi 
chỉ số sinh thường là bốn mươi phần nghìn (40%o) chỉ 
số tăng trung bình là mười phầy, mười hai phần nghìn 


PHẦN PHỤ-LỤC 705 


(10,12%o). Người đàn bà đường xuôi dë nhiều và nuôi 
con dë tuy nghèo khó đến đâu mặc lòng. 


Lý do chính là ở đường xuôi hai bệnh ly và sốt rét 
ngà nước được trừ vi rừng dà bị phá hủy, ruộng nước 
khiến cho thứ muỗi độc ít sinh sàn và vì nước uống không 
phải là nước suối có cái thứ lá cày độc hay do các mở 
тї ra ở trên miền núi, thứ nhất ở Việt Bắc bệnh ly và 
sốt rét ngã nước hoành hành. Đàn bà thường зау luôn 
hay có để con đủ ngày đủ tháng thời đứa. bé khó nuôi... 
vì khí hậu độc. Nhiều đàn bà có chồng mà suốt đời không 
chửa. Cái cảnh trẻ con chạy rông, đánh đỉnh, đánh đáo, 
tum năm, tum ba hay cái cảnh một người đàn bà lũ con 
хіт xit xung quanh con bên cạnh, соп йш, con trong 


ká 


bụng... các cảnh nầy rất hiếm ở trên mạn ngược. 
Tôi đã ở những làng gần như không có {тё con. 


Vì vậy người thiều số ở Việt Bắc qui người. Cho 
nên cỏ những chuyện mà người Kinh cho là bịa đặt. Thí 
dụ như một con gái chửa hoang dễ lấy chồng hơn cô 
con gái khác. Vì lấy cô đó trước hết sẽ nhờ sự chửa 
hoang của cô đó mà được một đứa con, sau nữa cô đó 
đã chửa là sẽ còn chửa nữa. Một thí dụ nữa, một người 
đàn ông (Мап) trẻ, độ ba mươi tui, có vợ trẻ, đẹp, nhà 
giàu nhưng không có con bèn lấy vợ lë (là người Kinh 
đi cư từ lâu) nghèo, có năm đứa con dë với chồng cũ, 
đem về làm của hồi môn cho người chồng mới. Một thi 
dụ nữa là người Mán, Thổ có tục nuôi hay mua con, thứ 
nhất là con người Kinh. Một điềm nầy nữa đáng chú ý 
là người đàn bà Mán її khi ghen hay là không ghen gì 
cả chỉ muốn chồng có vợ lë đề cho nhà thêm người. 


706 QUỐC-SỬ TẠP LỤC 


Tôi muốn kết luận rằng vì khí hậu độc nên vấn đề 
người đặt ra cho các đồng bào thiều số ở Việt Bắc hoặc 
là người Mường, Мап hay Th. Các đồng bào Thượng ở 
trên cao-nguyên Trung-Việt cũng lâm vào cảnh ấy và mấy 
nhà khảo-cứu Pháp đã cho biết rằng ở Quảng-ngãi, Quảng- 
Nam dà có nhiều người Thượng tràn xuống đồng bằng 
đề bắt cóc người, đàn ông, đàn bà khoẻ và trẻ con đề đem 
lên núi: không ngoài vấn đề là thiếu nhân công. 


Vấn đề giữ lấy gia tài là ruộng nương cũng có thê 
đặt ra nhưng ai đã sống ở miền núi thời cũng nhận 
thấy rằng đất rộng, tha hồ mà khai phá thời phải có người. 
Muốn sinh sản thời phải có đàn bà. (Thống kê cho biết 
là dân Mạ ở trên cao-nguyên đàn ông nhiều và đàn bà ít.) 


* 
ж Ж 
Ta hiều tại sao mà người Mường, Mán, đã có vụ 


«TRÁI ĐẠO LUÂN THƯỜNG NHƯ CHA, ANH, CHÚ, ВАС, ĐÃ 
CHẾT THỜI CON, EM... CHIẾM LẤY NHỮNG THÊ THIẾP y. 


Vua Lê thánh Tôn dš muốn áp dụng cái < LUÂN 
THƯỜNG > ở đường xuôi cho người mạn ngược. 

Họ đã áp dụng phép vua không ? 

Họ đã bị suy đồi của đạo Không, đạo Lšo, đạo Phật 
khiến họ < LOẠN LUẬN » hay không ? 

Họ đã chịu ảnh hưởng chung của sự suy đồi của toàn 
dàn-tộc Việt-Nam về cuối thế kỷ thứ XV hay không ? 

Tôi chỉ có ý kiến là họ thiếu đàn bà đề sinh sàn và 
đề làm công nhân. Theo < LUÂN LÝ > Khồng-giáo thời họ 
< LOẠN LUÂN y. Вау giờ họ có còn « LOẠN LUÂN » không ? 


MỤC-LỤC 


Trang 

Tiều sử 7 
Giòng giöi Nguyễn-thiệu- Lâu duoi ngòi bút 

của chính ông 12 

Vài lời về tác giả 16 

Mấy lời về sự trình bày sách 21 


PHẦN MỞ ĐẦU: Quan niệm viết sử của tác giả 23 


Muốn được một bộ sử đúng đề mà đọc 25 
Vua Gia-Long và vua Minh-Mạng theo lời 
sử-thần phê-phán 30 
PHẦN THỨ NHẤT : Ký ức của tác-giả 37 
Về cụ Phan-bội-Châu 39 
Về cụ Huỳnh-thúc-Kháng 47 
Về cụ Nguyễn-văn-Tố 62 
PHẦN THỨ HAI : Khảo sử 79 
CHƯƠNG MỘT : Việc bang-giao 8 


Sự bang-giao giữa nước ta với nước Lào từ năm 
1802 đến năm 1843 đã như thế nào ? 85 


Sự thông thương và chiến tranh giữa người Hòa- 
Lan và xứ ta (Thế-kỷ XVII và ХУШ) 
Sự bang-giao giữa nước ta và nước Tàu trong 
nửa đầu thế-kỷ XIX 
Nước Xiêm đã giúp Nguyễn-Ảnh đánh Тау-Ѕоп 
như thế nào ? 
Vua Gia-Long với nước Xiêm, nước Chân-Lạp 
Việc dẹp giặc Xiêm và giặc Hoàng-Tôn 
năm 1841-1842 
Sự khởi hín đầu tiên của người Pháp ở nước 
ta đã như thế nào? 
Từ-phồ-Nghỉa và An-nghiệp ở Bắc-kỳ 
Trận Pháp đã đánh cửa Hàn năm 1858 
Việc mất Tiền-giang (1859-1862) dš như thế nào? 
Việc mất thành Hà-nội năm 1873 
Nghĩa Cần-Vương 


CHƯƠNG HAI: Việc Trị-quốc. 


Mấy sử liệu về sự khẩn hoang đồng bằng 
Nam-Việt năm Kỷ-Dậu (1789) 
Nhà Nguyễn, nhà Lê 
Các Vua Gia-Long và Minh-Mang đã xét xử 
và dân Gia-Định như thế nào ? 
Vua Gia-Long với việc đúc tiền, bạc 
Trương-phúc-Giảo và sự mở nh Hà-Tiên 
năm 1811 
TTông-Trấn Lê-văn-Duyệt với việc đào sông Vĩnh-tế 


Vua Minh-Mang với máy móc và khoa-học 


Sự chế tạo tâu máy hơi nước vào cuối 


triền vua Minh-Maņg , 333 
Ấn ngọc-TỈ của nước ta vào giữa thế kỷ thứ ХІХ 335 
Vua Tự-Đức với việc Kinh-lược. 345 
Nguyễn-tr-Phương Kinh-lược Đại-sứ Nam-kỳ 354 
Một cuộc cách-mang nông dân thất bại 364 
Việc lập đồn điền ở miền Hậu-giang cách đây 
100 năm 390 
Giặc Trương-quang-Thủ và Trần-quang-Cán 394 
Hai bài thơ của vua Tự-Đức 397 
Sự tích một chiếc nghiên xưa 404 
PHẦN THỨ BA : Danh nhân lịch sử 409 
CHƯƠNG MỘT: Thời vua Gia-Long 411 
Tìm hiu Lại-Bộ Thượng-Thư Ngô-thời-Nhậm 413 
Lăng Hoàng-Đế Quang-Trung 430 


CHƯƠNG HAI: Thời vua Minh-Mạng, Thiệu Trị 441 


MUCI: Ở miền Мат 


Trần-văn-Ñăng 443 
Phạm-hữu-Tâm 450 
Truong-minh-Giàng 457 
Nguyễn-tri-Phươn g, Nguyễn-tn-Lâm và 
Nguyễn-công-Trứ 462 
Lê-quang-Huyên 466 


Pham-vàn-Biën 469 


Vö-văn-Giải 
Doän-Uần và Doän-Chánh 


MỤC II: Ở miền Bắc và Trung 

Nguyễn-công-Trứ 

Nguyễn-đăng-Giai 

Võ-xuân-Cần 

Lê-quang-Tiến và Bùi-huy-Phiên 

Võ-Tảo 

Võ-trọng-Bình 

Trương-đăng-Quế . 

Đoàn-Thọ 

Suy nghỉ về tình vua tôi và tinh thầy trò cách 
đây mới 100 năm (Nguyễn-đăng-Tuân) 


CHƯƠNG ВА: Thời vua Tự-Đức 

Võ-duy-Ninh 

Pham-thế-Hiền 

Trần-xuân-Hòa 

Phan-thanh-Giản 

Một quân công của Nguyễn-tri-Phương 

Khâm-mạng Nguyễn-tri-Phương và соп là Phò-mä 
Nguyễn-Lâm đã tử tiết như thế nào ? 

Tìm hiều Cao-bá-Quát 

Suy nghỉ về tình bạn của cụ Nguyễn-Khuyến 


CHƯƠNG BỔN : Thời Cần-vương 
Tôn-thất-Thuyết 
Hoàng-tá-Viêm 


477 
482 


491. 
503- 
505 
508 
518 
523 
535 
545 


549 


559 
561 
564. 
567 
570 
574. 


579 


587 
600: 


611 


613. 
620 


Tạ-Hiện và Nguyễn-thiện-Thuật 634 


Trần-văn-Dư 653 
Hà-văn-Mao 656 
Nguyễn-Hiệu 659 
Đinh-công-Tráng, Hoàng-bật-Đạt và Phạm-Bành 663 
PHẦN PHỤ LỤC 673 
Mấy áng văn của Lê-xuân-Mai 675 


Một trong những tội nặng mà vua Lê-thánh-Tôn 
đã muốn trị : Sự loạn luân của người Mường, Mán 701 


QUỐC-SỬ TẠP LỤC 
của NGUYN-THIỆU-LÂU 
In tại nhà in riêng của nhà xuất bản 


ĐÍNH-CHÍNH 


THAY VÌ 


Tâm thơi 

Ni tại 

Bộ sử cả 

Về sử culture géneral 
Sao này 

thuốc Lào Vinh-Bão 
khinh dịch 

liên kiểm 

Sau anh không ra ? 
thay hết các công việc 
Đầu ông bận 

chính sách (Tam không) ! 
ai thấy được 

giảo Nguyệt 

Vậy (đãi 

tháng chính 
Đông-sức 

công quân 

quan tỉnh 

tiết chế Bắc-Kỳ 
càng nhau 

ngoài La-Thành 
Bộ-chánh 

họ bảo hộ 

xiềng vì xin 

thương дап 

nối nhan 
Hoàng-tá-Viên 

dùng 

Bùi-điền 

Bầy-sậy 

đại-Pháp 

bản Bà Đầm 

miềng đồng 


XIN ĐỌC LÀ 


Lâm thời 

Ai tai 

Bộ sử của 

về sử (culturđ général 
Sau này | 
thuốc lào Vĩnh-Bảo 
khinh địch 
Liên-Kiềm 

Sao anh không ra ? 
thầy hết các công việc 
Đâu ông bận 

chính sách Tam Không I! 
ai thay được 

giảo quyệt 

Vậy « đãi 

tháng chín 
Đồng-sức 

công quán 

quan tỉnh 
Tiế-Chế Bắc-Kỳ 
cùng nhau 
Ngoai-La thành 
Bố-chánh 

họ bảo họ 

xiềng và xin 
thương đân 

nối nhau 
Hoàng-tá-Viêm 
đừng 

Bùi-Điền 

Bãi-sậy 

Đại-Pháp 

bạc Bà Đầm 

miền đồng 


TrangÌDòng 


THAY VÌ 


Trịnh-giang 
Trịnh-doanh 
Trịnh-doanh 

tạo ấm 

Định-tường ký lục Bùi 
Kiêng-giang 

triều nguyễn 

Tây-Sơu 

đề nghị 

tới li, 

đem quây vây 

qunn 

đồn-điều 

so chó ngày - 

tôi không biết gia phả 
biết hao vấn đề 

các mệnh 

dü sau 

cam đảm 

nhâm 


XIN ĐỌC LÀ 
—————. 
Trịnh-Giang 
Trịnh-Doanh 
Trịnh-Doanh 

tạo ấn 

Định-tường, Ký-lục Bùi 
Kiên-giang 

triều Nguyễn 
Tây-Sơn 

đề nghị 

tới H sở, 

đem quân vây 

quan 

đồn điền 

Sợ có ngày 

tôi biết theo gia phà 
biết bao vấn đề 

cách mạng 

dù sao 

can đảm - 

nhàn 


LOẠI SÁCH: < HỌC LÀM NGƯỜI > 


Trong lúc cuộc tranh sống càng ngày càng ráo-riết 
và khó-khắn như lúc này, mỗi người trong chúng ta 
đều muốn tìm một ánh sáng đề dẫn nẻo, một chỗ 
nương tựa đề nâng аё mình trong việc tìm một 
đời sống tươi đẹp hơn, đầy đủ hơn, vững chắc hơn, 


Lẫm người, vô phúc thay, sau những cơn bäo-táp 
không sao tránh khỏi trong một đời người, mất cả hy 
vọng, cả nghị lực, phó mặc cho cuộc đời lôi cuốn, v.v... 


Nếu những người ấy biết phương pháp tự đào 
luyện, biết dùng một cách khôn khéo những nắng lực 
tim tàng trong người họ, thì dù họ có hèn yếu đến 
đâu, bạc phúc đến đâu, cũng сб thể cất đầu lên đề 
lần hồi, song cách chắc chắn, đi đến một tương lai 
rực rở. 


Tất cả những phương pháp day ta điều khiền cuộc 
đời, về ba mặt : Thè chấ! (sức khoẻ), Trí (hức (thành 
công), Tám thần (hạnh phúc), những phương pháp đề 
đào luyện triệt đề phầm cách con người (culture 
humaine), chúng tôi gọi là « Học làm người ». 


Trong loại sách này, chúng tôi lựa chọn cho ra 
những tác phầm có giá trị, hoặc sáng tác hoặc phiên 
dịch. Không thuyết lý viền vông, những sách trong 
loại này sẽ đề cập một cách thực-tiễn những vấn đề 
thiết thực của đời sống các hạng người, 


Không thành kiến, không chia ranh giới, chúng 
tôi chỉ cần thâu nạp nhiều у kiến mà chúng tôi sẵn 
sàng cộng tác với những bạn đồng chí-hướng. 


NHÀ XUẤT BAN 


LOẠI SÁCH « HỌC LÀM NGƯỜI» 


NHỮNG SÁCH CẦN PHẢI ХЕМ ĐỀ KHỎI HOANG 
PHÍ CUỘC ĐỜI, SỨC KHỎE VÀ HẠNH-PHÚC 


Một loại sách dà được độc-giả khắp nơi tán- 
thành và khuyến-khích. Trong loại này, đã іп ra 
800.000 quyền và dà bán hết sạch, nay mới cho 
in lại nhiều quyền vå lần-lượt sẽ ra thêm nhiều tác 
phầm mới rất đặc-sắc. 


1, РНАМ-МАМ-ТОСІ : Вар thịt trước đã (in lần 7) 
Phương-pháp thề đục thực-hành 1000/0. 


2. NGUYỄN-HIẾN.LÊ ı Tồ-chức côngviệc theo 
khoo-học. 


3. THIÊN-GIANG : Muốn học giỏi 
Những điều phụ-huynh cần biết đề diu-dát 
con em trong việc học. 


4. BÁC-SĨ VICTOR PAUCHET : Con đường hạnh phúc 
(їп län 7). Phương-pháp tự giáo-dục. 
THIÊN-GIANG và PHẠM-CAO-TÙNG dịch. 


5. DALE CARNEGIE : Đắc-nhân-tôm 
Tức quyền (How to win friends and influence 
people » một trong những quyền sách bán 
chạy nhất trên thế-giới. 
Р. HIẾU và NGUYỄN-HIẾN-LẺ dịch. 


6, РНАМ-САО-ТОМС ‹ Người lịch sự (in lần 10). 
Phép xã-giao và ăn mặc theo đời sống mới. 


7. NGUYỄN-HIẾN-LÊ ¡ Kim-chi-nam của học sinh... 
Quyền sách mà các em học-sinh cần học 
trước tiên. 


8. NGUYỄN-DUY-CẦN : Thuột yêu đương 
Một vấn đề mà có Её cho là «còn quan- 
trọng hơn vấn-đề sanh-tử > nhưng it được 
người ta bàn cho vỡ lý. Rất cần cho những 
ai không xem ÁẢi-tình như một trò chơi hay 
một cuộc buôn bán, 


9, NGUYÊN-DUY-CẦN : Cái dũng của thónh-nhân 
Bàn về cách rèn-luyện đức điềm-đạm theo 
quan-niệm Đông-phương (in län 3). 


10. NGUYÊM-DUY-CĂN ¡ Óc sóng-suốt (in lần 3) 
Những nguyên-tắc căn-bản trong phép rèn 
luyện một khối óc sáng-suốt, 


11, NGUYỄN-DUY-CẦN:; Tôi tự học 
Những ngnyên-tắc căn-bản đề tạo cho mình 
một cơ-sở học-thức đầy-đủ đề bù vào những 
thiếu sót của cái học nhà trường, 


12. TRẦN-TRIỆU-NAM 
VÀ BÁC-SĨ TRƯƠNG-NGỌC-HƠN : Người con 
troi nên biết về vốn-đề nam-nữ 
Một phương-pháp giáo-dục sinh-lý (in lần 4). 


13, BÁC-SĨ PAUL CARTON : Đời đgo-lý 
Tức quyền < La vie sage». Thượng-Chỉ 
PHẠM-QUỲNH dịch (in län 2). 


14. HOÀNG-XUÂN-VIỆT : Người chí-khí 


15, PHAM-CAO-TÙNG: Muốn nên người (in län 3) 
Phương-pháp lập thân của người bạn trê 
vừa rời bỏ trường học, sắp bước chân ra 
trường đời, 


16. THỤY-AN HOÀNG-DÂN ; Vợ chồng (in lần. 4) 
25 câu chuyện về hạnh-phúc gia-đình 


17. DALE CARNEGIE: Quảng gánh lo đi và vui 
sống (іп lần 3) 
Những phương thuốc thần-diện аё diệt trừ 
những wu-tw. NGUYÊN-HIẾN-LÊ và P. 
HIẾU địch. 


18. NGUYỄN-DUY-CẦN: Thuột tu-tuóng (їп lần 5). 
Những phương-pbáp thực-tiễn đề vận-dụng 
tư-tưởng cho chín-chắn. 

19, HENRI DURVILLE: [ёт lợi sức khỏe (in [йл 9). 


Quyền đầu trong bộ (Сопгз de magnétisme 
personnel) VƯƠNG-GIA-HỚN và NGUYËN- 
VĂN-TRUNG dịch. 


20. HOÀNG-XUÂN-VIỆT ¡ Thuột nói chuyện (in län 3) 
Tất cả những điều cần biết về khoa ăn nói. 
21. TRẦN-TRIỆU-NAM 


VÀ BÁC-ST TRƯƠNG-NGỌC-HƠN: Người con gói 
sáp lấy chồng nën biết (in lần 6) 
Đề gây sự hòa-dịu giữa vợ chồng. 


22. BÁC-SĨ DƯƠNG-TẮN-TƯƠI : Đông lol bác nghị. 
Một tácphầm сӧ-йіёп trong văn-chương và 
tư-tưởng Trung-Hoa (іп lần 2), 


23, HOÀNG-XUÂN-VIỆT:; Rèn nhân cách 


24. NGUYỄN-DUY-CẦN: Thuột xử thế của người 
xưa (їп lần #) 
Túi khôn của người thời xưa. 

25, NGUYỄN-HIẾN-LÊ з Tồ-chức gia-đình (іп lün 2) 


Bề tiế-kiệm thời-giờ, tiết-kiệm ngân-guÿ 
gia-đinh, 


26. 


27. 


28, 


29. 


34. 


35. 


36. 


МӦМӘ-НОА : Người dàn bò đẹp (in lần 2) 
Những bi-quyết đề tran-dồi sắc-đẹp. 


TRỊNH-LÊ-HOÀNG ¡ Nghệ-thuật làm mẹ 
Nhiệm-vụ cao-quý nhất của người đàn bà, 


VÂN-ĐÀI : Lèm bếp giỏi 
Biết làm bếp giỏi cũng là một bí-quyết gây 
nên hạnh-phúc gia-đình, 


THIÊN-GIANG : Dạy соп (in län 2) 
25 câu chuyện đề hướng-dẫn các phụ-huynh 
trong việc giáo-dục con em. 


„ PHAM-CAO-TÙNG : Tôi có thề nói thẳng với 


anh (in lần 9) 
5 liều thuốc bồ đề anh dưỡng tỉnh-thần, 


. ĐÀO-PHI-PHỤNG : Phụ-nữ thề-dục (in lần 9) 


Phương-pháp thê-dục soạn riêng cho phụ-nữ. 


, PHAM-CAO-TÙNG:; Túi khôn của loời người. 


300 câu cách-ngôn tư-tưởng nói về phép tu 
thân xử thế (in län 9). 


. NGUYỄN-TỬ-QUANG: А-ћаһ và hôn-nhân 


(in lần 4) 
Một quan-niệm về ¿ái-tình và bôn-nhân, 


HOÀNG-XUÂN-VIỆT ı Đức tự-chủ 
Chia khỏa của thành công. 


HOÀNG-XUÂN-VIỆT ¡ Ngón thần đề luyện tôm 
Thuật tự-kỷ ám-thị (autosuggestion) 


NGUYỄN-HIẾN-LÊ ; Thế hệ ngày moi 
Một phương-pháp giáo-dục mới, 


37, PHAM-CAO-TÙNG : -Tỉnh-thần tháo-vát 
Bài học về tinh-thần tháo-vát của < Bức 
thông-điệp gửi cho Garcia», một bài báo do 
Elbert Hubbard viết, đã đặng in ra hằng 
triệu bản, 


38, HUỲNH-ĐỨC-QUANG ¡ Đời sống lứoc đôi 
Những bí-quyết đề xây dựng hạnh-phúc 
gia-đình. 


39, NGUYỄN-HIẾN-LÊ ; Luyện lÿ-trí | 
Thuật suy-luận trong đời sống hàng ngày. 


40, NGUYỄN.HỢP : Biết học tập 
Tập I trong bộ «Đề sống dèi sống mới s. 


41. NGUYỄN.HỢP : Biết tư-tưởng 
Tập II trong bộ «Đề sống đời sống mới ». 


42. NGUYỄN-HỢP; Biết làm việc 
Tập III trong bộ < sống dói sống mới ». 


43, NGUYỄN-HỢP : Biết nhën-xét dŠ phê-bình 
Tập IV trong bộ <ë sống đời sống mới >. 


44, PHAM-CAO.TÙNG : Tâm.lỹ di-tinh (in lần 2) 
Xác-thịt — tình-cảm — và trí-tuệ. Ái-tỉnh 
phân-tách theo tâm-lý-học. 


45. HOÀNG-XUÂN-VIỆT ¡ Đức điềm-†ĩnh 
Thuật gây uy-tin và gieo ẳnh-hưởng, 


46. CH. WAGNER : Sống đơn.-giỏn 
Đề tránh những phiền-toái của đời sống xa- 
hoa, giả-tạo, VÜ-BANG địch. 


47. HUỲNH.NGỌC.ĐỞM: Chiến thuật chiếm một 
f chó làm 
Những điền cần ích mà người tìm việc làm 
cần biết. 


48, 
49. 


50. 


51, 


52. 


53. 


54, 


55, 


56. 


57. 


TÜ-HÀI: Tình bồng hữu. 
300 câu cách-ngôn đề nói về tinh bằng-hữu, 


NGUYỄN-HIẾN.LÊ: TŠ chức công việc làm ап, 
Kim-chi-nam của nhà đoanh-nghiệp. 


GUSTAVE LE ВОМ › Tâm-lệ quồn-chông 
Tim hiều tâmlý của quần-chúng, một 
nguồn lực vô-biên luôn luôn có ảnh-hưởng 
đến đời sống của mọi người. 


PH. GIRARDET ; Biết người 
Tâm-lý-học áp-đụng vào đời sống thực-tiễn: 
Đề tìm hiền người, đề biết minh, đề làm 
nên với đời tức quyền «La connaissance 
des hommes >, PHẠM-CAO-TÙNG dịch. 


HOÀNG-XUÁN-VIËÉT: Tam-ly bạn gói. 
Tâm-hồn ban gái phân-tách theo tâm-lý học, 


HUỲNH-ĐỨC-GUANG: Bòi đang lên — tôm-lÿ 

luôi thanh thiếu-niên. 

Một chăng đời có ảnh-hưởng quyết-định 
trong đời sống. 


LƯU-VĂN-HỒNG ¡ Tôm-lý nhÌ-đồng 
Tâm-lỷý học áp-dụng trong việc giáo-dục 
trẻ em, ` 


HOÀNG-XUÂN-VIỆT : Tâm-lý bạn trai 
Tâm-hồn bạn trai phân-tách theo tâm-lý học. 


HOÀNG.-XUÂN-VIỆT: Luyận trí nhớ 
Một phương pháp luyện trí nhớ đề suy-luận 
xã-giaø, nói chuyện, học-hành và làm việc 
đắc lực. ` 


NGUYỄN-HIẾN-LÊ¡ Nghë-thuát nói trước công 
chúng 
Tất cả những điều cần-thiết đề nói chuyện 
trước đám đông. 


58. GORDON BYRON: Bảy bước đến thành công. 
Do NGUYỄN-HIẾN LÊ viết phỏng theo quyền 
Give Yourself a Chance (fhe Seven Steps іо 
Success). 


59, P. FÉLIX THOMAS : Huán-luyën finh-càm 
Bàn dich L'Education du sentiment của 
NGUYÊN-HIẾN-LÊ. 


60. D. ©. POWERS : Sống đời sống mới 
Do NGUYỄN-HIẾN-LÊ dịch quyền Live а 
New Life. 


61. DOUGLAS LURTON : Thẳng tiến trên đường đời, 
Bản lược dịch quyền The Power of Positive 
Living. 

62. PHAM-CAO-TÙNG: 16 bí-quyết đề tạo nên 
duyên-dáng. 


63, PHAM-CAO-TÙNG : ат nên 
Quyền sách gối đầu của các bạn trẻ. 


64, THÂN-VIỆT : Bí-quyết làm cho đời vui tươi 
Đề tìm một đời sống tươi đẹp hơn. 


65. TẾ-XUYÊN : Sống vui 
Vui sống đề sống hạnh phúc. 


66. NGUYỄN-CUNG-VŨ: Ха giao hồng ngày 


67. Cô THŨY-DƯƠNG: Họnh phúc gia đình 
tức bản dịch: Người đàn bà trong gia- 
đình của bà Nam tước Staffe, 


68. TẾ-XUYÊN: Xã glao mới và các nghỉ lễ 
Tất cả tế nhị của phép xã giao Âu Mỹ 
hiện nay, 


69. 


70. 


71. 


72. 


73. 


77. 


85. 


R. DE SAINT LAURENT : Nghệ thuật lòm đẹp cuộc đời. 
Bàn dịch của Tế-Xuyên, 


CLAUDE MAILLARD з Trou dồi ý chí 
Phương pháp luyện tập thực tiễn và những 
lời khuyên qui giả — Bản dịch của Văn Lang. 
TẾ XUYÊN : Gương nghị lực, 
25 tấm gương nghị lực sáng chói, 
R. DE SAINT LAURENT: Sống lạc quan 
Phương pháp дїй tỉnh thần thăng bằng và bảo 
đảm thành công. Bản dịch của Tế Xuyên, 


А, JEAN ¡ Một nghệ thuật đọc sách báo 
Bản dịch của Tế Xuyên. 


„ NGUYÊN TỬ QUANG: Người phi thường 
. HOÀNG XUÂN VIỆT : Một điệu sống 
. 5, А, LAVINE : Gương thành công 


THÂN VIỆT : Người hữu dụng 


= Đời sống bát đầu từ tuôi 50 


, HOÀNG XUÂN VIỆT : Cầm nang dùng người 
, THIÊN GIANG: Gia đình giáo dục 


Cách day trê em khó day. 

= Giáo dục sinh lý trẻ em 
HOÀNG LAN ; Nghệ thuật lòm vợ 
TẾ XUYÊN : Vào đời như thế nào ? 
KRISHNAMURTI : Cách mạng con người 


HOÀNG XUÂN VIỆT : Thuật hòng biện 


LOẠI SÁCH <DOANH NGHIỆP x 


"Những năm gần đây, người mình đã hăng-háải 
hướng vào đường doanh-nghiệp mong giành lại ít quyền 
101 với ngoại-bang. 


Đó là điều đáng mừng, song ở thời buồi này muốn 
ra làm ăn chưa đủ, còn phải biết Даш ăn mới mong 
giành phần thắng lợi và tránh những thất bại chụa-cay 
dành đề cho những người thiểu kinh-nghiệm. 

Nhiều người nghĩ : về đoanh-nghiệp chỉ có một cách học 
là ra thực-hành đề tự mình thâu-thập những kinh-nghiệm. 


Đành vậy, song kinh-nghiệm tự mình thâu-thập lấy, 
thường phải mua bằng một giá rất đắt! Nếu phải bị 
đóng cửa tiệm hai ba phen mới có thề biết làm ăn thì 
сб nên khuyến-khích ai ra kinh-doanh chăng ? 

Nhưng mà không, chúng ta có những cách khác đề 
học làm ăn vừa rẻ tiền, vừa đắc-lực hơn là học lấy kinh- 
nghiệm của những người khác mà đọc sách về doanh- 
nghiệp là một phương tiện hay nhứt. 


Đáng tiếc là ở nước ta về phần này rất khuyết kém 
sách vở về doanh-nghiệp hiếm hoi gần như không có. 


Chúng tôi mở ra loại-sách lDoanh-Nghiệp? là đề 
bềi-đấp trong muôn một những khuyết-điềữm nói trên. 


Trong loại sách này, lần lượt chúng tôi sẽ cho ra 
những sách đề-cập đến các vấn-đề mà ai muốn ra doanh- 
nghiệp cũng cần biết: về cách bán hàng, thuật quảng- 
cáo, về luật thương-mmãi, về cách tồ-chức cửa hàng, cách 
tồ-chức bàn giấy, tô-chức công việc làm theo khoa học, 
cách điều-khiền người giúp việc, v.v... 

Những sách này hoặc biên-soạn, hoặc phiên-dịch 
đều có tính-cách chung: thực-tiến và đều do những 
người rất am-hiều và nhiều kinh-nghiệm về vấn-đề viết ra. 


Mục đích của loại sách này là gây cho người mình — 
nhứt là thanh niên — một tinh-thần đoanh-nghiệp mới 
và giúp họ những phương-tiện, những khí-giới đề chiến- 
tháng trên đường doanh-nghiệp. 

Nguyện-vọng chúng tôi là thế, nó có thành-đạt mau 
hay là chậm còn phải nhờ sự cộng-tác của những ai lưu- 
tâm đến nền kinh-tể nước nhà và nhờ sự ủng-hộ của 
bạn đọc. 

Chúng tôi sẵn-sàng tiếp-đón bản-thảo của các soạn- 
giả, sẵn-sàng chờ đợi ý-kiến hoặc lời chỉ-giáo của những 
bực cao minh, 


LOẠI SÁCH DOANH NGHIỆP 


Nhà buôn nên biết về 


luật thương mối Trịnh đình Thảo 
16 định lý doanh nghiệp H, N. Casson 
Nhà buôn trước những con số Trúc Chỉ 
Thuật dụng người H. N. Casson 
Nghệ thuật bán hàng Phạm cao Tùng 
ĐI voy và cho voy Trịnh đình Thảo 
Làm sao vẫn kiếm lời khi 
đi mua bán ё H. N. Casson 
Bí quyết thành công trong 
doanh nghiệp Nguyễn hiển 14 
Bí quyết kiếm ra tiền Hồng Hải 
Luật thương mỗi (a quyền) Lé tài Triền 
Nghệ thuật buôn bán Ј. Вгип-Коѕ 


Thương luật thực hành Đoán Bá Lộc 


LOẠI SÁCH «НОС VÀ HIỀU » 
«LOAI SÁCH CỦA NHỮNG. NGƯỜI HIẾU- HỌC VÀ 
HAM HIỂU > 

Trong xã-hội hiện tại, học thức không còn là một 
xa xí phầm dành riêng cho một hạng người trí thức mà 
là nhu cầu khần thiết cho mọi người công dân. Một người 
thợ cũng cần biết về kinh-té học, về lịch-sử, một nhà 
buôn cũng cần biết văn học hay chánh-trị. 

Mỗi người trong chúng ta có thề không cần có 
một sở-học uyên-bác của nhà bác-học, nhưng mỗi người 
cần có một số kiến-thức khái-quát về mọi ngành học-vẫn, 
cần hiều qua những cương-yếu cần theo dõi bước tấn- 
triền của các ngành tư-tưởng mỹ-thuật hay khoa-học, 

Ngoài sở-học chuyên-nghiệp, mỗi người cần có một 
sở-học phồ-thông. Chúng ta cần phóng tầm con măt xa 
hơn địa-hạt nghề-nghiệp, đề khỏi bị tật asthiên-lệch vë 
ngÏhồ-nghiệp » làm thâu-hẹp trf óc, làm cho E ta sóng 
một cách rất thiếu sót. 

Nói đến việc học, người ta chỉ nhớ đến trường, 
nhưng không phải ai cũng đặng may mắn đến trường 
học, hoặc có đủ phương-tiện đeo đuồi đến cùng chương- 
trình học ở nhà trường. Lắm người phải bỏ dở việc học 
vì lý này hay lẽ khác. 

Hơn nữa : học ở trường chưa đủ, khi ra đời chúng 
ta luôn luôn cần học hỏi thêm. Уі 16: việc học không 
biết đâu là bờ bến và trí-thức là miếng đất chúng ta 
cần vun xới luôn. Có ai gieo một lần rồi gặt đặng mãi, Có 
ai dám nghĩ rằng : có thề học một lần mà đủ dùng suốt đời. 

Đối với những người hiếu học và ham hiều không cé 


gì phải đến trường mới có thề học. Họ rất có thề tự 
tạo một học-thức đầy då bằng cách tự học. Mà trong 
phép tự học, đọc sách là một phương-tiện quan-trọng 
hơn hết, CARLYLE nói: «МӨТ TỦ SÁCH TỨC LÀ CẢ 
MỘT ĐẠI HỌC ĐƯỜNG›. Nhưng, sách nói đây phải 
những sách giúp chúng ta học-hỏi chứ không phải những 
tiều-thuyết bâng quo, 


Mục-đích của loại sách «НОС và HIỀU? là giúp 
cho những người tự học có những phương-tiện đề học 
và hiều các ngành học-thuật. Có thề nói đây là loại sách 
phồ-thông tríthức. Phồ-thông nhưng không hạ thấp 
mỗi vấn-đề đều do những người có đủ tư cách biên soạn. 


Tuy không phải là sách giáo-khoa, nhưng các sinh 
viên có thề dùng đề bồ khuyết chương-trình học ở nhà 
trường. 


Với một công cuộc có Hên-quan đến văn-hóa một 
quốc-gia không phải một ít người có thề làm nên. Chúng 
tôi mong các bậc thức giả trong nước sẵn lòng уйа giúp 
ý kiến hoặc cộng tác với chúng tôi đề xây-dựng hoặc 
bồi-bồ một phần nào nền văn-hóa nước nhà, 


LOẠI SÁCH «НОС VÀ HIẾU > 


TRIẾT НОС 

ідо tử Ngô tốt Tế 
Mặc tử = 
Lão tử Đạo đức Kinh Nguyễn duy Cần 


Trang tử Nom hoa Kinh — 
{йо tử tỉnh hoa > 
Trong tử tỉnh hoa ` = 
Phật học tỉnh hoa = 


Trung quốc triết học sử Phùng hta Lan 
Triết học nhộp môn К, Jaspers 
Lịch sử triết học Đông phương |, И, 111 
Nguyễn đăng Thực 
Tư tưởng Việ†-Nam —-: 
Triết lý văn hóa khát luận — 
Tinh thần khoa học vò бао học — 
Triết học Bergson 14 сМ Thiệp 
V. N. Tam giáo sử đại cương Nguyễn vän Hàu 
Tư tưởng chính trị Đông Tây khái luận 
| Nguyễn phút Tán 


VĂN HỌO 


Thành ngữ diễn tích Diên Hương 
Khảo luận về Đoạn trường tôn thanh 
Nguyễn Khoa 
Khảo luận về Đoạn Tuyệt — 
Khảo luận về tièu thuyết Trung hoo 
Nguyễn huy Khanh 


Nghệ thuật làm văn và đọc văn Vũ Ky 
Văn học đời Lý Ngô tất Tổ 
Уап học đời Trần _— 
Văn chương quốc âm thế kỹ XIX Phan trần Chúc 
Phong tục miền Nam qua mấy 

vần ca dao Đào vän Hội 


Những khuynh hướng trong thl са V. N. Minh Hay 
luật thơ mới — 


Phép làm thơ Diên Hồng 
Đường thl Ngô tät Tổ 
Văn phạm Việt Nguyễn quý Hùng 
Khảo về tiều thuyết Vũ Bằng 


Văn phạm Việt Nam Bùi đức Tịnh 


£ 


Bán tại Nhà sách KHAI-TRÍ 62, Đại lộ Lá-Lợi, SAIGON’ 


“Việt-sử toàn thư 


›`Việt-sử tân biên 
I Thượng và Trung cỗ thời đại 


II Trần-Lê thời đại 
II Nam Bắc phân tranh 
IV Tây-sơn và Nguyễn sơ 
ү Việt-Nam kháng Pháp sử 
VI Việt-Nam cách mang cận sử 
VII Chế độ Pháp thuộc ở V. N. 
Việt-Nam sử lược 
Lam-sơn thực-lục 
Việt-Nam Pháp thuộc sử 
Việt-sử Tiêu án 
Cuộc đời cách mạng Cường-Đề 
Việt sử kinh nghiệm 
Việt-Nam Tranh Đấu sử 
An-nam chí lược 
Hải ngoại ký sự 
Mục-lục châu bản Triều Nguyễn 
Khâm định Việt sử Thông giám Cương Mục 
Bản Triều Bạn Nghịch liệt truyện 
Hoàng Việt Giáp Ty Niên biều 
Tô chức chính quyền Trung ương 
dưới Triều Lê Thánh-Tôn 
Nhu Viễn trong khâm định Đại Nam 
Hội điền sự lệ 
Viêt-Nam Cận đại sử ca 
Đại-Nam quốc sử diễn ca 
Trung-quốc sử lược 
Sử ký Tư mã Thiên ' 
Quang-Trung Nguyễn-Huệ 
Ngồi Tù Khám lớn 
A Modern History of Việt-Nam 
Đông-nam-Á sử-lược 
Non nước xử Quảng 
Địa hình thái học 
Các cường quốc kinh-tế. 


Thực trạng của giới nông dân V.N. thời Pháp thuộc 


Việt-Nam thời bành trướng: Tây-Son 
Quốc sử tạp lục ` 
Việt sử : Xứ Bàng Ті 


Phạm-uän-Sơn 


Trần-trọng-Kim 
Nguuễn- Trãi 
Phan-Khoang 
Ngô-thời-Sĩ 
Tráng- Liệt 
Nguuễn-uăn- Hần 
Phạm-uằn-Sơn 

‚ Lê-Tắc 


¬ — 


` Kizu- oanh: мап 
Suon bal 1гас 
P 


Lê-kừn- Ngân 


Hnùnh-thiên- Kim 
Поапд-хийп-Нӣп 
PP han- Khoang 
Nhượng-Tổng 
Hoa- Bằng 
Рһап-ойп-Нат 
ANguuễn-phúi-Tấn 
Phạm-trnng- Việt 
Lm-thanh- Liêm 
Phạm-cao- Dương 
Nguyễn-Phương 
NguyÊn-thiệu- Lâu 
Phan-Khoang 


GPKD số 557 BTT/NHNJPHNT ngày 4-2-69 


Triền hạn ngày 5-1-70 


GIÁ NHẤT ĐỊNH. 650$ 


"Nhà эһ КЧ 1.TRÍ 
b2, Đại j Lè-Lợi, SAIGON 


КОС Т О USD vi) ШУ 
u Sách 8ữ-Địa `` 


RR Ин UNMIS L ов 


Bier ашыта сыны 


мг Л 


ë 


Ж аб 


кє võ.) 
+ W СА у чу 


Pa 


lạ 


% 
аж 


